HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HÒ CHÍ MINH 


Ẫ sa \ 
| ác Đ)Ê, | 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC 
TỊI VIỆT NAM VTRÊN THÊ GIỦi 


." n7 nrrrm` 


' Qịr Trrrezssssrse 
2ˆ : 


- = 
4 }r TÌN N Jm. x." 
-È *y cv'Ã 31 „ MÍ ị \L -“ 


› 


„ _ Chủ biên: : 
THICH NHẠT TƯ 


1Ì NHÀ XUÁT BẢN HÒNG ĐỨC 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC 
TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


CỐ VẤN VÀ CHỈ ĐẠO 
Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG 
Phó Pháp chủ đệ nhất kiêm Giám luật GHPGVN 


BAN TỔ CHỨC 
Trưởng Ban 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
Phó Chủ tịch GHPGVN 


Phó Ban Tổ chức 
TS-TIT. Thích Tâm Đức 
TS.HT. 1hích Bửu Chánh 
TS-IT. Thích Viên Trí 
TS.IT:. Thích Phước Đạt 


Phó Ban thường trực kiêm Chủ biên 
TS.IT. Thích Nhật Từ 


Thư ký 
TS.IT. Thích Quang Thạnh 


Ủy viên Ban Tổ chức 
TS.IT. Thích Đồng Văn 
TS.TT. Thích Chơn Minh 
TS.TT. Thích Giác Hoàng 
TS.ĐĐ. Thích Lệ Ngôn 
TS.NS. Thích Nữ Như Nguyệt 


HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 


CHƯƠNG TRÌNHPHẬTI HỌC 
TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Chủ biên: 
THÍCH NHẬT TỪ 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


LỮI DiÔi Chi Nls.l1 1c 1 mTCH -TTT HN GIỀP songgioegseslidltiiditxsidG0iditese Ìx 
Giáo dục Phật giáo: Mục tiêu và những giải pháp thực hiện - 1S.TT. 
j HÌCH EHIIC  Í HT uetsxsdloeseeddialldiebuilttaeisbssebibuusdidhoraixaudtesuad xii 
Tểdãn HồIthảo< T15Š.TT, THÍ: NNgE THỂ guasuasGetelsssaadisai Xvii 
VIỆT NAM 
1. Giáo dục Phật giáo: Sự kế thừa và phát triển - HT. Thích Thiện 
TÀI TT ÏY sac3323sv40405621839a038:set161106409xxa1i26x46004694036ag3g0%2Eet9olleuidbdodsd20240/ 060013843 1 
2. Giáo dục Phật học tại Việt Nam: Nhu cầu cải cách toàn điện - 
TU LÍ. 107(c1770 0 l1 L 1 lnyssvkssdsablkeiiddoilgttiaislobdleeotiicels 9 
3. Vai trò giáo dục Phật giáo ở Việt Nam và trên thế giới - 1hS.ĐĐ. 
-THICHE¿LTUCfE Ti  aassagyptaxfbyo)8jxi6boaubegtgkdiekqoalOiogigltxtbalteoieiddefodggtgfkenss 37 
ẤN ĐỘ 
4. Trường Đại học Gautam Buddha: Một điểm nhấn trong nền 
Phật học Ấn Độ hiện nay - IS. ĐĐ. Phương Anh Đạt................ 5Š 


5. Chương trình thạc sĩ Phật học của Đại học Nava Nalanda 
Mahavira, Nalanda và Đại học Nalanda, Rajgir - TN. Lạc Diệu 
J0 Ni 0m: EHUDHHA UN-TTNTEainbasabdsilkdiidbigpidiligitx0ád0á 83 

6. Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Đại thừa của trường Đại học 
Acharya Nagarjuna: Điểm đến thuận lợi cho Tăng ni sinh Việt 


Na< NNGS EIE)., 101G TVƯNCHE TH ns§sgnkoisiapi0l90isflxoiksosisQ46380/806 121 

7. Khái quát khoa Phật học của Đại học Sanchi, Ấn Độ - NCS.ĐĐ, 

#j/ (0/16/1188), ĐẼĐẺ8ỷ8B68B85ỷ5ẽ5ẽnẽnẽnếếẽg ao 131 
TÍCH LAN 


8. Giới thiệu hệ thống chương trình đào tạo Pali và Phật học bậc đại 
học và sau đại học tại Sri Lanka - NCS.ĐĐ. Thích Đồng Tâm.. 143 


- VI ©Ắ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


9. Từ giáo dục Phật giáo của Sri Lanka đến hướng phát triển cho 
giáo dục Phật giáo tại Việt Nam - WNCS.ĐĐ, Thích Thanh An 167 
MIẾN ĐIỆN 

10. Giáo dục Phật giáo Myanmar: Lịch sử và hiện trạng - TS. SC, 
Thích nữ Diệu HHiẾÍ ........................-- 2 2 << se + EeEeEeeeseeeerererse 197 

11. Đánh giá về giáo dục Phật giáo và chương trình giảng dạy của 
đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế tại Myanmar - Cho 
Ch? Auwng,.Thịch IV THuyền: THMLIO|CB cuanssssbiksoQadbitaietasttea 209 

TRUNG QUỐC 

12. Hệ thống đào tạo Phật học tại Phật Học Viện và các trường đại 

học Trung Quốc - Khoa Trưng văn Học viện Phật giáo Việt Nam 


lí 11P.1 10 Á Trị DÀNH) ss6sitsssssa0lic28iiingdbikxeteedtltibifwtibbsased PA K 
13. Hệ thống Phật Học Viện tại Trung Quốc ngày nay - TS.NS. 
1C. NU, THỂ 1 16 Ñaijiokigi60si800408/6201012ootibfiittiaiabsiii40002A8e 251 
14. Chương trình Phật học sau đại học tại trường Đại học Nam 
Kinh - TS.SC. Thích Nẵ Tịnh HH0H.iciiouiaseotssiiisaadsea 261 
15. Tổng quan giáo dục Phật giáo Trung Quốc trong thời cận hiện 
Gái-=.N C520 Có. TH. PTHC.. LTIRINỔ lodia quy Gaissigbeepasiitolltgeseielg 269 
16. Phổ Đà Sơn - Học viện đào tạo tăng già hàng đầu Phật giáo 
Trùng HOaä:< NGGS,). Thích NHIÊN. THusasg0usbcnginguygsadakai 2/7 
17. Sự hình thành và phát triển giáo dục của Học viện Phật giáo 
Trung Quốc (Bắc Kinh) - TS.ĐĐ. Thích Quảng Lạc.............. 291 
ĐÀI LOAN 
18. Khái quát 7 trường đại học Phật giáo tại Đài Loan - TS.ĐĐ, 
TTTCIT TP TIÙI sa s66 f6 rttbaiteoliosdlsokligaenbfbeuyytsaikiterbisiae 309 
19. Nhìn chung về giáo dục Phật giáo của Đài Loan - TS.SC. Thích 
Ji 100 DI Ìsiagitxcásiiiibitbisil8i603980sbxezidtintilaiHiHiiiliaidSbtasiizssà << 


20. Chương trình Phật học của Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
Tp. Hồ Chí Minh và trường đại học Phật Quang, Đài Loan - 
Ti NÓ; THÍCH HỆ L\EMT DÍ cao bssidildgfiipapillgtosfibkedttiktbilalMitesttsee 347 


MỤCLỤC „ Vii „ 


21. Ba đại giáo dục và mục tiêu giảng dạy của Đại học Pháp Cổ, 
Đài Loan, qua tác phẩm “Chia sẻ kinh nghiệm học Phật” - 


TÔ. 1E7; TUIC H1 Vi T0) ;u6ssa333501050/04 s00 txi6iftloi6t tbnisiiesidielfssis 363 
22. Phật học tại Học viện Tịnh Giác, Đài Loan - TS.SC. Phước 
“LM PHẾ bùngg0/44iq0A0006404008Á880080tagi1GiuS4/180/44Á00080810g16iittllladteailsltxGee 375 
TÂY TẠNG 
23. Tổng quan về giáo dục Phật giáo Tây Tạng - SC. Nhật Hạnh - 
NpTfEIM:XuHĐCHEfitaahologitsitoisoyddf4isftlgbi0n809682aiQRosgGiMapligte 387 
HÀN QUỐC 


24. Thực trạng giáo dục Tăng Ni của tông phái Tào Khê, Phật giáo 
Hàn Quốc và phương án cải thiện -NCS.SC. Giác Lệ Hiếu ...403 


HOA KỲ 
25. Phật học tại Hoa Kỳ - T1hS.ĐĐ. Thích Chân Pháp Cẩn........... 427 
26. Phật giáo ảnh hưởng tới đời sống và học đường tại Hoa Kỳ - 
1 m5: E):TTIICH:.LH(CWE THÍ sicooaest46481i08003. 058838690 9dcessi10 g8 443 
CANADA 
27. Phật học ở Canada - T1hS.ĐĐ. Thích Chân Pháp Cẩn............. 459 
VƯƠNG QUỐC ANH 


28. Giáo dục Phật giáo tại Anh quốc - TS. ĐĐ, Thích Đồng Thành..471 
29. Giáo dục Phật giáo Vương Quốc Anh thời hiện đại - NCS. ĐĐ, 


THICH EI HE. THỂ hiickioisbiifcgitialtpilltgya08238A800006616Sbfll308s086iaggt008g 489 
30. Khái quát tình hình nghiên cứu Phật học tại Đức - NCS. ĐĐ, 
1111011 NPIIRJATT bungfogbiliiibitaialaiksieiaoitniufagigiiidioiiijfiiiáioaae S11 
PHÁP 
31. Tổng quan tình hình Phật giáo và Nghiên cứu Phật học tại 
Thấp s EÌE)..TTi[C0 THỈNG CidC tay 3u ttittBlhhasbiybsikeiseebofsjitssk Sỗ] 


"Vai HẾI VỀ Cáo LIC ỞTÃ: saassiieseiinsiil6lsieinbiavdll0tiaistiig144444001010agynnssaù Số] 


IX _ 


LỜI GIớI THIỆU 


Quyển sách quý vị đang cầm trên tay, “Chương trình Phật học tại 
Việt Nam tà trên thế giới” là 1 trong 4 quyển tuyển tập các bài nghiên 
cứu trong Hội thảo học thuật cùng tựa đề do Hội đồng Điều hành 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (viết tắt là HVPGVN) 
tổ chức vào ngày 07-12-2019 tại Cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, TP.HCM. Ba quyển còn lại là: (¡) Giáo dục Phật giáo: 
Bản chất, phương pháp và giá trị, (ii) Phật học Việt Nam thời hiện 
đại: Bản chất, hội nhập và phát triển, và (iii) Giáo dục đạo đức Phật 
giáo trong trường học và xã hội. 

Các quyển sách này là một trong những hoạt động đánh dấu 
35 năm Học viện Phật giáo Việt Nam đóng góp cho Phật giáo Việt 
Nam và giáo dục Phật học tại Việt Nam, đồng thời thảo luận đặc 
điểm, bản chất, phương pháp và giá trị của giáo dục Phật giáo cũng 
như nhu cầu đưa đạo đức Phật giáo vào trường học và các vấn đề 
Phật học đương đại từ góc độ nghiên cứu đa ngành. 

35 năm là chặng đường không dài đối với lịch sử giáo dục Phật 
giáo tại Việt Nam thời cận đại nhưng đối với HVPGVN là cả quá 
trình hội nhập và phát triển nền Phật học Việt Nam xứng tầm với 
khu vực và trên thế giới. Một trong các thành quả quan trọng là Học 
viện Phật giáo Việt Nam đã đào tạo nên nhiều thế hệ tăng, ni tài - 
đức, hiện đang gánh vác các vai trò quan trọng trong Hội đồng Trị 
sự, các ban, ngành, viện trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 


X „  CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


cũng như trong Ban thường trực của các Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành trên toàn quốc. 


Hơn ba thập niên qua, tôi rất hoan hỷ khi được phục vụ Học 
viện Phật giáo Việt Nam với 3 tư cách. Thứ nhất là giảng viên các 
môn kinh điển Đại thừa từ thời điểm thành lập Học viện Phật giáo 
Việt Nam (lúc đó gọi là Trường cao cấp Phật học Việt Nam) vào 
năm 1984 đến 2005. Thứ hai là vai trò Phó Viện trưởng của Học 
viện Phật giáo Việt Nam từ năm 2006-2009, tiếp tục giảng dạy kinh 
điển Đại thừa. Thứ ba là Viện trưởng kế thừa Trưởng lão HT. Thích 
Minh Châu từ năm 2009 đến nay. Với vai trò lãnh đạo cao nhất của 
Học viện Phật giáo Việt Nam, từ mô hình tín chỉ với 6 khoa, tôi đã 
chỉ đạo Hội đồng Điều hành phát triển thành 13 khoa, nhằm nỗ lực 
biến Học viện Phật giáo Việt Nam trở thành đại học tổng hợp như 
tiền thân của nó là Đại học Vạn Hạnh (1960-1975). Nghĩa là trong 
tương lai, Học viện Phật giáo Việt Nam không chỉ đào tạo chuyên sâu 
về Phật học từ cấp cử nhân đến tiến sĩ, mà còn đào tạo đa ngành, đặc 
biệt là các ngành khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên. 

Học viện Phật giáo Việt Nam là Học viện Phật giáo đi tiên phong 
trong việc tuyển sinh từ 4 năm đến 2 năm một lần và từ 2018 trở 
đi, mỗi năm tuyển sinh một lần. Từ năm 2009, cứ 2 năm một lần, 
Học viện Phật giáo Việt Nam tuyển sinh cử nhân Phật học, hệ đào 
tạo từ xa, mỗi khóa có hơn S500 sinh viên theo học. Từ năm 2012, 
Học viện Phật giáo Việt Nam là trường đầu tiên đào tạo chương 
trình thạc sĩ Phật học. Năm 2019, Học viện Phật giáo Việt Nam bắt 
đầu đào tạo chương trình tiến sĩ Phật học. Từ năm 2017, Học viện 
Phật giáo Việt Nam đã hợp tác với các trường Cao đẳng Phật học 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ và Tiền Giang, đào tạo chương trình 
cao đẳng Phật học liên thông. Sau khi tốt nghiệp, các tăng, ni sinh 
tiếp tục học 2 năm cuối tại Học viện Phật giáo Việt Nam là có thể 
tốt nghiệp cử nhân Phật học. Từ năm 2019, Học viện Phật giáo Việt 
Nam đào tạo thêm cao đẳng Phật học liên thông nội trú cho tăng, 
ni tại TP.HCM. 


Một trong các dấu ấn quan trọng là vào năm 2006, Hội đồng 


LỜI GIỚI THIỆU .. xi... 


Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam đón nhận chủ trương của 
Cựu bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Triết về việc cấp 23,8 
hecta đất tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Vào năm 2012, 
sau khi hoàn tất thủ tục đền bù và hõ trợ di dời cho các hộ dân, dưới 
sự chỉ đạo của cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Ủy ban Nhân 
dân TP.HCM đã chính thức cấp sổ đỏ cho Học viện Phật giáo Việt 
Nam. Sau hơn hai năm xây dựng, Học viện Phật giáo Việt Nam đã 
khánh thành giai đoạn 1 của Cơ sở 2 gồm tòa Hành chánh, tòa Học 
đường, I tòa Tăng xá, I tòa Ni xá. Năm 2019, HVPGVN hoàn tất 
thêm 1 tòa Ni xá và hiện nay bắt đầu khởi công xây dựng Chánh 
điện và hội trường. 

Từ nhiều thập niên qua, mơ ước của nhiều bậc cao tăng trong 
phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam về mô hình tu học nội 
trú cho tăng, ni sinh, nay đã trở thành hiện thực tại Học viện Phật 
giáo Việt Nam từ mùa an cư đầu tiên vào năm 2016 đến nay. Mỗi 
năm có khoảng 750-850 tăng, ni sinh tu học nội trú được hoàn toàn 
miễn học phí, ký túc xá phí và sinh hoạt phí để chuyên tâm học Phật 
đến nơi, đến chốn và dành trọn thời gian cho việc thực hành Phật 
pháp, hoàn thiện giới đức, thiền định và trí tuệ. Từ năm 2019 trở 
đi, có hơn 1.000 tăng, ni sinh nội trú trong Học viện Phật giáo Việt 
Nam. Tính toàn bộ sinh viên cử nhân, học viên thạc sĩ và nghiên 
cứu sinh Phật học thì Học viện Phật giáo Việt Nam đang đào tạo 
khoảng 3.000 tăng, ni. 


Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Học 
viện Phật giáo Việt Nam có nhiều tăng, ni tu học nội trú nhất trên 
toàn quốc với các điều kiện thuận lợi cho việc học Phật và tu Phật. 
Đây là môi trường thuận lợi, giúp tăng, ni sinh trở thành các tăng, 
ni tài, đức, vững vàng trong học Phật, tu Phật và làm Phật sự về sau. 

Mỗi ngày, các tăng, ni nội trú đều thực tập ngồi thiền và tụng 
kinh 2 lần vào buổi khuya, buổi tối, trưa ăn cơm trong chánh niệm, 
đi thiền hành 3-4 lần mỗi ngày từ tăng xá, ni xá đến Chánh điện 
tạm. Ngoài việc học và tu, các tăng, ni sinh còn làm vườn, trồng 
nấm, làm giá, làm đậu hũ và làm thủy canh để đảm bảo an toàn thực 


XxIi .. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


phẩm. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường bảo hiểm y tế cho hơn 
2.000 tăng, ni sinh mỗi năm nhằm chăm sóc sức khỏe cho tăng, ni. 
Vào các mùa an cư, Hội đồng Điều hành cùng cộng tu với tăng, ni 
sinh để truyền trao kinh nghiệm học, tu và làm Phật sự cho các tăng, 
ni sinh. 


Các điều kiện thuận lợi nêu trên cho thấy sự quyết tâm lớn của 
tôi và Hội đồng Điều hành trong việc nâng cao chất lượng đào tạo 
Phật học, nghiên cứu Phật học và thực tập Phật pháp không chỉ đối 
với Học viện Phật giáo Việt Nam mà còn góp phần phát triển nền 
Phật học tại Việt Nam ngày càng chất lượng hơn. 

Tôi tin tưởng rằng với thế mạnh đang có gồm hơn 200 giảng 
viên tốt nghiệp thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ từ nước ngoài về khoa 
Phật học và các khoa thuộc khoa học xã hội và nhân văn, Học viện 
Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho nền 
Phật học tại Việt Nam nói riêng và giáo dục Phật giáo nói chung. 

Tôi tin rằng Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành trường 
đại học đẳng cấp trong khu vực và trên thế giới như cựu Chủ tịch 
nước Nguyễn Minh Triết khi còn là Bí thư thành ủy TP.HCM đã tin 
tưởng và trông đợi. 


Lê Minh Xuân, ngày 01-11-2019 
HT. THÍCH TRÍ QUẢNG 
Phó Pháp chủ GHPGVN 
Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM 


XI „. 


GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO: 
MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 


Giáo dục Phật giáo, đào tạo tăng tài luôn luôn là một trong 
những hoạt động Phật sự trọng yếu của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. Phật sự đầu tiên sau khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam năm 1981, Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức 
Nhuận đã đề nghị Chính phủ về việc thành lập các trường đào tạo 
Phật giáo. Ngay sau đó, trong năm 1981, Trường cao cấp Phật học 
Việt Nam đã được thành lập tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội. Sau 
35 năm đến nay Giáo hội có 4 Học viện mà tiền thân là trường Cao 
cấp Phật học Việt Nam: Học viện Phật giáo tại Hà Nội, tại Huế, tại 
TP. Hồ Chí Minh và tại TP. Cần Thơ. 


Hệ Cao đẳng Phật học có 08 cơ sở đào tạo lớp Cao đẳng Phật 
học và cả nước hiện nay có 3Š Trường Trung cấp Phật học. Hầu hết 
các tỉnh đều mở lớp Sơ cấp Phật học. 


Thành tựu nổi bật sau 38 năm của công tác đào tạo Tăng Ni là 
việc GHPGVN đã chủ động gửi các Tăng Ni sinh đi du học nước 
ngoài: Ấn Độ, Tích Lan, vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Myanma, Thái Lan... Đến 
nay đã có hàng trăm tăng ni đã tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ, tiến sĩ 
về nước phục vụ trong nhiều ban ngành trung ương của GHPGVN. 
Đây là nguồn nhân lực của hệ thống đào tạo giáo dục Tăng Ni của 
Giáo hội. 


XIV - CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Với đội ngũ giảng viên có trình độ ngang bằng các trường Đại 
học trong nước và Quốc tế, GHPGVN đã được Nhà nước cho phép 
đào tạo hệ Cao học thạc sĩ, tiến sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Hà Nội và Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 


Mục tiêu trong thời gian tới của giáo dục Phật giáo là nâng cao 
công tác quản lý chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng 
dạy và tu học tại các cơ sở đào tạo Tăng Ni của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. 


Để thực hiện được mục tiêu đó, hệ thống các trường đào tạo, 
giáo dục Phật giáo trong cả nước cần tập trung vào các nhiệm vụ cơ 
bản như sau: 


Thứ nhất, thống nhất quản lý chương trình giáo dục đào tạo 
Phật giáo trong toàn hệ thống các trường đào tạo của Giáo hội theo 
từng cấp học. 


Mặc dù trong những nhiệm kỳ vừa qua, Ban Giáo dục Tăng Ni 
trung ương, nay đổi tên thành Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương 
đã rất nỗ lực trong việc định hình khung chương trình thống nhất, 
biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu giảng dạy trong hệ thống các 
trường đào tạo của Giáo hội từ Sơ cấp Phật học, Trung cấp Phật 
học, đến hệ đào tạo Cử nhân Phật học tại các Học viện Phật giáo. 
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa đạt kết quả cao và vẫn đang là 
nhiệm vụ cơ bản của Ban Giáo dục Phật giáo. Hoàn thành bộ sách 
giáo khoa chương trình thống nhất trong tất cả các trường hệ Trung 
cấp Phật học trong cả nước. Đặt yêu cầu giáo trình, giáo án đối với 
các bộ môn tại các Học viện Phật giáo. Xây dựng khung chương 
trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học chung cho các Học viện. 


Thứ hai, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo 
dục Phật giáo. Đổi mới phương pháp giảng dạy, nhấn mạnh tính sư 
phạm, tính hệ thống, tính thống nhất trong giảng dạy các vấn đề 
Phật học. Quản lý chất lượng, chủ động nguồn nhân lực giảng sư ở 
các cấp học, đặc biệt các HVPGVN. Xây dựng thêm cơ sở vật chất 
trường lớp đạt chuẩn quốc tế, tăng cường các trang thiết bị phục vụ 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XV „. 


việc giảng và dạy học, hệ thống ký túc xá cho tăng ni sinh, hệ thống 
thư viện Phật học đa ngôn ngữ, phục vụ cho việc nghiên cứu và 
giảng dạy Phật học có hiệu quả. 


Thứ ba, đề cao quá trình tu tập trong quá trình đào tạo Phật học 
ở các cấp học. Các thây giáo Phật học và Tăng, Ni sinh phải chú 
trọng sự thực tập đạo đức, thiền định, trí tuệ trong Nội viện của các 
trường Trung cấp, Cao đẳng và các Học viện Phật giáo Việt Nam 
trên toàn quốc. Cần coi trọng đạo hạnh, kỹ năng hoằng pháp, lý 
tưởng trụ trì trong việc phụng sự nhân sinh một cách hiệu là tiêu 
chuẩn chất lượng của việc đào tạo Phật học, chứ không dừng lại ở 
phương diện truyền trao và tiếp tu tri thức. 


Cần chú trọng sự quản lý chất lượng đầu ra nhằm đào tạo những 
thế hệ Tăng Ni có đạo hạnh mô phạm, vừa uyên thâm về giáo lý 
Phật giáo, giữ gìn tinh hoa, cốt lõi của giáo lý Phật giáo, vừa thâm 
nhập vào đời sống thực tiễn tu hành, và đủ khả năng để truyền tải 
Phật pháp ứng dụng giúp quảng đại quần chúng nhân dân và đồng 
bào Phật tử nhận thức đúng, hiểu sâu chân lý Phật, nhằm giải quyết 
các các vấn nạn thực tế đặt ra trong đời sống đương đại. 


Với sự hoàn thành ba mục tiêu quan trọng nêu trên, tôi tin 
rằng HVPGVN tại TP.HCM do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí 
Quảng lãnh đạo sẽ tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa các thành quả 
đào tạo, học thuật, nghiên cứu, góp phần cung ứng nguồn nhân tài 
trọng yếu cho GHPGVN và các ban, ngành, viện trung ương của 
Giáo hội. 

Tôi tin tưởng rằng HVPGVN tại TP.HCM sớm trở thành trường 
đại học Phật giáo xứng tầm khu vực và trên thế giới như cựu Chủ 
tịch nước Nguyễn Minh Triết đã từng mong mỏi, khi ký chủ trương 
giao 23,8 ha đất cho HVPGVN xây dựng cơ sở II tại xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh này. 


TETS. Thích Đức Thiện 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN 


ĐỀ DẪN HỘI THẢO 


Một trong bốn diễn đàn chính của Hội thảo học thuật “Phật 
học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển” là diễn 
đàn “Chương trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới” nhằm kỷ 
niệm 3Š năm thành lập HVPGVN tại TP. HCM diễn ra trong ba 
ngày 6-8/11/2019. 

Các tác giả trong diễn đàn này là một số giảng viên HVPGVN 
tại Tp.HCM và còn lại là các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam 
đang du học tại 11 nước, đã hoan hỷ đóng góp bài tham luận theo 
“đơn đặt hàng” của tôi. 

Đây là diễn đàn đầu tiên về chủ đề so sánh chương trình Phật 
học tại Việt Nam và 11 nước và khu vực tiêu biểu trên thế giới bao 
gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, 
Tây Tạng, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, vương quốc Anh và Pháp. 
Các nước nêu trên gồm ba trường phái Phật giáo: Nam truyền, Bắc 
truyền và Mật tông. Bên cạnh đó còn có các quốc gia ở phương Tây 
mới tiếp nhận đạo Phật từ hậu bán thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX 
nhưng lại có khoa Phật học hoặc bộ môn Phật học ở các trường Đại 
học nổi tiếng thế giới. Đây là điều đáng trân trọng. 

Với 12 quốc gia và khoảng 100 trường Đại học cũng như Phật 
học viện đào tạo Phật học, dù không đại diện toàn bộ Š Châu lục và 
gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tuyển tập này đã khắc họa bức 
tranh khái quát không chỉ về khoa Phật học hay chuyên ngành Phật 


XViil ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


học tại các nước phương Tây gồm châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và 
đặc biệt châu Á, cái nôi của Phật giáo, còn cung cấp cho độc giả những 
thông tin bổ ích về lịch sử Phật giáo tại 11 nước ngoài Việt Nam. 

Về nền Phật học Việt Nam, tuyển tập này giới thiệu ba bài nghiên 
cứu tiêu biểu. HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, 
trong bài “Giáo dục Phật giáo: Sự kế thừa và phát triển” đã khái quát 
nền giáo dục Phật giáo tại Việt Nam trong thế kỷ XX gắn liền với 
phong trào chấn hưng Phật giáo tại nước nhà. Với vai trò lãnh đạo 
cao nhất của GHPGVN, Hòa thượng kêu gọi 4 Học viện, 9 trường 
Cao đẳng và 3Š trường Trung cấp Phật học trên toàn quốc cần cải 
cách hơn nữa để một mặt giúp nền Phật học Việt Nam có tính thứ 
tự và tính sư phạm, mặt khác góp phần hội nhập, tương tác và phát 
triển Phật học trong khu vực và trên thế giới. 


TT. Thích Nhật Từ, Phó Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN, đề 
xuất “Cải cách toàn diện giáo dục Phật giáo Việt Nam” như một nhu 
cầu tất yếu. Cần thống nhất hệ thống giáo dục Phật giáo từ hệ giáo 
dục phổ cập, hệ giáo dục cơ bản Phật học, hệ giáo dục Cao đẳng và 
Đại học Phật giáo. Cần thống nhất giáo án cho từng cấp học tại 35 
trường Trung cấp Phật học, 9 trường Cao đẳng Phật học. Riêng 4 
HVPGVN trên toàn quốc cần tính đa dạng và tự chủ nội dung đào 
tạo để tạo bản sắc riêng. Ngoài thân giáo, các giảng viên Phật học 
phải là những tấm gương mô phạm, giảng bài mang tính sư phạm, 
nội dung phải khế lý và khế cơ, sáng tạo trong cách giảng dạy nhằm 
giúp các Tăng Ni sinh thành tựu quá trình tự giáo dục, hướng đến 
sự hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định. 

Bài “Vai trò giáo dục Phật giáo ở Việt Nam và trên thế giới” của 
ĐĐ. Thích Thiện Huy giới thiệu một cách tổng quan mô hình giáo 
dục Phật giáo của HVPGVN tại Tp.HCM và một số nước trên thế 
giới. Các gợi mở của tác giả trong bài này kêu gọi các nhà nghiên 
cứu so sánh và phản biện nhằm tìm ra hướng đi cho sự hoàn thiện 
chương trình tu học Phật tại các trường Đại học có ngành Phật học 
và các HVPGVN có mô hình học Phật nội trú tại Việt Nam. 


Về Ấn Độ, khởi nguyên của đạo Phật, có 4 bài nghiên cứu. Sư cô 


ĐỀ DÃN HỘI THẢO „xixX.. 


Diệu Nga qua bài “Chương trình Thạc sĩ Phật học của Đại học Nava 
Nalanda Mahavira và Đại học Nalanda, Rajgir” đã so sánh chương 
trình Phật học của 2 trường Đại học cùng mang tên Nalanda, chỉ 
cách nhau 1Š cây số, với những điểm dị biệt trong chương trình học, 
thể hiện sở trường riêng của mỗi trường về ngành Phật học. Nếu 
trường Đại học đầu là nơi các cao Tăng Việt Nam tốt nghiệp như 
Đại sư Minh Châu, Thiện Châu, Huyền Vi tốt nghiệp thì trường Đại 
học sau có hơn 20 Tăng Ni Việt Nam đang theo học. 


TS. Phương Anh Đạt trong bài “Trường Đại học Gautam 
Buddha: Điểm nhấn trong nền Phật học Ấn Độ” giới thiệu công lao 
của bà Mayawati thống đốc bang Uttar Pradesh bốn nhiệm kỳ xây 
dựng trường Đại học mang tên đức Phật. Chương trình Phật học 
tại đây rất phong phú, với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thâm 
niên, Campus thoáng rộng, ký túc xá thuận lợi, thư viện đầy đủ sách 
Phật học, thiền đường lớn thuận lợi cho việc tu. Hiện có khoảng 
80 Tăng Ñi Việt Nam tu học nội trú bên cạnh sinh viên của nhiều 
nước khác. 

ĐĐ. Nguyên Thế trong bài “Trung tâm nghiên cứu Phật giáo 
Đại thừa của trường Đại học Acharya Nagarjuna” khẳng định rằng 
đây là điểm đến thuận lợi cho Tăng Ni sinh Việt Nam. Ngoài việc 
đào tạo chuyên sâu về Đại thừa, Trung tâm này còn nghiên cứu so 
sánh văn hóa Phật giáo ở các nước cũng như so sánh tư tưởng Phật 
học giữa các trường phái Phật giáo khác nhau. 

Bài viết “ Khái quát khoa Phật học của Đại học Sanchi” của ĐĐ. 
Thích Giác Lâm, ngoài việc giới thiệu chương trình Phật học đặc 
thù tại đây, còn khái quát kiến trúc của bảo tháp Sanchi, biểu tượng 
của nền mỹ thuật Phật giáo Ấn Độ. Trường này có cơ sở hạ tầng tốt, 
thư viện có nhiều sách, có ký túc xá cho sinh viên nước ngoài, các 
giảng viên rất tận tình. 

Về nước Tích Lan, nơi tiếp nhận đạo Phật 23 thế kỷ trước, có 
nền Phật học vững mạnh. Như tựa đề của bài viết “Chương trình 
Pali và Phật học bậc Đại học và sau Đại học tại Sri Lanka”, ĐĐ. 
Thích Đồng Tâm đã khái quát nền Phật học tiên tiến của nước này, 


XX .. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


đối chiếu chương trình đào tạo của hai trường Đại học lớn gồm Đại 
học Kelaniya và Học viện Phật giáo quốc tế Sri Lanka (SIBA). Hiện 
có khoảng 70 Tăng Ni Việt Nam đang tu học tại Sri Lanka. 

Trong hướng nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Sri Lanka, 
ĐĐ. Thích Thanh An trong bài “Từ giáo dục Phật giáo của Sri 
Lanka đến hướng phát triển giáo dục Phật giáo tại Việt Nam” nêu 
bật được những điểm mạnh về Phật học của hai nước, vì cả hai đều 
bắt đầu giáo dục Phật giáo từ giáo dục tự viện (Piriuena) đến giáo 
dục trường (Vidya) và nay là giáo dục Đại học (wiwersity). Các 
điểm chính trong bài viết bao gồm chính sách giáo dục, mô hình 
đào tạo, kỹ năng quản lý, sự phân chia khoa, ngành, bộ môn... giúp 
độc giả hiểu sâu về bản sắc Phật học của hai nước. 

Về nền Phật học Miến Điện, bài viết “Đánh giá về giáo dục Phật 
giáo” của TS. Cho Cho Aung do Ni sư Huyền Tâm dịch chủ yếu 
giới thiệu chương trình Phật học của Đại học Phật giáo Nguyên 
thủy quốc tế tại Miến Điện. Đang khi, bài nghiên cứu “Giáo dục 
Phật giáo Myanmar: Lịch sử và hiện trạng” của sư cô Diệu Hiếu 
không chỉ khái quát lịch sử Phật học tại nước Phật giáo Nam truyền 
này, còn giới thiệu chương trình đào tạo giảng sư (Dhammnacariya), 
kỳ thi Tam tạng Thánh điển Pali, một số trường Đại học Phật giáo, 
nhấn mạnh trường Đại học quốc tế hoằng truyền Phật giáo Nguyên 
thủy (ITBMÙ) nơi tác giả tốt nghiệp Tiến sĩ Thiền học Phật giáo. 

Về Phật học tại Trung Quốc, có 6 bài nghiên cứu do các giảng 
viên khoa Trung văn của HVPGVN tại Tp.HCM viết. Bao quát 
nhất là bài “Hệ thống Phật học viện và các trường Phật học Trung 
Quốc” do tập thể các giảng viên khoa Trung văn giới thiệu về hai 
hệ thống Phật học viện đào tạo nội trú và trường Phật học Trung 
Quốc đào tạo ngoại trú; một bên theo mô hình truyền thống, đang 
khi bên còn lại theo mô hình giáo dục hiện đại. 

Cùng với hướng nghiên cứu “Hệ thống Phật học viện tại Trung 
Quốc ngày nay”, Ni sư Tuệ Liên, Phó khoa Trung văn, đã khái quát 
20 Phật học viện tiêu biểu tại đất nước Phật giáo Đại thừa quan 


ĐỀDÃNHỘI THẢO „xxi.. 


trọng nhất này, cung cấp các thông tin bổ ích cho Tăng Ni Việt Nam 
thích theo học khoa Phật học bằng tiếng Trung. 


Bài viết “Chương trình Phật học sau Đại học tại Đại học Nam 
Kinh” của sư cô Tịnh Hoa không chỉ giới thiệu chương trình Phật 
học mà còn khái quát chương trình khoa triết học và chuyên ngành 
Tôn giáo học. Qua đó cho thấy xu hướng nghiên cứu Phật học tại 
một trường Đại học thuộc hệ thống công lập của Trung Quốc. 


` # 


Sư cô Huệ Trang trong bài “Giáo dục Phật giáo Trung Quốc thời 
cận hiện đại” giới thiệu chương trình cải cách giáo dục nói chung và 
chương trình Phật học nói riêng tại Trung Quốc trong Š thập niên 
trở lại đây. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của đa văn và giác 
ngộ mà người tu học Phật cần uyển chuyển vận dụng trong cuộc 
sống để phụng sự nhân sinh hiệu quả hơn. 

Như tựa đề của bài viết “Phổ Đà Sơn, cái nôi giáo dục Tăng tài, 
ĐĐ. Thích Nguyên Tú giới thiệu lịch sử và ảnh hưởng to lớn của núi 
Phổ Đà đối với Phật giáo Trung Quốc. Đồng thời khẳng định mấy 
trăm năm đào tạo Tăng tài tại Trung tâm Phật học nổi tiếng này, 
góp phần phát triển Phật giáo Trung Quốc qua con đường giáo dục. 

ĐĐ. Thích Quảng Lạc trong bài “Sự hình thành và phát triển 
giáo dục của Học viện Phật giáo Trung Quốc” cho thấy tầm quan 
trọng của giáo dục Phật giáo tại thủ đô Bắc Kinh. Đồng thời, tác giả 
giới thiệu hệ thống Campus, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, 
thư viện đẳng cấp và chương trình Phật học từ Cử nhân đến Tiến sĩ 
của trường này. 

Về nền Phật học tại Đài Loan có 5 bài nghiên cứu của các giảng 
viên khoa Trung văn, HVPGVN tại TP.HCM. ĐĐ. Thích Vạn Lợi 
đã giới thiệu “Khái quát 7 trường Đại học Phật giáo tại Đài Loan” 
gồm Học viện Pháp cổ, Đại học Hoa Phạm, Đại học Phật Quang, 
Đại học Huyền Trang, Đại học Từ Tế, Đại học Khoa học Kỹ thuật 
Từ Tế và Đại học Nam Hoa. Bài viết cung cấp cái nhìn về nền giáo dục 
Phật học rất tiên tiến và hiện đại của Phật giáo Đài Loan trong xu thế 
hội nhập và toàn cầu hóa mà các nước trong khu vực cần tham khảo. 


XXI. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Sư cô Tuệ Bổn trong bài “Giáo dục Phật giáo của Đài Loan” giới 
thiệu khái quát 7 thập niên hình thành và phát triển Phật học tại Đài 
Loan gồm hệ thống hóa giáo dục Phật học viện, học viện hóa giáo 
dục kết hợp với Tăng đoàn giáo dục và sự hiện đại hóa giáo dục tự 
viện, bên cạnh việc đánh giá các tồn đọng của giáo dục Phật học tại 
Đài Loan. 


Ni sư Như Nguyệt, Phó khoa Trung văn, trong bài so sánh 
“Chương trình Phật học của HVPGVN tại TP.HCM và trường Đại 
học Phật Quang, Đài Loan” làm nổi bật các tương đồng và dị biệt 
về mục tiêu đào tạo, thành phần giảng viên, cơ sở hạ tầng, chương 
trình đào tạo, công tác sinh viên, phương tiện học tập, kiểm tra, 
đánh giá chất lượng, sinh hoạt nội trú và học phí giữa hai trường. 


ĐĐ. Thích Vạn Lợi trong bài nghiên cứu về Đại học Pháp cổ, 
Đài Loan đã giới thiệu “Ba đại giáo dục và mục tiêu giảng dạy” của 
trường này dựa vào tác phẩm “Chia sẻ kinh nghiệm học Phật”. Ba 
đại giáo dục gồm: (¡) Đào tạo nhân tài đủ năng lực nghiên cứu, 
giảng dạy, hoằng pháp, phục vụ chuyên ngành, (ii) Kết hợp lý luận 
và thành quả của giáo dục nhằm xây dựng xã hội và phát triển Phật 
giáo, (ii) Nhập thế bảo vệ 4 loại môi trường gồm tâm linh, sinh 
hoạt, lễ nghi và thiên nhiên. 

Về “Phật học tại Học viện Tịnh Giác tại Đài Loan? Sư cô Phước 
Tường giới thiệu hai hệ thống giáo dục. Thứ nhất, hệ thống Phật 
học viện và thứ hai, hệ thống phân hiệu trực thuộc trường đại học 
Mahachulalongkorn, Thái Lan. Cả hai hệ thống đều đào tạo chương 
trình cử nhân và thạc sĩ Phật học, đáp ứng nguyện vọng tu học của 
Tăng Ni quốc tế. 

Về nền Phật học Tây Tạng, sư cô Nhật Hạnh, thông dịch viên 
của đức Dalai Lama 14 cho cộng đồng Việt Nam, trình bày qua bài 
“Tổng quan về giáo dục Phật giáo Tây Tạng” từ thế kỷ VIH đến 
nay. Chương trình Phật học của bốn trường phái Tây Tạng như 
Nyingma, Kagyu, Sakya và Gelug đều giảng dạy năm bộ luận lớn 
gồm: Ba la mật, Trung quán, Lượng luận, A-tì-đạt-ma Câu-xá luận 
và giới luật với thời gian học từ 9-26 năm. Bài viết cung cấp các 


ĐỀDÃNHỘI THẢO „xXiii. 


thông tin bổ ích theo đó Tăng Ñi Việt Nam có thể chọn lựa chương 
trình Phật học cho chính mình. 


Như tựa đề bài viết “Giáo dục Tăng Ni của tông Tào Khê, Hàn 
Quốc” Sư cô Giác Lệ Hiếu, nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học 
Dongguk, đã trình bày thực trạng và các giải pháp cho nền giáo dục 
Phật học của tông này. Dầu trải qua 50 năm cải cách giáo dục, Phật giáo 
Hàn Quốc nói chung, tông Tào Khê nói riêng đang gặp phải tình trạng 
Phật tử Hàn Quốc bỏ đạo đi theo đạo Tĩn Lành và đạo Thiên Chúa. 

Về Phật học tại Hoa Kỳ, ĐĐ. Thích Thiện Trí, Giảng viên về 
Thiền học tại một số Đại học Hoa Kỳ, giới thiệu “Phật giáo ảnh 
hưởng đến đời sống và học đường tại Hoa Kỳ”. Qua đó, giúp độc giả 
thấy được xu thế tự cải đạo của người phương Tây đi theo đạo Phật 
thông qua sự giác ngộ chân lý và thực tập thiền định Phật giáo, vốn 
vượt lên trên các tính lý của các tôn giáo phương Tây. 

Chỉ tiết và cụ thể hơn, ĐĐ. Chân Pháp Cẩn trong bài viết “Phật 
học tại Hoa Kỳ” giới thiệu số lượng các trường Đại học có khoa Phật 
học, chương trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, các cấp đào tạo, 
các ngôn ngữ mạnh, xu hướng hợp tác, giáo trình, học phí và tính 
quốc tế trong sự so sánh với HVPGVN tại TP.HCM. Qua đó tác giả 
góp ý chân thành nhằm phát triển nền Phật học tại Việt Nam. 


Trong bài khái quát “Phật học tại Canada và Australia, ĐĐ. 
Chân Pháp Cẩn giới thiệu số lượng các trường có khoa Phật học, 
chương trình đào tạo, học phí và học bổng và chất lượng đào tạo. 
Tác giả điểm qua các tạp chí Phật học tiêu biểu của hai nước này cũng 
như các học giả lỗi lạc, đóng góp cho nền Phật học tại phương Tây. 


Về vương quốc Anh, nơi Phật giáo được biết sớm hơn các nước 
châu Âu còn lại từ thế kỷ XIX, TT. Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng 
trường Trung cấp Phật học Bình Định, giới thiệu “Giáo dục Phật 
giáo tại Anh quốc”. Không chỉ có nhiều nhà nghiên cứu Phật học lỗi 
lạc, Phật giáo Anh quốc còn có các hội Phật học quy mô, chương 
trình Phật học tiêu chuẩn, góp phần phát triển Phật giáo cho thế 
giới phương Tây. 


XXIV.. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


ĐĐ. Thích Đồng Tâm, giảng viên trường Phật học SIBA, Tích 
Lan qua bài “Giáo dục Phật giáo vương quốc Anh” đã khái quát lịch 
sử Phật giáo Anh, các trung tâm Phật giáo quan trọng, Hội thánh 
điển Päli. Về chương trình Phật học tại Anh, tác giả giới thiệu 1S 
trường Đại học có khoa Phật học, nổi tiếng nhất là trường Đại học 
Oxford và Cambridge. Qua đó, giúp sinh viên Việt Nam có thể lựa 
chọn các trường Đại học thích hợp khi theo học Phật học tại nước này. 

ĐĐ. Thích Thanh An trong bài “Tình hình nghiên cứu Phật học 
tại Đức” 
cứu đồ sộ về khảo cổ học, Ấn Độ học, triết học Phật giáo, tiếng 
Sanskrit, tiếng PAli, các từ điển Phật học nổi tiếng Thánh điển Phật 
giáo bằng tiếng Đức và xu thế Phật giáo tại nước này góp phần giúp 


đã giới thiệu các học giả nổi tiếng, các công trình nghiên 


người châu Âu và cộng đồng phương Tây hiểu và đến với đạo Phật. 

Trong bài “Tổng quan tình hình Phật giáo và nghiên cứu Phật học 
tại Pháp” ĐĐ. Thích Thông Giác cung cấp bức tranh bao quát về Phật 
giáo Pháp gồm các hội Phật giáo, các trường phái Phật giáo, các tự viện 
Phật giáo, các trường Đại học có ngành Phật học cũng như cộng đồng 
Việt Nam và các cộng đồng di dân truyền bá đạo Phật tại đất nước nổi 
tiếng bậc nhất về văn minh trên thế giới. Qua đó cho thấy người phương 
Tây tìm về Phật giáo như giải pháp trị liệu nỗi khổ, niềm đau. 


***% 


Thông qua tuyển tập này, giới học giả Phật giáo cũng như Tăng 
Ni và Phật tử trong nước có thể so sánh Phật giáo Việt Nam và 
chương trình học Phật tại Việt Nam với Phật giáo ở 11 quốc gia và 
khu vực và các trường Đại học có khoa hoặc chuyên ngành Phật học 
hay các Học viện Phật giáo tại những nước này. 

Sự so sánh đối chiếu mang tính phản biện sẽ giúp cho các trường 
Phật học tại Việt Nam nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung, rút ra 
những bài học kinh nghiệm hữu ích nhằm phát triển hơn nữa Phật giáo 
Việt Nam cũng như đưa nền Phật học Việt Nam lên đẳng cấp toàn cầu. 


HVPGVN, Cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 18-11-19 
TT. Thích Nhật lừ 


VIỆT NAM 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: SU KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN 


HT Thích Thiện Nhơn' 


DẪN NHẬP 


Trị thức, trí tuệ là sở hữu của con người, từ cơ bản được hình 
thành do hai yếu tố: Yếu tố ngoại tại là môi trường, điều kiện, 
phương tiện, nội dung giáo dục; Yếu tố nội tại là bản chất tiềm năng. 
Bản chất tiềm năng do sự đánh thức của yếu tố ngoại tại, từ đó hoàn 
thành tri thức trí tuệ, sở hữu của con người toàn diện, hoàn thiện, 
đạt đỉnh cao về mặt tri thức, trí tuệ. Từ đó, ấn định thành phần trong 
xã hội - thành phần trí thức, nhất là trí tuệ giải thoát. 

Trong những thập kỷ qua, hệ thống giáo dục con người, có thể 
nói đã củng cố, phát triển và hệ thống hóa hoàn thiện, tùy theo điều 
kiện xã hội, tập quán, phong tục, văn hóa, thể chế của mỗi dân tộc, 
mỗi quốc gia khác nhau. Nhất là, kể từ năm 1945, Liên Hiệp Quốc 
hình hành cơ quan Unessco - Văn hóa, Giáo dục, Khoa học, Xã hội 
- Liên Hiệp Quốc thì vấn đề giáo dục được củng cố, phát triển, hệ 
thống hóa có sự lãnh đạo chung, lãnh đạo quốc tế nhằm mục đích 
củng cố, phát triển, hệ thống giáo dục ngày càng đạt hiệu năng và 
kết quả hữu hiệu, mang tính khoa học hơn. 

Đối với Phật giáo, từ khi Hội Liên Hữu Phật tử Thế giới hình 


*, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN. 


=2 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


thành năm 1950, có một bộ phận phụ trách là Ủy ban Giáo dục, 
các tổ chức Phật giáo mang tính quốc tế, đều có Ủy ban Giáo dục 
trong hệ thống giáo dục mang tính quốc tế và địa phương, cũng như 
chuyên môn về Phật học. 

Đối với Phật giáo Việt Nam, từ năm 1930, công tác hình thành 
hệ thống giáo dục cũng đã được thành lập, mang tính đặc thù của 
dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Khái quát, có thể thấy: Hội Nam 
Kỳ Nghiên cứu Phật học, Hội An Nam Phật học, Hội Lưỡng xuyên 
Phật học, Hội Phật giáo Bắc kỳ, Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Giáo 
hội Tăng già toàn quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất, Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam. Hơn 80 năm hình thành và phát triển, chương trình 
giáo dục Phật giáo đã đi đến mức độ hoàn chỉnh và hệ thống hóa 
toàn diện từ hình thức đến nội dung, nhất là trong giai đoạn tiếp cận, 
hội nhập quốc tế, hệ thống giáo dục Phật giáo cấp Cao đẳng và Đại học 
luôn luôn tự hoàn thiện và tìm tòi, kết thân với các môi trường giáo dục 
khác ngoài Việt Nam, nhất là lãnh vực Giáo dục Phật học. 


THÀNH QUẢ GIÁO DỤC 


Trong 30 năm qua, kể từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, thông qua Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, hệ thống Giáo 
dục Phật giáo trong Giáo hội hiện nay gồm các Trường Phật học 
như sau: 


- Có 4 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, TP. Hồ Chí 
Minh, Huế và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP. Cần Thơ. 
Trong đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh chưa 
có chế độ nội trú, vì không có cơ sở. Hiện nay, Chính phủ, UBND 
Thành phố đã giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) 
33 hecta đất ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí 
Minh để xây dựng Học viện. Trong tương lai, Tăng Ni sinh của Học 
viện sẽ được nội trú hoàn toàn khi cơ sở xây dựng xong. 


+ Đã đào tạo 4.826 Tăng Ni sinh tốt nghiệp Cử nhân Phật học. 
+ Đang đào tạo 1.684 Tăng Ni sinh. 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: SỰ KẾ THÙA VÀ PHÁT TRIỂN . 3. 


- Có 8 Lớp Cao đẳng Phật học: tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 
Huế, TP. Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, Bạc 
Liêu, Đồng Nai. 

+ Đã đào tạo: 1.056 Tăng Ni sinh. 

+ Đang đào tạo: 690 Tăng Ni sinh. 


- Có 31 Trường Trung cấp Phật học trong cả nước. Trong đó, 30 
trường Tăng Ni sinh nội trú, chỉ có TP. Hồ Chí Minh chưa có chế 
độ nội trú vì không có cơ sở và Tăng Ni sinh còn học chung một cơ sở, 
chưa phân ra 02 phân hiệu như các Tỉnh, Thành hội Phật giáo khác. 

+ Đã đào tạo: 7.315 Tăng Ni sinh. 

+ Đang đào tạo: 2.611 Tăng Ni sinh. 


+ Trung cấp Pali có 98 Lớp, gồm 3 Trường và 95 lớp. Có §.197 
Tăng sinh theo học. Đã đào tạo 2.700 Tăng sinh, đang đào tạo 2.195 
Tăng sinh. 

- Có 50 Lớp Sơ cấp Phật học: 

+ Đã đào tạo: 3.500 Tăng Ni sinh. 

+ Đang đào tạo: 2.500 Tăng Ni sinh. 

+ 36 Lớp Sơ cấp Pali Khmer, có 2.777 Tăng sinh theo học. 

- Du học : 

+ Hiện có 476 Tăng Ni sinh du học tại các nước: Ấn Độ, Trung 
Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Pháp, Miến Điện, Thái Lan, Srilanka... 


+ Có trên 100 Tăng Ni tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ, Thạc 
sĩ Phật học tại các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật bảnVới thành 
quả giáo dục như hiện nay là một tín hiệu đáng mừng cho nền giáo 
dục Phật giáo Việt Nam nói riêng, hệ thống giáo dục tại Việt Nam 
nói chung trong hiện tại và chấp cánh cho mơ ước sự phát triển về 
ngành Giáo dục Phật giáo trong tương lai. 


KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN H0ÀN CHỈNH 


Trên quan điểm sống là tiếp nối quá khứ, chấp nhận hiện tại và 


4 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


ước vọng tương lai, đó là vấn đề lịch sử không thể phủ nhận. Do 
đó, trước năm 1975, Phật giáo Việt Nam về giáo dục phổ thông, có 
Viện Đại học Vạn Hạnh với 3 cấp Cử nhân, Cao học, Tiến sĩ; nội 
dung giáo dục chia làm 6 Khoa: Phân khoa Phật học, Phân khoa Văn 
khoa, Phân khoa Khoa học xã hội, Phân khoa Giáo dục, Phân khóa 
Ứng dụng Khoa học xã hội và Trung tâm Ngôn ngữ (xem như một 
Phân khoa ngoại ngữ) , tất cả đều áp dụng thể thức học trình tín chỉ, 
không theo thể thức niên chế. Về Phật học, có Viện Cao đẳng Phật 
học Huệ Nghiêm; nội dung giáo dục chia làm 3 cấp: Cử nhân, Cao 
học, Tiến sĩ; phân làm các Ban: Ban Kinh, Ban Luật, Ban Luận, Ban 
Thiền... theo nội dung Tam tạng Kinh, Luật, Luận - Giới, Định, 
Tuệ và áp dụng thể thức thi cử, niên chế với nội dung chương trình 
giảng dạy hoàn chỉnh và có hệ thống phát bằng Tốt nghiệp theo quy 
định của Tổng vụ Giáo dục. 


Qua đó, hiện nay GHPGVN thông qua Ban Giáo dục Tăng Nị, 
30 năm hoạt động, hệ thống giáo dục đến nay tạm hoàn chỉnh và có 
cơ chế, hệ thống tổ chức. Chúng ta có: Lớp Sơ cấp, Trường Trung 
cấp, Lớp Cao đẳng (Trường), Học viện... Đặc biệt, vừa qua Chính 
phủ đã cho phép GHPGVN mở thí điểm Cao học (M.A) tại Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; và từ đó sẽ mở rộng 
đến các Học viện khác ở ba miền đất nước và tiến đến Tiến sĩ (hay 
Nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ). 

Từ cơ sở này nhận thấy nội dung giảng dạy và thể thức Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh áp dụng thể chế Tín chỉ, 
chia làm 10 Khoa: Khoa Pali, Khoa Phạn Tạng, Khoa Triết học Phật 
giáo, Khoa Phật giáo Trung Quốc, Khoa Phật giáo Việt Nam, Khoa 
Lịch sử Phật giáo, Khoa Phật pháp Anh ngữ, Khoa Phật Pháp Hoa 
ngữ, Khoa Hoằng pháp, Khoa Đào tạo từ xa; Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Hà Nội, Huế, Cần Thơ chia làm nhiều Khoa, nhiều 
Ban: Khoa Kinh, Khoa Luật, Khoa Luận, Khoa Sử, Khoa Phật giáo 
Thế giới, Khoa Quản trị Hành chánh, Quản lý cơ sở vv... đều áp 
dụng thể chế thi cử, theo niên chế. Đặc biệt, Học viện Phật giáo 
Nam tông Khmer Cần Thơ áp dụng thể chế tín chỉ. Nội dung giảng 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: SỰ KẾ THÙA VÀ PHÁT TRIỂN . Š 


dạy theo truyền thống, có cập nhật và thích ứng nhu cầu giáo dục 
hiện tại. Như vậy, chưa có sự đồng nhất, trên cơ sở hệ thống tổ chức 
và nội dung giảng dạy. Do đó, cần có sự thống nhất về cơ chế tổ 
chức, giáo trình chung cho 4 Học viện trừ Học viện Phật giáo Nam 
tông Khmer, để đồng nhất, thống nhất về thể chế và cùng hợp tác, 
giao lưu trao đổi kinh nghiệm giáo dục trong nước và quốc tế trãi 
đều cho 4 Học viện (ĐHPG) của GHPGVN. 


Hiện nay, rất nhiều Tăng Ni đã tốt nghiệp trong nước cũng như 
từ nước ngoài trở về Việt Nam và đã tham gia công tác giảng dạy tại 
các cơ sở giáo dục Phật giáo. Nhất là Ban Giáo dục Tăng Ni đã có 
Văn phòng và khuôn dấu riêng. Do đó, để có môi trường, mở rộng 
sự hoạt động và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo của Tăng 
Ni sinh, Ban Giáo dục Tăng Ni cần phải cơ cấu nhân sự, phân công 
trách nhiệm và cụ thể hóa chức năng làm việc cho nhiều Tiểu ban, 
như: Tiểu ban phụ trách chương trình Đại học, Tiểu ban phụ trách 
chương trình Cao đẳng, Tiểu ban phụ trách chương trình Trung 
đẳng, Tiểu học, Tiểu ban phụ trách khảo thí, Tiểu ban Tư liệu, Tiểu 
ban Giao lưu, hợp tác và phát triển quốc tế, Tiểu ban Thanh tra Giáo 
dục và Tiểu ban Bảo trợ Học đường v.v... do Trưởng ban Giáo dục 
Tăng Ni ký quyết định bổ nhiệm nhân sự các Tiểu ban. Từ đó, các 
Tiểu ban hoạt động theo từng chức năng, lãnh vực đương nhiệm và 
phát triển theo chiều sâu, chiều rộng và chiều cao ngang tầm với xã 
hội và giáo dục quốc tế trong thời kỳ hội nhập và phát triển của thế 
kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo. 


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 


- Chương trình Sơ cấp Phật học như đã ban hành. Chú trọng các 
môn học căn bản, dồn năm thứ nhất Trung cấp xuống năm thứ hai 
Sơ cấp, thời gian học là 2 năm. Nếu cần có thể thêm 1 năm học nâng 
cao, gồm 10 môn, 18 tiết/tuần, với các môn học như Kinh, Luật, 
Luận, Văn, Sử, Cổ ngữ, Khái quát về Nghi lễ. 

- Chương trình Trung cấp Phật học, để tiết kiệm thời gian, nhất 
là trình độ của Tăng Ni Phật giáo Việt Nam đã được nâng cao, do 


" + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


đó, thời gian học là 03 năm và cần giảm bớt những môn không quan 
trọng và chú trọng đến những phần mang tính Trung cấp Phật học 
chuyên sâu. Tối thiểu học 10 môn, gồm: 4 môn Kinh, Luật, Luận, 2 
môn Văn, Sử và Sinh ngữ, Cổ ngữ, Tin học, Lịch sử Việt Nam, Luật 
pháp (Sinh hoạt ngoại khóa) = 10 môn = 22 tiết/tuần. 


- Chương trình Cao đẳng Phật học nên mở chuyên ngành, năm 
đầu học đại cương tổng quát Kinh, Luật, Luận, Sử vv... , nâng cao trình 
độ chuyển tiếp từ Trung cấp, sang năm thứ hai, ba học chuyên ngành: 
Giáo dục, Hoằng pháp, Nghi lễ, Hành chánh Quản trị, Trụ trì vx... 


Nếu chương trình Cao đẳng Phật học tương đương Đại học và 
trên Trung học, thì chương trình các môn học không cho trùng 
lập với Học viện và Đại học Phật giáo. Có như thế, khi vào Học 
viện, Tăng Ni sinh không phải học lại các môn học cũ, mà được học 
những môn học hoàn toàn mới trên tỉnh thần và thể thức liên thông 
tín chỉ với Học viện. Chương trình này hoàn toàn độc lập với hệ thống 
Trường Cao đẳng Phật học khu vực như Hải Phòng, Huế, TP. Hồ Chí 
Minh, miền Tây (Bạc Liêu), và tại Cần Thơ đã có Phân viện Học viện 
của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. 


Chương trình Học viện cấp Cử nhân là 4 năm, như Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh áp dụng thể chế tín chỉ 
cấp Cử nhân; mỗi khoa là 131 tín chỉ, mỗi tín chỉ là 15 tiết. Các Học 
viện khác còn tùy thuộc vào thời gian và điều kiện cho phép, do đó nội 
dung giảng dạy chưa đồng nhất và số tiết dạy cũng chưa được phân điều 
theo quy định. Vì vậy, cần có sự thống nhất về số tiết, chương trình, nội 
dung giảng dạy tại các Học viện khi điều kiện cho phép. 


GIÁ0 DỤC HƯỚNG Nội 


Để quân bình tư tưởng, tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh sống có 
quán chiếu, xoay về nội tâm, có an lạc, giải thoát trong lộ trình tu 
học của người con Phật, trước năm 1975, Viện Cao đẳng Phật học 
Huệ Nghiêm có một Thiền đường, Đại học Vạn Hạnh có một Thiền 
đường để Tăng Ni sinh, sinh viên tọa thiền chỉ quán từ 30 phút đến 
1 tiếng. Sau năm 1975, nhất là khi thống nhất Phật giáo Việt Nam cả 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: SỰ KẾ THÙA VÀ PHÁT TRIỂN „7. 


nước năm 1981, tại Trường Trung cấp Phật học, Học viện từ khóa 
1 đến khóa 4, Hòa thượng Hiệu trưởng, Hòa thượng Viện trưởng cho 
Tăng Ni sinh tọa thiền 30 phút tại Chánh điện Thiền viện Vạn Hạnh. 


Do đó, các Trường Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo phải 
có cơ sở nội trú và có Thiền đường cho Tăng Ni sinh tọa thiển và 
tĩnh tâm, như Hương Hải Thiền Sư nói: “Hằng ngày nên quán sát 
lại mình. Xét nét cho cùng chớ dễ khinh. Không tìm tri thức ở trong 
mộng. Thầy sẽ thấy trên mặt mình” Muốn đạt được mục đích ấy, các 
cơ sở Trường, Viện phải có Thiền đường để Tăng Ni sinh tịnh tâm 
Niệm Phật, quán chiếu vx.... 

Bằng tinh thần kế thừa truyền thống giáo dục từ giáo lý Đức 
Phật ngàn xưa, Liệt vị Tổ sư cận đại và các nhà giáo dục đương đại, 
chắc chắn tầm vóc và nội dung, môi trường giáo dục Phật giáo luôn 
luôn khởi sắc, sinh động và phát triển theo hướng đi lên và mở rộng 
mọi mặt thuộc các lĩnh vực giáo dục Phật học, Khoa học xã hội, 
Khoa học nhân văn, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ, Thư pháp học 
cũng như nhiều lĩnh vực khác của xã hội và thế giới đặt ra, mà giáo 
dục Phật giáo phải quan tâm theo dõi, nắm bắt kịp thời để điều 
chỉnh hợp lý và sáng tạo theo từng khu vực, quốc gia và Tông phái 
Phật giáo Việt Nam và thế giới theo chiều hướng chuyển hóa nội 
tâm, khai thông tâm trí, phát huy tuệ lực, năng lượng giải thoát cho 
chính mình và cho con người, cho chúng sanh và nhân loại bằng 
con đường giáo dục Giới, Định, Tuệ. Đó là mục đích cứu cánh của 
Giáo dục Phật giáo từ xưa đến nay và mãi mãi về sau. 

Trên đây là một số vấn đề góp ý cho công tác củng cố và phát 
triển ngành Giáo dục Phật giáo của nhiệm kỳ mới, nhằm kế thừa 
ngọn đèn trí tuệ là tiêu chí của nền Giáo dục Phật giáo, của người 
làm công tác giáo dục và đối tượng được đào tạo. Để từ đó mở ra một 
chân trời giải thoát, giác ngộ tự thân, cho con người và cho chúng 
sinh. Có thể nói, tất cả đều được thiết lập và khởi động từ công tác 
giáo dục Phật giáo, sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình 
hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) của Ban Giáo dục 
Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tương lai. 


GIÁ0 DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: 
NHU CẦU CẢI CÁCH T0ÀN DIỆN 


TS.I1T. Thích Nhật Từ 


Không thể phủ định rằng giáo dục Phật giáo dựa trên ba phương 
diện minh triết (T¡sikkha)' Phật dạy bao gồm giáo dục đạo đức 
(s7la, giới), giáo dục chuyển hóa (ad]iciffa, thiền) và giáo dục tri tuệ 
(pañña, tuệ) giải quyết vấn nạn. Người được đào tạo trong trường 
Phật học, ngoài kiến thức thông thường còn thực tập chuyển hóa, mang 
tính ứng dụng thực tiễn và có khả năng giải quyết các nỗi khổ, niềm đau 
(dukkhä) của bản thân và tha nhân. 

Để nền giáo dục Phật giáo tại Việt Nam đáp ứng được các mục đích 
nêu trên, chương trình đào tạo Phật học tại Việt Nam cần có sự thích 
ứng với xu thế giáo dục Phật học trên thế giới là điều không thể bỏ qua. 

Với tư cách là người trình các dự án cải cách chương trình Phật 
học các cấp như Trung cấp Phật học, Cao đẳng Phật học của Ban 
Giáo dục Phật giáo trung ương, đồng thời là người chấp bút của các 
chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học của Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong bài viết này, 


*, Tiến sĩ Triết học, Phó Ban Giáo dục Phật giáo trung ương, Phó Ban Hoằng pháp trung ương, 
Phó Ban Phật giáo quốc tế trung ương, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học và Phó Viện trưởng 
HVPGVN tại TP.HCM. 

1.D.HI.220; A. I229. 


- 10... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


tôi trình bày vài nét về: (¡) Bản chất đào tạo Phật học, (¡) Chương 
trình Phật học tại Việt Nam. Các vấn đề trên chỉ được nêu ra một 
cách khái quát, chưa đi sâu vào việc phân tích. 


I. ĐÀ0 TẠO PHẬT HỌC KHÁC VỚI ĐÀ0 TẠO GIÁO SĨ 


Khoa Phật học gọi đủ là Khoa nghiên cứu Phật giáo (Departmenf 
oƒ Buddhist Studies) là một ngành học độc lập với cấp đào tạo từ cử 
nhân đến tiến sĩ. Học viện đào tạo ngành Phật học như một ngành 
khoa học, chứ không đào tạo các giáo sĩ làm công tác truyền đạo 
như các Chủng viện của Thiên chúa giáo. 

Hiện nay, trên thế giới có trên 100 trường đại học nổi tiếng có 
Khoa nghiên cứu Phật học (Department oƒ Buddhist Studies). Các 
trường đại học ở các nước tiên tiến về giáo dục như Hoa Kỳ, châu 
Âu, Nhật Bản v.v... đào tạo cấp thạc sĩ và tiến sĩ về Khoa nghiên cứu 
Phật học. Trong khi các đại học ở châu Á như Tích Lan, Miến Điện, 
Trung Quốc, Nepal, Bhutan đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ. 


Các nước Phật giáo Nam tông như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia, chương trình Phật học chỉ đào sâu triết 
học Nguyên thủy. Trong khi đó, các nước Phật giáo Đại thừa như Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc chủ yếu đào tạo về triết học Đại thừa. 


So với các nước khác, nội dung đào tạo Phật học của các trường 
Phật học tại Việt Nam bao quát cả hai truyền thống Phật giáo Nam 
tông (Theravada, Nguyên thủy) và Phật giáo Bắc tông (Mahayana, 
Đại thừa) với văn hệ Sanskrit. 


Hiện có trên 100 trường đại học lớn trên thế giới (gồm hơn 30 
đại học tại Hoa Kỳ) có đào tạo chuyên ngành Phật học với mã đào 
tạo độc lập trong hệ thống các trường đại học quốc dân, được hỗ 
trợ ngân sách của chính phủ và các đoàn thể phi chính phủ. Ngành 
Phật học được liệt vào 3 Khoa chính sau đây: 

- Khoa nghiên cứu Phật học (Department oƒ Buddhist Studies): 
khoảng 70%. 

- Khoa nghiên cứu Tôn giáo (Department oƒ Religious Studies): 
khoảng 05%. 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN HS 


- Khoa Triết học (Department oƒ Philosophy): khoảng 25%. 


Điều này cho thấy ngành nghiên cứu Phật học có chỗ đứng quan 
trọng như ngành Triết học. Ngành Thần học và ngành nghiên cứu 
Tôn giáo ngày càng ít trường đào tạo, vì chỗ đứng của nó trong 
nghiên cứu học thuật mất dần. Việc cấp mã đào tạo độc lập từ cử 
nhân đến tiến sĩ cho ngành nghiên cứu Phật học trong bối cảnh 
giáo dục trong nước và toàn cầu là điều rất cần thiết. Nếu vì những 
lý do khách quan chưa thể cấp mã đào tạo độc lập thì có thể đặt vào 
chuyên ngành Phật học vào mã đào tạo triết học hay nghiên cứu tôn 
giáo học, như một số nước đã làm. 


Việt Nam là nước mà ảnh hưởng của đạo Phật về phương diện 
lịch sử, văn hóa, văn học và triết lý đối với dân tộc rất đáng kể. Truyền 
thống ngành nghiên cứu Phật học phát triển khá mạnh trong các 
Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) trong nhiều năm qua. 
Văn bằng cử nhân Phật học do các HVPGVN cấp đã từ lâu được 
chấp nhận tương đương với bằng cử nhân nước ngoài và được tuyển 
học thạc sĩ ở nhiều trường đại học trên thế giới (bao gồm Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan vx... ). Nếu 
chưa thể đặt các HVPGVN vào trong hệ thống các trường Đại học 
quốc dân trong giai đoạn này qua việc công nhận văn bằng cử nhân 
Phật học tương đương với cử nhân triết học hay cử nhân tôn giáo 
học thì cũng nên cho phép các HVPGVN đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ 
mang tính đặc thù của Phật giáo. HVPGVN tại Thành phố Hồ Chí 
Minh vừa được Văn phòng Chính phủ cho phép đào tạo thí điểm 
chương trình Thạc sĩ Phật học từ đầu năm 2012. Đây là dấu hiệu 
tích cực với nhiều hứa hẹn cho nền giáo dục Phật học tại Việt Nam. 


II. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG VÀ CƠ HỘI SAU KHI TỐT NGHIỆP 
2.1. Chất lượng của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh sau khi tốt 
nghiệp 

Theo cấu trúc môn học, nội dung và phương pháp đào tạo, các 


sinh viên tốt nghiệp các chương trình Cao đảng, Cử nhân, Thạc sĩ 
và Tiến sĩ Phật học cần đảm bảo được các kiến thức căn bản sau đây: 


12. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


‹ Kiến thức ngoại điển: Nắm vững khối kiến thức đại cương 
và liên ngành cho các phân Khoa, từ các môn khoa học cho đến các 
môn nhân văn. 

‹ Kiến thức đại cương về nội điển: Nắm vững khối kiến thức 
Phật học căn bản từ lịch sử, triết học, truyền thống và kinh điển Phật 
giáo mà bất kỳ một sinh viên Phật học nào cũng cần trang bị. 

‹ Kiến thức chuyên sâu về nội điển: Nắm vững kiến thức nền 
tảng và chuyên sâu về các chuyên ngành Phật học như Pali, Sanskrit, 
Triết học Phật giáo, Lịch sử Phật giáo, Phật giáo Việt Nam, Trung văn 
và Hoằng pháp học. 

‹ Kiến thức cổ ngữ Phật giáo: Nắm căn bản khối kiến thức 
thánh ngữ Phật giáo như Pali, Sanskrit, Tây Tạng, hoặc Hán cổ, giúp 
cho sinh viên đào sâu vào văn bản gốc, để có thể trở thành những nhà 
nghiên cứu chuyên sâu vào lãnh vực chuyên môn sau khi tốt nghiệp. 

‹ Khả năng nghiên cứu và sáng tạo: Từ năm thứ nhất, các sinh 
viên được huấn luyện về phương pháp nghiên cứu, nhằm phát huy 
khả năng sáng tạo để có thể đóng góp cho học giới các tác phẩm có 
giá trị về nghiên cứu và học thuật. 

2.2. Cơ hội Phật sự sau khi tốt nghiệp 


Yêu cầu của Học viện là Tăng Ni sinh, sau khi tốt nghiệp Học 
viện, phải đủ khả năng, kiến thức và đạo đức để đảm trách các vị 
trí trong cơ cấu quản trị hoạt động của GHPGVN, cũng như xã hội 
bao gồm các lãnh vực giáo dục, nghiên cứu, quản lý tự viện, và đặc 
biệt tham gia vào các công tác từ thiện xã hội. 

‹ Cơ hội du học: Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Phật học tại Học 
viện, nhiều sinh viên tiếp tục học Thạc sĩ và Tiến sĩ của nhiều Khoa 
và chuyên ngành tại các nước như: Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Pháp, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan v.v... hoặc tiếp tục 
học các Đại học trong nước. Có hằng trăm Tăng Ni của Học viện 
đã tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài, tham gia giảng dạy tại Học viện. 


‹ Về quản trị Giáo hội: Một số Tăng Ni sinh tốt nghiệp Học 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN „ l3. 


viện đã trở thành thành phần nòng cốt của Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh/ thành bao gồm Trưởng ban, Phó ban, Chánh thư ký, các 
trưởng ban chuyên môn và chánh phó các Ban đại diện GHPGVN 
quận/ huyện. 


‹ Về giáo dục: Thực tế hiện nay, sau khi tốt nghiệp chương trình 
đào tạo của Học viện, Tăng Ñi sinh đã tham gia vào công tác lãnh 
đạo (hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng ban học vụ, chánh thư ký, giảng 
viên) của 4 Học viện, 9 trường Cao đẳng Phật học và 32 trường 
Trung cấp Phật học trong cả nước. 

‹ Về nghiên cứu: Nhiều Tăng Ni sinh xuất sắc, sau nhiều năm nghiên 
cứu và trước tác đã trở thành các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam, đóng góp nhiều tác phẩm và dịch phẩm có giá trị 
học thuật cao. 


‹ Về quan hệ quốc tế: Một số Tăng Ni sinh của Học viện đã trở 
thành những nhà hoạt động Phật sự trong các tổ chức Phật giáo thế 
giới như Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới, Ủy ban Tổ chức 
Phật giáo quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Phật giáo 
thế giới và nhiều tổ chức Phật giáo khác với các chức danh tổng thư ký, 
phó tổng thư ký, thành viên thư ký và thành viên vx... 

‹ Về hoạt động xã hội: Song song với các công tác trên, nhiều 
Tăng Ni sinh của Học viện đã trở thành một phần lực lượng chủ lực 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các tổ chức chính phủ và phi 
chính phủ; đồng thời còn là các nhà hoạt động văn hóa và từ thiện 
xã hội, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, các vùng cao nguyên và 
các vùng dân tộc ít người. 

III. ÑHU CẦU CẢI CÁCH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM 
1. Các cấp học trong nền giáo dục GHPGVN 

Nền giáo dục của GHPGVN hiện nay gồm có các cấp học sau 
đây: 

a) Giáo dục Sơ cấp Phật học: Trung bình 2 năm, chủ yếu được 
áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây. Miền 


14 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Bắc và miền Trung không bắt buộc các Sa-di và Sa-di-ni phải học 
chương trình học này. 


b) Giáo dục Trung cấp Phật học: Trung bình 4 năm, được áp 
dụng bắt buộc trên toàn quốc. Hiện tại có 33 trường Trung cấp 
Phật học. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để được dự thi vào 
các lớp Cao đẳng hoặc Cử nhân Phật học tại 3 HVPGVN ở Hà Nội, 
Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. 


c) Giáo dục cao đẳng, đại học và sau đại học Phật giáo: 


Từ năm 1984 đến nay, tuyển sinh tại các trường Phật học dựa 
vào tổng thời gian của toàn khóa học. Sơ cấp 2 năm một lần. Trung 
cấp 4 năm một lần. Cao đẳng 2-3 năm một lân. Cử nhân 4 năm một 
lần. Riêng tại HVPGVN tại Thành phố Hồ Chí Minh từ khóa VI 
(2006-2016), tuyển sinh 2 năm một lần, từ năm 2017-đến nay, mỗi 
năm tuyển sinh một lần. Chương trình thạc sĩ Phật học chỉ có tại 
HVPGVN tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuyển sinh mỗi năm một 
lần. Đến năm 2019, HVPGVN tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà 
Nội đã đào tạo Tiến sĩ Phật học. 


c1. Cao đẳng Phật học: Hai năm, đối với Tăng Ni sinh tốt 
nghiệp Trung cấp Phật học. 


c2. Cử nhân Phật học: Ba năm (nếu học 3 học kỳ/ năm) đến 
bốn năm (nếu học 2 học kỳ/ năm) đối với Tăng Ni sinh có bằng tốt 
nghiệp cấp 3 và Trung cấp Phật học, hoặc từ hai năm đến hai năm 
rưỡi đối với người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Phật học, theo cơ 
chế đào tạo liên thông. 

c3. Thạc sĩ Phật học: Hai năm đối với người có bằng tốt nghiệp 
Cử nhân Phật học hoặc 3 năm đối với sinh viên có bằng cử nhân 
ngoài Phật học. 

c4. Tiến sĩ Phật học: Từ 3 năm đến 3 năm học đối với người có 
bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học hoặc tương đương. 


d) Phương pháp đào tạo: Phương pháp đào tạo trình độ đại 
học Phật giáo coi trọng kiến thức phương pháp luận, ý thức tự giác 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN „ IS. 


học tập, rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy 
sáng tạo, nhằm giúp Tăng Ni sinh viên trở thành các nhà nghiên cứu 
giỏi, ứng dụng hành trì giỏi và dấn thân làm Phật sự có hiệu quả. 

e) Quy định về chương trình khung: Các trường Cao đẳng 
Phật học độc lập ở các tỉn thành hoặc các HVPGVN cần tuân thủ 
chương trình khung do Ban Giáo dục Phật giáo trung ương quy 
định cho từng ngành đào tạo đối với trình độ Cao đẳng Phật học, 
Cử nhân Phật học, Thạc sĩ Phật học và Tiến sĩ Phật học, bao 
gồm cơ cấu nội dung các môn học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân 
bổ thời gian đào tạo giữa các môn học. Căn cứ vào chương trình 
khung nêu trên, các Trường Cao đẳng Phật học và các HVPGVN 
có thể gia giảm tối đa 20% các môn học cho phù hợp và mang tính 
đặc thù của trường mình. 

2. Ưu điểm và khuyết điểm của hệ thống Phật học tại Việt Nam 


Có thể khẳng định đây là mô hình đào tạo Phật học mang tính 
đặc thù của Phật giáo Việt Nam trong mấy thập niên trở lại đây. Mô 
hình giáo dục Phật học này có những điểm ưu và khuyết sau đây: 


a) Ưu điểm lớn nhất của mô hình giáo dục này là dựa vào thời 
điểm xuất gia, bất luận tuổi tác nhỏ, trung niên hay lão niên, Tăng 
Ñi sinh được đào tạo Phật học nên nắm vững Phật pháp để thực tập 
chuyển hóa và làm đạo ở mức độ đơn giản. 


b) Kiến thức phổ thông không vững: Do quy định kế thừa giữa 
các cấp học (từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học), các vị xuất 
gia ở tuổi thiếu niên sẽ không thể học song song hai chương trình 
giáo dục phổ thông và giáo dục Phật học cùng một lúc. Điều này 
đã dẫn đến tình trạng phần lớn các Tăng Ni Việt Nam xuất gia từ 
nhỏ phải học bổ túc văn hóa (vốn chỉ có ở Việt Nam), thay vì phải 
theo học các trường phổ thông thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để có 
chất lượng kiến thức cao hơn. Do vì phải học bổ túc lớp 12 ban đêm 
song song với chương trình Sơ cấp hay Trung cấp Phật học (Tăng 
buổi sáng, Ni buổi chiều), Tăng Ni phần lớn không có kiến thức thế 
học vững vàng như các học sinh tốt nghiệp 12 theo hệ chính quy. 


- 1ó „ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Kết quả là năng lực tiếp thu Phật pháp tại các trường lớp Phật học 
cũng bị những giới hạn nhất định. 

Khi đậu các kỳ thi tuyển cử nhân Phật học tại các HVPGVN, 
phần lớn các Tăng Ni sinh có bằng 12 hệ bổ túc văn hóa khó theo 
kịp chương trình tín chỉ, nên phải học vất vả hơn các Tăng Ni sinh 
tốt nghiệp 12 hệ chính quy, đi tu muộn hơn. Nói cách khác, kiến 
thức phổ thông là kiến thức nền mà không vững thì khi theo học ở 
cấp Cử nhân trở lên, sinh viên gặp nhiều trở ngại và khó đậu điểm 
giỏi tại các kỳ thi giữa kỳ và cuối mùa học. 

c) Thời gian đào tạo quá dài lâu 

Theo mô hình giáo dục của GHPGVN hiện tại, để có được một 
tiến sĩ Phật học, ta phải mất trung bình 1ố năm (2 năm sơ cấp, 4 
năm trung cấp, 2 năm cao đẳng, 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ và 
2-5 năm tiến sĩ), tính từ lớp 12 (nếu cộng sơ cấp Phật học vào) và 
khoảng 14 năm nếu không tính sơ cấp Phật học (như ở miền Bắc và 
miền Trung Việt Nam). 


So với hệ thống giáo dục Phật học tại các nước Nam tông, Việt 
Nam được xem là bị tụt hậu. So với các nước tiên tiến về giáo dục, 
ta phải mất gấp đôi thời gian mới đào tạo được 1 tiến sĩ Phật học. 
Phần lớn để có được tiến sĩ Phật học, Tăng Ñi Việt Nam đã đến tuổi 
40, US0, nên ít nhiều ảnh hưởng đến năng lực và hiệu quả Phật sự, 
ngay cả trong ngành giáo dục Phật học cũng không phải là ngoại lệ. 

đ) Bảo hòa kiến thúc do học trừng 


Vì trải dài chương trình đào tạo quá nhiều năm như nêu trên, 
chương trình đào tạo Phật học của GHPGVN hiện tại không thể 
không bị trùng giữa các cấp học. Dù có được đào tạo theo mô hình 
“lớp nhỏ với kiến thức phổ thông và lớp lớn với kiến thức nâng cao; 
các Tăng Ni sinh theo học trình tự từ thấp đến cao không thể không 
bị rơi vào cảm giác “đã biết rồi” (mà trên thực tế thì biết chẳng sâu) 
nên dẫn đến tình trạng “bị bão hòa) không thể tiếp thu cái mới 
được nữa. Điều này dẫn đến tình trạng ở lại trong học tập nên kết 
quả học tập không cao như mong đợi. 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN 2 


3. Tiêu chí cải cách giáo dục Phật học tại Việt Nam 


4) Tính hệ thống: Chương trình giáo dục Phật học tại Việt Nam 
theo chương trình cải cách cần đảm bảo tính hệ thống, từ thấp đến 
cao, kế thừa giữa các cấp học, các trình độ đào tạo, theo đó, phải bảo 
đảm tính phương pháp đào tạo, tính thống nhất về nội dung giảng 
dạy, tính thiết thực hiện tại nhằm khẳng định Phật giáo là nguồn trị 
liệu khổ đau có hiệu quả của nhân loại. 

b) Tính giáo khoa: Đề đảm bảo được chất lượng đào tạo, kiến 
thức và kỹ năng cho người học, các chương trình giáo dục Phật học 
ở các cấp học phải được cụ thể hóa thành “sách giáo khoa” đối với 
giáo dục Sơ cấp Phật học và Trung cấp Phật học, hoặc “giáo trình 
và tài liệu giảng dạy” ở giáo dục đại học Phật giáo. Sách giáo khoa, 
giáo trình và tài liệu giảng dạy tại các cấp học thuộc giáo dục Phật 
giáo Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu về nguyên lý, tính hệ thống, và 
phương pháp giáo dục. 

c) Tính phương pháp: Giáo dục Phật giáo phải phù hợp với đặc 
điểm của từng môn học; phương pháp tự học, khả năng làm việc 
theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức Phật pháp vào 
thực tiễn hành trì; giúp Tăng Ni sinh tỉnh tấn và thành công trong 
tu học ở hiện tại và làm Phật sự về sau. 

đ) Tính tương tục thời gian đào tạo: Hiện nay, chương trình giáo 
dục Phật học được tổ chức thực hiện theo khóa học 2 năm một lần 
đối với Sơ cấp Phật học, 4 năm một lần đối với Trung cấp Phật học; 2-3 
năm một lần đối với Cao đẳng Phật học; 4 năm một lần Cử nhân Phật học. 


Tính tương tục hằng năm trong đào tạo Phật học sẽ đảm bảo 
được chất lượng đào tạo và đầu ra. Để đảm bảo tính liên tục, các 
trường Phật nên tiến đến mô hình đào tạo 2 năm/ 1 lần, sau đó, mỗi 
năm một lần. Hiện tại, HVPGVN tại Thành phố Hồ Chí Minh đang 
đi đầu về mô hình này, tổ chức tuyển sinh Cử nhân Phật học 2 năm/ 
lần và Thạc sĩ Phật học mỗi năm/ lần. 


e) Tính liên thông: Giữa các chương trình và cấp học ở các 
trường Phật học và các HVPGVN, cần có sự liên thông trong đào 


15. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


tạo Phật học. Theo mô hình đào tạo liên thông, Tăng Ni sinh tốt 
nghiệp Cao đảng Phật học tại các trường Cao đẳng Phật học ở các 
tỉnh thành không phải học năm 1-2 của chương trình Cử nhân ở các 
HVPGVN, mà được học thẳng từ năm thứ 3 Cử nhân Phật học. Để 
đảm bảo kiến thức sàn, Tăng Ni sinh học chương trình liên thông 
phải bổ túc một số môn học bắt buộc tùy theo quy định của từng 
HVPGVN. Với mô hình này, Tăng Ni sinh tốt nghiệp Cao đẳng 
Phật học không phải mất 2 năm như trước đây. Đây là mô hình 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng đối với các Cao đẳng và Đại 
học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nhiều năm qua. 


ƒ) Tính hiện đại: Nhằm cập nhật cho người học các kiến thức 
mới và các khám phá mới trong ngành Phật học trên toàn cầu, các 
môn học và nội dung môn học trong các trường Phật học cần được cập 
nhật, chỉnh lý, bổ sung, theo hướng hiện đại, toàn diện và có hệ thống. 


9) Quy định về đào tạo liên tỉnh hoặc khu vực 


Các trường Phật học trực thuộc GHPGVN về bản chất nên là 
các trường đào tạo theo mô hình liên tỉnh hoặc khu vực. Để đảm 
bảo chất lượng đào tạo Phật học, duy trì tính liên tục hằng năm và 
bền vững trong đào tạo, các Ban Trị sự tỉnh thành hội Phật giáo lân 
cận trong một khu vực liên kết thành lập một trường Trung cấp 
Phật học, trường Cao đẳng Phật học cho các Tăng Ni sinh trong 
khu vực của mình. Nếu chính sách này được áp dụng, các Ban Trị 
sự Phật giáo tỉnh thành sẽ tiết kiệm được ngân sách đầu tư giáo dục 
ở tỉnh mình. 

h) Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng 
trong các trường Phật học và cơ sở giáo dục Phật giáo khác. Tùy 
theo mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về nội dung giáo dục ở cấp 
Cử nhân tại các HVPGVN, Ban Giáo dục Phật giáo trung ương cho 
phép việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài, như khoa Tiếng Anh 
Phật pháp (Dharma English Department) và khoa Tiếng Trung Phật 
pháp (Dharma Chinese Departmenf) đang được áp dụng từ năm 
2010 tại HVPGVN tại Thành phố Hồ Chí Minh. 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN „I9 __ 


Nhằm giúp Tăng Ni sinh có khả năng sử dụng và phân tích văn 
bản, cổ ngữ quy định trong chương trình giáo dục Phật học nên bao 
gồm Pali, Sanskrit, Tạng ngữ và Hán ngữ. Ngoài ra, tại các cấp Phật 
học, tiếng Anh Phật pháp nên được đào tạo nhằm giúp Tăng Ni có 
thể sử dụng ngôn ngữ thông dụng này tiếp cận các nguồn tài liệu 
mới được khám phá và công bố trên thế giới dưới hình thức sách 
thư viện và online. 

4. Cải cách giáo dục phổ thông Phật học 

4) Giáo dục Sơ cấp Phật học: Thời gian học trong 1 năm. Đối 
tượng: Người tập sự xuất gia, các Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na- 
ni, bất luận tuổi tác. Bản chất chương trình: Không bắt buộc, nhằm 
giúp người mới xuất gia ở các địa phương mà trường Trung cấp Phật 
học đã khai giảng rồi, có được cơ hội học Phật, bồi dưỡng chính tín 
trong những năm tháng mới đi tu. 

b) Giáo dục Trung cấp Phật học: Thời gian học là 2 năm (thay 
vì 4 năm như hiện nay). Đối tượng: Các Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa- 
ma-na-ni và Tăng Ni trẻ. Bản chất chương trình: Bắt buộc đối với 
Sa-di muốn thọ giới Tỳ-kheo và Sa-di-ni muốn thọ giới Thức-xoa và 
Thức-xoa muốn thọ giới Tỳ-kheo-ni. Đây cũng là điều kiện tuyển 
sinh vào Cao đảng hay Cử nhân Phật học tại các HVPGVN. 


c) Yêu cẩu căn bản của giáo dục phổ thông Phật học: Giúp cho 
Tăng Ni sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về cuộc đời đức 
Phật, tính hoa triết lý Phật giáo, các trường phái và tông phái đạo 
Phật, các hành trì căn bản về giới định huệ, các kiến thức về khoa 
học xã hội, khoa học tự nhiên tương đương với trình độ Trung học 
phổ thông, pháp luật, tin học, ngoại ngữ và cổ ngữ Phật giáo. 

đ) Thống nhất chương trình uà sách giáo khoa: Đề đạt được mục 
tiêu giáo dục phổ thông Phật giáo ở phạm vi toàn quốc, Ban Giáo 
dục Phật giáo trung ương cần thống nhất chương trình đào tạo Sơ 
cấp Phật học, Trung cấp Phật học và Cao đẳng Phật học trên phạm 
vi toàn quốc. Các trường này nên dạy cùng chương trình, môn học, 
thi cùng đề trong cùng thời điểm tại các địa điểm khác nhau. 


-20 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Mỗi cấp học và niên học đều có sách giáo khoa, nhằm cụ thể 


hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức Phật học, đáp ứng yêu cầu 
về phương pháp giáo dục phổ thông, giúp cho giảng viên Phật 
học thống nhất nội dung giảng dạy và giúp cho người học dễ dàng 
nghiên cứu bài trước tại Chùa, theo đõi bài trên lớp và đảm bảo kết 
quả tốt trong giảng dạy và học tập. 
IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC CẢI CÁCH 

4.1. Chương trình Trung cấp Phật học (cải cách từ năm 2012) 


®X CC. >> C2 t3 


®X CC: >> C2 t2 


4.2. Chương trình Cao đẳng Phật học 


Năm thứ 1, học kỳ I 

Phật và Thánh chúng 

Phật học căn bản 

Kinh Pháp cú 

Tịnh độ và Thiền học thực hành 
Việt văn 

Hán văn Phật pháp/ 

Anh văn Phật pháp 


Năm thứ 2, học kỳ 1 

Lược sử Phật giáo Việt Nam 
Nhị khóa hiệp giải 

Kinh Bát đại nhân giác 

Quy Sơn cảnh sách 

Luận Bách pháp minh môn 
Hán văn Phật pháp/ 

Anh văn Phật pháp 


Năm thứ 1, học kỳ 2 
Lược sử Phật giáo Ấn Độ 
Kinh Na-tiên Tỳ-kheo 
Oai nghi xuất gia 

Phát bồ đề tâm văn 

Việt văn 

Hán văn Phật pháp/ 
Anh văn Phật pháp 


Năm thứ 2, học kỳ 2 

Kinh Tứ thập Nhị chương 
Kinh Hiền Nhân 

Duy thức tam thập tụng 
Văn học Phật giáo Việt Nam 
Kinh Di giáo 

Hán văn Phật pháp/ 

Anh văn Phật pháp 


Đây là chương trình Cao đẳng Phật học của HVPGVN tại Thành 
phố Hồ Chí Minh hợp tác liên thông với các trường Cao đẳng Phật 
học tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Cân Thơ và Tiền Giang. 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN „. 21 ^ 


4) Mô hình Cao đẳng: Có hai chương trình cao đẳng Phật học. 
Chương trình 1: Thi tuyển và học 2 năm đầu tại các HVPGVN hoặc 
theo chương trình của các HVPGVN. Nếu không có nhu cầu học 
tiếp, các Tăng Ni sinh làm luận văn tốt nghiệp. Chương trình 2: Thi 
tuyển và học theo chương trình do Ban Giáo dục Phật giáo trung 
ương quy định. 
b) Thời gian học: Chương trình học chính quy là 2 năm, gồm 4 
học kỳ. Mõi học kỳ học 6 môn, trong đó, môn ngoại ngữ có thể lựa 
chọn hoặc Hán văn Phật pháp hoặc Anh văn Phật pháp. Mỗi môn 
học 4Š tiết và hoàn tất trong một học kỳ, ngoại trừ các môn Hán văn 
Phật pháp và Anh văn Phật pháp. 
c) Cấu trúc chương trình: Gồm ba khối kiến thức sau đây: 
c.1. Khối kiến thức chung 
Tiếng Việt thực hành (bát buộc) 
Lịch sử Việt Nam (bắt buộc) / 
Lịch sử Văn học Việt Nam 
Dãn nhập Triết học Phật giáo (bắt buộc) 
Lịch sử tôn giáo thế giới 
Hán ngữ (4 học kỳ) 
Anh ngữ (2 học kỳ) 

c.2. Khối kiến thức cơ sở Phật học 
Cương yếu Phật học 
Đại cương văn học Hán 
Đại cương giới luật Phật giáo 
Đại cương thiền học Phật giáo 
Văn học Phật giáo Việt Nam 
Lịch sử Phật giáo Ấn Độ 
Lịch sử Phật giáo Việt Nam 
Lịch sử Phật giáo Trung Quốc 


Ky,7 


®X CƠ: + CG2 t 


®œ®X Œ: + C2 t 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


c.3. Khối kiến thức chuyên ngành Phật học 


Tư tưởng Trung bộ Kinh/ Trung A-hàm 
Tư tưởng Trường bộ Kinh/ Trường A-hàm 


Kinh Pháp Hoa 
Kinh Kim Cang 


Thắng pháp tập yếu luận 


Trung Quán luận 


đ) Chương trình Cao đằng Phật học dự kiến 


Năm thứ I, học kỳ I 

Cương yếu Phật học 

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ 
Đại cương giới luật Phật giáo 
Lịch sử Việt Nam 

Tiếng Việt thực hành 

Hán văn/ Anh văn Phật pháp 


Năm thứ 2, học kỳ I 


Tư tưởng Trung bộ Kinh/ 
A-hàm 


Tư tưởng Kinh Kim Cang 
Thắng pháp tập yếu luận 
Văn học Phật giáo Lý Trần 
Lịch sử tôn giáo thế giới 
Hán văn/ Anh văn Phật pháp 


Năm thứ I, học kỳ 2 

Đại tạng kinh Phật giáo Trung Quốc 
Đại cương thiền học Phật giáo 
Lịch sử Phật giáo Việt Nam 

Văn học Việt Nam 

Triết học Mác-Lê-nin 


Hán văn/ Anh văn Phật pháp 


Năm thứ 2, học kỳ 2 
Tư tưởng Kinh Trường Bộ 


Tư tưởng Kinh Pháp Hoa 

Trung Quán luận 

Lịch sử Phật giáo Trung Quốc 
Văn học Phật giáo Việt Nam hiện đại 
Hán văn/ Anh văn Phật pháp 


4.3. Chương trình Cử nhân Phật học 
4.3.1. Yêu cẩu tín chỉ Cử nhân Phật học 


NỘI DUNG ĐÀO TẠO TC 


1 Khối kiến thức tổng quát 27 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẨU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN „23... 


2, Khối kiến thức cơ sở khối ngành Phật học 30 
Khối kiến thức chuyên ngành Phật học. Sinh viên 
k chọn lựa một trong các Khoa 48 
Khối kiến thức cổ ngữ chuyên ngành. Chọn một 
4 trong ba cổ ngữ Phật học sau đây: E) Sanskrit 12 
Pali Hán cổ 


Khối kiến thức ngoại ngữ: Tiếng Anh tổng quát 
Š và Thuật ngữ Phật học tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa | 12 
tổng quát và thuật ngữ Phật học tiếng Hoa 


Tổng cộng 129 
Tín chỉ 


4.3.2. Nội dung chương trình cử nhân Phật học (mỗi học phẩn/ 
môn gồm 3 tín chỉ) 


4.3.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 24 TC 
4.3.2.1.1. Khả năng thực dụng: 9 TC 


01. Phương pháp nghiên cứu (bát | 04. Thuật Diễn thuyết & Xướng 
buộc) ngôn 


02. Tiếng Việt thực hành (bắt 05. Tổng quan nghi lễ Phật giáo 
buộc) 06. Dãn nhập Phương pháp sư 
03. Tư duy phản biện pham 


4.3.2.1.2. Lịch sử, Triết học và Tôn giáo: 1 


01. Lịch sử Việt Nam (bắt buộc) Ơ7. Triếthọc Mác Lê-nm 
02. Lịch sử Văn học Việt Nam 08. Lịch sử Tôn giáo Thế giới 
03. Lịch sử Văn minh phương Tây 09. Tín ngưỡng và Tôn giáo 


04. Triết học phương Tây (bí buộc) | Việt Nam 
05. Triết học Ấn Độ (bất buộc) 10. Pháp luật đại cương 
06. Triết học Trung Quốc 11. Cơ sở văn hóa Việt Nam 


4.3.2.1.3. Nhân văn và Khoa học Tự nhiên: 6 TC 


24 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


01. Đại cương Nhân chủng học | 07. Đại cương Ngôn ngữ học 
02. Đại cương Tâm lý học 08. Quản trị Hành chánh và tự 
03. Đại cương Xã hội học viện học 


04. Đại cương Kinh tế học 09. Đại cương Vật lý học 

0S. Đại cương Chính trị học 10.Đại cương Sinh vật học 

06. Đại cương Giáo dục học 11. Tổng quan về y học cổ truyền 
12. Anh văn Phật pháp/ Trung văn 


4.3.2.2. Nhóm kiến thức cơ sở Phật học: 30 TC 


01. Đại cương Luật học Phật giáo 04. Đại cương Phật giáo 
(bắt buộc) Nguyên thủy (bát buộc) 


02. Thiền học đại cương (bắt buộc) | 05. Đại cương Phật giáo Đại 
03. Khái luận Phật học (bất buộc) | thừa (bắt buộc) 


4.3.2.3. Nhóm kiến thức bổ trợ chuyên ngành Phật học (cổ 
ngữ Phật học): chọn I1 môn cổ ngữ (Pali / Sanskrit / Tây Tạng / 
Hán cổ) học xuyên suốt 4 năm, mỗi tuần 2 tiết. 1 


CÁC KHOA CỔ NGỮ: 1 
1 | Khoa Triết học Phật giáo Pali/ Sanskrit/ Hán cổ 
2 | Khoa Lịch sử Phật giáo Pali/ Sanskrit/ Hán cổ 
3 | Khoa Hoằng pháp Pali/ Sanskrit/ Hán cổ 
4_ |Khoa Phật giáo Việt Nam | Hán cổ/ chữ Nôm 
Š_ | Khoa Pali Pali 
6 | Khoa Sanskrit Sanskrit 
7 | Khoa Trung văn Hán cổ 
8 |Khoa Anh văn Phậtpháp | Pali 
9_ | Khoa Công tác xã hội Anh văn 
10 |Khoa Sưphạm mẩầmnon | Anhvăn 


4.3.2.4. Nhóm kiến thức ngoại ngữ bổ trợ: 1 


Chọn Thuật ngữ Phật học tiếng Anh hoặc thuật ngữ Phật học 
tiếng Hoa, học xuyên suốt 4 năm, mỗi tuần 2 tiết. 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẨU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN „25. 


4.3.3.1. KHOA PALI (DEPARTMENT OF PALT) 


Kinh Trung bộ và Kinh Trung | Kinh Trường bộ 


A-hàm 

Luật tạng Pali 

Thắng Pháp tập yếu luận 

Bộ Pháp tụ (Dhammasan- 
gani) / hoặc Phật giáo Đông 
Nam Á 

Pali 5 


Kinh Tương Ưng 
Bộ vị trí (Patthana) 


Thanh tịnh đạo luận (Visud- 
dhimagga) 

Phiên dịch văn bản Pali 

hoặc Đàm thoại Pali 


Lịch sử Bộ phái Phật giáo Ấn 
Độ 

Phật sở hạnh tán 

Lịch sử Tông phái Phật giáo 
Tây Tạng 

Mỹ thuật và kiến trúc Phật 
giáo Ấn Độ 

Kinh Lăng-già 

Sanskrit Phật giáo § 


Luận tạng Pali 

Kinh Tăng Chi 

Văn học sớ giải Pali/ Bộ Phân 
tích (Vibhanga) 

Pali 6 

Tiểu Bộ Kinh 

Nghiên cứu Thiền chỉ quán 
Kinh Na-tiên Tỳ-kheo 

Bộ Nhân chế định (Pugga- 
lapannatti) hoặc Bộ Ngữ tông 


(Kathavatthu) 


Pali 8 


Đại tạng Tây Tạng 


Luận Đại Iỳ-bà-sa 
Luận tạng 


Triết gia Phật giáo 


Sanskrit Phật giáo 6 


26 „ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Kinh Thắng-man Kinh Kim Cang 
Kính Hoa Nghiêm Kinh Duy-ma-cật 


Câu-xá luận Luận Trung Quán 
Thành Duy thức luận Kính A-hàm 

Phiên dịch Phạn - Việt Sanskrit Phật giáo 8 
Hoặc Sanskrit Phật giáo 7 


4.3.3.3. KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO (DEPARTMENT 
OF BUDDHIST PHILOSOPHY) 


Tư tưởng Kinh A-hàm Nhận thức luận Phật giáo 

Thắng Pháp tập yếu luận Triết học Chính trị xã hội Phật 
giáo 

Đạo đức học Phật giáo Triết học về Tôn giáo 

Câu-xá luận Đại thừa khởi tín luận 

hoặc Thanh Tịnh đạo luận hoặc Kinh Na-tiên tỳ-kheo 

Cổ ngữ Phật giáo Š Cổ ngữ Phật giáo 6 


Dị Bộ tông luân luận Phật giáo Nguyên thủy và Đại 
thừa” 

Nghiên cứu Kinh Pháp Hoa | Thành Thật luận 

Logic học Phật giáo Nghiên cứu Kinh Kim Cang 

Thành Duy thức luận hoặc Nghiên cứu Kinh Thủ-lăng- 


hoặc Biện Trung biên luận nghiêm Trung Quán luận 
Cổ ngữ Phật giáo 7 Cổ ngữ Phật giáo 8 


4.3.3.4. KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM (DEPARTMENT 
OF VIETNAMESE BUDDHISM) 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN „27. 


Văn học Phật giáo VN trước | Văn học PG Việt Nam thời Lý- 
tkX Trần 

Khảo cổ học Phật giáo Việt | Lịch sử báo chí Phật giáo Việt 
Nam Nam 

Các tông phái Phật giáo Việt | Trúc Lâm tông chỉ Nguyên 
Nam Thanh 


Khóa hư lục hoặc Thánh đăng | Tam Tổ thực lục hoặc Thiền 
ngữ lục uyển tập anh 
Hán cổ/ Hán Nôm § Hán cổ/ Hán Nôm 6 


Văn bia Phật giáo Việt nam Văn học PGVN thời hiện đại 

Mỹ thuật và kiến trúc PGVN | Nghi lẽ Phật giáo Việt Nam” 

hoặc Văn hóa Phật giáo Việt | Văn bản Hán Nôm Phật giáo 

Nam Việt Nam 

Phong trào chấn hưng Phật | Tuệ Trung Thượng sĩ Ngữ lục 

giáo VN 

Văn học Phật giáo thời Lê Phật giáo Việt Nam sau 1945 

Nguyễn hoặc Danh tăng Việt Nam cận 
hiện đại 


4.3.3.5. KHOA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO (DEPARTMENT OF 
HISTORY OF BUDDHISM) 


Phương pháp nghiên cứu lịch sử _| Phật giáo tại Mỹ châu và Úc châu 
Phật giáo Đông Nam Á Các bộ phái Phật giáo Ấn Độ 


Phật giáo Tích Lan Khảo cổ và Văn bia Phật giáo 
Lịch sử Phật giáo nguyên thuỷ | Phật giáo Miến Điện hoặc 
hoặc Phật giáo Himalaya Phật giáo Trung Á 

Cổ ngữ Phật giáo Š Cổ ngữ Phật giáo 6 


._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Nghệ thuật Phật giáo Nam 
truyền 
Nghệ thuật Phật giáo Bắc 


truyền 

Phật giáo Việt Nam 

Lịch sử phát triển A-tỳ-đàm 
Phật giáo Nhật Bản 

Cổ ngữ Phật giáo 7 


Phật giáo Tây Tạng 
Phật giáo Mông Cổ 


Lịch sử Phật giáo Đại thừa 
Phật giáo Âu châu 

Phật giáo Việt Nam hiện đại 
Cổ ngữ Phật giáo 8 


4.3.3.6. KHOA HOẰNG PHÁP HỌC (DEPARTMENT OF 


DHARMA PROPAGATION) 


Sư phạm hoằng pháp 
Đạo đức học Phật giáo 


Thiển và Trị liệu 

Tư tưởng Kinh Nikaya và 
A-hàm hoặc Kinh Na-tiên tỳ- 
kheo 

Cổ ngữ Phật giáo 5 


Phật giáo Nguyên thủy và Đại 
thừa 

Kinh Pháp Hoa 

Thiền tông, Tịnh độ tông và 
Mật tông 

Văn hóa Phật giáo Việt Nam 
hoặc Lịch sử các tông phái 
PGVN 

Cổ ngữ Phật giáo 7 


Tâm lý học giáo dục 

Triết học Chính trị xã hội Phật 
giáo 

Lý thuyết Hoằng pháp 

Phật học ứng dụng 

hoặc Thắng pháp tập yếu luận 


Cổ ngữ Phật giáo 6 


Các tôn giáo thế giới” 


Giao tiếp sư phạm 
Thực tập diễn giảng 


Tư tưởng Phật giáo Việt Nam 
hoặc Kinh Lăng-già 


Cổ ngữ Phật giáo 8 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN „29. 


4.4. Chương trình Cao học Phật học 
4.4.1. Yêu câu khóa học 


Chương trình Cao học Phật học gồm Š4 tín chỉ, học trọn thời 
gian, bao gồm 42 tín chỉ khóa học (graduatfe courses), 12 tín chỉ luận 
văn, 02 bài nghiên cứu (zesearch arficles) được đăng trong tạp chí 
tiêu chuẩn và đậu kỳ thi bảo vệ luận văn thạc sĩ (MA. 1hesis). 


Chương trình Cao học Phật học gồm 2 phân khoa: Triết học 
Phật giáo (Department oƒ Buddhist Philosophy) và Lịch sử Phật giáo 
(Department oƒ History oƒ Buddhism). Sau khi hoàn tất 12 tín chỉ 
thuộc các môn học chính (Core Courses), các học viên chọn nhóm 
chuyên ngành, hoặc Triết học Phật giáo (Buddhist Philosophy 
Program) hoặc Lịch sử Phật giáo (History oƒ Buddhism Program). 
Trong mỗi nhóm chuyên ngành, có 4 môn học chung và 4 môn lựa 
chọn thuộc nhóm chuyên ngành. Các học viên cần phải thực hiện đầy 
đủ các yêu cầu khóa học sau đây: 


Các môn học nền tảng (Foundation Courses)* Không tính TC 
1. Các môn học chính (Core Courses)** 12 tín chỉ 


2. Các môn học chuyên ngành (Major Required 


Cowrses) 
- Bốn môn chuyên ngành Triết học Phật giáo 

: l 12 tín chỉ 
hoặc Lịch sử Phật giáo” Hệ Gụh 
- Bốn môn lựa chọn thuộc chuyên ngành**** 12 tín chỉ 
3. Cổ ngữ Phật học: Pali, Sanskrit, Hán cổ 6 tín chỉ 
4. Luận văn thạc sĩ ( Tf:esis) 12 tín chỉ 
5. Hai bài nghiên cứu đăng trên tạp chí tiêu chuẩn Không tính TC 
6. Bằng C ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa vz... ) Bắt buộc 
Tổng cộng Š4 tín chỉ 

Ghi chú: 


* Các môn học bổ sung bắt buộc cho các sinh viên không có 
bằng cử nhân Phật học. Dù không tính điểm tín chỉ, các sinh viên 


30... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


phải đậu các kỳ thi của các môn học bổ sung này, theo quy định tại 
mục §.2.2 và 5.2.3. 


** Các môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên thuộc hai phân 
khoa (mục 2.1). 


*** Xem mục 2.2.1 (Triết học Phật giáo) hoặc 2.3.1 (Lịch sử 
Phật giáo). 

*##* Xem mục 2.2.2a (Triết học Đại thừa) và 2.2.2b (Triết học 
Thượng toạ bộ) hoặc mục 2.3.2a (Phật giáo Việt Nam) và 2.3.2b 
(Phật giáo thế giới). 

4.4.2. Các môn học tín chỉ 

4.4.2.1. Các môn học chính (Học kỳ 1) 


Tất cả học viên học 4 môn gồm I từ các môn dưới đây. Mỗi môn 
gồm 3 tín chỉ. 


‹ Tư tưởng Nguyên thuỷ và Đại thừa 
‹ Văn bản học Phật giáo 
‹ Phương pháp viết luận văn, luận án 
‹ Phật giáo ứng dụng 
4.4.2.2. Phân khoa Triết học Phật giáo (Triết, Pali, Sanskrit) 
4.4.2.2.1. Các môn học chuyên ngành chung 
Sinh viên nhóm Triết học Phật giáo chọn 4 môn sau đây: 
__* Phật giáo và Tư tưởng phương Tây, hoặc Phật giáo và Tư tưởng 
An Độ 
‹ Triết học ngôn ngữ Phật giáo 
‹ Thẩm mỹ học Phật giáo 
‹ Xã hội học Phật giáo 
4.4.2.2.2a. Chuyên ngành triết học Đại thừa 


Sinh viên nhóm Triết học Phật giáo chọn 4 môn sau đây, hoặc 4 
môn thuộc 2.2.2b 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN „3l. 


‹ Triết học Trung Quán hoặc Triết học Du-già 

‹ Tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm 

‹ Phật giáo Kim Cang thừa 

‹ Văn bản A-tỳ-đạt-ma Hán tạng 

4.4.2.2.2b. Chuyên ngành triết học Thượng tọa bộ 


Sinh viên nhóm Triết học Phật giáo chọn 4 môn sau đây, hoặc 4 
môn thuộc 2.2.2a 


‹ Tư tưởng Kinh Trường bộ hoặc Kinh Trung bộ 

‹« Văn bản A-tỳ-đạt-ma Pali 

‹ Văn học Sớ giải Pali 

- Văn học Tục tạng Pali 

4.4.2.3. Phân khoa Lịch sử Phật giáo 

4.4.2.3.1. Các môn học chuyên ngành chung 

Sinh viên nhóm Lịch sử Phật giáo chọn 4 môn sau đây: 

‹ Phật giáo và Xã hội Đông Nam Á, hoặc Phật giáo và Xã hội 
phương Tây 

‹ Phong trào phục hưng Phật giáo thế giới hoặc Phong trào chấn 
hưng Phật giáo Việt Nam 

‹ Các tổ chức Phật giáo hiện đại 

‹ Quan hệ Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc 

4.4.2.3.2a. Chuyên ngành Lịch sử Phật giáo Việt Nam 


Sinh viên nhóm Lịch sử Phật giáo chọn 4 môn sau đây, hoặc 4 
môn thuộc 2.3.2b 


‹ Phật giáo và Văn hóa Việt Nam 

‹ Phật giáo Việt Nam và các vấn đề xã hội 
‹ Tín ngưỡng dân gian Việt Nam 

‹ Các hệ phái Phật giáo Việt Nam 


32... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


‹ Văn học Quốc âm Phật giáo 

‹ Kiến trúc và điêu khác Phật giáo Việt Nam 

‹ Phật giáo và Văn học trên báo chí thời hiện đại 

4.4.2.3.2b. Chuyên ngành Lịch sử Phật giáo thế giới 

Sinh viên nhóm Lịch sử Phật giáo chọn 4 môn sau đây, hoặc 4 
môn thuộc 2.3.2a 

‹ Nghệ thuật Phật giáo Bắc truyền, hoặc Nghệ thuật Phật giáo 
Nam truyền 

‹ Lịch sử truyền bá Phật giáo thế giới 

‹ Phật giáo và Văn hóa Trung Quốc 

‹ Các tổ chức Phật giáo thế giới cận đại 

‹ Lịch sử danh nhân Phật giáo thế giới 

4.5. Chương trình Tiến sĩ Phật học 

4.5.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

- Đào tạo các chuyên gia Phật học và Phật giáo, nắm vững các 
kiến thức chuyên ngành Phật học và liên ngành ở phạm vi sâu và 
rộng về lý thuyết cũng như ứng dụng (thực hành) trong cuộc sống; 

- Đào tạo các chuyên gia Phật học nắm vững ít nhất 1 trong 4 
cổ ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán cổ, Tây Tạng ngữ) đồng thời, 
nắm vững những vấn đề lý luận có liên quan đến Phật học và 
Phật giáo, biết vận dụng những kiến thức Phật học tiếp thu 
được vào việc nghiên cứu, trước tác và giảng dạy Phật học. 

- Giúp các nghiên cứu sinh nâng cao kiến thức về phương pháp 
nghiên cứu Phật học, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng nghiên cứu 
độc lập các vấn đề Phật học; 

- Giúp các nghiên cứu sinh có khả năng vận dụng kiến thức và 
các phương pháp nghiên cứu Phật học vào việc phát hiện, phân 
tích và giải quyết các vấn đề trong ngành Phật học và Phật giáo, về 
phương diện lý thuyết cũng như trong cuộc sống thực tiễn. 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN „ 33... 


4.5.2. Điều kiện dự tuyển 


a) Có bằng thạc sĩ đúng ngành Phật học (MA. in Buddiist 
Sfudies) hoặc ngành phù hợp với Phật học (ngành đào tạo thạc 
sĩ có trên 60% nội dung là Phật học): Không phải học các học phần 
bổ sung ở trình độ thạc sĩ. Phải hoàn tất tối thiểu 90 tín chỉ ở trình độ 
tiến sĩ. 

b) Có bằng thạc sĩ ngành khác (thuộc nhóm khoa học tự nhiên) 
thì phải học 10 học phần bổ sung gồm 30 tín chỉ Phật học (thuộc 
chương trình thạc sĩ Phật học). Phải hoàn tất tối thiểu 90 tín chỉ ở 
trình độ tiến sĩ. 

c) Có bằng cử nhân Phật học và bằng thạc sĩ ngành khác thì 
phải học 05 học phần bổ sung gồm 1Š tín chỉ (thuộc chương trình 
thạc sĩ Phật học). 


d) Có bằng thạc sĩ thuộc chuyên ngành gần (thuộc nhóm khoa 
học xã hội và nhân văn) thì phải học 07 học phần bổ sung gồm 21 
tín chỉ Phật học (thuộc chương trình thạc sĩ Phật học). 

4.5.3. Điều kiện ngoại ngf 

- Có bằng tốt nghiệp trung học, đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ 
ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung... ) không phân biệt đơn vị 
đào tạo, loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học tại các chương trình đào tạo trong 
nước mà ngôn ngữ dùng trong toàn bộ chương trình đào tạo là 
ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung... ) không qua phiên dịch. 

- Có chứng chỉ IELTS 5.0 điểm trở lên, TOEFL IBT 4Š điểm, 
TOEEL [TP (nội bộ) đạt 4Š50 điểm trở lên, chứng chỉ TOEIC 500 
trở lên, chứng chỉ tiếng Pháp DELF A4 hoặc DELF B1, B2, chứng 
chỉ tiếng Đức ZD cấp độ 3 trở lên, chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 
độ § trở lên. 

4.5.4. Thời gian đào tạo 


- Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ khác ngành: 4 năm. 


34... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


- Đối với nghiên cứu sinh có bằng cử nhân Phật học và thạc sĩ 
khác ngành: 3,5 năm. 

- Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ Phật học hoặc thạc sĩ 
ngành phù hợp với Phật học: 3 năm. 

- Trong trường hợp đặc biệt, có thể rút ngắn thời gian đào tạo 
nhưng không ít hơn 3 năm, hoặc kéo dài thời gian đào tạo nhưng 
không quá 6 năm. 

Nội dung chương trình đào tạo Tiến sĩ Phật học 

- Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ Phật học: 90 tín chỉ, 
trong đó: 

+ Các học phần ở trình độ tiến sĩ: 12 tín chỉ. 

+ Các chuyên đề tiến sĩ: 09 tín chỉ. 

+ Tiểu luận tổng quan: 03 tín chỉ. 

+ Luận án: ó6 tín chỉ. 

+ Tham dự các hội thảo sau đại học (bắt buộc nhưng không tính 
tín chỉ) 

- Đối với nghiên cứu sinh không có bằng thạc sĩ Phật học: 90 tín 
chỉ + các tín chỉ bổ sung bắt buộc ở mục 3.I và mục 8.1. 


4.5.5.1. Các học phần bổ sung (bắt buộc nhưng không tính 
tín chỉ) 


| Khố lượng tí chỉ lượng tín chỉ 
Môn học Lý TH/ 
F — ¬ 


‹ So sánh học thuyết Thượng tọa bộ 
lP Đại thừa 


N~ TiiiiiiGG Bố Số GG 
|3_ |- Phương pháp nghiên cứu Phậthọc | | | | — 
4 |-TâmlyhọcPhậgo | | | | — 
|$_ |- TriếthọckinhtếPhậgo | | | | — 
ló |-ThẩmmghọcPhậgo — |} | | | — 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM: NHU CẦU CẢI CÁCH TOÀN DIỆN .. 35... 


‹ Nghiên cứu bản văn kinh Pali/ 
Nghiên cứu bản văn kinh chữ Hán 
» Triết học Trung Quán 
hoặc Triết học Du-dà 
‹ Phật giáo và triết học Ấn Độ/ 

ật giáo và triết học phương 
‹« Đọc bản văn Pali Phật giáo / 
Đọc bản văn Sanskrit Phật giáo 
Chứng chỉ môn “Đọc bản văn Pali 
Phật giáo” hoặc “Chứng chỉ cổ ngữ 
Pali/ Sanskrit/ Hán cổ” 


15 | thế giới/ 
Phong trào chấn hưng Phật giáo 
Việt Nam 


4.5.5.2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ Phật học: 12 tín chỉ 


Các học phần này giúp nghiên cứu sinh cập nhật và đào sâu kiến 
thức Phật học. 


‹ So sánh Triết học Phật giáo 
‹ Triết học ngôn ngữ Phật giáo 


‹ Các vấn đề Phật học 


‹« Đọc bản văn Pali Phật giáo / 
4 | Đọc bản văn Sanskrit Phật giáo / 


Đọc bản văn Hán - Nôm Phật giá 


36 ... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


4.5.5.3. Các chuyên đề tiến sĩ Phật học và tiểu luận tổng 
quan: 12 tín chỉ 

- Chuyên đề tiến sĩ: Nghiên cứu sinh phải hoàn thành 03 
chuyên đề tiến sĩ (tương đương 09 tín chỉ) để nâng cao năng lực 
nghiên cứu và tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan đến 
đề tài luận án tiến sĩ. 

-_ Tiểu luận tổng quan: Nghiên cứu sinh phải hoàn thành Tiểu 
luận tổng quan (tương đương 03 tín chỉ) về tình hình nghiên cứu 
và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án tiến sĩ, thể hiện khả năng 
phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu của các tác giả trong 
và ngoài nước có liên hệ đến đề tài luận án, nêu ra những vấn đề tồn 
tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần nghiên cứu giải quyết. 

4.5.5.4. Luận án tiến sĩ: Tương đương 66 tín chỉ 


***% 


Nói tóm lại, phác họa trên đây chỉ mang tính gợi ý, chưa đi chuyên 
sâu vào việc phân tích các lý do và nội dung cải cách hệ thống giáo 
dục Phật học tại Việt Nam một cách hệ thống và toàn diện. 

Tôi tin tưởng rằng chương trình cải cách giáo dục Phật học tại 
Việt Nam trong bối giáo dục hiện đại, khi thực hiện được, sẽ góp 
phần không nhỏ trong việc mang lại một bộ mặt mới cho nền giáo dục 
Phật học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa về giáo dục hiện nay. 


***% 


37 


VAI TRÒ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM 
VÀ TRÊN THẾ Giới 


ThS.ĐĐ. Thích Thiện Huy 


1. DẪN NHẬP 


Phật giáo đã có mặt trên đất nước Việt Nam vào những ngày 
đầu của kỷ nguyên Tây lịch. Phật giáo được truyền trực tiếp từ Ấn 
Độ vào Việt Nam qua con đường giao thương hàng hải, đường hồ 
tiêu... ' trước rồi sau đó mới truyền qua Trung Quốc chứ không 


1. Truyền bá Đạo Phật từ Ấn Độ cùng trong tư trào truyền bá văn minh Ấn ra các nước 
chung quanh. Trong thập hùng ca Ramayana của Ấn Độ có nói đến tên các xứ như Sumatra, 
xứ của vàng (Suvanna Bhumi), Java... Theo các tư liệu của W. Cohn trong Buddhha in đer 
Kunst des Ostens, Leipzig 1925; F.M. Schnitger trong The Archaellogy of Hindoo Sumatra, 
Leyde 1937 và G. Ferrand trong tạp chí Journal Asiatique Juillet - Aout 1919... Người ta đã tìm 
thấy các dòng chữ Sanskrit của Mulavarman tại các vùng Kutei ở Borneo và các bia đá khắc chữ 
Sanskrit của Purnavarman ở Tây Java. Các tượng Phật thuộc trường phái Amaravati được tìm 
thấy ở Sampaga (Célèbes) phía nam tỉnh Giember (Đông Java) trên đồi Se Guntang ở Pelem- 
bang (Sumatra) là xưa nhất có thể là trước công nguyên. Do đó người ta đã kết luận rằng 
những bước đầu văn minh và tôn giáo từ Ấn Độ đã truyền qua Indonesia phải xảy ra trước 
công nguyên. Do đó hệ luận đương nhiên là nền văn minh và tôn giáo từ Ấn Độ xuôi buồm đến 
Giao Châu cũng cùng thời điểm và cùng đi theo đường biển lên phương Bắc. 

Theo V. Rougier trong sách Nouvelles Découvertes Chames au Quang Nam, Befeo XI, đã 
viết rằng các nhà khảo cổ đã tìm thấy tượng Phật Đông Dương một trong những tác phẩm điêu 
khắc đẹp nhất thuộc trường phái Amaravati Ấn Độ. Điều này cho thấy chính người Ấn 
Độ đã truyền đạo Phật thẳng vào Việt Nam chứ không phải từ Trung Hoa truyền vào. 

Đồng thời những người Ấn phát xuất từ Trung Ấn còn dùng tuyến đường bộ quanh qua 
đèo Hasse Des Trois Pagodes, theo sông Kanburi xuống châu thổ sông Menam, từ đó đến 
sông Mekong qua đất Lào rồi vào Thanh Hóa, Nghệ An và đến Luy Lâu của Giao Châu. Trên 


„38... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


phải Phật giáo từ Trung Quốc truyền qua Việt Nam như những 
sách cũ đã ghi”. 


Theo sử gia Nhật Bản, ông Kamata, trong sách Trung Quốc Phật 
giáo thông sử, xuất bản tại Đại học Đông Kinh năm 1981, đã nhiều 
lần xác nhận rằng Phật giáo đã du nhập vào Trung Quốc từ Việt Nam, 
có đoạn ông gọi là Việt Nam, có đoạn gọi là Giao Chỉ. Đề cập đến Phật 
giáo Giao Chỉ tức là đề cập đến trung tâm Phật giáo tại Luy Lâư'. 

Có thể nói Phật giáo Việt Nam luôn xứng đáng là thành viên 
đáng tin cậy nhất trong khối đại đoàn kết dân tộc. Bất cứ trong thời 
điểm nào, Phật giáo luôn gắn bó sẻ chia cùng dân tộc Việt Nam thân 
thương này cho đến ngày nay. Vì vậy, trong đại hội Phật giáo nhiệm 
kỳ 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng 
thành công tới Đại hội, trong đó nhấn mạnh: “Tờ xa xưa, giáo lý 
Phật giáo đã thấm nhuẩn vào trong đời sống của toàn thể người dân 
Việt Nam. Giá trị tốt của Phật giáo đã góp phần hun đúc nên những 
giá trị tốt ẳẹp của con người Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đánh giá 
cao 0à tin tưởng vào vai trò, sức trạnh và hiệu quả đóng góp của Phật 
giáo Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới ngày nay trên nên tảng tự do tín 


tuyến đường này các nhà khảo cổ cũng đã tìm được các cổ vật của nền văn minh Ấn Độ và di 
tích Phật giáo. 

2. Nguyễn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận, quyển I. 

3. Luy Lâu tiếng Việt gọi là Dâu, tiếng Hán phiên âm ra Luy Lâu còn gọi là Liên Lâu, nằm 
ở trung tâm đồng bằng sông Hồng nay là huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, Bắc Việt. Ngày 
xưa, Việt Nam có 3 thị trấn cổ là Luy Lâu, Long Biên và Cổ Loa. Riêng Luy Lâu nằm trên bờ 
sông Dâu cách sông Đuống Š cây số về phía Bắc. Dân Luy Lâu có nghề trồng dâu nuôi tằm và 
đệt lụa rất nổi tiếng. Về địa thế, có nhiều đường thủy bộ chạy ngang qua Luy Lâu khiến nơi 
đây thành một trung tâm giao dịch rất quan trọng. Có những đường bộ như con đường đi Phả 
Lại, Đông Triều đến biên giới Việt Trung (nay là đường số 18). Đường thủy từ Dâu nối sông 
Đuống, sông Hồng ra biển, hoặc nối với sông Lục Đầu, sông Thái Bình rồi ra biển. 

Vì địa thế thuận lợi cho việc giao thông như thế nên Dâu là trung tâm thương mại rất sầm 
uất đương thời. Các thương gia Ấn Độ và Trung Quốc đều đổ về đây để mua bán các nông sản, 
lâm sản, vải vóc và các hàng công kỹ nghệ khác rất thịnh hành. Họ mua hàng tại đây để đem về 
nước hoặc trên đường buôn bán tiếp tục qua các nước khác trong vùng. 

Luy Lâu còn là trung tâm chính trị, là thủ phủ của Giao Châu qua nhiều thời đại của 
chính quyền đô hộ từ phương Bắc. Thủ phủ này có thể được xây dựng từ thời Triệu Đà, 179 
năm trước công nguyên. Sau khi nhà Hán chiếm được Nam Việt của Triệu Đà, họ vẫn giữ 
nguyên Luy Lâu làm trị sở của Giao Chỉ. Trong sách biên niên của nhà Hán ghi 10 huyện của 
quận Giao Chỉ trong đó Luy Lâu là đứng đầu. 


VAI TRÒ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI .. 39 ¬ 


ngưỡng tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết và bình đẳng tôn 
giáo”. 

Đặc biệt nhất, sự thành công rực rỡ của đại lễ Vesak 2019 vừa qua 
tại Hà Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh: “Đại 
lễ Vesak đã trở thành ngày hội chan hòa tinh thần đoàn kết quốc tế, 
nêu cao thông điệp hòa bình, đoàn kết và yêu thương trên nền tảng 
tư tưởng của Đức Phật - bậc minh triết được Liên Hợp Quốc suy tôn 
0à nhân loại ngưỡng mộ, là nơi gặp gỡ của Phật tử uà những người yêu 
đạo Phật. Trong những ngày qua, những tính hoa về tư tưởng, trí tuệ và 
lòng từ bi theo kinh Phật Phật giáo đã kết nối tình đoàn kết khắp nơi, 
hội tụ uề Tam Chúc. Các ý nguyện tốt đẹp về một thế giới hòa bình, uề 
một xã hội phát triển bền vững đã được thảo luận, thống nhất, thể hiện 
qua tuyên bố chung Hà Nam Vesak năm 2019, khẳng định sự đóng góp 
thiết thực của Phật giáo Việt Nam nói riêng uà Phật giáo thế giới nói 
chung tà việc thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên 
Hợp Quốc. Với những đóng góp đó, chúng ta hy vọng về một tương lai 
tươi sáng của nhân loại và những bất ổn của xã hội như chiến tranh, 
xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khổ đau của nhân loại uà khoảng 
cách giàu nghèo, biến đổi khí hậu... từng bước được đẩy lùi, tư tưởng 
của đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, để 
thông điệp vê hòa bình và yêu thương của Đức Phật luôn tỏa sáng”. 

Hòa thượng Brahmapundit - Chủ tịch thường trực ICDV khẳng 
định, ba ngày qua là khoảng thời gian tuyệt vời thể hiện lòng mến 
khách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và con người Việt Nam. 
Hòa thượng cho biết, Ban Tổ chức đã làm việc hết sức mình và tích 
cực và ra về với những cam kết mới, có thêm nhiều người bạn mới, 
cũng như nỗ lực thực hiện trong Tuyên bố Hà Nam. “Tôi vô cùng 
hoan hỷ thông báo chúng ta đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak 
tại đất nước có bề dày lịch sử uà tươi đẹp này. Tôi gửi lời cảm ơn 
sâu sắc đến lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đã hợp tác đăng Đại lễ uô cùng hoành tráng này”, Hòa thượng 


4. https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/toan-canh-dai-hoi-dai-bieu-phat-giao-toan- 
quoc-lan-thu-viii/748989.antd 


40... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Brahmapundit phát biểu." 
2. TINH THẦN GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ Giới 


Hệ thống giáo dục phụ thuộc vào hệ thống kiến thức; và kiến 
thức không thể hoạt động mà không có trí tuệ, do đó trí tuệ trở 
thành mục tiêu chính của hệ thống giáo dục. Trí tuệ luôn ươm mầm 
cho các hành động hay ý chí xây dựng hệ thống giá trị phù hợp để 
hướng dẫn hành động của chúng ta. Do đó hệ thống giáo dục phải 
ăn sâu vào hệ thống giá trị dựa trên trí tuệ. Phật giáo là một trong 
những trường phái tư tưởng quan trọng nhất, đã phân tích mọi 
thứ một cách logic và có hệ thống. Phật giáo luôn tập trung vào hệ 
thống giáo dục dựa trên trí tuệ và định hướng giá trị hoặc theo một 
hệ thống giáo dục dựa trên trí tuệ rộng rãi dẫn đến sự hiểu biết đúng 
đắn về bất cứ điều gì. Để biết thực tế hoặc sự thật thực tế, chúng ta 
phải có một tầm nhìn đúng hoặc hiểu đúng về nó và do đó chúng ta 
nên hành động theo nó. Đó là lý do tại sao Phật giáo luôn bắt đầu 
với tầm nhìn đúng (sammmäã-difthi), điều này được giải thích rõ trong 
học thuyết Phật giáo về Bát chánh đạo hay Atthangiko magøo. 


Theo Phật giáo, chúng ta nên thanh lọc tâm trí của chính mình 
và cố gắng phát triển lòng nhân ái và từ bi đối với tất cả chúng sinh. 
Trong bài viết hiện tại này, tôi đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan 
trọng của hệ thống giáo dục Phật giáo và vai trò của nó trong giáo 
dục. Tuy nhiên, có rất nhiều trường phái suy nghĩ nói về hệ thống 
giáo dục và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta. Phật giáo cũng là một trong số đó và nó có đóng góp to 
lớn cho hệ thống giáo dục. Ý tưởng của nó về giáo dục luôn luôn 
được định hướng giá trị. Vai trò của giáo dục Phật giáo ở đây là kiến 
thức Phật giáo, trí tuệ (Pra/fa hoặc pafifia) và quá trình xây dựng lý 
luận hoặc khái niệm (manasikara) là ba trụ cột của hệ thống giáo 
dục, kiến thức cũng có một chế độ hoạt động, giúp phát triển một 
hệ thống định giá bằng cách chuyển đổi sự hiểu biết hoặc lý luận 


5. https://baoquocte.vn/dai-le-vesak-2019-thanh-cong-ruc-ro-94136.html, Truy cập 
ngày 24/8/2019. 


VAI TRÒ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI .. 4l. 


của chúng ta thành hiểu biết đúng hoặc tầm nhìn đúng. Dưới ánh 
sáng của sự hiểu biết đúng đắn cũng liên quan đến các phẩm chất 
nội tại và các chế độ hành vi phổ quát về một đối tượng nằm dưới 
nguồn gốc, sức chịu đựng và thay đổi hoặc suy tàn của nó. Khi kiến 
thức được áp dụng để khớp nối, nó thể hiện một cách chân thực 
những øì thực sự được cấu thành trong tâm trí của chúng ta, và vẫn 
xác nhận tiêu chí của sự hiểu biết đúng đắn. 


Trí tuệ hay Prajña là phương thức hoạt động của kiến thức. Nó 
biểu hiện trong sự mặc khải của thực tại giống như ánh sáng xuyên 
vào bóng tối và chiếu sáng đối tượng cho tầm nhìn hoặc mặc khải 
của nó. Do đó, chế độ hoạt động của kiến thức một mặt thực hiện 
sức mạnh của sự chiếu sáng (obhãsana lakkhana) để xem thực tế và 
bằng dấu hiệu đặc trưng khác (chedana lakkhana), từ đó phục vụ 
tất cả các yếu tố làm ô uế của chúng ta để phân biệt tầm nhìn của 
chúng ta, đúng và sai. 

Ý tưởng về giáo dục Phật giáo đã thay đổi đáng kể trong những 
năm gần đây so với thời kỳ hoàng kim của chủ nghĩa hiện đại Phật 
giáo vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Lúc này, người ta nhấn 
mạnh vào nhu cầu đồng thời cả việc bảo tồn văn bản truyền thống, 
kinh điển của các truyền thống và được giảng dạy bằng các phương 
pháp hiện đại, tiếp xúc với giáo trình hiện đại, các môn học được 
giảng dạy bằng tiếng Anh là cách quan trọng để cạnh tranh với hoạt 
động truyền giáo của Kitô giáo và đưa Phật giáo ra khắp các nước 
trên thế giới. 

Giáo dục Phật giáo hiện đại nhằm mục đích tạo ra những người 
theo đạo Phật có khả năng hoạt động trong môi trường mới trong 
khi vẫn giữ lòng trung thành tôn giáo truyền thống của họ; Mục 
đích của nó là để sử dụng các hình thức thể chế hiện đại và các thiết 
bị sư phạm là “phương tiện thiện xảo” (paya) để đảm bảo sự tồn 
tại của Phật giáo trên thị trường tôn giáo toàn cầu, trong cuộc cạnh 
tranh với các đối thủ đáng gờm (Kitô giáo thường được coi là đối 
thủ chính). Ở một số quốc gia, điển hình là ở Nhật Bản, các tổ chức 
học tập Phật giáo hiện đại đã chứng minh sự thành công về chất 


42... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


lượng và năng lực. Tuy nhiên, đồng thời, các hệ thống giáo dục Phật 
giáo hiện đại hóa ra dễ bị ảnh hưởng bởi các xu hướng hiện nay như 
chuyên nghiệp hóa và ngăn cách, với tôn giáo dần trở thành một 
phần nhỏ của một chương trình giảng dạy hay nghiên cứu phức tạp. 

Ngày nay, việc học văn bản Phật giáo bằng ngôn ngữ truyền 
thống (tiếng Pali, tiếng Sankrit, tiếng Hán cổ, vv... ) được bảo tồn 
bên trong các trường đại học Phật giáo trong các truyền thống Phật 
giáo Theravada (Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam, Nhật 
vzv...). Trong các xã hội này, Phật giáo Trưởng lão bộ cung cấp các 
căn cứ để xây dựng bản sắc dân tộc hiện đại và tính phù hợp với 
khoa học thực nghiệm ở các quốc gia phát triển. Sự duy trì giáo dục 
Phật giáo được hiểu là một nhiệm vụ của quốc gia, giáo dục Phật 
giáo có xu hướng bảo tồn tính cách bảo thủ hơn nhiều so với các 
nước có Truyền thống Phật giáo phát triển, ví dụ, ở Hàn Quốc hoặc 
Nhật Bản, nơi Phật giáo không đóng vai trò quyết định trong việc 
xác định bản sắc dân tộc và nơi các trường đại học Phật giáo tham 
gia vào thị trường giáo dục hiện đại. Ngược lại, trong trường hợp 
của các xã hội Phật giáo Nam truyền, ngay cả một cách tiếp cận để 
so sánh đối với Phật giáo dường như là không được phép trong một 
hệ thống học tập được coi là địa vị của Phật giáo là cốt lõi của bản 
sắc dân tộc. 

Ở khía cạnh này, việc tạo ra một chương trình tiến sĩ tiếng Anh, 
Tiến sĩ Quốc tế (khoa Phật giáo Quốc tế) về nghiên cứu Phật giáo 
tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, một 
trong những trường đại học Phật giáo có uy tín của Việt Nam, là 
một sự kiện gần đây chưa có tiền lệ trong lịch sử giáo dục Phật giáo 
Việt Nam: Lần đầu tiên, một trường đại học Phật giáo đảm nhận 
đào tạo các nhà nghiên cứu Phật học thực thụ, những người sẽ coi 
Phật giáo là một đối tượng để nghiên cứu nhằm vào cả cộng đồng 
Phật giáo và phi Phật giáo, và không có nghĩa vụ đồng thời là những 
người tôn sùng Phật giáo. Tuy nhiên, trong các xã hội công nghiệp 
hóa và đô thị hóa cao của truyền thống Đại thừa như Hàn Quốc 
hay Nhật Bản, việc học văn bản theo ngôn ngữ truyền thống, sử 


VAI TRÒ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI .. 43 ° 


dụng các phương pháp truyền thống (ghi nhớ các đoạn văn có liên 
quan, tranh chấp, vz... ), phần lớn chỉ giới hạn trong các nghiên 
cứu tại khoa Phật giáo của một số trường đại học Phật giáo.Irong 
khi một số khoa nghiên cứu Phật giáo tại các trường đại học Nhật 
Bản được công nhận trên toàn thế giới về các giá trị học thuật của 
họ, tuy nhiên ảnh hưởng của họ đối với các nhà nghiên cứu và sinh 
viên của trường đại học, và các tầng lớp khác trong xã hội, là rất 
khiêm tốn. Đặc biệt là ở Nhật Bản, các cách tiếp cận tương đối và 
quan trọng hơn đối với giáo lý Phật giáo phát triển được chấp nhận 
nhiều hơn tại các trung tâm học tập của Phật giáo so với hầu hết các 
truyền thống Theravada. Tuy nhiên, Phật giáo chủ yếu chiếm một 
vị trí là nhà cung cấp một số dịch vụ nghi lễ chủ yếu là vui nhộn cho 
các nhu cầu xã hội, và do đó, hầu như không liên quan đến những 
nỗ lực của một số học giả Phật giáo để biến nó thành một công cụ 
phê bình và cải thiện xã hội. Ở Nhật Bản thời hậu chiến, Phật giáo 
phần lớn đã thất bại trong việc trở thành một yếu tố quan trọng 
trong việc xây dựng hiện đại mới, hậu độc đoán của Nhật Bản hoặc 
đưa ra bất kỳ tầm nhìn thay thế nào về tính hiện đại khác biệt về 
chất của xã hội tiêu dùng đại chúng. Nó tiếp tục hoạt động như một 
tôn giáo tang lễ của người Hồi giáo, làm việc chủ yếu trong các nghi 
lễ tang lễ và ngoài ra còn được sử dụng bởi các khách hàng của công 
ty, những người coi cuộc sống kỷ luật cao của các ngôi đền là nơi 
đào tạo tốt cho nhân viên của họ.ế 

Thật vậy, họ đã không phải chờ đợi rất lâu đối với các cộng tác 
viên đầy tham vọng, vì một số nhà sư cải cách đã thất vọng với 
tham nhũng của chính phủ quốc gia và, nói chung, xu hướng bóc 
lột và chống đối vốn có trong hệ thống xã hội theo định hướng 
thị trường. Ngay trong năm 1950, Juzan, một đệ tử nổi tiếng của 
Taixu, đã tổ chức một nhóm những người theo chủ nghĩa hiện đại 
Phật giáo cực đoan và gửi cho Mao Trạch Đông một tuyên bố nhấn 


6. Victoria, Brian, (2007), Karma Karma, Chiến tranh và Bất bình đẳng ở Nhật Bản thế 
kỷ XX, lập trung vào Nhật Bản, http: //www.japanfFocus.org/-Brian-Victoria/2421, Truy cập 
ngày 24 tháng 8 năm 2019. 


44 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


mạnh bản chất Phật giáo không chủ trương tôn thờ bất cứ một vị 
thần nào của Phật giáo và sự tương thích hoàn toàn với chủ nghĩa 
cộng sản.” Trong quá trình tạo ra một vùng đất tịnh độ trần gian, 
một tầm nhìn xã hội chủ nghĩa về một xã hội mâu thuẫn và không 
giàu có, được diễn đạt bằng các thuật ngữ nghe theo tiếng Phật giáo, 
Phật tử phải khai sáng tu viện và theo dõi giáo phái của họ về tương 
lai chủ nghĩa xã hội và Phật giáo. Các nhà cải cách trung thành với 
nhà nước đã sớm được hợp nhất thành Hiệp hội Phật giáo Trung 
Quốc mới thành lập (1953). Trong khi tạp chí, với tư cách là doanh 
nghiệp cốt lõi của hiệp hội, chắc chắn đóng vai trò giáo dục, không 
có cơ sở giáo dục Phật giáo chuyên ngành nào ngoài Học viện Phật 
giáo (Bắc Kinh, thành lập năm 1956). 

Khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu vào năm 1966, Học viện Phật 
giáo Trung Quốc đã đóng cửa giống như phần lớn các trường đại 
học khác của Trung Quốc, những trường không thể hoạt động bình 
thường giữa những biến động chính trị. Sau hơn một thập kỷ, Phật 
giáo chỉ được hoạt động lại vào cuối những năm 1970, như là một 
phần của các chính sách cải cách tự do hơn. Từ năm 1980, các sắc 
phong tu viện mới đã được cho phép, và các chi nhánh tỉnh của Học 
viện Phật giáo Trung Quốc cuối cùng đã được mở, điều mà tăng đoàn 
Trung Quốc mong muốn đạt được trong những năm 1950. 

Thái Lan, nơi đã thoát khỏi chế độ thuộc địa, Đạo luật Tăng thân 
năm 1902 tập trung quản trị giáo hội và cũng thiết lập một hệ thống 
kiểm tra mới, phối hợp bằng tiếng Thái và tiếng Pali, với các văn bản 
thống nhất được sử dụng trong cả nước. Sự đồng nhất của các yêu 
cầu giáo dục mới là góp phần tạo ra một chủ nghĩa dân tộc văn 
hóa thống nhất có thể chịu được áp lực của thời đại chủ nghĩa 
đế quốc cao. Thái Lan cuối cùng cũng có một hệ thống giáo dục 
Phật giáo tư thục và học viện Phật giáo: một cách để vượt qua sự 
kháng cự của tu viện chống lại việc đưa các môn học hiện đại vào 
giáo trình, hoặc một số trường đặc biệt, trong một số tu viện, để 


7. Wales, Holmes (1972), Phật giáo dưới thời Mao, Cambridge, MA: Nhà xuất bản Đại 
học Harvard. 


VAI TRÒ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI .. 4Š... 


cung cấp cho các nhà sư những kiến thức chung cần thiết. 


Ở Miến Điện, nơi được thuộc địa hóa toàn bộ và được đưa vào 
một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh vào năm 188ó, nền giáo dục thế 
tục, hiện đại về tiếng địa phương và tiếng Anh được khen ngợi bởi 
các trường truyền giáo Kitô giáo và Phật giáo (các học viện). Các 
nhà giáo dục Phật giáo muốn nuôi dạy một Phật tử coi cuộc sống 
là một quá trình sáng tạo công đức, thay vì một môn học hiện đại, 
kỷ luật, hợp lý kinh tế. Một sự thỏa hiệp giữa hai chiến lược giáo 
dục khác nhau là các trường học tiếng Anh của Phật giáo, ra đời vào 
cuối những năm 1890; Các trường công lập bắt đầu bao gồm một 
số hướng dẫn Phật giáo trong chương trình giảng dạy của họ. Tuy 
nhiên, giáo dục Miến Điện vẫn giữ được tính đa nguyên, với các học 
viện của Giáo hội cùng tồn tại với các trường công lập.” 

Ở truyền thống Mông Cổ, khoảng một phần ba dân số sống trên 
các lãnh thổ được quản lý bởi các tu viện, và hệ thống phân cấp Phật 
giáo kết hợp các chức năng của chính quyền thế tục. Do kết quả của 
chiến dịch chống tôn giáo thực thi, đẩy nhanh quá trình thế tục xã 
hội hóa, chủ yếu diễn ra vào cuối những năm 1930, trùng hợp với 
các cuộc thanh trừng chống Chính thống ở Liên Xô, hầu như tất cả 
các nhà sư đều bị buộc tội, với số lượng lớn trong số họ trở thành 
nạn nhân của sự đàn áp của chính phủ. Tuy nhiên, không giống 
như Liên Xô, nơi các chính sách chống Chính thống Giáo đã bị đảo 
ngược một phần vào năm 1941 vì sự hỗ trợ của nhà thờ là cần thiết 
trong việc huy động thời chiến quốc gia, các chính sách của chính 
phủ Mông Cổ đối với Phật giáo cũng thể hiện sự linh hoạt. Rốt 
cuộc, tầm quan trọng liên tục của Phật giáo chỉ là quá hữu hình đối 
với nhà cầm quyền. Đến năm 1944, Gandantegchinlen, một hợp 
chất tu viện khổng lồ ở Ulan Bator, thủ đô của Mông Cổ, đã được 
mở cửa trở lại. Cho đến ngày nay, trường đại học này là cơ sở giáo 
dục Phật giáo duy nhất trong cả nước và là nơi đào tạo chính cho 
các Lạt ma tương lai (các linh mục Phật giáo). Phật giáo là một hiện 


§. Turner, Alicia (2014), Cứu Phật giáo: Sự vô thường của tôn giáo ở Miến Điện thuộc 
địa, Honolulu: Nhà in Đại học Hawail., 


46 ... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


tượng văn hóa quá quan trọng đối với bản sắc dân tộc của người 
Mông Cổ, cũng như vai trò ngoại giao của Mông Cổ ở Phật giáo châu 
Á, chỉ đơn giản là bị loại bỏ, ngay cả khi xã hội bị đẩy theo hướng hiện 
đại thông qua việc thế tục hóa bắt buộc.” 

Trong khi một số vùng mà Phật giáo chiếm lĩnh vai trò tư tưởng 
so với một số tôn giáo khác, thì giáo dục Phật giáo thể hiện vai trò 
của nó trong các xã hội Âu Mỹ, lúc này Phật giáo phương Tây đã 
phát triển các cấu trúc giáo dục của riêng mình kể từ những năm 
1970, dường như không khác biệt so với các nước châu Á về sự cung 
cấp tư tưởng giải thoát ở cấp độ cá nhân khỏi các vấn đề xã hội 
do thị trường tiêu dùng tạo ra, thay vì giải pháp cho những vấn đề 
này. Giáo dục Phật giáo là quan trọng đối với công cụ tiềm năng 
thay đổi văn hóa và tư tưởng xã hội. Một số thanh niên thuộc thế hệ 
này bắt đầu coi Phật giáo như một cách thể hiện tình đoàn kết với 
các dân tộc không phải người phương Tây đang bị đô hộ khó khăn 
bởi sự hiện đại của tư bản phương Tây. Phật giáo, trước đây là một 
sự theo đuổi hiếm hoi của giới thượng lưu, bắt đầu phát triển thành 
một lực lượng phổ biến trong số những người Bắc Mỹ trẻ tuổi, có 
trình độ đại học vào khoảng cuối những năm 1950, và xu hướng này 
tiếp tục trong những năm 1960, 1970 và 1980. Nhu cầu mới này đã 
dẫn đến sự tăng trưởng về nguồn cung ở tất cả các cấp độ từ số lượng 
các trường đại học và cao đẳng cung cấp bằng cấp về Phật giáo cho một 
số trung tâm Phật giáo cung cấp các buổi thiền và đào tạo. 

Vào cuối những năm 1960, Phật giáo Tây Tạng và Đông Nam 
Á bát đầu cạnh tranh với các chi nhánh Đông Á của Trường Thiền 
phần lớn cho cùng một giáo dục công cộng, chủ yếu là người Mỹ 
trung lưu (trong phần lớn các trường hợp người da trắng) đã vỡ 
mộng với xã hội công nghiệp. Sự phổ biến của xu hướng Phật giáo 
đã giúp có thể thành lập các trường đại học Phật giáo đầu tiên ở 
Bắc Mỹ trong giai đoạn này. Một trong số đó, Đại học Naropa, được 
thành lập vào năm 1974. Các trường đại học Phật giáo tại Hoa Kỳ 


9. Morozova, Irina (2009), Các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở châu Á: Lịch sử xã hội của 
Mông Cổ trong thế kỷ XX, London: Routledge. 


VAI TRÒ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI .. 47... 


thường có tính cách giáo phái mạnh mẽ. Tuy nhiên, đối với một trường 
học có nguồn gốc Phật giáo không công khai và chính thức giáo phái. 


3. MỘT Số THỰC TRẠNG HIỆN TẠI CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI 
THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH 


Học viện'° đã đào tạo được 13 khóa cử nhân Phật học (đến năm 
2019), với hơn 10 nghìn Tăng ni và Phật tử, đã được tốt nghiệp. Nỗ 
lực của Học viện là nhằm xây dựng và phát huy truyền thống đạo 
đức và đào tạo các thế hệ Tăng ni tài cho Phật giáo Việt Nam, đáp 
ứng các nhu cầu Phật sự, giải quyết các vấn nạn của thời đại. 


Học tập chiếm một vị trí quan trọng trong cấu trúc giáo lý tổng 
thể của Phật giáo. Học và nghiên cứu sâu văn bản (Pali: pariyaffi ) 
được hiểu là một điều kiện cần thiết để duy trì Phật giáo và tín 
ngưỡng Phật giáo. Trong truyền thống của Phật giáo Ấn Độ sau 
khi triểu đại của Hoàng đế Asoka (269-232 trước công nguyên), 
các học viện, tu viện lớn, hoặc các tịnh xá, là nơi được công nhận 
của việc nghiên cứu học tập. Học tập trong Phật giáo hậu Asoka 
không nhất thiết chỉ giới hạn trong nghiên cứu văn học kinh điển. 
Nalanda, trường đại học tu viện nổi tiếng ở Bihar ngày nay, ước tính 
có sức chứa 3.000 đến S000.000 sinh viên, trong đó số lượng cũng 
bao gồm những người hành hương từ những nơi xa xôi như Trung 
Quốc hay vương quốc Silla của Hàn Quốc''. Nalanda, tồn tại giữa 
thế kỷ thứ năm và mười ba, được coi là đại diện của truyền thống 
giáo dục trong Phật giáo Ấn Độ. Một trường đại học đã được chính 
thức khôi phục hoạt động vào ngày 1 tháng 9 năm 2014, trong vùng 
lân cận của di tích lịch sử, được tài trợ bởi Chính phủ Ấn Độ và một 
số nhà tài trợ quốc tế. 


Như các trường đại học Phật giáo lớn khác, mục đích của Học viện 
tại Thành phố Hồ Chí Minh là nhằm để đào tạo những Tăng ni sinh có 


10. Được thành lập từ ngày 25 tháng 02 năm 1982 theo nghị quyết phiên họp thứ nhất của 
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương và theo Quyết định 0160/ QÐ ngày 17 tháng 03 
năm 1983 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

11. Mookerji, Radha Kumud (1998), Giáo dục Ấn Độ cổ đại: Bà la môn giáo và Phật 
giáo, Delhi: Ấn phẩm Banarsidass Motilal, tr. 396 - 468. 


46... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


kiến thức đại học về Giáo lý căn bản của các bộ phái Phật giáo, Lịch sử 
Phật giáo Việt Nam, các vấn đề về Phật giáo nhập thế và văn hóa (Phật 
giáo) Việt Nam, để sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học có thể tiếp tục 
học cấp cao học, tiến sĩ, trở thành nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu 
Phật học, hoặc đảm trách các công tác chuyên môn, Phật sự tại Trung 
ương giáo hội, Ban Trị sự tại các tỉnh, thành toàn quốc. 


Tuy nhiên, học viện chúng ta cần cải tiến toàn diện một số việc 
như: Cán bộ cần có thái độ nhiệt tình hơn đối với Tăng, ni sinh. Các 
phòng, khoa cần giải đáp thắc mắc của Tăng, ni sinh rõ ràng, cụ thể. 
Nhiều Tăng, ni sinh phàn nàn về thái độ của nhân viên phòng sau 
đại học còn chưa tốt. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quan 
trọng là cho các Tăng ni thực tập giảng dạy các lớp sơ, trung, cao 
đẳng năm cuối trước khi ra trường và tạo mọi điều kiện thuận lợi 
giúp Tăng ni sau khi ra trường, được giảng dạy cống hiến về công 
tác giáo dục trong hệ thống sơ, trung, cao đẳng tại các địa phương 
và tỉnh thành. Cần thay đổi mạnh mẽ theo cách giáo dục tín chỉ 
hiện nay, thay đổi giảng viên theo hệ thống đánh giá về chất 
lượng giảng viên (cung cấp hệ thống đánh giá toàn diện trực tiếp 
trên web của nhà trường hay nhà trường khuyến khích tinh thần 
tự học cả ban ngày và đêm tại các khu tự học thuận tiện, yên tĩnh 
hơn so với ký túc xá). Hình thức đánh giá điểm rèn luyện online 
còn nhiều hạn chế, thiết thì phải làm đơn xin bổ sung điểm, rất 
mất thời gian và công sức. Về việc đăng ký môn học thì có lẽ nên 
phân luồng theo khoa hoặc theo khóa để tránh trường hợp máy 
chủ nhà trường bị chậm do quá tải. 

Nên có website các bài tập hay các môn chuyên ngành cho Tăng, 
ni sinh download và tìm hiểu dễ dàng hơn trong việc học các môn khó. 
4. MỘT Số KIẾN NGHỊ THAY LỜI KẾT 

4.1. Từ một số nhận định trên, chúng ta có thể thấy rằng: Hơn 
35 năm qua từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam có mặt, ngoài sự 
đóng góp công sức và trí tuệ cho quê hương đất nước, Học viện còn 
phải từng bước khắc phục khó khăn từ các yếu tố khách quan bên 


VAI TRÒ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI .. 49. 


ngoài đến các vấn đề nội tại hiện nay. Cho đến nay có thể nói tất 
cả đều đã tương đối ổn định. Nói như thế, không có nghĩa là mọi 
sự khó khăn trở ngại trước mắt không còn, tuy nhiên chúng ta phải 
luôn sáng suốt và nhất là không được chủ quan. 


Mỗi khi đề cập về vấn đề giáo dục Phật giáo, người ta thường 
nghĩ đến ý nghĩa đào tạo, giáo dục không những có trách nhiệm đào 
tạo kiến thức Phật học và thế học để bổ sung kỹ năng hoằng pháp 
mà chức năng chính là đào tạo tác phong tư cách, rèn luyện ý chí kiên 
cường; tư tưởng thanh cao, xứng đáng là bậc Sa môn phạm hạnh, mô 
phạm trong chốn Thiền môn. Không những thế, người tu sĩ Phật giáo 
còn phải luôn tinh tiến phấn đấu, khẳng định lập trường vượt qua tất 
cả tài sắc danh lợi, kiện toàn bản lĩnh xứng đáng là người đệ tử xuất gia 
của Đức Phật. 

Với những ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công việc đào tạo 
Tăng ni như chúng tôi đã trình bày trên. Nhìn về quá khứ và hiện 
tại vấn đề giáo dục Phật giáo đã được phát huy cách tốt nhất, có 
phương pháp nghiên cứu hiện đại có thể nói khả quan. 

Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng, đó là các vị Giáo 
thọ, giảng viên tham gia cống hiến, giảng dạy các cấp Phật học, cần 
phải thường xuyên tham gia và cập nhật liên tục các kỹ năng nghiệp 
vụ sư phạm phù hợp với các chương trình giáo dục hiện đại. Lý do là 
vì kiến thức Phật học cũng như nghiệp vụ sư phạm của các vị Giáo 
thọ và giảng viên, có thể nói chênh lệch khá lớn. Chúng ta đang 
ở cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cách giáo dục chuyển đổi từ 
truyền thống sang hiện đại, lấy người học làm trung tâm, cách giảng 
dạy cũng phải tiếp cận theo hướng mới, khơi dậy sự đam mê, tìm 
tòi, tự nghiên cứu ở người học, hay chương trình khung theo từng 
học viện phải giống nhau ở lẫn Việt Nam và Quốc tế để trao đổi 
du học sinh phù hợp chuẩn quốc tế. Khung chương trình mỗi cơ 
sở đào tạo phù hợp với khung chương trình đào tạo của mỗi quốc 
gia quy định để thống nhất theo từng quy định giáo dục hiện hành. 
Quý thầy cô dạy cùng một môn nên thống nhất kiến thức thi cuối 
kỳ, để tránh tình trạng mỗi thầy cô có cách dạy khác nhau, các dạng 


50... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


bài tập cũng khác nhau, dẫn đến việc vào kỳ thi cuối kỳ Tăng, ni 
sinh bỡ ngỡ, gặp khó khăn rất nhiều. Một số môn học dạy lý thuyết 
nhiều, bài thực hành ít. Và việc giảng dạy nên chủ động trong việc 
trình chiếu slide, không phụ thuộc hay không có chuẩn bị. 

Quan trọng nhất hiện nay, nhà nước có nhiều chủ trương phát 
huy tối đa nguồn lực xã hội hóa giáo dục, y tế, là cơ hội để các tôn 
giáo nói chung và Phật giáo nói riêng phát huy vị thế tham gia góp 
phần xã hội hóa giáo dục, như hiện nay chúng ta đã liên kết đào tạo 
và cấp bằng chính quy cho một số ngành học như: Sư phạm mầm 
non, sắp tới là ngành Anh văn, Tin học. Được biết, vừa qua Thượng 
tọa Thích Nhật Từ, đại diện hội đồng khoa học Học viện đã thăm và 
làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Khoa học xã Hội và Nhân 
văn tiến tới việc hợp tác đào tạo toàn diện các nhanh học như: Tâm lý 
học, Xã hội học, Tôn giáo học, Nhân học, Công tác xã hội... 

Ở đây chúng tôi chỉ đề cập riêng biệt về kiến thức và kỹ năng 
giảng dạy, tuyệt đối không đề cập đến tư cách Hành giả tu tập hay 
đạo đức cá nhân. Một khi giáo dục đã thật sự vào nền nếp ổn định, 
bấy giờ mới có thể triển khai các lớp đào tạo chuyên ngành, tương 
đương như hệ thống các trường thuộc Đại học Quốc gia thuộc từng 
chuyên ngành, do Học viện Phật học đảm nhiệm đào tạo ngoài 
một số khoa chuyên sâu nội điển như: Triết học, giảng sư, Thiền 
sư (kinh tạng), Luật sư, Luận sư, Sinh ngữ Anh (hoặc tiếng Hoa, 
chuyên nhanh cổ ngữ Pali, Sankrit) và còn có các ngành học phù 
hợp xu hướng thời đại như: Tôn giáo học, Triết học, Ngữ văn, Nhân 
học, Tâm lý học, Công tác xã hội. Đặc biệt khi khung chương trình 
hai năm đại cương phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân, sinh 
viên sẽ được tiếp nhận đào tạo và cấp văn bằng của các trường đại 
học chính quy bên ngoài, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể 
cho Tăng ni sinh trẻ hiện nay, hầu có đủ nhân sự để đáp ứng những 
nhu cầu thực tiễn của Giáo hội hiện tại và tương lai. 

Chúng tôi đề xuất ý kiến như vậy, bởi vì học viện đã bước qua 2 
giai đoạn hình thành và củng cố, giờ đây là giai đoạn phát triển bền 


VAI TRÒ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI. ŠI.. 


vững toàn diện. Hơn thế nữa, đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt 
Nam nói chung và học viện nói riêng đã và đang trên đà phát triển 
mọi mặt, khẳng định vị trí không những trong nước khu vực mà còn 
ảnh hưởng sâu rộng khắp các nước trên thế giới. Có thể nói đây là 
thời điểm thuận lợi nhất để Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành 
phố Hồ Chí Minh phát huy tiềm năng sẵn có của mình, hầu đóng 
góp thiết thực nhất cho quê hương xứ sở. 


4.2. Nếu như đề cập đến vấn đề giáo dục học viện mà không 
nói đến sự nghiệp phát triển hoằng pháp thì thật là điều thiếu sót. 
Điều này trong chốn thiền môn xưa nay ai cũng biết, nếu muốn 
truyền bá chánh pháp cho tất cả mọi người, nhất là những vùng 
sâu vùng xa, người làm công tác hoằng pháp, ngoài sự kiên định lập 
trường và hạnh nguyện cao cả, còn có cả một sự hy sinh vô cùng to 
lớn, nếu không được như Đức Phật thì tối thiểu cũng tương đương 
như các vị Tiên sư, Cổ đức. Chẳng hạn để nói lên sự hy sinh cao cả 
của Đức Phật Thích Ca, người xưa đã nói: “Nhất bát thiên gia phạn, 
cô thân vạn lý du. Kỳ vị sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu”. (Một bát 
cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, chỉ vì việc sanh tử, giáo hóa 
tháng ngày qua). Đức Phật vượt bao khó khăn, trở ngại để truyền 
bá chánh pháp trong một đất nước ảnh hưởng nặng nề bởi các tôn 
giáo đa thần hay nhất thần, nặng mùi tín điều và lễ bái. Ngài Phú 
Lâu Na hoằng pháp nơi ngoại đạo dù ảnh hưởng đến sự an toàn 
ngài không ngần ngại, ngài Khương Tăng Hội bị nhà Ngô thách đố 
sự linh ứng, mầu nhiệm Phật pháp mới cho truyền đạo, Ngài Đạt 
Lai Lạt Ma 14 mặc dù không ở trên quê hương xứ sở của mình, 
nhưng tâm ảnh hưởng của ngài đối với quốc tế là rất lớn, hay chính 
đất nước Việt Nam cũng có Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thiền sư là 
người đưa ra khái niệm “Phật giáo dấn thân” (engaged Buddhism). 
Với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ 
hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma'”, thật muôn vàn công 
hạnh mà hiện nay nếu mỗi học giả, hành giả chúng ta nỗ lực nhiệt 


12. AP đánh giá trong một bài viết năm 2009. 


- 52 ... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


thành cũng là gương sáng cho hậu thế muôn đời sau học hỏi và làm 
cho Phật giáo ngày càng phát triển bền vững đem lại hòa bình, hạnh 
phúc cho muôn loại chúng sanh. 


4.3. Bắt đầu từ khóa VIII nhiệm kỳ này, tất cả các Trường trung 
cấp Phật học đều phải áp dụng chương trình giảng dạy đúng như 
Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đề xuất. Muốn thực hiện điều 
này có kết quả, đề nghị các Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh thành 
không những báo cáo theo ngành ngang cho Ban Trị sự tỉnh thành 
trước Hội nghị tổng kết 6 tháng cuối năm mà còn phải báo cáo đầy 
đủ về Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương theo ngành dọc. Có như 
thế Ban Giáo dục Trung ương mới có cơ sở để đề xuất những ý kiến 
trong mỗi kỳ Đại hội Phật giáo toàn quốc, làm cho chương trình 
giáo dục ngày càng được hoàn chỉnh hơn. 

Khi soạn thảo xong chương trình giảng dạy cấp đại học, sau đại 
học Phật học, đối với các học viện, nếu không có gì trở ngại, Ban 
Giáo dục Phật giáo Trung ương có thể thành lập một Ban Kiểm 
tra thẩm định chương trình giảng dạy tại các học viện. Điều cần 
phải lưu ý: Ngoài các vị chủ giảng ra, những người làm công tác 
Phụ giảng cũng cần phải hội đủ bằng cấp học vị tương đương, phù 
hợp chuyên môn của từng chuyên ngành riêng biệt, hạn chế tối đa 
trong việc kiêm nhiệm nhiều chức vụ để mỗi giảng viên có thời gian 
nghiên cứu chuyên sâu, cần thiết mỗi năm quy định chính giảng viên 
cũng phải trực tiếp tham gia đề tài cấp trường, hoặc cùng tham gia đề 
tài, quy định tham gia hội thảo, viết bài nghiên cứu khoa học... 


***% 


VAI TRÒ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI .. Š53 ° 


Tài liệu tham khảo 

Nguyễn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận.Mookerji, 
Radha Kumud, 1998, Giáo dục Ấn Độ cổ đại: Bà la môn giáo 
uà Phật giáo, Delhi: Ấn phẩm Banarsidass Motilal.Morozova, 
Irina (2009), Các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở châu Á: Lịch 
sử xã hội của Mông Cổ trong thế kỷ 20,. London: Routledge. 

Turner, Alicia(2014), Cứu Phật giáo: Sự vô thường của tôn giáo ở 
Miến Điện thuộc địa, Honolulu: Nhà in Đại học Hawali., 

Victoria, Brian, (2007), Karma Karma, “Chiến tranh và Bất bình 
đẳng ở Nhật Bản thế kỷ XX. Tập trung vào Nhật Bản”. http: // 
www.japanf Focus.org/-Brian-Victoria/2421. Truy cập ngày 24 
tháng 8 năm 20109. 


'Wales, Holmes (1972), Phật giáo dưới thời Mao, Cambridge, MA: 
Nhà xuất bản Đại học Harvard. 

Vladimir Tikhonov (2017), Giáo dục và Phật giáo đương đại, Cẩm 
nang Oxford của Phật giáo đương đại. 


Sứ, 


SŠ 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHI: 
MỘT ĐIỂM NHẤN TRONG NÊN PHẬT HỌC 
ẤN ĐỘ HIỆN NAY 


TS. ĐĐ. Phương Anh Đạt 


I. DẪN NHẬP 


Ấn Độ, một quốc gia rộng lớn, có dân số đông thứ hai trên thế 
giới sau Trung Quốc, có chiều dài lịch sử trên năm ngàn năm, có nền 
văn hóa lâu đời, đa dạng và phong phú, đặc biệt là nền văn hóa tâm 
linh Đông phương, trong đó có Phật giáo. Ấn Độ là mảnh đất thiên 
mà nhiều tôn giáo xuất hiện như Ấn giáo (Hinduism), Kì-na giáo 
(Jainism), đạo Sikh (Sikhism), Phật giáo (Buddhism)... và cũng là 
nơi các bậc Thánh xuất hiện ra đời như Mahävira; vị giáo chủ của 
đạo lõa thể (Kì-na giáo), Mahatma Gandhi - nhà cải cách Ấn giáo và 
nhà chính trị bất bạo động nổi tiếng; Guru Nanak - vị thầy thứ nhất 
sáng lập đạo Sikh, Sakyamuni Buddha; Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, 
một Đức Phật lịch sử, nhà sáng lập Phật giáo. Chính những điều lý 
thú và hấp dẫn đó đã thúc đẩy những vị Tăng Ni sinh viên khi có đủ 
duyên lành tham gia học các khóa học, họ không thể không tìm đến 
Ấn Độ để du học để nghiên tầm Kinh điển, giáo lý của những bậc 
Thánh, đặc biệt là Đức Phật, tôn giáo và lời dạy của Ngài. 

Ấn Độ được xem là cái nôi Phật học từ thời cổ đại đến thế kỷ 


ŠÓ ... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


XII với sự xuất hiện của sáu trường đại học Phật giáo bên cạnh 
Takshashila, trường đại học đầu tiên trên thế giới. Sáu trường đại học 
này có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng cho sự phát triển các học thuyết 
và phương pháp tu tập trong Phật giáo không những tại Ấn Độ và 
còn lan tỏa đến quốc gia khác. Chúng ta sẽ có cái nhìn khái quát 
nhất về sáu trường đại học Phật giáo cổ đại này: Đại học Nalanda, 
Đại học Vikramashila, Đại học Valabhi, Đại học Pushpagiri, Đại 
học Odantapuri và Đại học Somapura. 


Trường đại học Nalanda được thiết lập bởi vua Khakraditya của 
triều đại Gupta vào khoảng đầu thế kỷ năm sau tây lịch, hiện nay 
thuộc bang Bihar, Ấn Độ, phát triển rực rỡ trong vòng 600 năm đến 
thế kỷ XII. Đây là trường đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới, với 
cơ sở hạ tầng ký túc xá cho giảng viên và học sinh. Sinh viên theo 
học đến từ nhiều quốc gia và khu vực khác nhau như Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Tây Tạng, Indonesia, Nam Tư, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung 
Quốc. Thư viện của trường được xem là thư viện lớn nhất trong các 
trường đại học cổ đại trên thế giới với hơn mười triệu đầu sách bao 
gồm đầy đủ các lĩnh vực khác nhau như ngữ pháp, logic, văn học, 
chiêm tỉnh, y khoa, Phật học, triết học. Thư viện bao gồm ba tòa 
nhà lớn" lưu trữ lượng sách khổng lồ đến nỗi khi đội quân Hồi giáo 
do tướng Bakhtiyar Khilji cảm đầu tấn công vào Ấn Độ phải mất 
sáu tháng mới có thể đốt cháy hết tài liệu kinh sách trong thư viện. 
Có thể nói, trường Đại học Nalanda là cái nôi sản sinh ra các bậc 
luận sư Đại thừa kiệt xuất như ngài Long Thọ, Thánh Thiên, Trần 
Na, Pháp Xứng, Hộ Pháp, Giới Hiền, Huyền Trang... Thời kỳ vàng 
son nhất trường chứng kiến số lượng giảng viên 2.000 vị và học sinh 
lên đến 10.000 vị. 


Đại học Vikramashila được thành lập bởi vua Dharmapala của 
triều đại Pala vào cuối thế kỷ VIII, hình thành và phát triển rực rỡ 
trong vòng bốn trăm năm đến thế kỷ XI. Những tàn tích của trường 
Vikramashila hiện được tìm thấy tại quận Bhagalpur, bang Bihar. 


1. Ba tòa thư viện của trường Đại học Nalanda tên là Ratnasagara, Ratnadadhi và 
Ratnaranjaka. Trong đó, tòa Ratnadadhi có chín tầng. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ. „.Š7 „ 


Đây là trường cạnh tranh trực tiếp với trường Đại học Nalanda lúc 
bấy giờ, mặc dù quy mô nhỏ hơn. Trường thường hoạt động đều 
đặn với số lượng hơn 100 giảng viên và 1.000 sinh viên. Nếu như 
Phật giáo Đại thừa thường được chủ trọng giảng dạy tại trường 
Nalanda thì ở tại Vikramashila các môn học về Phật giáo Kim Cang 
thừa hay Mật tông thường được chú trọng một cách chuyên sâu đặc 
biệt. Một trong những sinh viên ưu tú nhất của trường là ngài Atiáa 
Dipankara, người truyền bá Phật giáo Mật tông vào Tây Tạng và 
khôi phục Phật giáo Tây Tạng vào thế kỷ X. 

Trường Đại học Valabhi được thành lập tại Saurashtra, thuộc 
bang Gujrat hiện nay, vào khoảng thế kỷ VI, phát triển rực rỡ trong 
vòng 600 năm đến thế kỷ XII. Nhà chiêm bái Nghĩa Tịnh cũng đã 
đến nơi này vào thế kỷ VII và mô tả trường Đại học Valabhi là một 
trung tâm học thuật lớn lúc bấy giờ. Hai vị học giả Phật giáo xuất 
sắc tốt nghiệp nơi đây là ngài Gunamati và Sthiramati. Nếu như 
Nalanda là trung tâm nghiên cứu Phật giáo Đại thừa, Vikramashila 
chú trọng về Phật giáo Mật tông thì Valabhi nhấn mạnh Phật giáo 
Thượng tọa bộ. Vào tháng 9 năm 2017, chính quyền Trung ương Ấn 
Độ đã xem xét đề án khôi phục lại trường đại học cổ đại này.” 


Đại học Pushpagiri thành lập tại vương quốc Kalingda cổ đại, 
nay thuộc bang Odisha. Khởi công xây dựng và hoàn thiện vào thế 
kỷ 3 sau Tây lịch, trường đã có thời gian 800 năm phát triển rực 
rỡ cho đến thế kỷ XI. Khuôn viên của trường trải dài gắn với ba 
dãy núi liên kết nhau Lalitgiri, Ratnagiri và Udayagiri. Cùng với 
Takshashila, Nalanda và Vikramashila, Pushpagiri là một trong 
những trung tâm học thuật nổi bật nhất của Ấn Độ cổ đại. Ngài 
Huyền Trang cũng đã viếng thăm nơi này vào năm 639. Các nhà 
khảo cổ cho rằng những tàn tích tại Lalitgiri có thể được xây 
dựng vào thế kỷ II trước công nguyên và được xem là những 
công trình Phật giáo sớm nhất trên thế giới. Gần đây, một số dấu 
tích hình ảnh của vua Asoka được tìm thấy nơi này và nhiều ý 


2. Prashant Ruperal, “Ancient Vallabhi niversity to be revwiued”, The Tìmes of India, 
September 24, 2017, accessed on September 8§th, 2019. 


58... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


kiến cho rằng chính vua Asoka đặt nền tảng cho việc xây dựng 
ngôi trường Pushpagiri. 

Trường Đại học Odantapuri do vua Dharmapala thuộc triều 
đại Pala xây dựng vào khoảng thế kỷ VIII tại Magadha, hiện nay 
thuộc bang Bihar, phát triển rực rỡ trong vòng 400 năm đến thế kỷ 
XII. Luận sư Acharya Sri Ganga nổi tiếng của trường Vikramashila 
đã tốt nghiệp tại trường này. Theo các sử ký Tây Tạng cổ đại, có 
khoảng 12.000 sinh viên theo học tại Odantapuri. Các văn bản Tây 
Tạng cổ đại đề cập Odantapuri là một trong năm trường đại học vĩ 
đại của Ấn Độ cổ đại, cùng với các trường Vikramashila, Nalanda, 
Somapura và Jagaddala. 


Đại học Somapura cũng được thành lập bởi vua Dharmapala 
triều đại Pala vào cuối thế kỷ VIII tại Bengal và phát triển rực rỡ 
trong vòng 400 năm đến thế kỷ XII. Diện tích của trường rộng 
khoảng 27 mẫu Anh. Đây là một trung tâm học thuật của các tôn 
giáo chính của Ấn Độ thời bấy giờ Bauddha Dharma (Phật giáo), 
Jina Dharma (Kỳ Na giáo) và Sanatana Dharma (Ấn giáo). Những 
bức tranh vẽ trên tường tàn tích của trường Đại học Somapura đã 
phác họa tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của ba truyền thống tôn giáo 
trên của Ấn Độ thời bấy giờ. Hầu hết các trường đại học trên đều bị 
phá hủy bởi đội quân Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu là Bakhtiyar 
Khilji vào năm 1193, đánh dấu bước đầu suy tàn của nền học thuật 
Phật giáo Ấn Độ cho đến đầu thế kỷ XIX. 


Sự phục hưng nền học thuật Phật giáo Ấn Độ bát đầu vào đầu thế 
kỷ XIX với sự ra đời của Navanalanda Mahavihara? cùng với phong 
trào phục hưng Phật giáo Ấn Độ của các các nhân vật và tổ chức 
tiêu biểu như Anagarika Dharmapala (1864-1933) với tổ chức hội 
Mahabodhi, Rahul Sankrityayan (1893-1963), Dharmanand 
Kosambi (1876-1941), Bhadant Anand Kausalyayan, Kripasaran 
Mahasthavir (1865-1926) với hội Phật giáo Bengal và đặc biệt 


3. Nơi các vị trưởng lão HT. Thích Minh Châu, HT. Thích Huyền Vi, HT. Thích Tâm Châu 
đã từng học và tốt nghiệp tiến sĩ. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ „59 _ 


Tiến sĩ B. R. Ambedkar (1891-1956) với phong trào Buddhist 
Dalit. 


Theo thống kê của Hiệp hội đại học Ấn Độ (Association oƒ Indian 
Ưniversities), hiện nay có khoảng 18 trường đại học có phân khoa 
chuyên về Phật học. 


Dr. Bhadant Anand Kausalyayan Centre for Buddhist Studies, 
Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha 


Deparment of Buddhist Studies, Philosophy and Comparative 
Religions, Ñalanda Dniversity 


Institute of Buddhist Dialectics, Dharamsala 
Central Institute of Higher Tibetan Studies 
Dniversity of Calcutta 


Department of Buddhist Studies, Sathaye College, Mumbai 
University 


K.J. Somaiya Centre of Buddhist Studies, Mumbai Ủniversity 
Department of Buddhist Studies, Delhi Ủniversity 
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies 


School of Buddhist Studies &  Civilization, Gautam Buddha 
University 


SchoolofIndology- Buddhist Studies, Nalanda Open Ủniversity 
Nava Nalanda Mahavihara 
Deparment of Buddhist Studies, Magadh Ủniversity 


A Buddhist College for Pali Buddhist Studies and Ambedkar 
Thought, Nagarjuna Institute Nagpur. 


Department of Buddhist Studies and Dr. Ambedkar Thoughts, 
Savitribai PhuÌe Pune Ủniversity. 


Department of Mahayana Buddhist Studies, Acharya Nagarjuna 
University 


60 „ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


DepartmentofBuddhistStudies,Universityoflammu&Kashmire 


Deparment of Budhdist Studies, Swami Vivekanand Subharti 
University 


Ở đây, người viết xin trình bày về trường Đại học Gautam 
Buddha như là một điểm đến lý tưởng cho việc học Phật pháp dành 
cho Tăng Ni sinh thời hiện đại ở các cấp bậc từ cử nhân đến tiến sĩ 
và là một điểm nhấn trong nền Phật học Ấn Độ hiện nay. 

II. NỘI DUNG 
1. Khái quát về trường Đại học Gautam Buddha 

a. Người sáng lập trường — bà Mayawati 

Trường Đại học Gautam Buddha được hình thành với tâm 
nguyện góp phần vào công cuộc phục hưng Phật giáo Ấn Độ nói 
chung và nền học thuật Phật giáo Ấn Độ nói riêng của cựu Thống 
đốc bang Uttar Pradesh, một bang với tổng diện tích ngang bằng 
đất nước Việt Nam và số lượng dân số đông nhất Ấn Độ với hơn 
200 triệu người. Bà Mayawati Prabhu Das sinh năm 1956 tại New 
Delhi, hiện là chủ tịch của Đảng Bahujan Samaj, một đảng phái cổ 
xúy tinh thần bình đẳng, ủng hộ bảo vệ các tầng lớp giai cấp thấp 
trong xã hội Ấn Độ. Trong suốt bốn nhiệm kỳ làm Thống đốc bang 
Uttar Pradesh vào các năm 2000, 2002-2003, 2005 và 2007-2012, 
bà Mayawati luôn có tâm nguyện xây dựng một ngôi trường Đại 
học Phật giáo mang tên chính đức Phật Gautam ngay tại quận mang 
tên đức Phật, Gautam Buddha Nagar của bang Uttar Pradesh, một 
trong hai bang ghi đậm dấu chân hoằng pháp của đức Thế Tôn nhất 
trong bốn mươi lăm năm thuyết pháp cùng với bang Bihar. 

Có thể nói, trường Đại học Gautam Buddha là trường đại học 
Phật giáo duy nhất Ấn Độ hiện tại mang tên đấng giáo chủ sáng 
lập, đức Phật Cổ-đàm (Gaufam Buddha) khi mà trong xã hội vẫn 
còn đó sự phân biệt đối xử giai cấp và đồng hóa Phật giáo của đạo 
Hindu. Bà Mayawati cho biết, bà đã được thúc đẩy bởi những lời 
dạy của đức Phật và tầm nhìn của Tiến sĩ Ambedkar về nền tảng 
cho sự thay đổi xã hội để nâng cao phúc lợi của những người dân 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ. „ Ốl _ 


Dalit, một cộng đồng thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ. Bà nói: 
“Đại học này sẽ có sự hợp tác với các trường đại học tại Hoa Kỳ và 
châu Âu. Tôi đã mơ về ngôi trường đại học này từ lâu. Trong khoảng 
thời gian chính quyền đảng Samajwadi điều hành, dự án đã bị bán 
phá giá và khu đất trở nên cằn cỗi... Giáo dục nên được đặt bên 
trên chính trị. Sau khi đảng Bahujan Samaj lên nắm quyền, chúng 
tôi đã đẩy mạnh việc thực hiện dự án này. Năm mươi phần trăm sinh 
viên thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, hoặc thuộc dân tộc thiểu số 
và các gia đình nghèo trong đẳng cấp sẽ được gửi đến các trường đại 
học nước ngoài để nghiên cứu. Toàn bộ chi phí sẽ do chính quyền 
bang chỉ trả. Và sau này, những người được gửi đi đào tạo ấy sẽ đóng 
góp cho sự phát triển của xã hội” 

b. Tư tưởng Phật giáo là nên tảng cốt lõi 

Đại học Gautam Buddha tọa lạc tại thành phố Greater Noida, 
quận Gautam Buddha, bang Uttar Pradesh. Được thành lập vào 
năm 2002 trên diện tích 511 mãu Anh (tương đương 206 ha), khánh 
thành vào ngày 23-08-2008, đại học Gautam Buddha lấy tư tưởng từ bị, 
trí tuệ, bình đẳng và phụng sự nhân sinh của đức Phật làm nền tảng cơ 
bản cho triết lý dạy và học. Điều này thể hiện rõ qua tâm nguyện và tầm 
nhìn của vị sáng lập và các đời hiệu trưởng của trường. 

Trong bài phát biểu khánh thành, giáo sư R.S. Norjar, Hiệu 
trưởng Trường Đại học Gautam Buddha cho biết: “Trường Đại học 
Gautam Buddha là món quà của bà Mayawati với nền giáo dục thế 
giới, đấy là tâm nhìn và ước mơ của bà, với nền tảng cốt lõi lấy từ 
những lời dạy minh triết của đức Phật”. 

Tiến sĩ JP. Sharma, hiệu trưởng trường giai đoạn 2015-2018, 
trong bài phát biểu chào mừng năm học mới có nhấn mạnh rằng: 
“Hường được đặt theo tên Đức Phật Gautam, nên sẽ chú trọng 
đến việc thúc đẩy giá trị những lời dạy của Đức Phật. Cách tiếp cận 
chương trình học của chúng ta là không mang tính tôn giáo, luôn 
bình đẳng, và quan trọng, dựa trên triết lý Phật giáo và những ứng 
dụng của giáo lý Phật giáo vào trong việc khôi phục uy thế của hòa 
bình, cùng tồn tại và phát triển toàn diện...” 


ố2 .. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Giáo sư Bhagwati Prakash Sharma, hiệu trưởng đương nhiệm từ 
năm 2018, nhấn mạnh tầm quan trọng của triết học Phật giáo đối 
với toàn thể lãnh đạo, giảng viên và học sinh của trường như sau: 
“Cách tiếp cận các chương trình của chúng ta là nhập thế tích cực, 
tư duy biện chứng, sáng tạo trong giảng dạy và học tập dựa trên triết 
lý Phật giáo và những ứng dụng của nó trong việc khôi phục nền 
hòa bình, cùng nhau tồn tại và phát triển một cách tổng thể nhất. 
Với việc chú trọng đào tạo một thế hệ trẻ năng động trong công 
việc, đạo đức trong hành động, tương tác liên ngành, trường sẽ đào 
tạo những kiến thức cần thiết nhất cho sinh viên để phục vụ cho 
nhân sinh, phục vụ cho xã hội”. 


Tư tưởng Phật giáo làm cốt lõi còn được thể hiện qua hai việc 
sau của trường. Thứ nhất, môn đạo đức học Phật giáo là bộ môn 
bắt buộc dành cho tất cả các khoa của trường, nhằm giới thiệu đến 
tầng lớp sinh viên trẻ một nền minh triết sáng suốt của đức Phật và 
cổ xúy tinh thần đạo đức, thiền định và trí tuệ trong Phật giáo. Thứ 
hai, các khóa thiền Vipassana được tổ chức định kỳ hai lần mỗi tuần 
dành cho tất cả giảng viên và sinh viên của trường. Có thể nói, nhà 
trường đã tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc giới thiệu và nhấn 
mạnh nền minh triết của đức Phật cả về hai phương diện lý thuyết 
và thực hành, là kim chỉ nam xuyên suốt cho sự phát triển của một 
ngôi trường đại học Phật giáo tại Ấn Độ hiện nay. 

c. lâm nhìn 0à sứ mệnh 


Trường có tầm nhìn sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu học 
thuật tích hợp mang tầm vóc quốc tế, sản sinh tập thể tri thức và 
doanh nhân với đầy đủ bốn tiêu chí Đức hạnh, Sáng tạo, Năng lực 
và Phụng sự, tạo nguồn cảm hứng chuyển hóa từ nội tâm đến toàn 
xã hội. Sứ mệnh của trường là phát huy tinh thân phụng sự trong 
Phật giáo, nuôi dưỡng và đào tạo nguồn lực học giả xuất sắc, tìm 
kiếm và hợp tác những sự thực hành tốt nhất về dạy và học từ các 
nơi trên thế giới, đào tạo các sinh viên có khả năng hồi đáp về những 
vấn đề liên quan đến kinh tế, môi trường sinh thái và đạo đức, cung 
cấp những kiến thức nền tảng khoa học vững chắc làm thỏa mãn các 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ. „63 


nhu cầu của xã hội và nền công nghiệp. Đại học Gautam Buddha sẽ 
trở thành trung tâm học thuật đẳng cấp thế giới trong vòng mười 
năm tới, giúp ích cho cá nhân và xã hội thông qua đạo đức, nghị lực 
và trí tuệ trong Phật giáo. 


d. Cơ sở hạ tầng 


Với diện tích S11 mẫu Anh, trường hiện nay có tám khoa chính 
với nhiều phân khoa trực thuộc. Tám khoa này bao gồm khoa Phật 
học và Văn minh, khoa Công nghệ sinh học, khoa Kỹ thuật, khoa 
Xã hội nhân văn, khoa Quản trị, khoa Luật, khoa Công nghệ thông 
tin và khoa hướng nghiệp và khoa học ứng dụng. Tắm trụ sở của các 
khoa được xây dựng gắn kết với nhau theo mô hình của tám cánh 
hoa sen, lấy ý tưởng biểu trưng từ Bát Chánh Đạo trong Phật giáo. 


Về hệ thống thư viện, trường Đại học Gautam Buddha trang bị 
nguồn tài liệu học phong phú ở tất cả các ngành. Thư viện này trang 
trọng mang tên biểu tượng sống của Phật giáo phục hưng tại Ấn Độ, 
thư viện Bồ tát B.R.Ambedkar. Thư viện là linh hồn của trường với 
nguồn tư liệu đồi dào của 50.000 đầu sách; 500 nguồn sách điện tử; 
29.000 luận án, khảo luận; 15.000 băng đĩa DVD, CD, và có hơn 
1.000 báo cáo của các dự án... con số này sẽ không ngừng tăng lên 
theo bể dày của trường. Thư viện này có diện tích sử dụng 180,000 
mét vuông, có sức chứa cùng lúc lên đến 2.000 người. 

Về ký túc xá dành cho sinh viên, đây là ngôi trường bảo đảm nhất 
về chỗ ở nội trú cho sinh viên với hơn 10.000 phòng đơn, trong đó 
có 6 kí túc xá nữ, 13 kí túc xá nam. Riêng đối với Tăng Ni sinh, sinh 
viên nước ngoài, và nghiên cứu sinh hiện được đặc cách ở riêng với 
những tiện nghi tốt nhất. Hiện trường có khoảng 250 giảng viên và 
3.200 sinh viên đang theo học. 

Liên quan đến phòng học, tất cả phòng học đều có trang bị máy 
chiếu, hệ thống điều hoà và những học cụ rất tiên tiến và hiện đại. 
Ngoài ra còn có những phòng thí nghiệm mang tiêu chuẩn quốc tế. 

Bên cạnh đó, trường cũng xây dựng một trung tâm thiền đường 
mang nặng đặc trưng của Phật giáo, đậm nét thiền vị với kiến trúc 


64 „ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


hình tháp mang biểu tượng hoà bình và hướng về nội tâm, thiền 
đường này sẽ là nơi lý tưởng để những ai tìm những giây phút an lạc 
trong hiện tại. Không gian này luôn rộng mở cho sinh viên, nghiên 
cứu sinh tìm về nguồn giá trị đích thực. Sức chứa của thiền đường 
này có thể đạt mức 2.000 người thực tập thiền cùng một lúc. 

Ngoài ra, trường còn trang bị 8 hội trường lớn phục vụ cho các 
sự kiện, lễ hội, hội thảo nghiên cứu với sức chứa trung bình mỗi hội 
trường là 1.000 sinh viên, đặc biệt hội trường chính có sức chứa 
4.000 sinh viên. Thêm vào đó, nhiều cơ sở hạ tầng liên quan đến 
trung tâm tin học, khu vui chơi thể thao, các câu lạc bộ, cơ sở y tế, 
trung tâm mua sắm đã được trường đầu tư với tầm vĩ mô quốc tế. 

Có thể nói, mới thành lập và khai giảng các khóa học đầu tiên 
vào năm 2008, trường Đại học Gautam Buddha là cơ sơ mới vừa 
được xây dựng, nên cơ sở vật chất được trang bị rất tốt, và có thể nói 
là tốt nhất trong các trường có đào tạo ngành Phật học nói riêng và 
các trường Đại học Ấn Độ nói chung. Một chút sơ lược không thể 
nói lên được tầm vóc của ngôi trường thân thiện và quen thuộc ngay 
tên gọi ban đầu này. Thật hoan hỷ về một tương lai tươi sáng của một 
trường đại học mang tên đức Phật cả về hình thức lẫn nội dung. 

e. Liên kết hợp tác quốc tế 

Bên cạnh chú trọng nầng tầm khoa Phật học, nhà trường khuyến 
khích phát triển và nâng tầm sự phát triển của bảy khoa còn lại. Hiện 
nay, nhà trường đã ký kết hợp tác với các trường quốc tế như sau: 

- Học viện kinh doanh quốc tế, Đan Mạch 

- Trường đại học công nghệ Queensland, Australia 

- Trường đại học Sheffield Hallam, Anh quốc 

- Trường đại học thủ đô Manchester, Anh quốc 

- Trường đại học quốc gia Moscow, Nga 

- Trường đại học nhân văn Nga, Nga 

- Trường đại học Đông London, Anh quốc 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ. „ 6Š 


2. Khái quát về khoa Phật học và Văn minh 


Khoa Phật học và Văn minh là khoa hạt nhân quan trọng của 
trường trong việc nghiên cứu học thuật kinh điển hướng đến việc 
nâng cao giá trị hòa bình và hòa hợp dựa trên nền tảng đạo đức học 
Phật giáo và các giá trị nhân văn. Việc tiếp cận các giá trị cốt lõi của 
đạo Phật được ban lãnh đạo khoa chú trọng trong việc giảng dạy, 
nghiên cứu và thực hành trên cơ sở tôn trọng tất cả các truyền thống 
của Phật giáo, nâng cao ý thức học tập, nghiên cứu và thực hành con 
đường tâm linh sâu sắc mà đức Phật đã khai sáng trên 2.600 năm 
qua. Bên cạnh đó, khoa cũng khuyến khích nghiên cứu so sánh giữa 
các tông phái Phật giáo, giữa Phật giáo với các truyền thống tâm 
linh khác ở Ấn Độ nói riêng, trên toàn thế giới nói chung, thấu hiểu 
các phong trào phục hưng Phật giáo, hướng đến một xã hội hòa 
bình và thịnh vượng. 


Với một bộ sưu tập phong phú và tráng lệ trong thư viện, một 
trung tâm thiền tuyệt vời và một khuôn viên xanh tươi tốt và yên 
tính, Khoa Phật học và Văn minh hứa hẹn sẽ là nơi học tập hiệu 
quả và thực hành thiền Vipassana dưới sự hướng dẫn của giáo thọ 
có chuyên môn và thực hành. Ngoài những điều trên, khoa còn 
cung cấp một diễn đàn lý tưởng cho các cuộc đối thoại đa văn hóa, 
liên tôn và trí tuệ của các học giả thông qua các hội nghị, hội nghị 
chuyên đề, hội thảo và bài giảng. Khoa thúc đẩy hợp tác học thuật, 
chương trình nghiên cứu chung và trao đổi sinh viên các chương 
trình với các tổ chức học thuật danh tiếng dành riêng cho nghiên 
cứu Phật giáo trên thế giới. Để làm như vậy, năm 2013, Khoa đã ký 
Biên bản ghi nhớ với Viện nghiên cứu quốc tế Dhammachai (DIRI) 
có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan, New Zealand và ức. 

Khoa Phật học và Văn minh đề ra nhiều chương trình nghiên 
cứu, sự kiện học thuật và hoạt động tiếp cận cộng đồng, thường là 
hợp tác với các trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước. Các hoạt 
động bao gồm hội thảo, hội nghị, chương trình học giả thỉnh giảng, 


4. School of Buddhist Studies and Civilization. 


ỐÓ ... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


v.v ... Khoa cũng dành riêng cho việc thúc đẩy và hỗ trợ học bổng 
trong việc nghiên cứu Phật giáo trên tinh thần khoan dung, phi giáo 
phái, nghiên cứu khoa học và truyền thông là mục tiêu ưu việt. Đội 
ngũ giảng viên của trường khao khát tìm cách thúc đẩy nghiên cứu 
học thuật, và giảng dạy tất cả các khía cạnh của tư tưởng Phật giáo, 
thực hành, xã hội, kinh tế, nhân quyền, quyền động vật, các vấn đề toàn 
cầu quan tâm bao gồm các tương tác lịch sử với sự phát triển của Phật 
giáo ở Nam, Đông và Trung Á. 

Đại học Gautam Buddha bắt đầu hoạt động học thuật vào năm 
2008 nhưng các hoạt động học thuật của khoa Phật học và Văn 
minh bắt đầu từ tháng I1 năm 2011 với việc bổ nhiệm mười hai 
giảng viên. Các giảng viên đã chuẩn bị cấu trúc khóa học từ M. A., 
M. Phil., Ph. D. cùng với hai bài viết bắt buộc về Giá trị con người và 
Đạo đức Phật giáo cho sinh viên cử nhân và hậu đại học của trường. 
Từ năm 2012, khoa Phật học và Văn minh đã bắt đầu chiêu sinh và 
giảng dạy các cấp học thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ. Trong vòng bảy 
năm qua, sinh viên đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới đã đăng 
ký tham gia học tập ở các cấp học như Việt Nam, Miến Điện, Thái 
Lan, Lào, Hàn Quốc, Yemen, Mông Cổ. Từ năm 2014, nhà trường 
đã mở thêm chương trình liên thông cử nhân-thạc sĩ Phật học với 
thời gian đào tạo trong vòng Š năm. Có thể tóm tắt số lượng sinh 
viên qua các khóa học của khoa như sau: 


2011-2012: Tiến sĩ (3 vị) 

2012-2013: Thạc sĩ (22 vị), Phó tiến sĩ (13 vị) và tiến sĩ (Š vị) 

2013-2014: Thạc sĩ (17 vị), Phó tiến sĩ (24 vị) và tiến sĩ (Š vị) 

2014-2015: Cử nhân - thạc sĩ (10 vị), thạc sĩ (35 vị), Phó tiến 
sĩ (27 vị) và Tiến sĩ (19 vị) 

2015-2016: Cử nhân-thạc sĩ (4 vị), thạc sĩ (21 vị), Phó tiến sĩ 
(20 vị) và tiến sĩ (4 vị) 


2016-2017: Cử nhân-thạc sĩ (15 vị), thạc sĩ (), Phó tiến sĩ (22 
vị) và tiến sĩ (8 vị) 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ. „ 67 .. 


2017-2018: Cử nhân-thạc sĩ (9 vị), thạc sĩ (43 vị) và Phó tiến sĩ 
(18 vị) 


2018-2019: Cử nhân-thạc sĩ (14 vị), thạc sĩ (35 vị), phó tiến sĩ 
(25 vị) và tiến sĩ (9 vị) 


2019-2020: Cử nhân-thạc sĩ (24 vị), thạc sĩ (36 vị), phó tiến sĩ 
(27 vị), tiến sĩ (3 vị) 

a. Đội ngũ giảng viên 

Về đội ngũ giảng dạy, nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên chất 
lượng cho khoa Phật học và Văn minh, nhà trường đã mời gọi các 
vị giáo sư có trình độ chuyên môn cao về Phật học, đến từ nhiều 
trường đại học khác nhau tại Ấn Độ. Chẳng hạn như GS.TS. Anand 
Singh, chuyên về khảo cổ học Phật giáo từ trường đại học Lucknow; 
TS. Indu Girish, chuyên về triết học Phật giáo Đại thừa và Luật 
tạng; TS. Arvind Kumar Singh, chuyên về lịch sử Phật giáo Ấn Độ 
và Trung Quốc, đến từ đại học Delhi; TS. Gurmet Dorjet, chuyên 
về lịch sử và triết học Phật giáo Tây Tạng, phương pháp nghiên cứu, 
đến từ Đại học Jammu-Kashmire; TS. Manish Meshram, chuyên 
về triết học Phật giáo nguyên thủy và Phong trào Phật giáo mới 
tại Ấn Độ, đến từ Đại học Nagpur; TS. Sivasai, chuyên về Phật 
giáo thời kỳ bộ phái và Phật giáo nhập thế, đến từ Đại học Acharya 
Nagarjuna; TS. Gyanaditya Sakya, chuyên về Văn học và ngôn ngữ 
Pali, đạo đức học Phật giáo, đến từ Đại học Delhi; TS. Priyadarsini 
Mitra, chuyên về nghiên cứu tôn giáo đối chiếu, đối thoại liên tôn, 
Vị Diệu Pháp và Kinh điển Đại thừa, đến từ Đại học Vishwa Bharti; 
TS. Mukesh Verma, chuyên về triết học Phật giáo thời kỳ bộ phái; 
TS. Priyasen Singh, chuyên về Văn học kinh điển Pali và các luận 
giải, các thánh tích Phật giáo, đến từ Đại học Delhi; TS. Sangeeta 
'Wadha, chuyên về Phật giáo Tây Tạng và lịch sử Phật giáo Ấn Độ; 
TS. Paswan, chuyên về lịch sử và khảo cổ học Phật giáo Ấn Độ. 

Có thể nói, đội ngũ giảng viên của khoa Phật học tại trường có 
trình độ chuyên môn trải dài hầu hết các lĩnh vực Phật học mà sinh 
viên các nước muốn nghiên cứu. Việc có trình độ chuyên môn cao, 


68... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


đẩy đủ ở mọi lĩnh vực của đội ngũ giảng viên với tâm nguyện phát 
triển một khoa Phật học đẳng cấp trên thế giới nói chung và Ấn Độ 
nói riêng ngày càng tạo chất lượng chuyên môn cao cho khoa Phật 
học, tạo sự tin tưởng đối với Tăng Ni sinh du học đến từ các quốc 
gia khác nhau. 


b. Tóm tắt chương trình Phật học 


Hiện tại, khoa Phật học đang đào tạo bốn chương trình từ cử 
nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ đến tiến sĩ. Các chương trình này được sắp 
xếp giảng dạy một cách hệ thống và khoa học, giúp cho sinh viên 
hiểu rõ hết các vấn đề Phật học. Các chương trình Phật học có thể 
được tóm tắt như sau, mỗi môn học § tín chỉ. 


b.1) Chương trình liên thông cử nhân và thạc sĩ Phật học MBA in 
Buddhist Studies (5 năm) 


Học kỳ I (Semester I): 
BS 103: Nguồn gốc Phật giáo 


BS 105: Lịch sử Ấn Độ (2550 trước công nguyên - thế kỷ 
IV) 


BS 107: Kinh tế học tổng quát 
ES 101: Môi trường học 
BSII1: Đếán 
Học kỳ 2 (Semester II): 
BS 102: Dẫn nhập ngôn ngữ học Pali 


BS 104: Lịch sử Ấn Độ (từ thế kỷ III trước công nguyên — 
thế kỷ VI) 


BS 106: Triết học phương Tây 

BS 108: Nghệ thuật và kiến trúc Phật giáo 
EN 101: Anh văn nâng cao 

BS 110: Đề án 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ. „ 69 „ 


Học kỳ 3 (Semester III): 


BS 201: Sự phát triển Phật giáo (từ thế kỷ VI trước công 
nguyên - thế kỷ II trước công nguyên) 
BS 203: Văn học tam tạng kinh điển Pali 
BS 205: Kinh tạng Pali 
BS 207: Dẫn nhập Luận lý học và Nhận thức luận Phật 
giáo 
BS 209: Vai trò của các vị cao Tăng trong phong trào phục 
hưng Phật giáo Ấn Độ 
CS 209: Kỹ năng sử dụng máy tính 
BS 211: Đề án 
Học kỳ 4 (Semester IV): 
BS 202: Dẫn nhập Triết học Phật giáo Nguyên thủy 
BS 204: Lịch sử Ấn Độ (từ thế kỷ VIII - thế kỷ XII) 
BS 206: Kinh tạng Pali 
BS 208: Dãn nhập về Buddhist Hybrid Sanskrit 


BS 210: Sự truyền bá Phật giáo đến các vùng Hy-mã-lạp- 
sơn 


BS 212: Lịch sử thế giới I 
CS 286: Kỹ năng sử dụng máy tính 
BS 214: Đề án 
Học kỳ 5 (Semester V): 
BS 301: Dẫn nhập Triết học Phật giáo Đại thừa 
BS 303: Lịch sử Ấn Độ (thế kỷ XII - thế kỷ XIX) 
BS 305: Dẫn nhập Triết học Ấn Độ 
BS 307: Lịch sử Ấn Độ thời đức Phật 
BS 309: Sự truyền bá Phật giáo đến các nước Đông Nam Á 


70... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


BS 311: Dẫn nhập Văn học Đại thừa 
BS 313: Đề án 
Học kỳ 6 (Semester VI): 
BS 302: Dãn nhập Văn bản A-tỳ-đàm thời kỳ đầu 
BS 304: Dẫn nhập Văn học hậu kinh điển Pali 
BS 306: Sự truyền bá Phật giáo tại Trung Á 
BS 308: Sự truyền bá Phật giáo tại Đông Á 
BS 310: Nghiên cứu bia ký Phật giáo 
BS 312: Giới thiệu Hệ thống giáo dục Phật giáo 
BS 314: Đề án 
Học kỳ 7 (Semester VII): 
BS 503: Luật tạng 
BS 505: Lịch sử Phật giáo (từ thế kỷ VI trước công nguyên 
— kỳ kiết tập kinh điển lần 3) 
BS 507: Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
BS 509: Ngữ pháp Pali 
BS 511: Triết học Ấn Độ 
BS 513: Khảo cổ học và Lịch sử Ấn Độ thời kỳ tiền Phật 
giáo 
BS 515: Văn học Phật giáo Đại thừa 
Học kỳ 8 (Semester VI): 
BS 502: Kinh tạng Phật giáo 


BS 504: Lịch sử Phật giáo Ấn Độ (từ triều đại Maurya đến 
triều đại Harsa) 


BS 506: Triết học Đại thừa Phật giáo 
EN 521: Khóa học giao tiếp Anh văn nâng cao 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ. „71 „ 


BS 508: Dẫn nhập Đạo đức học Phật giáo 
BS 510: Nguồn gốc và sự phát triển tông phái Phật giáo Ấn Độ 
BS 512: Dẫn nhập Phật giáo Tây Tạng 
Học kỳ 9 (Semester IX): 
BS 601: Tạng Vi Diệu Pháp 
BS 603: Phật giáo nhập thế 
BS 605: Văn học Tam tạng Pali 
BS 607: Thiền Vipassana (lý thuyết) 
BS 609: Ngôn ngữ và Văn học Phật giáo Sanskrit 
BS 611: Kinh tế học Phật giáo 
BS 613: Dẫn nhập Phật giáo Trung Quốc 
BS 615: Văn học hậu kinh điển 
BS 617: Phật giáo vùng Hymalaya 
Học kỳ 10 (Semester X): 
BS 602: Triết học Phật giáo Nguyên thủy 
BS 604: Nghệ thuật và Kiến trúc Phật giáo 
BS 606: Sự suy tàn và phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ 
BS 608: Thiền Vipassana (thực hành) 
BS 610: Luận văn tốt nghiệp 
b.2) Chương trình thạc sĩ Phật học M.A ¡in Buddhist Studies (2 
năm) 
Học kỳ I (Semester I): 
BS 503: Luật tạng 
BS 505: Lịch sử Phật giáo (từ thế kỷ VI trước công nguyên 
— kỳ kiết tập kinh điển lần 3) 
BS 507: Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


72 ... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


BS 509: Ngữ pháp Pali 
BS 511: Triết học Ấn Độ 
BS 513: Khảo cổ học và Lịch sử Ấn Độ thời kỳ tiền Phật giáo 
BS 515: Văn học Phật giáo Đại thừa 
Học kỳ 2 (Semester II): 
BS 502: Kinh tạng Phật giáo 


BS 504: Lịch sử Phật giáo Ấn Độ (từ triểu đại Maurya đến 
triều đại Harsa) 


BS 506: Triết học Đại thừa Phật giáo 
EN 521: Khóa học giao tiếp Anh văn nâng cao 
BS 508: Dẫn nhập Đạo đức học Phật giáo 
BS 510: Nguồn gốc và sự phát triển tông phái Phật giáo Ấn Độ 
BS 512: Dẫn nhập Phật giáo Tây Tạng 
Học kỳ 3 (Semester II): 
BS 601: Tạng Vi Diệu Pháp 
BS 603: Phật giáo nhập thế 
BS 605: Văn học Tam tạng Pali 
BS 607: Thiền Vipassana (lý thuyết) 
BS 609: Ngôn ngữ và Văn học Phật giáo Sanskrit 
BS 611: Kinh tế học Phật giáo 
BS 613: Dẫn nhập Phật giáo Trung Quốc 
BS 615: Văn học hậu kinh điển 
BS 617: Phật giáo vùng Hymalaya 
Học kỳ 4 (Semester IV): 
BS 602: Triết học Phật giáo Nguyên thủy 
BS 604: Nghệ thuật và Kiến trúc Phật giáo 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ. „73... 


BS 606: Sự suy tàn và phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ 
BS 608: Thiền Vipassana (thực hành) 
BS 610: Luận văn tốt nghiệp 


b.3) Chương trình phó tiến sĩ Phật học M.Phil in Buddhist Studies 
(18 tháng) 


Học kỳ I (Semester I): 
BS 801: Phương pháp nghiên cứu I 
BS 803: Phương pháp nghiên cứu II & Kỹ năng ứng dụng 
vi tính 
BS 805: Khái luận Phật giáo 
BS 807: Văn học Phật giáo Sanskrit và Pali 
BS 809: Phương pháp bình phẩm sách và viết tham luận 
hội thảo 
BS 811: Phật giáo nhập thế 
BS 813/BS 815/BS 817: Ngôn ngữ Pal/Ngôn ngữ 
Sanskrit/Ngôn ngữ Tạng 

Học kỳ 2 và Học kỳ 3: Luận văn M.Phil 

b.4) Chương trình tiến sĩ Phật học Ph.D in Buddhist Studies (3 năm 
- 5 năm) 

Ở chương trình này, nếu sinh viên nào đã tốt nghiệp M.Phil rồi 
sẽ được miễn học và thi học phần I của chương trình tiến sĩ, và chỉ 
tập trung thời gian viết luận án. Nếu sinh viên nào chưa hoàn thành 
khóa học M.Phil thì sẽ học và bổ sung các môn sau đây: 

BS 901: Phương pháp nghiên cứu I 

BS 903: Phương pháp nghiên cứu II & Kỹ năng ứng dụng 
vi tính 

BS 905: Khái luận Phật giáo 

BS 907: Văn học Phật giáo Sanskrit và Pali 


74... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


BS 909: Phương pháp bình phẩm sách và viết tham luận 
hội thảo 
BS 911: Phật giáo nhập thế 


BS 913/BS 915/BS 917: Ngôn ngữ Pal/Ngôn ngữ 
Sanskrit/Ngôn ngữ Tạng 


III. KẾT LUẬN 


Chương trình Phật học tại trường Gautam Buddha dành cho tất 
cả mọi tầng lớp sinh viên, Tăng Ni sinh, giáo viên, nhà tâm lý học, 
nhân viên xã hội và các nhà cố vấn muốn nghiên cứu giáo lý Phật 
giáo để bổ sung khía cạnh mới cho khoa học, tâm lý, con người và 
áp dụng vào công việc hàng ngày. Nó cũng dành cho những cá nhân 
quan tâm đến triết lý sống và muốn nghiên cứu và thực hành lời 
Phật dạy như một phương tiện để phát triển tâm linh một cách toàn 
diện và khoa học. 


Có thể nói rằng, các chương trình nghiên cứu Phật học tại 
trường Gautan Buddha sẽ cung cấp một chiều hướng mới về nghiên 
cứu Phật giáo. Phương pháp nghiên cứu truyền thống dựa trên việc 
học các văn bản và bình luận tôn giáo và phần lớn được thực hiện 
tại các tu viện và các viện chuyên ngành. Các chương trình của khoa 
Phật học và Văn minh vượt xa điều này bằng cách đưa ra những 
quan điểm mới về nhiều lĩnh vực khác, không liên quan đến nghiên 
cứu về tôn giáo. Các chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội 
nghiên cứu Phật giáo không chỉ như một tôn giáo mà còn là một 
triết lý, một hệ thống đạo đức và về mặt siêu hình. Khoa cũng sẽ 
quan tâm đến những người muốn tìm hiểu thêm về nghiên cứu học 
thuật quốc tế đang được thực hiện trong mối quan hệ giữa khoa 
học và Phật giáo. Thông qua sự hiểu biết cơ bản về giáo lý Phật giáo, 
các chương trình sẽ cho phép sinh viên phát triển tâm trí và kỹ năng 
quản lý cuộc sống tốt hơn. Các khóa học cung cấp cho bạn một 
cách tiếp cận từng bước nhẹ nhàng dẫn dắt sinh viên thông qua một 
cái nhìn tổng quan về thế giới quan của Phật giáo. 


Chương trình tập trung vào nghiên cứu ngôn ngữ kinh điển và 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤN ĐỘ „ 75... 


hậu kinh điển và văn học của truyền thống Phật giáo. Do đó, hoàn 
thành chương trình các khóa học đòi hỏi sinh viên phải giỏi về ngôn 
ngữ và nghiên cứu văn bản sâu rộng. Khoa Phật học tại trường cũng 
chú trọng đến Phật giáo Nam Á với các ngôn ngữ có liên quan (tiếng 
Phạn, tiếng Pali, Gandhari và tiếng Trung Quốc). Các chương trình 
của khoa cung cấp cho người tham gia cơ hội khám phá làm thế nào 
giáo lý Phật giáo có thể bổ sung một chiều hướng mới cho khoa 
học, tâm lý con người và cách ứng dụng của nó, nâng cao hiệu quả 
trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Có thể nói rằng, khoa Phật 
học và văn minh nói riêng, Đại học Gautam Buddha nói chung sẽ 
thành công hơn nữa trong việc giảng dạy và áp dụng những minh 
triết của đức Phật vào đời sống Ấn Độ, góp phần lớn vào sự phát 
triển nền học thuật Phật học tại Ấn Độ thời hiện đại. 


Phụ lục 1: Một số hình ảnh của trường Đại học Gautam Buddha 


Sang 79K sử dÌ 


Hình 2: Thư viện Ambedkar 


- 7Ó ... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Hình 3: Tòa nhà hành chính (A dministatiue Building) 


+ 


Hình Š: Trung tâm vi tính 


TRƯỜNG DẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ_ „77... 


Hình 6: Ký túc xá 
Hình 7: Hình ảnh 8 khoa như § cánh sen 


Hình §: Thiên đường 


78... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


—m—- 


GAUTAM BUDDHA UINIVERSITY, 
GREATER NOIDA 


= = .,¬- 


Hình 9: Tổng quan về trường Đại học Gautam Buddha 


Hình 10-11: Phòng hội thảo 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ. „79 _„ 


Phụ lục 2: Phương thức nộp hồ sơ nhập học tại trường Gautam 
Buddha University 


Tất cả các giấy tờ đều dịch ra tiếng Anh, công chứng tại quận, 
huyện và chứng thực tại Sở Ngoại vụ. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ 
sau đây: 


1. Chương trình liên thông cử nhân và thạc sĩ Phật học M.B.A 
in Budđdhist Studies (5 năm: 3 năm cử nhân + 2 năm thạc sĩ) 


- Application Form: http://www.mygbu.in/... / 
ApplicatonForm_ InternationalStudents... 


- Giấy khai sinh 

- Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông 

- Học bạ cấp 3 

- Passport 

- Các chứng chỉ về trình độ Anh văn (nếu có) 
- 4 tấm hình 3x4 


2. Chương trình thạc sĩ Phật học M.A in Buddhist Studies 
(2 năm) 


= Application Form: http://www.mygbu.in/... / 
ApplicatonForm_ InternationalStudents... 


- Giấy khai sinh 

- Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông 

- Học bạ cấp 3 

- Passport 

- Bằng Cử nhân Phật học 

- Bảng điểm cử nhân 

- Các chứng chỉ về trình độ Anh văn (nếu có) 
- 4 tấm hình 3x4 


80... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


3. Chương trình phó tiến sĩ Phật học M.Phil in Buddhist Studies 
(18 tháng) 


Application Form: http://www.mygbu.in/... / 
ApplicatonForm_ InternationalStudents... 


- Giấy khai sinh 

- Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông 

- Học bạ cấp 3 

- Passport 

- Bằng Cử nhân Phật học 

- Bảng điểm cử nhân 

- Các chứng chỉ về trình độ Anh văn (nếu có) 
- Bằng Thạc sĩ Phật học 

- Bảng điểm thạc sĩ 

- 4 tấm hình 3x4 


4. Chương trình tiến sĩ Phật học Ph.D in Buddhist Studies 
(3 năm - § năm) 


- Application Form: http://www.mygbu.in/... / 
ApplicatonForm_ InternationalStudents... 


- Giấy khai sinh 

- Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông 

- Học bạ cấp 3 

- Passport 

- Bằng Cử nhân Phật học 

- Bảng điểm cử nhân 

- Các chứng chỉ về trình độ Anh văn (nếu có) 
- Bằng Thạc dĩ Phật học 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GAUTAM BUDDHA: ĐIỂM NHẤN TRONG NỀN PHẬT HỌC ẤNĐỘ. „ 8l _ 


- Bảng điểm thạc sĩ 

- 4 tấm hình 3x4 

- Đề cương Luận án Synopsis 

Sau khi chứng thực toàn bộ hồ sơ tại Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội 
hoặc Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ có thể 
được nộp qua những cách thức sau: 

1.Nhờ người quen bên Ấn Độ nộp hồ sơtai văn phòng Admission 
Office của trường hoặc chuyển tới Dr. Arvind Kumar Singh. 

2. Gửi qua đường bưu điện tại văn phòng nhận hồ sơ của trường: 

Admission Ofice, Gautam Buddha Ủniversity, Greater Noida, 
Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India -201213. 


3. Scan các giấy tờ và gửi qua địa chỉ email của Dr. Arvind Kumar 
Singh, Director ofTnternational Affairs, Gautam Buddha Ủniversity. 


Subject: Submission of Application Form for M.A. in Buddhist 
Studies in GBU/MBA ¡in Buddhist Studies/M.Phil in Buddhist 
Studies/Ph.D in Buddhist Studies. 

Gửi về một trong các địa chỉ email sau: 

1. arvindbantu@yahoo.co.in 

2. aksinghdu(@gmail.com 

Thông thường, thời gian nộp hồ sơ bắt đầu từ đầu tháng 3 đến 
cuối tháng 6 hằng năm, nhập học vào đầu tháng 8. Một số các thông 
tin cần thiết khác, chúng ta có thể truy cập vào website của trường 
http://www.gbu.ac.in/ 


82 


83 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC 
CỦA ĐẠI HỌCNAVA NALANDA MAHAVIRI, 
NALANDA VÀ ĐẠI HỌC NALANDN, RAJGIR 


TN. Lạc Diệu Nga/Nguyễn Huỳnh Xuân Trinh” 


I. SƠ NÉT VỀ NALANDA - ĐẠI TU VIỆN PHẬT GIÁ0 TRỨ DANH 


Nalanda, cách phía nam thủ phủ Patna 40 dặm, là một địa điểm 
Phật giáo nổi tiếng kể từ lâu xa, bởi vì nó là nơi sinh thành và nhập 
diệt của Ngài Sariputta (Xá-Lợi-Phất), vị đệ tử như cánh tay mặt 
của Đức Thế Tôn. Tên Nalanda được đề cập trong văn học Phật 
giáo, Kỳ na giáo và phái Số phận. Kinh Ủpali đề cập Đức Phật từng 
gặp gỡ Ni Kiền Tử (Mahavira-giáo chủ Kỳ na giáo) tại đây. Kỳ na 
giáo ghi nhận Nalanda là ngoại ô của Vương Xá trong thời gian mà 
Mahavrra trải qua 14 năm khổ hạnh. 

Hoàng đế Asoka (A-Dục) được cho là đã xây dựng một ngôi 
chùa tại đây. Nhưng Nalanda nổi lên như một trung tâm học vấn từ 
khoảng năm 450; theo ngài Pháp Hiển, là người đã viếng thăm nơi 
này trong năm 410, lại không đề cập đến tầm quan trọng của việc 
giáo dục ở Nalanda. Rất nhanh sau đó, Nalanda nhanh chóng trở 
nên quan trọng nhờ vào việc tài trợ của một số hoàng đế triều đại 


*, Sinh viên Chương trình Thạc sĩ- Khoa Phật học, Triết học và Tôn giáo So sánh, Trường 
Đại học Nalanda, Rajgir. 


84... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Gupta. Các nhà thống trị Gupta, mà bản thân họ là những người Ấn 
Độ giáo chính thống, đã chắc chắn đóng góp một phần lớn cho việc 
phát triển, trang thiết bị và hiến tặng cho Đại học Phật giáo vĩ đại 
nhất là bằng chứng cho sự rộng lượng của triều đại này. Sakraditya, 
mà có khả năng là Kumaragupta đệ nhất (từ 414 đến 454), đã đặt 
nền móng cho tính vĩ đại của Nalanda bằng cách thành lập và hiến 
tặng một tu viện tại đó. 


Nalanda đã và hiện là trung tâm kiến thức trên tám thế kỷ tại 
Ấn Độ trong vương quốc Magadha (Ma-Kiệt-Ðà) cổ xưa. Nó đã 
và hiện là trung tâm nổi tiếng về học thuật kể từ thế kỷ V cho đến 
khi nó hoàn toàn bị hủy diệt bởi Bakhtiyar Khilji vào thế kỷ XI. 
Nalanda được tuyên bố là, “Một trong những đại học quan trọng 
nhất trên thế giới, đã phát triển không chỉ ở phía Tây Trung Cổ mà 
ngay tại Ấn Độ: Đại học Nalanda... có công trong việc đào tạo ra 
những con người mà có khả năng thông hiểu và xác định rõ thế nào 
là kiến thức toàn cầu, kiến thức mà được áp dụng xuyên các nền 
văn hóa và xuyên cả thời gian.” (Tiến sĩ Geoffrey Durham). Đại học 
Nalanda đã thu hút nhiều học giả và các sinh viên gần xa, với mục 
đích cầu học, một số lặn lội cả chặng đường xa từ Tây Tạng, Trung 
Hoa, Triều Tiên và Trung Á. Nó là một trung tâm xuất sắc không 
chỉ về trí tuệ Ấn Độ cổ đại, Phật học và Triết học mà còn cả trong 
Dược học và Toán học, Thiên văn học và cả Nhân minh học. Các 
nguồn dữ liệu về lịch sử cho thấy rằng đại học này có một cuộc đời 
chăm chỉ và lâu dài gần như liên tục trong 800 năm kể từ thế kỷ V 
cho đến thế kỷ XII. Nó hoàn toàn là một đại học dân cư mà người ta 
cho là có 2.000 giảng viên và 10.000 sinh viên. Tần tích của Nalanda 
thể hiện qua các thành phần kiến trúc có tính chất toàn diện về việc 
tìm kiếm và truyền đạt kiến thức tại đại học này. Nó gợi nên một sự 
đồng-tồn tại gắn liền giữa thiên nhiên và con người cũng như giữa 
cuộc sống và học tập. 

Theo khái niệm về một trường đại học của Newman, là tổng thể 
gồm các học giả và giảng viên, nhưng không định nghĩa nơi chốn 
thì Nalanda hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí vì không chỉ giảng dạy 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA „8Š. 


và học tập mà còn tạo nên các nghiên cứu mới, đặc biệt là phát triển 
Phật giáo Đại thừa và tantra. Nalanda, vừa là một tu viện vừa là 
một trường đại học nhưng không chỉ là một tu viện đơn thuần; nó 
đã trở nên rất nổi tiếng chủ yếu vì là một trung tâm học thuật nổi 
tiếng. Ngài Huyền Trang cho biết, “Trong thời gian đầu thành lập 
có khoảng vài nghìn đạo hữu, tất cả đều có khả năng và trình độ học 
vấn vĩ đại, vài trăm người trong số đó rất được tôn kính và nổi tiếng, 
các đạo hữu đều rất nghiêm chỉnh trong việc tuân thủ giới luật và các 
qui định của tăng đoàn; đối với họ việc học hỏi và thảo luận không 
đủ thời gian vì thấy ngày ngắn quá, đêm ngày miệt mài sách tấn lẫn 
nhau, người hậu học và cả tiền bối giúp đỡ nhau để hoàn thiện hơn. 
Các sinh viên nước ngoài đến Nalanda để quyết nghi và sau đó trở 
nên nổi tiếng, còn những ai ăn cắp tên tuổi (của Nalanda) tất cả đều 
được kính trọng tại bất kỳ nơi nào họ đến. Theo ngài Nghĩa Tịnh, 
tên tuổi của các học giả thông thái và các nhà tranh luận biện xảo, 
xuất chúng tại trường đại học này, từng được viết trên cổngcao quý 
của Trường để mọi tân sinh viên và khách vãng lai đều biết tiếng. 
Các vị viện trưởng Nalanda đều rất nổi tiếng về lòng mộ đạo 
cũng như kiến thức uyên bác. Trong số đó là Dharmapala/Hộ Pháp 
và Chandrapala, những bậc tạo nên tiếng thơm cho giáo pháp của 
Đức Phật, Gunamati/Đức Huệ và Sthiramati/An Huệ với danh 
tiếng xuất sắc giữa các trí giả đương thời, Prabhamitra với tài biện 
luận rõ ràng, Jinamitra với sự đàm thoại tao nhã, ]inamitra có cá 
tính gương mẫu và trí tuệ mãn tiệp and Silabhadra/Giới Hiền mà 
sự xuất sắc hoàn hảo bị chốn vùi, ít người biết đến. Tuy nổi tiếng 
vậy, nhưng tất cả các bậc trí giả này hài lòng với việc giảng dạy và 
giải thích; họ là các tác giả của nhiều luận thuyết mà được các học 
giả đương thời học hỏi rộng rãi và trong nửa đầu thế kỷ VII; tổng 
số các học giả cao cấp do Nalanda đào tạo trong suốt hơn 700 lịch 
sử của nó chắc hẳn rất nhiều. Có khoảng một nghìn vị có khả năng 
giảng nghĩa hai mươi bộ kinh và luận; năm trăm vị có thể thuyết 
nghĩa ba mươi bộ và khoảng mười vị, trong đó có ngài Huyền Trang 
có thể giảng nghĩa năm mươi bộ. Riêng một mình ngài Silabhadra 
đã học và hiểu toàn bộ kinh luận. Có khoảng mười bảy thánh tăng 


S6 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


làm vang danh Nalanda:l. Nagarjuna/Long Thọ; 2. Aryadeva/ 
Đề Bà/Thánh Thiên; 3.Buddhapalita/Phật hộ; 4. Bhavavikeka/ 
Thanh Biện; 5. Candrakirti/Nguyệt Xứng; 6. Santideva/Tịch 
Thiên; 7. Santaraksita; 8. Kamalashila; 9. Asanga/Vô Trước; 10. 
Vasubandhu/Thế Thân; 11. Dignaga/Trần Na; 12. Dharmakirti/ 
Pháp Xứng; 13. Vimuktisena; 14. Sihabhadra/Giới Hiển; I5. 
Gunaprabha; 16.Sakyaprabha; 17. Dipankara Atisha/Nhiên Đăng. 

Có khoảng một nghìn giảng viên có năng lực để chăm lo việc 
học tập của khoảng 4.000 sinh viên, nhưng thường có không hơn 
9.000 sinh viên tăng sĩ. Do đó, bình quân mỗi giảng viên phụ trách 
không quá chín sinh viên. Mỗi sinh viên đều được chăm sóc riêng 
nên việc giảng dạy chắc hẳn rất hiệu quả. Trường có tám giảng 
đường lớn và 300 ngôi nhà nhỏ và mỗi ngày các vị có thẩm quyền 
từng tổ chức hàng trăm bài giảng. Các giảng viên tăng sĩ thông thái 
rất được tôn kính và họ được cung cấp ghế ngồi như kiệu. Các nhà 
lãnh đạo Nalanda nhận thấy rằng một học viện mà không có thư 
viện thì chẳng khác gì một lâu đài không trang bị vũ khí. Thế nên, 
trường đã duy trì hệ thống thư viện tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu 
của hàng nghìn giảng viên và sinh viên trong việc học hỏi các môn 
học khác nhau. Một trong những lý do mà các học giả Trung Hoa 
từng lưu lại Nalanda hàng tháng trời để sao chép các văn bản thực 
sự của kinh điển và các tác phẩm Phật giáo. Ngài Nghĩa Tịnh từng 
sao chép 400 tác phẩm Sanskrit/Phạn văn lên đến năm triệu vần 
thơ. Khu vực thư viện tọa lạc tại nhiều tòa nhà cao tầng, tên là “Thị 
trường tôn giáo”/Dharma-ganja”, nó đặt ở ba tòa nhà tuyệt vời, với 
tên gọi là Ratna-sagara (Đại Dương Châu Báu), Ratnadadhi (Biển 
Châu Báu) và Ratnaranjaka (Được trang hoàng bằng châu báu). Tại 
Nalanda, trong triều đại Pala, có ba bộ của bản kinh văn đồ sộ của 
Kinh Bát Nhã Bát Thiên Tụng được biết đến. Công việc hàng ngày 
chủ yếu được phân chia theo hai nghề: học hành và các nghi lễ tôn 
giáo. Thời gian được qui định bằng một đồng hồ nước (clepsydra) 
thể hiện thời gian khá chuẩn xác. Phòng ở có giường bằng đá, được 
trang bị đèn, sách, v.v... và được phân phối cho sinh viên-tăng sĩ theo 
thâm niên và được phân lại hàng năm. Do trường nhận được sự hiến 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA „87 „ 


tặng bằng hai trăm ngôi làng giàu có nên cung cấp miễn phí chỗ ở và 
quần áo cho các sinh viên. Thông lệ của các tu viện là chỉ cung cấp 
chỗ ở và quần áo cho cư sĩ nếu họ đồng ý phụ một số việc. 


Hoằng pháp tại Tây Tạng: Kể từ thế kỷ VI trở đi, các học giả 
tại Nalanda bắt đầu đóng vai trò tích cực trong việc truyền bá đạo 
Phật và văn hóa tại Tây Tạng. Thế nên tại học viện Tạng Ngữ đã 
được giảng dạy. Chadragomin, một tăng sĩ Nalanda nổi tiếng vào 
đầu thế kỷ VIHI, là người tiên phong trong phong trào truyền bá. 
Các tác phẩm của ngài được dịch sang Tạng ngữ và có nhiều học 
giả tham gia vào công tác chuyển ngữ. Santarakshita, một học giả 
và tăng sĩ Nalanda khác, được đức vua Khri-sron-deu-tsan mời sang 
Tây Tạng để giảng thuyết Phật giáo. Ngài được đón tiếp theo nghi 
lễ hoàng gia và một tu viện Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng đã được 
xây dựng dưới sự chỉ đạo của ngài. Ngài cũng trở thành viện trưởng 
của tu viện và tích cực giúp đỡ việc truyền bá đạo Phật cho đến khi 
ngài mất vào năm 762. Ngài đã nhận được sự hợp tác rất giá trị trong 
việc hoằng pháp từ ngài Padmasambhava/Liên Hoa Sanh, một tăng 
sĩ vùng Kashmir monk đã từng học tài Nalanda. Sau đó là nhờ ngài 
Dipankara Atisha hoằng dương chính pháp tại Tây Tạng. Chính từ 
các hoạt động này mà cho đến ngày nay các tác phẩm Phật giáo còn 
được phổ biến nhờ sự bảo lưu cẩn trọng các tác phẩm đã được dịch 
thuật trực tiếp từ Phạn văn/Sanskrit sang Tạng văn. 

Sau khi giảng dạy cho hàng ngàn sinh viên trong nhiều thế kỷ, 
Nalanda đã không còn tồn tại khi mà các trường đại học khác đã 
được mở tại AI Azhar ở Ai Cập (năm 972), Bologna ở Ý (năm 
1088), Oxford ở Vương quốc Anh (năm 1167). Việc chuyển đổi 
các trung tâm kiến thức từ Đông sang Tây biểu tượng của sự chuyển 
giao quyền lực cuối cùng mà xảy ra sau đó trong vòng nửa thiên 
niên kỷ. 

II. 6lớI THIỆU VỀ TRƯỜNG NAVA NALANDA MAHAVIRA 


Trường Nava Nalanda Mahavira - tương đương như một đại 
học, trực thuộc Bộ Văn hóa Ấn Độ, được thành lập bởi chính quyền 
bang Bihar vào năm 1951 với mục tiêu là “thúc đẩy việc nghiên cứu 


88... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


nâng cao và nghiên cứu với tiêu chuẩn cao đối với ngành Phật học, 
và để xuất bản các tác phẩm có giá trị vĩnh hằng cho các học giả”. 
Đây là mơ ước của Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Ấn 
Độ ngài tiến sĩ Rajendra Prasad, người đã đặt viên đá thành lập toà 
nhà đầu tiên của Nava Nalanda Mahavira vào ngày 20/11/1951 với 
tuyên bố rằng di sản của Đại tu viện Nalanda cổ xưa nên được kế 
thừa và rằng “Trung tâm văn hóa cổ đại về Phật học tại Nalanda sẽ 
được hồi sinh để phục hồi vinh quang đã mất và di sản của Đại tu 
viện Nalanda” Tính từ “Nava” hay “mới mẻ” trong tên của trường 
Đại học Nava Nalanda Mahavira được thêm vào bởi các thành viên 
sáng lập không chỉ quan trọng hóa việc làm hồi sinh Đại tu viện 
Nalanda cổ xưa mà còn nêu bật sự quan trọng của việc hồi phục và 
định hướng lại truyền thống học thuật của Đại tu viện Phật giáo cổ 
xưa trên bình diện khoa học hiện đại. Ngoài ra, con dấu của trường 
Đại học Nava Nalanda Mahavira gần như được mô phỏng theo 
con dấu của Đại tu viện Nalanda cổ xưa vào thế kỷ VHI, IX trong 
thời đại Pala với Bánh xe Pháp luân với hai con hươu ở hai bên và 
nó được tìm thấy trong khi khai quật các tàn tích của Đại tu viện 
Nalanda cổ xưa. 


Chủ yếu là một viện nghiên cứu, Đại học Nava Nalanda 
Mahavira chú trọng đặc biệt vào viện nghiên cứu và các dự án xuất 
bản từ lúc khởi đầu. Có hai loại dự án được thực hiện tại trường này 
là các dự án dài hạn như xuất bản toàn bộ Tam tạng Pali, Luận cho 
Tam Tạng Pali chưa được xuất bản theo mẫu tự Devanagari và Các 
Dự Án ngắn hạn như hướng dẫn các học giả cho chương trình đạo 
tào thạc sĩ, xuất bản các nghiên cứu của các thành viên trường và 
các học giả nghiên cứu sinh. Trong vòng mười năm đầu kể từ khi 
thành lập, trường này đã thành công trong việc xuất bản toàn bộ 
Tam Tạng Pali bằng mẫu tự Devanagari gồm 41 quyển mà được sự 
đón nhận nồng nhiệt của các học giả danh tiếng trên thế giới; dưới 
sự hướng dẫn của Tỳ Khưu Jagadisa Kassapa, một học giả uyên bác 
về Phật học và Pali, vừa là Giám đốc sáng lập trường Nava Nalanda 
Mahavira ở Nalanda. Trước đó, bộ Tam tạng Pali này đã được xuất 
bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Miến Điện, tiếng Sri 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA „89 „ 


Lanka, tiếng Thái, Latinh,vx... Cần lưu tâm thêm là trước đây, bộ 
Tam tạng Pali này chưa từng được xuất bản bằng bất cứ ngôn ngữ 
nào của Ấn Độ. Vào thời điểm thành lập, Nava Nalanda Mahavira, 
có rất ít đại học Ấn Độ có phân khoa hay trung tâm về nghiên cứu 
văn học và ngôn ngữ Pali, tài liệu nghiên cứu bằng bất kỳ ngôn ngữ 
hiện đại của Ấn cũng rất hiếm với giảng viên và việc giảng dạy. Do 
đó, cần nhìn nhận là việc phổ biến việc nghiên cứu văn học và ngôn 
ngữ Pali tại Ấn chắc chắn ghi công cho Nava Nalanda Mahavira. 
Phương pháp nghiên cứu được áp dụng cho việc biên tập và xuất 
bản Tam Tạng Pali bằng Mẫu tự Devanagari của trường đại học 
Nava Nalanda Mahavira đã và hiện trở thành mô hình mẫu trong 
việc biên tập các văn bản bằng ngôn ngữ Pali trên toàn thế giới. 

Do đó, có thể ước đoán rằng các hoạt động học thuật của Nava 
Nalanda Mahavira gồm có: (a) Giảng dạy và Nghiên cứu, (b) Tổ 
chức các hội thảo /hội nghị/chuyên để, (c) Các ấn phẩm và (d) Tạo 
ra một thư viện trang bị đây đủ cho Đông phương học. Ngoài các 
công việc học thuật trên, đôi khi Nava Nalanda Mahavira tổ chức 
hội nghị các trường đại học để trao bằng tiến sĩ danh dự Ệ ghi nhận 
việc đóng góp) cho những cá nhân đã đóng góp đáng ghi nhớ trong 
ngành Phật học và Pali cũng như các môn học liên kết với ngành 
này. Việc trao bằng tiến sĩ danh dự này khởi nguồn vào năm 1966 
khi thái tử Lào Sri Vong Savong đã viếng thăm Ấn Độ và bày tỏ 
mong muốn nhận được bằng cấp của Nalanda. Lúc đó, theo yêu cầu 
đặc biệt từ Chính phủ Ấn Độ, Nava Nalanda Mahavira đã tổ chức 
hội nghị này và trao bằng tiến sĩ danh dự cho Thái tử Lào. Điều này 
tạo nên ảnh hưởng to lớn với các nước Phật giáo trong việc phục 
hưng tình hữu nghị văn hóa giữa Ấn Độ và các nước Đông Á, Nam 
Á và Đông Nam Á. Đến thời điểm năm 2018 đã có 14 hội nghị trao 
bằng tiến sĩ danh dự và danh sách bao gồm những cá nhân nổi bật 
từ Ấn Độ và nước ngoài. 

Vì thế có thể cho rằng Nava Nalanda Mahavira là một học viện 
độc đáo không ai sánh bằng tại Ấn Độ, được thành lập để kế thừa 
di sản của Đại học Nalanda cổ xưa mà được thành lập vào thế kỷ IV. 


90... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Học viện này tọa lạc gần tàn tích của Đại học Nalanda cổ xưa, được 
cảm hứng từ nó và được thành lập để phát triển như một trung tâm 
các môn học nâng cao về Phật học và Pali trên nền tảng Đại học 
Nalanda cổ xưa. 


III. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NALANDA (NALANDA UNIVERSITY, RAJGIR) 


Trường Đại học Nalanda, trực thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ, tọa 
lạc tại Rajgir (Vương X4), một thị trấn ở phía bắc bang Bihar của Ấn 
Độ. Là một trường Đại học quốc tế, chuyên về đào tạo sau đại học 
và nghiên cứu, được hỗ trợ bởi các nước tham gia Hội nghị Thượng 
đỉnh Đông Á. Đại học này được cảm hứng bởi sự xuất sắc về học 
thuật và tầm nhìn toàn cầu của Nalanda cổ xưa, mà là trung tâm 
giáo dục chuyên sâu có tổ chức danh tiếng lâu đời nhất trên thế giới. 
Cũng như vị tiền bối lịch sử của nó, Đại học Nalanda có nguyện 
vọng gặp gỡ và tạo nên các chuẩn mực về sự xuất sắc về học thuật và 
nghiên cứu, và có khả năng trong tất cả các lĩnh vực học chuyên sâu. 
Ấn Độ cùng chung đề nghị việc phục hưng Đại học Nalanda cổ xưa 
với các nhà lãnh đạo của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào tháng 
1/2007. Các nước thành viên đều chào đón sáng kiến của khu vực 
và đã ký kết vào Bản ghi nhớ liên Chính phủ cho việc đó. Đại học 
này được ra đời vào ngày 25/11/2010 bằng việc Quốc hội Ấn Độ 
thông qua một Đạo luật đặc biệt và đã được chỉ định là “học viện 
có tầm quan trọng quốc gia”. Nó được điều hành bởi Bộ Ngoại giao, 
Chính phủ Ấn Độ và khách mời là ngài Tổng thống Ấn Độ Shri 
Ram Nath Kovind. Tiến SĨ Vijay Bhatkar (Viện trưởng) và giáo sư 
Sunaina Singh là Viện phó cùng với các thành viên khác của Ban 
điều hành, chịu trách nhiệm cho tất cả chính sách và định hướng 
cho đại học này, và quản lý các sự vụ. 


Đại học Nalanda tuyển sinh khóa sinh viên đầu tiên vào mùa 
thu năm 2014 vào hai khoa. “Khoa Các Môn học về Môi trường 
và Sinh thái” và “Khoa Các Môn học Lịch sử. Năm 2016-2017 đã 
mở “Khoa Phật học, Triết học và Tôn giáo so sánh”. Năm 2018, giới 
thiệu Khoa Ngôn ngữ và Văn học/Nhân văn. Trường Đại học này 
cũng nỗ lực để đào tạo các tài năng giỏi nhất cho việc sáng tạo và 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA „91. 


gieo mầm kiến thức và hướng tới mục tiêu là một học viện nổi bật 
toàn cầu về đào tạo chuyên sâu. Tính đến thời điểm tháng 8/2019, 
đã có ba sinh viên Việt Nam tốt nghiệp và hai mươi sinh viên đang 
theo học chương trình thạc sĩ Phật học tại ÑU. 


IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI ĐẠI TU VIÊN NALANDA CỔ XƯA 


Chương trình học tại Nalanda rất tổng quát và toàn diện. Dù 
thuộc hệ phái Đại thừa nhưng các tác phẩm của Phật giáo thời kỳ 
đầu/Tiểu thừa cũng được giảng dạy. Thế nên cần học ngôn ngữ 
Pali, là ngôn ngữ được biên soạn trong hầu hết các tác phẩm của 
Phật giáo thời kỳ đầu. Các tác phẩm của các học giả Đại thừa như 
của Bồ Tát Nagarjuna/Long Thọ, Vasubandhu/Thế Thân, Asanga/ 
Vô Trước và Dharmakirti/Pháp Xứng được đặc biệt chú trọng. 
Nhưng không vì thế mà bỏ qua các môn học của Ấn Độ giáo. Cả 
hai tôn giáo-Phật giáo và Ấn Độ giáo đã trở nên liên hệ mật thiết với 
nhau đến nỗi nếu học một tôn giáo mà không có tôn giáo còn lại thì 
thực tế bất khả thi không chỉ đối với các nhà tranh luận cầu tiến mà 
còn với những người yêu sự thật chân chính. Nên việc học các môn 
như Dharmasastra (luật thiêng liêng), Puranas (những chuyện thần 
thoại có tính linh thiêng), thiên văn học, chiêm tinh vx... là rất quan 
trọng cho cả các sinh viên Phật giáo và Ấn Độ giáo. 

Mặc dù Đại học Nalanda đã là trung tâm chính yếu của chuyên 
ngành tôn giáo Phật học, tuy nhiên Ngữ văn, Vệ đà, Ayurveda 
(dược học trên nguyên lý hòa hợp với thiên nhiên), Lịch sử, Mật 
tông, Khoa học, Nhân minh học, Dược học, v.v... đã được học và 
giảng dạy đồng thời. Ngôn ngữ được sử dụng để giảng dạy là Pali 
và Sanskrit. Có một sự chuyển đổi từ “việc học vì tín ngưỡng” sang 
“học vì kiến thức”. Từ trung tâm dựa trên nền văn hóa tu sĩ, Nalanda 
đã phát triển thành một trung tâm học thuật phổ thông và sự phát 
triển tính học giả tự do - là sản phẩm sau trong truyền thống văn 
hóa cổ đại của đời sống tăng sĩ. Các kỳ thi đầu vào của Nalanda rất 
nghiêm ngặt, do các học giả thông thái mà được gọi là “học giả gác 
cổng” như Santaraksita, Nagarjuna, Dharmapala v.v... nên chỉ có 
các ứng cử viên thật sự xứng đáng mới được vào học tại đây. Theo 


92... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


ngài Huyền Trang, sinh viên trước khi học đã biết các bộ kinh Vệ 
đà, Áo nghĩa thư, Lý luận học và tất cả các tác phẩm của Phật giáo 
Đại thừa và Phật giáo thời kỳ đầu (Tiểu thừa). Phương pháp giảng 
dạy của Nalanda là giảng viên “lớn tuổi” giúp việc học hành cho 
sinh viên “trẻ tuổi: Bên cạnh phương pháp này là thảo luận, nên 
sinh viên thu thập một phần lớn kiến thức thông qua việc lắng nghe 
các buổi thảo luận mà diễn ra từ sáng sớm đến chiều tối. Truyền 
thống “Năm loại kiến thức” bao gồm việc học tự do vào thời đại đó. 
Tất cả sinh viên đều bắt buộc học triết lý Đại thừa, các tác phẩm của 
mười tám bộ phái (Tiểu thừa), các bộ Vệ đà và các sách khác; Kiến 
thức nghệ thuật/silaspathana vidya nhằm để phát huy việc giúp 
đỡ người khác, Nhân minh học/hetuvidya và Ngữ pháp với Ngữ 
văn/sabdavidya để chiến thắng các đối thủ trong việc tranh biện; 
Siêu hình học/adhyatmavidya để có kiến thức cho chính bản thân; 
ngoài ra còn học các triết lý của Samkhya, Nyaya và Vaisesika cũng 
như thẩm sát các tác phẩm tổng hợp về văn chương và kiến thức 
phổ thông. 


V. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI NAVA NALANDA MAHAVIRA (NVV) 


Chương trình học tại Nava Nalanda Mahavira phong phú với 
nhiều khóa học đào tạo thạc sĩ và tiến hành nghiên cứu theo tiêu 
chuẩn cao. Phạm vi nghiên cứu và các ấn phẩm bao gồm văn học và 
ngôn ngữ Pali, các văn bản Phật giáo bằng Sanskrit, bằng Tạng ngữ, 
triết học Phật giáo, văn hóa, xã hội và lịch sử tôn giáo của các nước 
Phật giáo Đông Nam Á và các chủ đề khác liên quan tới Phật giáo. 

Nava Nalanda có một thư viện chứa nhiều bộ sách văn 
chương và triết học bằng nhiều thứ tiếng như: Đàii, Sanskrit, 
Hindi, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Thái Lan, 
Miến Điện, Campuchia v.v... Có thể nói đây là một thư viện với số 
lượng sách đồ sô về cổ ngữ và Phật học lớn nhất ở Ấn Độ. Ngoài học 
giả và sinh viên người Ấn, Nava Nalanda còn có học giả và sinh viên 
nhiều quốc gia và khu vực khác theo học như: Đức, Nhật Bản, Việt 
Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, Tây 
Tạng v.v... 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA „93 „ 


Hiện nay có 9 phân khoa tại Nava Nalanda Mahavira, là: 


(1) Khoa Pali 

(2) Khoa Triết học 

(3) Khoa Văn hóa lịch sử cổ đại và Khảo cổ học 

(4) Khoa Phạn văn Sanskrit 

(5) Khoa Anh văn 

(6) Khoa Hindi 

(7) Khoa Trung văn và Nhật văn 

(8) Khoa các môn học về Tây Tạng 

(9) Khoa Phật học 

Chương trình học: 

1. Các chứng chỉ về ngôn ngữ Pali, Trung văn và các môn học 
Tạng văn. 

2. Các khóa học Diploma về ngôn ngữ Pali, Trung văn và các 
môn học Tạng văn.3. Cử nhân Pali (4 năm). 

4. Thạc sĩ Pali, Thạc sĩ Triết, Thạc sĩ Lịch sử cổ đại, Thạc sĩ Văn 
hóa và Khảo cổ học, Thạc sĩ Phật học, Thạc sĩ Sanskrit, Thạc sĩ 
Hindi, Thạc sĩ Anh ngữ, Thạc sĩ các môn học Tây Tạng. 

Š. Tiến sĩ Pali, Tiến sĩ Triết, Tiến sĩ Lịch sử cổ đại, Tiến sĩ Văn 
hóa và Khảo cổ học, Tiến sĩ Phật học, Tiến sĩ Sanskrit, Tiến sĩ Hindi, 
Tiến sĩ Anh ngữ, Tiến sĩ các môn học Tây Tạng, Tiến sĩ Trung văn 
và Nhật văn. 

Chương trình Thạc sĩ Phật học tại Nava Nalanda Mahavira 
(NNM): 

Để được cấp văn bằng Thạc sĩ, sinh viên được yêu cầu phải: 

1. Hoàn thành tối thiểu việc thi đầu vào theo mô tả cho chương 

trình Thạc sĩ. 

2. Tham dự 100% các lớp học bao gồm các khóa học bài giảng, 

hội thảo, bài tập nhóm đáp ứng theo yêu cầu của NMV và 


94... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


3. Đậu các kỳ thi theo văn bằng Thạc sĩ. 

Chương trình học: 

Nhận thức chung về cuộc đời và giáo pháp của Đức Phật, các nơi 
quan trọng sắn liền với Đức Phật và các đệ tử chính của ngài và các nơi 
có tầm quan trọng lịch sử trong bối cảnh Ấn Độ, các câu hỏi (cả khách 
quan và chủ quan) sẽ ở mức trình độ cử nhân của môn học liên quan. 

Cơ cấu các môn học: 


Khóa học sau đại học (Thạc sĩ) về Phật học là khóa học toàn thời 
gian gồm hai năm. Nó được chia thành hai kỳ: Thạc sĩ phần I ( gồm 
hai học kỳ: HK 1 và HK 2) và Thạc sĩ phần II (gồm HK3 và HK 
4). Khóa học được tiến hành ở hình thức đề tài/bài giảng, hội thảo 
và hướng dẫn riêng. Việc giảng dạy của HK 1 và HK 2 sẽ được tiến 
hành liên tục và HK 3 và HK4 cũng như thế. Chương trình học cho 
mỗi môn sẽ tương đương khoảng 40 đến 50 giờ trong mỗi học kỳ. 

Một sinh viên sau đại học được đánh giá thành tích theo các 
bài kiểm tra môn học gồm 1.600 điểm, nghĩa là 16 bài, mỗi bài 100 
điểm (thi viết 75 điểm và đánh giá nội bộ 25 điểm). Trong hệ thống thi 
hiện thời, các sinh viên được đánh giá cho mỗi môn vào cuối học kỳ. 

Cấu trúc câu hỏi bài thi: 

Đề thi cho mỗi môn sẽ gồm có năm học trình. Bốn học trình 
đầu tiên sẽ gồm hai câu hỏi cho mỗi bài học từ bốn học trình tương 
ứng với giáo trình và trong hai câu hỏi đó phải cố gắng trả lời ít nhất 
một câu từ mỗi học trình. Mỗi câu gồm 1Š điểm. Học trình cuối 
cùng bao gồm 1Š câu trả lời ngắn/ loại câu hỏi khách quan mà thể 
hiện tính cân bằng cho tất cả bốn học trình của giáo trình. Các sinh 
viên dự thi được yêu cầu trả lời loại câu hỏi ngắn/ câu hỏi khách 
quan trong một dòng hay 50 từ và gồm 1 điểm cho mỗi câu. 

Hình thức câu hỏi: 

- Câu hỏi nguyên văn và câu hỏi đánh giá từ các bản văn đã học. 

- Nhận xét ngắn gọn về các khái niệm Phật giáo trong phạm vi 
các bài đã học. 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA . 95. 


- Giải thích các bài kệ Pali/Sanskrit từ các bài đã học. 

- Dịch nghĩa có chú thích các đoạn Pali/ Sanskrit (kệ /văn xuôi) 
sang tiếng Hindi/tiếng Anh từ các bài đã học. 

- Dịch từ Hindi/tiếng Anh các câu hay đoạn văn sang tiếng Pali/ 
Sanskrit. 

Tất cả các môn học đã quy định trong ba học kỳ đầu - HK 1, 
HK 2 và HK 3 là bát buộc. Tuy nhiên, vào HK 4 có bốn nhóm môn 
học - Nhóm A, Nhóm B, nhóm C và nhóm D. Các sinh viên có thể 
chọn bất kỳ một nhóm nào trong bốn nhóm. Tuy nhiên, hiện nay 
nhóm có dấu * là sự chọn lựa cho các sinh viên. 


Phần I 
HK I 


Có bốn môn trong khóa học, Phần I - HK 1. Mỗi môn gồm 100 
điểm, trong đó 2Š điểm là Đánh giá nội bộ, bài thi viết gồm 75 điểm. 


Môn học số Tên môn học 


BS-101 |Lịch sửẤn Độ trước khi Đức Phật ra 
đời và Nguồn gốc của Phật giáo 


BS-102 Ngôn ngữ và Văn học Pali 
BS-103 Ngôn ngữ và Văn học Sanskrit 
BS-104 Tư tưởng triết học Phật giáo căn bản 


HK2 


Có bốn môn trong khóa học, phần 1 - HK2. Mỗi khóa học gồm 
100 điểm, trong đó 25 điểm là Đánh giá nội bộ, bài thi viết gồm 7S 
điểm. 


BS-201 


BS-202, Văn học Phật giáo: Các bài đọc được 
tuyển chọn Ï 


96... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Di sản Phật giáo của Magadha-Ma-kiệt-đà 


Nguồn gốc và sự mở rộng của các trường 
phái triết học trong đạo Phật 


HK3 


Có bốn môn trong khóa học, phần 2 - HK3. Mỗi khóa học gồm 
100 điểm, trong đó 25 điểm là Đánh giá nội bộ, bài thi viết gồm 7S 
điểm. 


Văn học Phật giáo: Các bài đọc được 
tuyển chọn II 

Các Thánh tăng Phật giáo nổi bật và Sự 
đóng góp của họ 


BS-304 | Thiền Phật giáo và việc hành thiền 
HK4 


Có bốn môn trong khóa học, phần 2 - HK4. Mỗi khóa học gồm 
100 điểm, trong đó 25 điểm là Đánh giá nội bộ, bài thi viết gồm 7S 
điểm. 


BS-401 


BS-402 Văn học Phật giáo: Các bài đọc được 
tuyển chọn III 
BS-403 Đạo đức học trong Phật giáo 75 
BS-404 Đạo Phật Nhập thế/ Đương đại 75 
VI. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI NALANDA UNIVERSITY, RAJGIR (NU) 


Trường Đại học Quốc tế Nalanda, Rajgir hiện nay chỉ có bốn 
phân khoa là: 


Khoa các môn học về môi trường và Sinh thái (SEES). 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA „97 „ 


Khoa các môn học về lịch sử. 


Khoa Phật học, Triết học và các Tôn giáo so sánh. 


Khoa Ngôn ngữ: chỉ mới có chứng chỉ ngôn ngữ Sanskrit, Hàn 
và Anh ngữ. 


* Khoa Phật học, Triết học và các Tôn giáo so sánh 


Chương trình Thạc sĩ Phật học, 


Triết học và Tôn giáo so sánh 


Sinh viên được yêu cầu phải hoàn thành 64 giờ khóa học (16 
tín chỉ cho mỗi học kỳ) và nộp luận văn và bảo vệ nó cho việc hoàn 
thành văn bằng Thạc sĩ. 


Cơ cấu văn bằng Thạc sĩ 


Năm 1 (Học kỳ 1) 


3 môn học bắt buộc (mỗi môn 3 tín chỉ) 
1 môn ngoại ngữ (3 tín chỉ) 

1 môn chọn lựa (3 tín chỉ) 

1 tín chỉ thuyết trình /hội thảo 


Tuy nhiên khóa mới tuyển vào năm 2019-2021 phải học năm 
môn bắt buộc, hai môn dự thính (không tính tín chỉ). 


Năm 1 (HK2) 


3 môn bắt buộc (mỗi môn 3 tín chỉ) 
1 môn ngôn ngữ (3 tín chỉ) 

1 môn chọn lựa (3 tín chỉ) 

1 tín chỉ thuyết trình /hội thảo 


Năm 2 (HK3) 


2 môn bắt buộc (mỗi môn 3 tín chỉ) 
1 môn ngôn ngữ (3 tín chỉ) 

2 môn chọn lựa (3 tín chỉ) 

1 tín chỉ thuyết trình /hội thảo 


98... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Năm 2 (HK4) 

‹ - I1 môn bắt buộc (3 tín chỉ) 

- - 1môn ngôn ngữ (3 tín chỉ) 

« - Nộp và bảo vệ luận văn (9 tín chỉ) 
‹ _ 1 tín chỉ thuyết trình/hội thảo 


Mônhọc |HKI-cácmôn |HK2-môn HK3-môn | HK4-môn học 
học căn bản: l6 | học bắc cầu: | học nâng chuyên sâu: 


tín chỉ 16 tín chỉ cao: lố tín R s. 
chỉ 1ó tín chỉ 


*Bắt buộc | 1. Giới thiệu 1. Khảo cổ 1/Truyền Lý luận học và 
việc nghiên cứu | học Phật giáo | thống nhận thức luận 
tôn giáo thế Nalanda trong Phật 
giới (dự thính- trong Phật | giáo 
audit) giáo 
2. Giới thiệu 2. So sánh 2. Tìm hiểu 
nghiên cứu Phật | giữa các triết | về Mật tông 
giáo học Sankhya, | trong Ấn 

Yoga, lantra | Độ giáo và 
và Vedanta Phật giáo. 


3. Cơ bản về 3. So sánh 
Triết học trong | các văn bản 
đạo Phật tôn giáo 


4. Lịch sử và 
Triết học yoga 


Š. Giới thiệu các 
hệ thống Triết 
học Ấn Độ 
*Chọn lựa | 1. Ngôn ngữ 1.Ngôn 1.Ngôn 1. Ngôn ngữ 
Pali/ Sanskrit/ | ngữ Pali/ ngữ Pali/ Pali/ Sanskrit/ 
Tây Tạng Sanskrit/Tây | Sanskrit/ Tây Tạng 
Tạng Tây Tạng 


2. Thiền: lý 
thuyết và thực 
hành 


1 tín chỉ 


2. Hiểu các 
văn bản Phật 
giáo 

3. Các trường 
phái Triết học 
Ấn Độ giáo: 
nghiên cứu so 
sánh. 


4. Thiền: lý 
thuyết và 
thực hành. 


Š. Khởi đầu 
và sự phát 
triển của các 
hệ phái đạo 
Phật. 


ó. Môn học từ 


khoa khác. 


2. Hiểu các 
văn bản 
Yoga 

3. Đọc 

văn bản có 
giảng viên 
hướng dẫn 
4. Triết lý 
tôn giáo 

5. Thiền: lý 
thuyết và 
thực hành 


ó. Siêu hình 
học trong 
đạo Phật 

7. Các môn 
học từ các 


khoa khác 
1 tín chỉ 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC NAVANALANDA MAHAVIRA 


2. Các dự án 
về Yoga 


3. Giảng 

dạy về 
Bhagvadgita/ 
trường ca Ấn. 


3. Thiền: lý 
thuyết và thực 
hành. 


4. Các môn 
học từ khoa 
khác. 


*]1 tín chỉ 
*Luận văn: 


9 tín chỉ 


99 „ 


* Ghi chú: mỗi tín chỉ gồm 100 điểm. Thi giữa học kỳ: 20/100, 
bài tập về nhà: 10/100, thuyết trình: 10/100, điểm chuyên cần/đi 
học đầy đủ: 5/100, điểm lớp học: 5/100, thi cuối học kỳ: 50/100. 


* Các môn học khác nhau theo từng năm, thay đổi theo tình 
hình, điều kiện giảng viên, sinh viên... 

* Các môn audit/ dự thính nhưng bắt buộc tham dự cho năm 
2019-2020 là Các Tôn giáo chính của thế giới (thời gian giảng dạy 
tương đương hai môn học), Cách viết văn bản theo tiêu chuẩn học 
thuật, nên thời gian học thực tế tại NŨ cả ngày từ thứ hai đến thứ 
sáu, khoảng 9 giờ sáng đến 17-19 giờ. 


100. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


VII. S0 SÁNH GIỮA HAI TRƯỜNG NNM VÀ NU 


1. Đầu vào 


*Sinh viên Ấn: thi 
kiểm tra và phỏng 
vấn. Điểm đại 
học: tối thiểu 50% 
(10+2+3) tại bất 
kỳ đại học Ấn hay 
nước ngoài. 

*Sinh viên nước 
ngoài: chỉ căn cứ 
bảng điểm đại 
học(12+4/5) tối 
thiểu 50% và cấp 
ba, và phỏng vấn 


qua Skype. 


*Sinh viên Ấn: thi kiểm tra và phỏng 
vấn. Điểm đại học: tối thiểu 50% 
(10+2+3) tại bất kỳ đại học Ấn hay 
nước ngoài. 

Số lượng sinh viên: tối đa 40. Trong đó 
15% dành cho ứng cử viên Giai cấp theo 
quy định, 7.5 % dành cho Dân tộc theo 
qui định và 27% cho các giai cấp chậm 
tiến, căn cứ theo kết quả kỳ thi đầu vào. 
Số ghế còn trống của các giai cấp này 
sẽ phân bổ cho các ứng viên theo phân 
loại chung dựa vào bảng điểm. 

10% dành cho con trai/con gái của các 
nhân viên thường trực của NNM (kể 
cả thử việc) đang công tác hay đã công 
tác trong học kỳ ngay trước học kỳ mà 
kỳ thi tuyển sinh được tổ chức, miễn 
là ứng viên hoàn thành các yêu cầu tối 
thiểu và đủ năng lực trong kỳ thi đầu 
vào. Con trai/con gái của các nhân viên 
phải nộp giấy chứng nhận bố mẹ công 
tác theo mẫu qui định của ÑNNM được 
ký và phát hành bởi Registrar (quản lý 
chung về mặt chính quyền, tương đương 
Hiệu phó) nếu được trúng tuyển. 

3% số ghế, trên căn cứ dự phòng 
hàng ngang, được dành cho ứng 
viên có khiếm khuyết về cơ thể (khả 
năng nhìn khuyết 1% + khả năng 
nghe khuyết 1% và bị khuyết tật bẩm 
sinh) miễn là các ứng viên này hoàn 
thành các yêu cầu tối thiểu và đậu 
kỳ thi đầu vào. Họ sẽ phải nộp giấy 
chứng nhận khuyết tật do chuyên gia 
phẫu thuật dân sự cấp vào lúc nộp hồ 
sơ dự thi. Các ứng viên cho là mình bị 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA „I0I. 


khuyết tật sẽ được xem xét dưới phân 
loại này căn cứ trên sự đồng ý từ nhân 
viên y tế của NNM vào lúc nhập học. 
Nhập học theo phân loại thể thao theo 
qui định của ÑNM. 

15% số ghế sẽ được dành cho ứng viên 
nữ trong mỗi phân loại. Tuy nhiên, nếu 
số ghế này còn trống, thì các ứng viên 
nam có thể được điền vào căn cứ trên 
phân loại theo bảng điểm. 

*Sinh viên nước ngoài: Được chỉ định 
theo Chính phủ Ấn theo chương trình 
học bổng và các sinh viên nước ngoài 
tự chi trả tài chính không phải dự thi 
đầu vào miễn là họ đã tốt nghiệp một 
trường đại học từ một trường đại học/ 
học viện nước ngoài. 

Nếu một người nước ngoài đã đậu kỳ 
thi tương đương từ một đại học/ học 


viện Ấn thì phải dự thi đầu vào. 

Số lượng ghế dành cho sinh viên nước 
ngoài/người nước ngoài; những người 
gốc Ấn sinh sống ngoài Ấn Độ, sẽ được 


điền theo dạng số ghế còn thừa (nghĩa 
là, trên và vượt quá khả năng chỉ tiêu 
tiếp nhận) là 15% trên tổng số khả năng 
tiếp nhận được thông qua theo bảng 
điểm trên căn cứ hướng dãn/tiêu chuẩn 
do UGC/AICTE/Chính quyền Ấn Độ, 
theo như trường hợp có thể xảy ra. 

Việc cung cấp quá 1S% số ghế còn 
thừa dành cho người có quốc tịch nước 
ngoài sẽ tiếp nhận cho mỗi chương 
trình học có sẵn tại NNM miễn là họ 
đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Đạt yêu cầu tối thiểu đầu vào. 

2. Các đơn xin học bổng của người 
có quốc tịch nước ngoài (theo nhiều 
chương trình học bổng) được Hội quan 


102. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


hệ Văn hóa Ấn Độ/ Bộ Phát triển 
Nguồn nhân lực (Sở Giáo dục), chính 
quyền Ấn Độ. 


3. Họ có thị thực/ giấy phép tạm trú 
hợp pháp trong suốt quá trình khóa 
học có liên quan. 
4. Lý lịch của ứng viên đã được xác 
thực bởi Các cơ quan chức năng/Bộ và 
cho thấy đúng trình tự. 
5. Họ có kiến thức Anh ngữ hay Hindi 
phù hợp với yêu cầu của khóa học. 
6. Bằng cấp/giấy chứng nhận của ứng 
viên đã được thông qua bởi Hiệp hội 
Trường Đại học Ấn (AIU)/ Đại học 
Liên bang/ Hiệp hội Quốc tế Các đại 
học (IAU) là tương đương với văn 
bằng/chứng chỉ của AIU. Ngoài các 
phí bình thường, người có quốc tịch 
nước ngoài sẽ phải trả tiền học phí như 
qui định và các chi phí khác của NÑNM 
(mà có thể khác nhau tùy khóa học) 
vào thời điểm nhập học. Các chi phí 
như vậy, được cố định và theo chỉ định 
của Chính phủ và các ứng viên tự túc tài 
chính sẽ thanh toán bằng tiền đô la Mỹ 
hay rupee Ấn, sẽ do NNM quyết định 
tùy thời điểm. Do số lượng ghế phân bổ 
theo hạn ngạch số ghế còn thừa sẽ khác 
nhau theo quốc tịch, giữa họ/các quốc 
tịch được quyết định bởi Hội đồng xét 
tuyển của NNM và có giá trị cuối cùng. 
Chỉ có các văn bằng/chứng chỉ mà AIU 
công nhận mới được coi là tương đương. 
2.Số tínchỉ | 6+= 17môn học +§ 
tín chỉ thuyết trình + 
9 tín chỉ luận văn 


3. Môn bắt Từ 9 trở lên lố môn 
buộc 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC NAVANALANDA MAHAVIRA 


103.. 


4. Môn lựa Từ 8 trở xuống / 
chọn 


5. Hình thức 
thi 


- Bài thi viết giữa 
kỳ, cuối kỳ, bài tập, 
thuyết trình 

1. Nộp hồ 
1000r/16 USD 
2. Phí nhập học: 
6000/93 USD 
(một lần) 

3. Học phí: 
28.000/431 USD 
4. Phí tổng hợp: 
2.500/39USD 

5. Ký quỹ an ninh: 
6.000/93 USD (một 
lần và hoàn lại). 

6. Phòng ở: 

+ Máy lạnh/đơn: 
30.000/462 USD 
+ Máy lạnh/đôi: 
22.000/338 USD 
+ Không máy 
lạnh/đơn: 
20.000/308USD 
+Không máy lạnh/ 
đôi:12.S00r./193 
USD. 

v. Tiền ăn: 
22.420r./345 USD 


SƠ: 


7.Họcbổng | Đa phần các Tăng 
ni sinh Việt Nam 
cũng như sinh viên 
nước ngoài tại châu 
Á đều được cấp học 
bổng toàn phần (ãn, 
ở, học phí, vé máy 


bay, tiền tiêu vặt) 


Đánh giá nội bộ và thi viết 


1. Kỳ thi đầu vào cho tất cả khóa học: 
500 rupees (r) 

2. Phí nhận hồ sơ 200 r. (một năm) 
3. Phí Phát triển: 500 r. (một lần) 

4. Học phí: 50 r (một tháng) 

5. Phí dự thi: 500 r. (một học kỳ) 

6. Bảng điểm: 50 r. (một học kỳ) 

7. Phí thư viện: 50 (một năm) 

8. Phí tiếp nhận/nhập học: 200 

9. Phí dự phòng rủi ro cho thư viện: 
200 

10. Phí đóng trễ: 100 

11. Phí sinh viên ngước ngoài: 6000 
cho văn bằng Thạc sĩ. 


- Không thuộc diện được ICCR cấp 
học bổng do chỉ phí học, ăn ở rẻ hơn 
nhiều so với các trường đại học khác. 


104. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


* Thư viện của NNM: được đặt trong một tòa nhà hai tầng gồm 
1ố phòng nghiên cứu nhỏ với hai phòng lớn ở mỗi bên. Hiện tại 
thư viện có 60.000 đầu sách, các tạp chí quan trọng và bộ sưu tập 
bản thảo/bản viết tay hiếm có. Có đầy đủ các sách về suy nghĩ thời 
hiện đại, gồm cả các sách về tâm lý học, siêu hình học, đạo đức, lý 
luận, xã hội học và nhân chủng học văn hóa trong thư viện. Miến 
Điện, Sri Lanka, Thái Lan và Campuchia, Nhật Bản và Hàn Quốc 
đã hiến tặng toàn bộ Tam tạng kinh điển bằng các ngôn ngữ riêng 
của mỗi nước, và các tác phẩm khác cho NNM. Một bộ đầy đủ Tam 
tạng theo Hán văn và các tác phẩm tổng hợp do Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa tặng, một bộ đầy đủ Kinh và Luận do Đức Đạt Lai 
Lạt Ma tặng, một bộ đây đủ Tam tạng bằng Tạng ngữ (ấn bản Bắc 
Kinh) với catalog, các ấn bản của Derge và Lhasa về Kinh và các ấn 
bản của Derge cũng như s-Nar-thang về Luận cũng là những kho 
tàng quý báu của thư viện ÑNM. Với ghi nhận các xu hướng hiện 
thời trong nghiên cứu, thư viện NNM đăng ký các tạp chí và ấn bản 
định kỳ về nghiên cứu liên quan đến Khoa nghiên cứu về Ấn Độ, 
Phật học và các ngành khác. 

Tuy Nava Nalanda khánh thành sau khi Ấn Độ giành lại độc lập, 
nhưng nhờ danh tiếng của Đại học viện Nalanda xưa, nên các đoàn 
hành hương đến Ấn Độ đều ghé thăm đại học Nava Nalanda. Đối 
với Tăng ni sinh Việt Nam có lẽ ai cũng biết Hoà thượng Thích Minh 
Châu, Thích Huyền Vi, Thích Thiện Châu vx... đều tốt nghiệp tiến 
sĩ tại đại học này. Hiện nay có nhiều Tăng ni trẻ Việt Nam đã và 
đang theo học tại Nava Nalanda. Ước tính có 100 nhà sư Khmer tại 
Đồng bằng sông Cửu Long đã tốt nghiệp tại Nava Nalanda. 


* So sánh các nội dung học cụ thể giữa Nava Nalanda Mahavira/ 
NNM và Nalanda University/NU: 


Theo tên các môn học như đã đề cập ở trên, có thểnhận thấy chương 
trình Thạc sĩ Phật học tại NNM là chuyên sâu về Phật học trong khi 
đó chương trình thạc sĩ của NŨ như tên gọi, tuy có các môn Phật học 
nhưng không nhiều số tiết như NNM song vẫn yêu cầu trình độ nâng 
cao 0ì ở học kỳ 4 với môn Lý Luận học và Nhận thức học, nếu sinh viên 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC NAVANALANDAMAHAVIRA „105. 
NU không có kiến thức nên tảng tự tích lũy trong suốt quá trình ba học 
kỳ 1, 2 và 3 thì không theo kịp môn này cũng như các môn có liên quan. 
Vì mong muốn nối tiếp truyền thống Nalanda cổ xưa, chương trình học 
tại NU đòi hỏi sinh iên không chỉ biết về Phật học mà cẩn phải biết các 
môn học có liên quan về các trường phái triết học Ấn Độ, các tôn giáo 
trên thế giới, uv... nhằm trang bị một kiến thúc tổng quát cần thiết cho 
một người con Phật thời đương đại. Do đó, người viết xin chỉ so sánh 
nội dung gia các môn học uề Phật học giữa NNM và NU, không đề cập 
đến các môn học khác nhau hoàn toàn giiia hai trường. 


1. BS-I01: Lịch sử Ấn Độ 
trước Đức Phật tại Ấn Độ gồm 
các nội dung: 

1.1. Lịch sử trước khi Đức 
Phật ra đời và Phật giáo Ấn - 
Các nguồn dữ liệu bằng văn 
bản và khảo cổ học. 

1.2. Đời sống xã hội, kinh tế, 
chính trị, địa lý trong thời Đức 
Phật tại thế. 

2.1. Triết lý và giáo dục trước khi 
Đức Phật ra đời (Bà la môn phái) 
2.2. Triết lý và giáo dục trong 
trường phái Sa môn 

(6 phái ngoại đạo). 

3.1. Nguồn gốc và sự phát triển 
Đạo Phật: Nền tảng của khởi 
nguồn Phật giáo và cuộc đời Đức 
Phật theo các kinh điển Pali. 

3.2. Ngày về Đức Phật: Các 
sự kiện quan trọng trong cuộc 
đời ngài theo Biên niên đại/ 
trình tự thời gian. 

4.1. Sự phát triển của Phật giáo 
trong Thời Đức Phật tại thế: sự 
hình thành Tăng đoàn. 

4.2. Sự bảo hộ của hoàng gia 


1. Giới thiệu nghiên cứu Phật 
giáo gồm các nội dung: 

Sự hình thành nền văn minh tại 
các thuộc địa của Ấn Độ dẫn 
đến sự phát triển các truyền 
thống tinh thần, xã hội-văn hóa 
và tôn giáo khác nhau. Sự hòa 


nhập giữa người Aryan và người 


Ấn xưa tạo nên nhiều truyền 
thống mới tại Ấn, vì lý do đó 
các phong trào Sa môn đã phát 
triển. Môn học này tìm hiểu 
những sự kiện như thế và các 
sự kiện khác. Bắt đầu từ cuộc 
đời Đức Phật, sinh viên học về 
Phật giáo tại Ấn Độ xưa, các 
bản văn chính, các học thuyết 
và tập quán. Môn học này cũng 
nêu lên các bài giảng quan trong 
của Đức Phật và sự hình thành 
các hệ phái quan trọng. Chương 
trình học gồm các học trình: 

- Giới thiệu về Văn hóa Vệ đà 
và Indus/Văn minh Thung lũng 
Ấn Độ cổ đại. 

- Nguồn gốc đạo Phật: Các 


nguyên nhân và các yếu tố. 


cho Phật giáo- Vua Bimbisara/ 
Tần- bà-sa-la, Vua Ajatsattu/ 
A-xà-thế, Vua Pasenadi/Ba-tư- 
nặc, vua Udayan và các vị khác. 


Bs-102: Ngôn ngữ và văn học 
Dali: 

1. Giới thiệu ngôn ngữ Pali 
1.1. Nguồn gốc và quê hương 
của Pali, các đặc điểm cơ bản 
của Pall. 

1.2. Vị thế của Pali trong các 
ngôn ngữ Ấn-Aryan. 

2. Giới thiệu ngữ pháp Pali: 
2.1. Nguồn gốc và sự phát triển 
của ngữ pháp Pali. 

2.2. Sandhi, Karaka, Samasa, 
Kala, 


Dhatugana, Paccaya. 


(căn cứ trên Kaccayana Vya- 


karana-Iáầm biến thể-cách chia 
danh từ, danh xưng,vx... ). 

3. Các kỳ kết tập kinh điển 
Phật giáo: 

3.1. Lịch sử các kỳ kết tập kinh 
điển Phật giáo tại Ấn Độ. 

3.2. Lịch sử các kỳ kết tập kinh 
điển Phật giáo tại nước ngoài. 
4. Tổng quan về Văn học Pali 
4.1. Văn học Pali theo kinh điển. 
4.2. Văn học Pali không phải 
kinh điển và Vamsa. 

BS-I03: Ngôn ngữ và Văn học 
Sanskrit 

1. Giới thiệu ngôn ngữ và 
văn học Sanskrit. 

1.1. Nguồn gốc và giới thiệu 
Sanskrit với ngôn ngữ và 
văn học. 


106 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


- Sự phát triển ban đầu của đạo 
Phật tại Ấn Độ. 

- Các bài giảng quan trọng của 
Đức Phật. 

- Các bộ phái và các trường phái 
triết lý chính. 

2. Căn bản về Triết học Phật giáo 
Môn học này nhằm để sinh viên 
quen với triết học Phật giáo, các 
truyền thống nguyên bản, và 
những tập quán đã phát triển 
qua các thế kỷ. Môn học bắt 
đầu với sự giác ngộ lịch sử của 
Đức Phật cùng với những lời 
dạy thời kỳ đầu của ngài và các 
sáng kiến mà Đức Phật đã tự đề 
xuất để thể chế hóa các tư tưởng 
của ngài. Mặc dù quỹ đạo lịch sử 
của Phật giáo như một hệ thống 
triết lý và tôn giáo sẽ được đề 
cập trong môn học này, nhưng 
sự nhấn mạnh chính là trình 
bày những học thuyết nền tảng 
trong tư tưởng Phật giáo. Ngoài 
ra, các trường phái đạo Phật lý 
tưởng và hiện thực, các vị thế 
nhận thức học và siêu hình học 
của họ, sự phát triển trường phái 
lý luận học của đạo Phật, và sự 
suy thoái của đạo Phật ngay nơi 
sinh thành và những đóng góp 
của Phật giáo cho triết học, văn 
hóa và văn minh Ấn là điểm 
chính của khóa học này. Hơn 
vậy, hành trình đạo Phật đến với 
các nước ngoài Ấn Độ như Sri 
Lanka, Đông Nam Á và Trung Á 
cũng được đề cập, nhấn mạnh 
sự khác biệt chính về mặt học 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA „107. 


1.2. Thuật ngữ Sanskrit trong | thuyết giữa đạo Phật sinh ra tại 
đạo Phật. Ấn và những học thuyết được 
2. Sanskrit trong đạo Phật với | thực hành tại các nước này. 

Gia đình ngôn ngữ Ấn-Aryan 

2.1. Vị trí của Sanskrit trong 

đạo Phật trong gia đình các 


ngôn ngữ của Ấn-Aryan. 


2.2. Các giai đoạn phát triển của 
văn học Sanskrit trong đạo Phật. 
3. Giới thiệu các bản văn Sank- 
rit của phái Sarvastivada/Nhất 
thiết hữu bộ 

3.1 Giới thiệu tổng quát về 
Câu Xá Luận 

3.2 Giới thiệu tổng quát về Ar- 
thaviniscayasutra. 

4. Giới thiệu về các Kinh 
Phương Đẳng 

4.1 Giới thiệu và tầm quan trọng 
của các Kinh Phương Đẳng và 
các kinh Bát Nhã Ba La mật 

4.2 Giới thiệu tổng quát về 
Kinh Pháp Hoa và Kinh Bát 
Nhã Bát Thiên Tụng. 

BS-104: Các tư tưởng Triết học 
cơ bản của đạo Phật: 

1. Giới thiệu Triết học Ấn Độ 
trước khi Đức Phật ra đời: 

1.1. Các truyền thống sa môn 
và Bà la môn (với các tham 
chiếu đặc biệt đến Thuyết về 
Linh hồn, Nghiệp, Tái sinh). 
1.2. Sáu nhà tư tưởng đương 
đại vào thời gian Phật tại thế. 
2. Giới thiệu tư tưởng Triết 
học Phật giáo thời kỳ ban đầu. 
2.1. Tứ diệu đế, bát chánh đạo 
(Giới, Định, và Tuệ) và Thập 
nhị nhân duyên 


2.2. Tam pháp ấn (Khổ, Vô 
Thường và Vô Ngã), Tứ vô 
lượng tâm, Nghiệp và Tái sinh 
và Niết bàn. 

3. Giới thiệu tư tưởng Triết 
học thời kỳ sau 

3.1 Khái niệm Bồ Tát, Ba La 
Mật, Bồ đề tâm. 

3.2 Tánh không, Thức A-lại- 
Da, Phương tiện Thiện xảo. 

4. Giới thiệu các trường phái 
Triết học của đạo Phật 

4.1 Sự phát triển các trường 
phái Triết học trong đạo Phật. 
4.2. Giới thiệu sơ lược về phái 
Vaibhashik/Tỳ Bà Sa và Sau- 
trantika/Kinh Lượng Bộ, Yo- 
gacara/Du Già Sư/Duy Thức 
Tông và Madhyamika/Trung 
Quán Tông 

1. Lịch sử Phật giáo ở Ấn Độ và 
nước ngoài/ BS201 

1. Sự bảo hộ của hoàng gia 
và sự phổ biến của đạo Phật. 
1.1. Sự hình thành Tăng 
đoàn và sự phổ biến ban đầu 
của đạo Phật. 

1.2. Sự bảo hộ của hoàng gia 
với đạo Phật-triều đại Mau- 
rya, Kusana, Gupta, Pala, 
Harsh Vardhan. 

2. Sự phổ biến của đạo Phật 
tại Ấn Độ 

2.1. Sự phổ biến của đạo 
Phật tại vùng Đông Bắc. 

2.2 Sự phổ biến của đạo Phật 
tạ Himanchala Pradesh, 
Kashmir, Ladakha Uttar 
Pradesh, Bihar, Odissa v.v... 


106. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


3. Khảo cổ học Phật giáo: 

Bắt đầu với tổng quan các nguồn 
dữ kiện (văn bản, khắc chữ, 
nghệ thuật và kiến trúc, khảo cổ 
học-dân tộc) cho việc nghiên 
cứu Phật giáo, khóa học này giới 
thiệu Khảo cổ học Phật giáo và 
những sự hình thành ban đầu. 
Nó đề cập cách mà Phật giáo 
được nhìn nhận theo Khảo cổ 
học dưới sự phát triển và tiến 
trình của chủ đề này theo thời 
gian. Nó còn bao hàm cả các 
vấn đề và sự căng thẳng giữa bản 
văn và Khảo cổ học dựa trên các 
mô hình phân tích, tranh biện 
theo các thời gian về ngày sinh 
và ngày nhập Niết bàn, tổng 


quan về các địa điểm gắn liền 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC NAVANALANDA MAHAVIRA 


3. Sự phổ biến của đạo Phật 
tại Đông Nam Á 

3.1. Lịch sử đạo Phật tại Sri 
Lanka/Tích Lan, Miến Điện 
và Thái Lan. 

3.2. Lịch sử đạo Phật tại Lào, 
Campuchia và Indonesia. 

4. Sự phổ biến của đạo Phật tại 
vùng Nam Á và Đông Á 

4.1. Lịch sử đạo Phật tại Mông 
Cổ, Tây Tạng và Bhutan. 

4.2. Lịch sử đạo Phật tại Af- 
ghanistan, Trung Hoa, Hàn 
Quốc và Nhật Bản. 

2. Văn học Phật giáo: Các Bài 
đọc Tuyển Chọn I-BS202: 

2.1 Tạng Luật: 

2.1.1. Mahavagga/Đại phẩm: 
Chương trọng yếu 

2.1.2 Cullavagga/Tiểu phẩm: 
Chương Tỳ khưu ni 

2.2 Tạng Kinh 

2.2.1: Trường bộ kinh=kinh Sa 
môn quả 

2.2.2: Trung bộ kinh: Kinh 
Niệm xứ 

3. Kinh Phương Đẳng 

3.1. Kinh Pháp Hoa: Phẩm 
Phương tiện 

3.2. Kinh Phương Quảng Đại 
Trang Nghiêm: Chương một 
4. Thơ Sanskrit 

4.1. Phật Sở Hạnh Tán/Bud- 
đhacarita: Chương đầu 

4.2. Tôn-già-lợi Nan-đà/Saun- 
darnanda: Chương năm 

3. Di sản Phật giáo của Magad- 
ha/Ma-kiệt-đà/BS-203 


với cuộc đời của Đức Phật, các 
đoàn hành hương Phật tích ban 
đầu, hệ thống thương mại, các 
vấn đề về bảo hộ và nghiên cứu 
các tháp và thờ xá lợi vv... Một 
số nội dung quan trọng là: 

1. Sự khởi đầu của các khám phá 
các địa điểm Phật tích về Khảo 
cổ học. 

2. Các công cụ quan trọng của 
Khảo cổ học Phật giáo- Khác 
chữ, Hệ thống tiền xu, Nghệ 
thuật và Kiến Trúc. 

3. Các khám phá và Khai quật 
khu phức hợp Lâm-tỳ-ni và Ca- 
tỳ-la-vệ. 

4. Các địa điểm quan trọng-Bồ 
đề đạo tràng, Vườn Nai/Sar- 
nath, và Nalanda. 

Š. Xá lợi Phật và các tháp thờ xá 
lợi. 

4. Hiểu các kinh văn Phật giáo: 
Khóa học này nhằm cho sinh 
viên làm quen với các phân tích 
các bản văn Phật giáo thuộc về 
những truyền thống đạo Phật 
khác nhau, giải thích nội dung 
của những bản văn này trên tư 
tưởng, lý thuyết và thực hành 
của đạo Phật. Khóa học giúp 
cho việc “hiểu các bản văn Phật 
giáo bằng cách định vị chúng 
ở sự giao thoa của những học 
thuyết hàng đầu vào thời điểm 
ủng hộ các quan điểm tranh 
biện và mâu thuãn giữa các hệ 
thống tư tưởng Phật giáo và sự 
thực hành và các truyền thống 
tôn giáo khác của Ấn Độ. 


109 


3.1. Các nguồn Phật giáo ở 
vùng Magadha: 

3.1.1: Các nguồn văn bản và 
khảo cổ học Phật giáo ở vùng 
Magadha. 

3.1.2: Sự đóng góp của Magad- 
ha với nghệ thuật và kiến trúc 
Phật giáo. 

3.2. Các ghi chép du lịch và 
Hành hương quan trọng: 
3.2.1. Người hành hương 
người Trung Hoa: Ngài Pháp 
Hiển, Ngài Huyền Trang, Ngài 
Nghĩa Tịnh 

3.2.2. Những người hành 
hương không phải người 
Trung Hoa: Dharmaswamin, 
Tướng Cunningham, Broadly, 
Kitoo. 

3.3. Các Học viện Phật giáo Tu 
sĩ tại Magadha: 

3.3.1. Các học viện Phật giáo 
tăng sĩ: Tu viện Trúc Lâm, Đại 
tu viện Nalanda, Đại tu viện 
Đại Bồ đề/Mahabodhi ma- 
havihara 

3.3.2. Các Học viện Phật giáo 
tu sĩ: Đại tu viện Oddantapuri, 
Đại tu viện Vikramsila. 

4. Các đoàn hành hương Phật 
giáo cổ đại và Magadha: 
4.1.Các đoàn hành hương Phật 


giáo cổ đại và Magadha 
4.2. Nhận diện các Phật tích 
- Aiyar, Dhurgaon, jethian, 


Apsad, Parvati vv... 

4. Sự khởi nguồn và bành 
trướng của các trường phái 
triết học Phật giáo 


] 10, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Š. Khởi đầu và sự phát triển 
của các hệ phái đạo Phật: 

Đạo Phật đã trải qua nhiều sự 
chuyển đổi dẫn đến kết quả là 
sự hình thành các hệ phái và 
truyền thống khác nhau. Theo 
thời gian, các hệ phái này đã 
trải qua nhiều sự giải thích 
các học thuyết, siêu hình học, 
thiền minh sát và các giá trị 
mang tính triết học. Sự phát 
triển sau này và sự phân 
tán về mặt địa lý đã tạo nên 
những thay đổi không thể 
tránh khỏi trong cách tiếp cận 
của họ đối với việc giảng dạy 
và thực hành. Khi công đồng 
tu sĩ phát triển chậm lại, tắng 
đoàn gia tăng sự phức tạp, 
các tăng sĩ mở rộng và chỉ tiết 
hóa cả về các luật nghi và học 
thuyết, tạo nên những phong 
cách văn phong mới mẻ, đã 
phát triển nhiều hình thức 
giới luật và cuối cùng phân 
chia thành một số các hệ phái 
khác nhau. Sự khác biệt về 
địa lý, ngôn ngữ, sự bất đồng 
về học thuyết, sự bảo hộ có 
chọn lựa, ảnh hưởng của các 
hệ phái không phải Phật giáo, 
sự trung thành với những đạo 
sư cụ thể, sự thiếu vắng của 
cơ cấu tổ chức thống nhất và 
sự chuyên môn hóa bởi nhiều 
nhóm tu sĩ khác nhau trong 
các mảng khác nhau của kinh 
sách Phật giáo là những thí 
dụ hiển nhiên về các yếu tố 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC NAVANALANDA MAHAVIRA 


4.1. Vaibhasika/Tỳ Sa bộ và 
Sautrantik/Kinh Lượng bộ 
4.1.1. Giới thiệu chung về phái 
Tỳ Sa bộ và Câu Xá luận. 
4.1.2. Câu Xá luận: Pratham 
Kosa Sthana/Chương một 
4.2. Vaibhasika/Tỳ Sa bộ và 
Sautrantik/Kinh Lượng bộ: 
4.2.1 Giới thiệu chung về phái 
Kinh 

Lượng bộ và Kinh Arthavin- 
iscaya/Phân tích nghĩa. 


I. BS-301: Nghệ thuật và Kiến 
trúc Phật giáo 

1. Sự khởi nguồn và Phát triển 
của nghệ thuật và kiến trúc 
Phật giáo. 

1.1. Những khái niệm cơ bản 
về nghệ thuật và kiến trúc Phật 
giáo. 

1⁄2. Sự phát triển và hình 
thành kiến trúc tháp thờ xá lợi 
Phật, chùa và tu viện (Chùa 
Bồ đề đạo tràng, Chùa Ajanta, 
Tháp Sanchi). 

2. Điêu khắc trong Phật giáo 
2.1. Sự khởi nguồn và phát 
triển của hình ảnh Đức Phật. 
2.2. Điêu khắc Phật giáo: 
điêu khắc trang trí và hình 
tượng-Gandhara, Mathuna, 
Sarnath, Nalanda, Amravati, 
Nagarjunakonda. 

3. Các hang động Phật giáo 
3.1. Các hang của Ajanta (chủ 


đề về tranh vẽ trên tường). 
4. Các địa điểm khảo cổ của 


Phật giáo. 


góp phần tạo nên sự phân chia 
hệ phái. Nội dung khóa học 
gồm: 

-Bảng phả hệ về sự khởi nguồn 
các hệ phái Phật giáo 

-Các hệ phái Phật giáo Therava- 
da/Nguyên thủy 

-Các hệ phái Phật giáo Đại thừa 
-Văn học của các hệ phái Phật 
giáo, v.v... 


6. Truyền thống Nalanda trong 
đạo Phật: 

Đại tu viện Nalanda là một 
học viện độc đáo mà đã làm 
thay đổi hệ thống giáo dục tu 
sĩ của đạo Phật thành truyền 
thống học tập có tính học giả/ 
uyên bác. Sự nổi trội và thống 
trị hệ tư tưởng Sa môn ở vùng 
Magadha đã chuyển hóa các 
mô hình giáo dục và đạo 
đức xã hội của Ấn Độ trong 
vài nghìn năm. Khu vực đại 
diện cho các tín ngưỡng và 
tư tưởng tôn giáo chính của 
thế giới như Phật giáo, Kỳ Na 
giáo, Ajivika/phái số phận và 
Bà la môn giáo. Những giao 
tiếp thường xuyên và trao đổi 
qua lại đã bắt đầu các cuộc 
tranh biện và thảo luận sau 
đó trở thành văn hóa của 
Nalanda vĩ đại. Sự đa dạng 
của các tín ngưỡng tôn giáo 
và văn hóa làm gia tăng khái 
niệm hòa nhập trên nền tảng 


II. 


4.1. Bốn địa điểm khảo cổ học 
vĩ đại của Phật giáo: Lâm-tỳ- 
ni, Bồ đề đạo tràng, Vườn Nai 
và Câu-thi-na. 

4.2. Bốn địa điểm vĩ đại khác 
(heo hoàng đế Asoka/A- 
Dục): Sravasti-Xá Vệ, Rajgir/ 
Vương Xá, Sankassa và Vaish- 
ali/'Tỳ-xá-li. 

2.BS-302: Văn học Phật giáo: 
Bài đọc được tuyển chọn II. 
2.1. Tạng Kinh 

2.1.1. Kinh Pháp Cú: Phẩm 
Đôi và Phẩm Tâm. 

2.1.2. Kinh Tập: Kinh Dhaniya. 
2.2. Văn học A-tỳ-đàm: 

2.2.1 Thắng Pháp Tập Yếu 
Luận: Tâm, Tầm Sở. 

2.2.2 Thắng Pháp Tập Yếu 
Luận: Sắc, Niết Bàn. 

2.3. Văn học Bát Nhã Ba La Mật 
2.3.1. Bát Nhã Tâm Kinh. 
2.3.2. Bồ Tát Hạnh-Chương một. 
2.4. Văn học Thánh nhân Ký sự- 
Bổn sanh 

2.4.1 Ký sự về vua Ashoka/A 
-Dục: Chương một (Nidan). 
2.4.2 Bổn sanh: Chuyện con 
cỌp cái. 

BS-303: Các Thánh Tăng Phật 
giáo nổi bật và những sự đóng 
góp của họ. 

1. Cuộc đời và đóng góp của 
các Vị Thánh Tăng Phật giáo 
thời kỳ đầu(Theravada) 

1.1. Cuộc đời và đóng góp của 
Ngài Sariputra/Xá-lợi-phất và 
Mogsallan/Mục Kiền Liên, 
Aniruddha/A-nậu-lâu- đà. 


] 12, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


học giả tại vùng này và chuẩn bị 
môi trường có tính kích thích 
và tạo cảm hứng cho Tăng, nị, 
và các học giả phát triển các 
niềm tin và giá trị riêng của họ. 
Các hoạt động như vậy tạo nên 
tính đa dạng trong văn học, 
truyền thống các tranh biện và 
hệ thống phương pháp. Nó làm 
phong phú cho cả những truyền 
thống của Phật giáo cũng như 
Bà là môn giáo. Một số điểm 
quan trọng cần thảo luận là: 

1. Phong cảnh linh thiêng của 
Nalanda: Sự hình thành và phát 
triển. 

2. Sự nổi lên của “Văn hóa Na- 
landa”- Học viện, Giáo dục, Học 
giả và truyền thống. 

3. Sự bảo hộ, Sự phát triển và 
tồn tại. 

4. Nalanda trong truyền thống 
Tây Tạng. 

5. Sự xuống đốc và suy thoái của 
truyền thống. 


7. Tìm hiểu về Mật tông trong Ấn 


Độ giáo và Phật giáo: 

Đạo Phật sau thế kỷ thứ mười 
chủ yếu là Mật tông trong Phật 
giáo. Hình thức Phật giáo này 
được truyền bá đến Trung Á, 
Đông Nam Á, thu hút nhiều 
hoàng tộc, quốc vương áp dụng 
hình thức Phật giáo này trong 
từng nước riêng của họ. Hiện 
nay người ta rộng rãi chấp nhận 
rằng Mật tông trong Phật giáo 
trực tiếp xuất phát từ Mật tông 
của phái Saiva/thần Shiva. Khóa 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC NAVANALANDA MAHAVIRA 


1.2. Cuộc đời và đóng góp của 
Ngài Mahakassapa/Ma-ha-ca- 
diếp, Anand/A-nan, Upali/U- 
pa-li. 

2. Cuộc đời và đóng góp của 
các vị Thánh Tăng Phật giáo 
thời kỳ đầu. 

2.1.Cuộc đời và đóng góp của 
ngài Buddhadatta và ngài Bud- 
dhaghosa/Phật-Đà-Da-Xá. 
2.1. Cuộc đời và đóng góp của 
ngài Dhammapala và ngài An- 
iruddha/ A-nậu-lâu- đà. 

3. Cuộc đời và đóng góp của 
các Thánh Tăng Phật giáo thời 
kỳ sau (Đại thừa). 

3.1. Cuộc đời và đóng góp của 
ngài Asvaghosa/Mã Minh, 
Dignaga/Trần-Na, Dharma- 
kirti/Pháp Xứng. 

3.2. Cuộc đời và đóng góp của 
ngài Nagarjuna/Long Thọ, 
Asanga/Vô Trước và Vasu- 
bandhu/Thế Thân. 

4. Cuộc đời và đóng góp của 
các Thánh Tăng Phật giáo thời 
kỳ sau. 

4.1. Cuộc đời và đóng góp của 
ngài Santideva/Tịch Thiên, 
Santaraksita và Kamalasila. 
4.2. Cuộc đời và đóng góp của 
ngài Kumarajiva/Cưu-Ma-La- 
Thập, Bodhidharma/Bồ-đề- 
đạt ma và Padmasambhava/ 
Liên Hoa Sanh 

BS-304: Thiền và thực hành 


thiền trong Phật giáo 
1. Giới thiệu Thiển trong 
Phật giáo. 


học cung cấp tổng quát lịch sử 
phong trào Mật tông, các khái 
niệm, thực hành, những hành 
giả quan trong nhất và các bản 
văn có sức ảnh hưởng nhất. 

§. Siêu hình học Phật giáo: 

Đạo Phật phát triển thành các 
sắc thái khác nhau về siêu hình 
học vào những thời điểm khác 
nhau. Do đó, nó tạo nên nhiều 
giải thích khác nhau về chân lý 
hay sự thật. Nó xử lý việc hiểu 
chân lý trong chính nó và trong 
những hiện tượng phong phú của 
nó. Nó giải thích sự tồn tại, hệ quả 
của sự vật và chúng sinh. Nó cũng 
đề nghị cách chúng ta nên sống 
và thực hành. Về mặt này, các nhà 
triết học Phật giáo đã đóng góp to 
lớn với các quan điểm siêu hình 
học ngoạn mục. Những quan 
điểm này được phát triển trong 
quá trình họ thẩm sát về hiện 
thực và sự thật liên quan đến thế 
giới khách quan và cho chính chủ 
thể chính nó. Trong các giai đoạn 
phát triển khác nhau, các học giả 
đạo Phật đã bao hàm sự hiểu biết 
hợp lý, trực giác và kinh nghiệm 
thiển định trong quá trình họ 
tìm hiểu về Chân lý. Việc hiểu 
các chủ đề như thế trong đạo 
Phật tạo nền tảng tiến bước cho 
cuộc sống đạo đức, tôn giáo, 
tinh thần và triết học. Với mục 
tiêu xem xét các tất cả các chủ đề 
trên, khóa học nhằm xử lý các câu 
hỏi/thắc mắc về siêu hình học cụ 
thể đối với hiện thực. 


113. 


1.1. Vai trò của thực hành 
thiển trong truyền thống tôn 
giáo Ấn Độ. 

1.2. Samatha: thực hành/ 
trưởng dưỡng các tầng thiển 
Jhanas-sắc và vô sắc, các yếu tố 
thiển, năm chướng ngại, việc 
kiểm soát các hữu lậu và các 
cảnh giới tái sinh trong mỗi 
tầng thiền jhana. 

2. Các thành phần của Thiển 
trong Phật giáo. 

2.1. Những chỉ dẫn ban đầu: 
lựa chọn địa điểm, bạn đạo/ 
kalyamitta, tâm lý. 

2.2. Các đối tượng cho việc 
thiền tập. 

3. Giai đoạn thiền trong Phật 
giáo. 

3.1. Vipassana-phương pháp 
Tứ Niệm xứ; nội tịnh/nội 
quán. 

3.2. Lokottarajhanas, bảy giai 
đoạn thanh tịnh tâm. 

4. Sự thích hợp của Thiền định. 
4.1. Sự thích hợp của Vipas- 
sana trong Tầm lý học và Phép 
chữa bệnh bằng tâm lý hiện đại. 
4.2. Sự thích đáng của Thiền 
Minh Sát trong Khoa học não 
bộ hiện đại. 

BS- 401: Các giai đoạn của Phật 
giáo tại Ấn Độ. 

1. Sự suy thoái và tồn tại của 
Phật giáo tại Ấn Độ 

1.1. Sự tồn tại của Phật giáo 
ở các vùng Hy-mã-lạp-sơn và 
Đông Bắc Ấn độ. 


] 14 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


9. Đọc kinh văn có sự hướng dẫn: 
Các bài đọc phù hợp theo chủ 
đề nghiên cứu của sinh viên như 
khảo sát văn học trong học kỳ 
3 để viết luận văn. Các bài đọc 
một số bản văn cụ thể làm cho 
sinh viên có khả năng hiểu và 
phân tích theo phong cách biện 
luận. Phương pháp tiếp cận 
chủ yếu với các bài văn chọn 
lựa cũng đào tạo sinh viên cách 
trình bày các biện luận của họ 
có tính cách học thuật. Việc đọc 
mười bản văn có tầm học thuật 
loại thứ hai (sau bản gốc) được 
quyết định có tham khảo ý kiến 
sinh viên. Hàng tuần học hai giờ 
hoặc gặp riêng giảng viên hướng 
dẫn luận văn. 


10.Lý luận học và Nhận thức học 


trong đạo Phật: 


Khóa học nâng cao này cung 
cấp cho sinh viên tiếp cận với 
các nền tảng lý luận học và nhận 
thức học mà toàn bộ triết lý và 
tôn giáo đạo Phật dựa trên. Khóa 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC NAVANALANDA MAHAVIRA 


Những nguyên nhân khác 
nhau của việc suy thoái trong 
đạo Phật tại Ấn Độ. 

2. Sự hồi sinh của Phật giáo tại 
Ấn Độ. 

2.1. Sự đóng góp của nhiều 
tính cách khác nhau (của Ấn 
Độ) trong việc hồi sinh của 
đạo Phật: Angarika Dhar- 
mapala, James Princep, Rhys 
Davids, Hermann Oldenberg. 
3. Sự hồi sinh của đạo Phật tại 
Ấn. 

1. Tiến sĩ B.R. Ambedkar: tiểu 
sử tóm tắt, cách giải thích về 


giáo lý đạo Phật của tiến sĩ. 
2. Phong trào tân-Phật giáo ở 
Ấn ngày nay: các ảnh hưởng 


chính trị, sự đóng góp của các 
tổ chức như Trailokya Bauddha 
Mahasangha Sahayak Gana. 

4. Sự hồi sinh của đạo Phật. 
4.1. Mối quan tâm ngày càng 
tăng về Phật giáo Tây Tạng 
trong giới học giả và trên diễn 
đàn những hành giả: ảnh hưởng 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma và ảnh 
hưởng của vấn đề Tây Tạng. 

2. Sự đóng góp của các Viện 
Phật học trong việc phục hưng 
đạo Phật: lổ chức Đại Bồ đề 
của Ấn Độ, Sở Khảo cổ học của 
Ấn Độ, Nava Nalanda Maha- 
vira, Đại học Trung tâm về các 
Môn học Tây Tạng (CUTS), 
C.LB.S Leh, Ladakha, CI.H.S. 
Arunanchal Pradesh. 

BS-402: Văn học đạo Phật: Bài 
đọc tuyển chọn III. 


học dành cho những ai đã 
nghiên cứu chi tiết về những 
siêu cấu trúc của đạo Phật, như 
tôn giáo, siêu hình học, và đạo 
đức học trong Phật giáo. Yêu cầu 
tham gia khi tham gia khóa học 
này, sinh viên nắm chắc các học 
thuyết và tiêu chuẩn lý luận học 
do đạo Phật khởi xướng. Khóa 
học cũng nhấn mạnh tầm quan 
trọng của các nghiên cứu có 
tính lý luận và nhận thức trong 
triết học nói chung và vai trò 
của lý luận học/nhân minh học 
và nhận thức học trong nghiên 
cứu về đạo Phật nói riêng. Tổng 
quan là nhằm vào lý luận học 
và nhận thức học của đạo Phật 
trong bối cảnh toàn cầu và 
nhấn mạnh lý luận học như một 
chương quan trọng trong quyển 
sách toàn cầu về triết học. 


IS. 


] ló ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


1. Văn học Pali không phải 
kinh điển 

1.1. Giới thiệu cách hướng dẫn 
chú giải Tam Tạng Kinh Điển 
và Detakopadesa/Kinh Tiểu 
Bộ-những điểm bất đồng. 

1.2. Milinda vấn đạo: Lak- 
khanapanno. 

2. Văn học chú giải 

2.1. Giới thiệu chung về Thanh 
Tịnh Đạo. 

2.2. Thanh Tịnh Đạo: Chương 
một (giới) 

3. Văn học Sanskrit 

3.1. Giới thiệu chung về kinh 
Thập địa Bồ Tát 

3.2. Kinh Thập địa Bồ Tát: 
Chương đầu. 

4. Văn học Sanskrit 

4.1. Giới thiệu chung đối với 
Mahavastu. 

4.2. Mahavastu: các bài đọc có 
liên quan được tuyển chọn. 
BS-403 :Đạo đức học Phật giáo: 
1. Quan điểm đạo Phật về hòa 
bình và Bất bạo động 

1.1. Quan điểm đạo Phật về 
Không sát sanh/Ahimsa với 
tham chiếu đặc biệt về quan 
điểm của Bà-la-môn và Kỳ na 
giáo. So sánh với quan điểm 
của Gandhi về Bất bạo động 
và Sự Thật (nỗ lực vì chân lý và 
quan hệ phương tiện-cứu cánh). 
1.2. Quan điểm đạo Phật về 
Tứ vô lượng tâm. 

2. Sự thực hành giới của 
Phật giáo dành cho người 
cư Sĩ. 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA „II7. 


2.1 Quan điểm đạo đức và 
phương pháp tiếp cận dành 
cho người cư sĩ với tham chiếu 
về Kinh Thi Ca La Việt. 

2.2. Quan điểm đạo Phật về 
bạo động, chiến tranh và ăn 
chay trường. 

3. Đạo đức học Phật giáo. 

3.1. Quan điểm đạo Phật về 
quyền sống, phá thai, tự tử, 
cái chết nhẹ nhàng cho người 
bệnh nan y. 

3.2. Quan điểm đạo Phật về 
bình đẳng giới tính, tình dục, 
kinh tế, môi trường và lối sống 
hiện đại. 

4. Tính nhân văn trong đạo 
Phật 

4.1. Quan điểm đạo Phật về 
quyền con người. 

4.2. Quan điểm đạo Phật về 
hoạt động chính trị. 

BS-404: Đạo Phật nhập thế/ 
đương đại 

1. Định nghĩa đạo Phật nhập 
thế 

1.1. Nguồn gốc và sự phát triển 
của đạo Phật nhập thế. 

1.2. Khía cạnh của đạo Phật nhập 
thế và tính ứng dụng của nó. 

2. Nhiều khía cạnh của đạo 
Phật nhập thế 

2.1. Đạo Phật nhập thế như 
là một câu trả lời cho các khía 
cạnh của đau khổ: những vấn 
đề về sinh thái. 

2.2. Đạo Phật nhập thế như 
phản hồi đối với các vấn đề 


giới tính và giai cấp 


] 18. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


3. Những phong trào đạo Phật 
nhập thế 

3.1. Các tác phẩm của thiền sư 
Thích Nhất Hạnh trong cuộc 
chiến Việt Nam: sự nõ lực liên 
tục cho đến ngày nay. Sự đóng 
góp Nyanisara. 

3.2. Sự đóng góp của Tỳ khưu 
Buddharakhita, SN Goenka, 
Tỳ khưu Sanghsena, Tỳ khưu 
Dhammapriya. 

4. Đạo Phật nhập thế: nhiều 
phong trào khác nhau 

4.1. Phong trào Sarvodaya 
Shramadana ở Tích Lan, 
phòng trào Sulabrakkhita, 
Palm, Phong trào Thiền Minh 
Sát của Goenka. 

4.2. Quan điểm đạo Phật về 
toàn cầu hóa, khủng hoảng 


kinh tế, nhân quyền, cái chết 
nhẹ nhàng cho bệnh nhân nan 
y, phá thai, tử hình, khủng bố, 
giải quyết xung đột, thể hiện 


sự bất đồng quan điểm, vx... 


Qua các nguồn đữ liệu trên, có thể nhận xét rằng hiện nay tuy 
hai trường đại học trên đều mang tên Nalanda nhưng thành phần 
giảng viên đều không phải là tu sĩ và đều theo đạo Hindu. Với Nava 
Nalanda Mahavira chuyên sâu về Phật học, nhất là Theravada và có 
cả tu sĩ theo truyền thống Tây Tạng giảng dạy và theo sinh viên Việt 
Nam đang học thì kiến thức Phật học của giáo sư rất rộng và ưu thế 
là có cả trung tâm thiền minh sát. Chi phí học và ở thì chỉ khoảng 
500 USD/năm, nếu nằm trong mười sinh viên điểm cao nhất trong 
lớp lại được cấp học bổng gồm cả học phí và phòng ở. Hơn nữa 
trường ÑNM có cơ sở hạ tầng tốt và ký túc xá nằm trong khuôn 
viên trường nên chỉ mất vài phút đi bộ từ ký túc xá là đến lớp học, 
nếu cần đi chợ mua rau củ quả chỉ mất khoảng năm đến mười phút 


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌCNAVANALANDAMAHAVIRA „I19_ 


đi bộ là tới chỗ bán. NNM nằm trong khu vực có thắng cảnh đẹp và 
khá yên tĩnh, thích hợp cho tu sĩ nên hơn hai phần ba sinh viên theo 
học tại trường là Tăng ni sinh. Đại học Nalanda, Rajgir tuy mang 
danh là trường quốc tế nhưng chỉ trong thời gian đầu thành lập có 
các giáo sư danh tiếng của châu Âu, Mỹ rồi quyền quản trị lại do 
các giáo sư người Ấn đảm nhiệm và từ một trường đại học có giáo 
sư nước ngoài, hiện nay toàn bộ giáo sư giảng dạy đều là người Ấn, 
theo đạo Hindu, được đào tạo về triết học, không chuyên về Phật 
học nên mảng Phật học có thể nói là không được chú trọng nhiều 
mà thiên về Triết học Ấn, Tôn giáo so sánh. Còn duy nhất một giáo 
sư tốt nghiệp từ Oxford, được đào tạo và có kiến thức sâu về Phật 
giáo Đại thừa và Kim Cương thừa nhưng hiện nay chỉ còn giảng 
dạy qua Skype môn Tạng ngữ và chưa biết có quay lại trường NÑŨ 
không. Ngoài ra, hiện nay Nalanda đang học và ăn ở tại những cơ sở 
tạm thời, phòng học cách âm không tốt, chỉ là dựng tạm thời bằng 
vật liệu rẻ tiền, từ ký túc xá đến trường hơn hai cây số và đến chợ 
hơn ba cây số và di chuyển từ ký túc xá đến lớp bằng xe hai mươi 
chỗ do trường cung cấp, hàng ngày chỉ thời gian di chuyển và chờ 
xe phải mất ít nhất vài tiếng. Trường Nalanda chỉ mới bắt đầu xây 
dựng cơ sở hạ tầng nên có lẽ phải mất hơn năm năm mới có thể có 
phòng ốc cơ bản cho việc giảng dạy và lưu trú. Do đó, việc mong 
muốn gây dựng lại một Nalanda như xưa có lẽ khá xa vời với NŨ vì 
thực tiễn thành phần giảng viên và cả sinh viên như giọt nước so với 
đại dương Nalanda cổ xưa. Tuy vậy, so với các trường đại học Ấn 
Độ khác thì NŨ có nhiều ưu thế về học bổng, phòng ốc rộng rãi, 
đầu vào chỉ phỏng vấn, qui định rõ ràng về sinh hoạt giữa sinh viên 
nam và nữ. 


***% 


-120... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Tài liệu tham khảo 

'Website và Prospectus của trường Nava Nalanda Mahavihara. 
'Website của trường Nalanda Ủniversity, www.nalandauniv.edu.in 
H.D. Sankalia, Đại học Nalanda, Nxb. Madras B.G Paul&(Co, 1934. 


A.S.Altekar, Hệ thống giáo đục Ấn Độ cổ xưa, Nand Kishore & Bros., 
Nxb. Giáo dục, ấn bản lần thứ hai, 1944. 

Sukumar Dutt, Những tu viện và tăng sĩ Phật giáo của Ấn Độ, Nxb. 
Motilal Banarsidass, 1988. 


121 


TRUNGTÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ACHARYA NAGARJUNA: 
ĐIÊM ĐẾN THUẬN LỢI CH0 TĂNG NI SINH VIỆT NAM 


NCS.ĐĐ. Thích Nguyên Thế” 


DẪN NHẬP 


Ấn Độ đang là một trong những điểm đến được quan tâm hàng 
đầu đối với những Tăng Ni có nguyện vọng xuất dương du học. 
Ngoài việc được theo học tại các trường công lập trực thuộc Bộ 
Giáo dục của Chính phủ Ấn; thì cơ hội chiêm bái các thánh tích 
liên quan tới cuộc đời Đức Phật, những nghiên cứu thực tế thông 
qua việc điền dã hay khảo sát thực địa luôn mang lại cho sinh viên 
những trải nghiệm rất đặc biệt về cuộc đời và những lời dạy của Đức 
Phật. Với diện tích vô cùng lớn và việc chú trọng đến lĩnh vực giáo 
dục, Ấn Độ đã đón tiếp một số lượng lớndu học sinh quốc tế từ các 
châu lục và phân bố đều ở các trường đại học danh tiếng trong cả 
nước. Theo nghiên cứu của Bộ Phát triển nguồn nhân lực MHRD 
(Ministry oƒ Human Resource Deuelopment), hiện nay Ấn Độ có 
hơn 3Š triệu sinh viên, 800 trường đại học và 41.000 trường cao 


*, Ph.D. Research Scholar, Mahayana Buddhist Studies, Acharya Nagarjuna Ủniversity, 
Guntur-522510, A.P, India. 


122. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


đẳng; trong đó, khoảng 45.000 sinh viên nước ngoài học tập tại Ấn 
Độ; trong đó sinh viên đến từ châu Á chiếm 40%, lượng sinh viên 
quốc tế tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như: Delhi, Pune, 
Bangalore, Hyedrabad, v.v... Đối với đối tượng là Tăng Ni nghiên 
cứu chuyên ngành Phật học thì tập trung ở một số trường có thể 
kể tên như sau: Đại học Delhi, Đại học Gautam Buddha (Greater 
Noida, Uttar Pradesh), Đại học Acharya Nagarjuna (Guntur, 
Andhra Pradesh), Đại học Panjab (Chandigarh), Đại học Pune, 
Đại học Allahabad ( Prayagra], Ư.P.), Đại học Swami Vivekanand 
Subharti (Meerut, U.P.), Đại học Visva-Bharati (West Bengal) 
và một số trường chuyên về cổ ngữ (tiếng Tạng, Sanskrit) tại 
khu vực Dharamsala như trường Sarah (The College for Higher 
Tibetan Studies), v.v... 

Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu về 
Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Đại thừa của trường Đại học 
Acharya Nagarjuna như sau: 


1. S7 LƯỢC THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA CỦA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ACHARYA NAGARJUNA 


a. Trường Đại học Acharya Nagarjuna 


Trường Đại học Acharya Nagarjuna (Acharya Nagarjuna 
Ưnmiversity) là một trường công lập, hoàn toàn thuộc quản lý của 
chính quyền bang Andhra Pradesh, trường nằm ở khu vực Namburu 
phía Bắc thành phố Guntur thuộc bang A.P, Đông Nam Ấn Độ. 
Trường thành lập vào năm 1976 bởi cựu Tổng thống Ấn Độ, Ngài 
Sri Fakruddin Ali Ahdesh. Với diện tích hơn 293 mẫu Tây, trường 
có 10 phân khoa với 39 ngành học và ố trung tâm nghiên cứu. Với 
những thành tựu và phát triển vượt bậc trong ba thập kỉ qua, ngoài 
cơ sở chính hiện tại ở Quận Guntur, trường còn có 2 cơ sở chi nhánh 
tại Ongole, Quận Prakasam và Nuzvid, Quận Krishna với hơn 450 
trường Cao đảng/ Học viện trực thuộc và một Trung tâm Giáo dục 
Từ xa (Cenfre for Distance Education) đào tạo hệ từ xa gồm nhiều 
ngành học và bậc học. Trường Đại học Acharya Nagarjuna (ANU) 
cung cấp các chương trình đại học và hậu đại học ở nhiều ngành học 


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA „123.. 


khác nhau như: Nghệ thuật (Azís), Thương mại (Comznerce), Khoa 
học (Science), Công nghệ (Technology), Khoa học xã hội (Social 
Science), Luật (Law), Quản lý Giáo dục (Education Management), 
Giáo dục thể chất (Physical Education), và ngành Dược (Pharmac)). 
Từ những nỗ lực đã đạt được, vào tháng 06/2019 trường Đại học 
Acharya Nagarjuna đã được Hội đồng Đánh giá và Chứng nhận 
Quốc gia - NAAC (Nafional Assessment and Accreditation Council) 
xếp loại A với số điểm là 3.08. 


Trường Đại học Acharya Nagarjuna vinh hạnh được mang tên 
của một vị đại luận sư Phật giáo Đại thừa, người được biết đến với 
tên gọi Bồ tát Long Thọ (Nagarjuna) hay vị Phật thứ hai (Second 
Buddha) trong niềm tin của Phật giáo Kim Cương thừa và Đại thừa 
ở Ấn Độ. Ngài sinh ra trong một gia đình Bà-la-môn ở Vedali thuộc 
bang Andhra Pradesh ngày nay. Theo ghi nhận của Ngài Đạo An và 
Cưu-ma-la-thập, học giả người Nhật là Hakaju đã kết luận rằng Ngài 
Long Thọ (Nagarjuna) sống trong khoảng năm 113-213. Trong sự 
nghiệp của mình, Ngài đã thành lập một tu viện lớn quy tụ được 
nhiều tăng sĩ từ các nước đến tham vấn cầu học như: Tích Lan, Miến 
Điện, Trung Quốc, v.v... Ngày nay, địa điểm đó được biết đến với 
tên gọi Nagarjunakonda (đồi Nagarjuna). Những di tích còn lại về 
tu viện này rất lớn và mang đậm dấu ấn riêng của trường phái nghệ 
thuật Amaravati, một trường phái nghệ thuật Phật giáo ảnh hưởng 
mạnh đến khu vực Đông Nam Á. Trên cơ sở yếu tố lịch sử đó, tên 
gọi Acharya Nagarjuna đã được chọn với nguyện vọng kế thừa và 
phát huy tinh thần học thuật, trí tuệ và nương vào hào quang của 
Ngài Long Thọ. Tên gọi trường Đại học Acharya Nagarjuna đã 
chính thức được chọn và thông qua bởi chính quyền và thống đốc 
bang Andhra Pradesh vào năm 2004. 

b. Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Đại thừa (Cenfer for Mahayana 
Buddlhist Studies) 

Đây là một trong sáu trung tâm có những hoạt động đặc thù 
khác nhau như: Trung tâm Jyothirao Phule (Jyothirao PhuÏle Centre), 
Trung tâm Phát triển kỹ năng (Sk¡ill Developmenf Cenfre), Trung tâm 


] 24, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Khoa học xã hội (Centfre for Scienfific Socialism), Trung tâm giảm 
thiểu các thảm họa xã hội (Disasfer Mitigation Cenfre), Trung tâm 
Thiền và Yoga. Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Đại thừa (MBS) 
được thành lập năm 1982 dưới sự hướng dẫn học thuật của Giáo 
sư K. Satchidananda Murti và ông cũng là Giám đốc danh dự đầu 
tiên của Trung tâm. Trong thời gian này, Đức vua của Bhutan, Ngài 
Jigme Singye Wangchuk cũng được mời làm Chủ tịch của Trung 
tâm và vì thế Ngài đã tài trợ một quỹ học bổng hỗ trợ cho Tăng Ni 
theo học tại đây. Kể từ đó cho đến nay, vấn đề học phí của Tăng Ni 
khi theo học và nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo 
Đại thừa với mức vừa phải, ngoài học phí ra các khoản khác đều 
hoàn toàn miễn phí. Trung tâm này được xây dựng theo mô hình 
một Chaitya, gian chính diện trung tâm tôn trí tượng Bổn sư đứng 
theo phong cách nghệ thuật Amaravati. Chương trình giảng dạy tại 
Trung tâm MBS được kiểm soát và cung cấp bởi Ủy ban chuyên gia 
quốc gia (National Commiftee oƒ Experfs). Từ năm 1993, Trung tâm 
MBS chính thức bắt đầu đào tạo bậc học Thạc sĩ và Tiến s1. 

* Các mục tiêu quan trọng được đề ra của Trung tâm đó là: 

1. Nghiên cứu đa chiều các tư tưởng về tôn giáo và triết học của 
Phật giáo. 

(a) Để có được các bản dịch vượt trội và đủ thẩm quyền từ chữ 
viết Devanagari hay Telugu sang tiếng Anh những tác phẩm Siêu 
hình học, Logic học, Đạo đức học của các học giả Đại thừa như 
Long Thọ (Nagar/una) và Thánh Thiên (Aryadeva). 

(b) Thực hiện các nghiên cứu cơ bản nhất như: phân tích, 
phê bình, so sánh và đánh giá các trường phái Trung Quán tông 
(Madhyamika) và Luật Tông (Vijnanavada) của Phật giáo. 

(c) Tiếp nhận các nghiên cứu phân tích và phê bình về các văn 
bản Đại thừa (Kinh điển và Mật chú), thông qua đó tìm hiểu về 
Nhân sinh quan và Vũ trụ quan của Phật giáo Đại thừa. 

(d) Nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về mối tương quan và 
những tác động qua lại giữa giáo lý Phật giáo Đại thừa và triết học 


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO ĐẠITHỪA. „125. 


Vệ đà, Áo Nghĩa Thư, cũng như các trường phái triết học Ấn Độ 
(Sankhyayoga, Nyayavaiseika, ....). 

2. Nghiên cứu Siêu hình học và Logic của Phật giáo trong mối 
tương quan với khoa học hiện đại. 

3. Nghiên cứu về Mật tông và Tâm lý học Phật giáo trong mối 
tương quan với Tâm lý học phương Tây. 

* Phạm vi tập trung nghiên cứu và phát triển là: 

- Mục tiêu nghiên cứu chính là Phật giáo Đại thừa tại Ấn Độ. 

- Nghiên cứu, phân tích và phát triển Văn học tiếng Phạn hỗn 
chủng của Phật giáo (Hybrid Sanskrit Buddhist literature). 

- Nghiên cứu và phân tích tư tưởng Đại thừa bằng các ngôn ngữ 
khác: tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, vx... 

- Nghiên cứu nghệ thuật và kiến trúc Phật giáo. 

- Thực hiện các cuộc khai quật những địa điểm Phật giáo chưa 
được khám phá ở Andhra Pradesh. 

- Khám phá các chiều kích mới của Văn minh Ấn Độ có liên 
quan đến nghệ thuật và kiến trúc Phật giáo. 

- Nghiên cứu các điểm du lịch Phật giáo ở Andhra. 

* Chương trình học (Swllabus) Thạc sĩ (Masfer oƒ Arfs ín 
Mahayana Buddhist Studies): gồm 2 năm (4 học kì): 16 môn học 
(bát buộc) và 3 môn ngoại khóa (tự chọn). Các môn học cụ thể 
như sau: 


1* Semester PaPaper I: History of Indian Buddhism (6th C.B.C to 
10th C.A.D.) 

Paper II: Basic concepts of Buddhist Philosophy. 

Paper II: Ethics of house holders-Gruhasta Vinaya 
(Buddhist Ethics and Applied Ethics). 

Paper IV: History of Pali Literature and selections from 
Texts. 


] 26 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


2"4 Semester Paper V: Selections from Mahayana Texts. 
Paper VI: Schools ofIndian Buddhism. 

Paper VII: Buddhist Architecture in India. 
Paper VI: Buddhism and contemporary World. 


3° Semester Paper IX: Buddhist Meditation. 

Paper X: Buddhist Logic. 

Paper XI: Social and Political Philosophy of Acharya 
NagarJuna. 

Paper XII: Buddhist Art and Iconography. 


4° Semester Paper XIH: History of Buddhist Sanskrit Literature and 
selections from the text. 

Paper XIV: Buddhist Monuments of Tourist Importance 
¡in Andhra. 

Paper XV: Buddhist Management Ethics. 

Paper XVI: Development of Buddhism in Andhra. 


2. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA TĂNG NI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
ACHRYA NAGARJUNA 


Đối với các Tăng Ni là sinh viên Thạc sĩ thì y cứ theo chương 
trình học đã kể trên; còn đối với các Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, mỗi 
ngày phải gặp mặt và làm việc trực tiếp với giáo sư hướng dẫn tại văn 
phòng khoa hoặc trao đổi qua mail, mỗi tháng tập trung một lần 
tất cả các nghiên cứu sinh để báo cáo và trao đổi về kết quả, tiến độ 
nghiên cứu. Các nghiên cứu sinh được yêu cầu thường xuyên tham 
gia các buổi nói chuyện chuyên đề của khoa và nhà trường, các buổi 
báo cáo bảo vệ luận văn, luận án tốt nghiệp định kỳ. 


Trong khuôn viên trường có thư viện Ambedkar Memorial với 
trên 150.000 đầu sách, trong đó hơn Š.000 luận án Tiến sĩ/ Phó tiến 
sĩ, đây là nguồn tài liệu rất phong phú và lợi ích cho việc nghiên cứu 
của sinh viên bản trường. Ngoài các chương trình chính, sinh viên 
còn được tham dự vào các chương trình ngoại khóa nhằm nâng cao 
ngoại ngữ, giao lưu văn hóa quốc tế, tham gia các công tác xã hội, 
tham dự các khóa thiền - yoga, các hội thảo của các tổ chức địa 
phương, tham gia các sự kiện tôn giáo trong khu vực. 


Như đã giới thiệu ở trên, trong các môn học của chương trình 


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA. „127. 


đào tạo Thạc sĩ cũng như mục tiêu đề ra của Trung tâm MBS, việc 
nghiên cứu tìm hiểu về Phật giáo tại Andhra cũng rất được chú 
trọng. Thông qua các hiện vật khảo cổ, nền móng các tu viện cổ xưa 
thì Phật giáo có mặt tại Andhra vào thời đại của Asoka, vào khoảng 
thế kỷ II-H trước công nguyên, Andhra là con đường huyết mạch 
và thuận lợi giao lưu của nội địa và quốc tế, một địa điểm được biết 
đến với tên gọi Vengi là nơi giao nhau của năm tuyến đường thương 
mại lớn của Ấn Độ cổ đại. Do có diện tích tiếp giáp với biển rất lớn 
nên những thương cảng của Andhra cũng chính là đầu mối giao lưu 
giữa Amaravati và các vùng văn hóa ngoại Ấn. Phật giáo từ miền Bắc 
Ấn truyền xuống theo dòng chảy của sông Krishna (một dòng sông 
thiêng ở khu vực Nam) đi qua ViJayapuri, Amravati xuống hạ lưu và 
Phật giáo đã được hấp thụ đến tất cả các ngóc ngách của miền Nam 
Ấn. Theo ghi nhận của Ngài Huyền Trang vào khoảng thế kỷ VII, 
tại đây có khoảng 50 tu viện và hơn 4.500 tu sĩ. Ngày nay, Andhra 
Pradesh nổi tiếng và được biết đến là vùng đất của các trung tâm 
học tập nghiên cứu Phật giáo cổ đại. Các địa điểm Phật giáo chính ở 
Andhra Pradesh có thể nhắc đến đó là: Nagarjunakonda, Amaravati, 
Anupa, Thotlakonda, Bavaria, v.v... Như vậy, việc nghiên cứu và tìm 
hiểu về nguồn gốc phát xuất của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ, nghệ 
thuật, điêu khắc Phật giáo, được tận mắt tiếp xúc với những hiện vật 
khảo cổ, những di chỉ Phật giáo còn sót lại là cần thiết và rất hữu ích 
đối với Tăng Ni du học tại trung tâm nghiên cứu Phật giáo Đại thừa 
của trường Đại học Acharya Nagarjuna. 


KẾT LUẬN 


Trường Đại học Acharya Nagarjuna nói chung và Trung tâm 
Nghiên cứu Phật giáo Đại thừa nói riêng là một môi trường nghiên 
cứu học tập tốt, thuận lợi cho Tăng Ni Việt Nam theo học Thạc sĩ, 
Tiến sĩ tại khu vực Nam Ấn. Ngoài việc trau đồi trình độ nghiên cứu 
Phật học, ngôn ngữ thì việc theo học tại trường Achrya Nagarjuna 
còn có một điểm thú vị khác; đối với những sinh viên có đam mê và 
sở học về khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật Phật giáo thì bang Andhra 
Pradesh là một điểm hấp dẫn. Có thể nói Andhra cũng là một cái 


.128... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


nôi của Phật giáo Đại thừa, là một trung tâm học thuật lớn dưới sự 
hướng dẫn của Ngài Long Thọ (Nagar/una), các tu viện Phật giáo 
rất phổ biến và xây dựng quy mô trong giai đoạn cực thịnh, Andhra 
còn là trung tâm của trường phái nghệ thuật Amaravati, một trường 
phái nghệ thuật lớn, mang đậm màu sắc Phật giáo Đại thừa và có ảnh 
hưởng trực tiếp đến nghệ thuật điêu khắc ở khu vực Đông Nam Á. 


***% 


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO ĐẠITHỪA. „129. 


Tài liệu tham khảo 
'Website chính thức của trường: https:/ /www.nagarjunauniversity. 


ac.in/index.htm 


Jagarlamudi Sitaramamma, Hisfory oƒ Mahayana Buddhism: lfs Art 
Architecture and Literature in Southeast Asia, Nxb. Agam Kala 
Prakashan, 2017. 


jJagarlamudi Sitaramamma, Buddhiơn ín Andhra Pradesh, Nxb. 
Eastern Book Linkers, 2005. 


Archaeological Survey of India, Nagarjunakonda, Nxb. Pelican 
Press, A-45 Naraina Phase-II New Delhi- 110028. 


131 


KHÁI QUÁT KHOA PHẬT HỌC 
CỦA ĐẠI HỌC SANCHI, ẤN ĐỘ 


NCS.ĐĐ. Thích Giác Lâm” 


1. KHÁI QUÁT Sữ LƯỢC VỀ THÁP SANCHI VÀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC SANCHI 


‹ Giới thiệu chung về Tháp Sanchi 


Trường Đại học Sanchi có một vị trí vô cùng đặc biệt đối với di 
tích Phật giáo nổi tiếng đó là Đại Bảo tháp Sanchi cách thành phố 
Bhopal 4ó km về phía Đông Bắc. Bảo tháp này được xây dựng với hệ 
thống kiến trúc Phật giáo vĩ đại được coi như là bảo tháp cổ xưa và 
lớn nhất còn tồn tại ở Ấn Độ. Tháp Sanchi được kiến tạo vào triều 
đại Maurya bởi vua A-Dục (Ashoka) vào thế kỷ III trước kỷ nguyên 
Tây lịch. Để nói đến nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc trong Ấn 
Độ cổ đại chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhắc đến hệ thống kiến trúc 
và nghệ thuật điêu khắc vĩ đại của Tháp Sanchi thời bấy giờ, nghệ 
thuật và điêu khắc trên đá biểu trưng cho cuộc đời của đức Phật. Và 
chính nơi đây cũng là một trong 84.000 trụ đá mà vua Ashoka đã 
dựng trên khắp Ấn Độ để tưởng nhớ ơn Tam bảo. 


*, Ph.D. Scholar in Buddhist Studies, Sanchi University of Buddhist-Indic Studies, Barla, 
Raisen, Madhya Pradesh - 464SS1. 


] 32, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Trải qua nhiều triều đại, công trình kiến trúc đã bị lãng quên và 
bị hư hại. Năm 1818, theo một tài liệu bằng tiếng Anh của tướng 
Taylor người Anh đã ghi chép sự tồn tại của bảo tháp Sanchi. Tuy 
nhiên, công việc phục hồi chính được thực hiện bởi nhà khảo cổ 
học John Marshall và học giả Phật giáo Albert Foucher vào năm 
1912. Từ đó đã được phục hưng và kiến tạo lại cho đến ngày nay. 
Đến năm 1989, Tháp Sanchi đã được UNESCO công nhận là di sản 
văn hóa thế giới. Ngoài Tháp Sanchi ra, chính khu vực này đã từng 
có rất nhiều tu viện đã bị lãng quên như Sadhara cách Tháp Sanchi 9 
km về phía Tây (có 40 bảo tháp) nơi phát hiện xá lợi của hai vị thánh 
tăng Sariputra và Mahamoøgøsallana, ngoài ra còn có Bhojpur được 
gọi là Morel Khurd với 60 bảo tháp, Andher, Sonari, Saru Maru cách 
100 km về phía Nam và Bharhut cách 300 km về hướng Đông Đắc. 


Sanchi, là quê hương của hoàng hậu Devi, vợ của hoàng đế 
Ashoka, và nơi đây đã đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng trong 
việc truyền bá Phật giáo đến các nước khác, đó là thái tử Ven. 
Mahinda và Sanghamitra, con trai và con gái của vua Ashoka, đã 
dẫn đoàn truyền bá Phật giáo, mang giáo pháp của Đức Phật đến 
Sri Lanka. Ngày nay bảo tháp đã được bảo vệ bởi Chính phủ Ấn 
Độ cũng như một số nước Phật giáo trên thế giới, và hằng năm vào 
tháng mười diễn ra buổi lễ long trọng tưởng niệm đến bảo tháp và 
xá lợi của hai vị thánh tăng Sariputra và Mahamoggallana với sự tổ 
chức chính của nước Tích Lan (Mahabhodi Society) và cộng đồng 
Phật giáo Việt Nam. Hiện tại cách ngôi bảo tháp khoảng Ikm có 
hai ngôi tịnh xá đã được thành lập; Chetiyagiri Viharaya Sanchi của 
nước Tích Lan và Shanti Vihara của nước Việt Nam. Chính nơi này 
đã hỗ trợ cho tín đồ Phật giáo có nơi cư ngụ khi đến viếng thăm bảo 
tháp Sanchi. 


‹ Sự hình thành của trường Đại học Sanchi 


Trường Đại học Phật giáo Sanchi tên tiếng Anh là “Sanchi 
University of Buddhist-Indic Studies” (SUBIS) là trường đại học 
của Chính phủ Ấn Độ có vị trí địa lí cách 15 km từ Tháp Sanchi về 
hướng thành phố Raisen và Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, 


KHÁI QUÁT KHOA PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC SANCHI,ẤNĐỘ_ „133. 


cách thành phố Bhopal 3Š km về hướng Đông Bắc. Ngôi trường 
được thiết lập vào năm 2013 bởi Chính phủ Ấn Độ bang Madhya 
Pradesh. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2012, đã diễn ra buổi lễ đặt viên 
đá đầu tiên cho việc thành lập SUBIS bởi Tổng thống của Sri Lanka 
Mahinda Rajapaksa. 


Ngài Lalji Tandon là Hiệu trưởng của SUBIS. Phó hiệu trưởng 
đầu tiên của trường là Giáo sư Shashiprabha Kumar, đến tháng 7 
năm 2016 Giáo sư Tiến sĩ Yajneshwar Shastri đã được bổ nhiệm 
làm phó hiệu trưởng thứ hai của trường, và đến năm 2019 Giáo sư 
Tiến sĩ Shri Pankaj Rag đã đảm nhiệm vị trí phó hiệu trưởng. 

Đại học Phật giáo Sanchi là một tổ chức giáo dục đại học công 
lập phi lợi nhuận nằm ở thị trấn nhỏ của Sanchi (phạm vi dân số 
2.500-9.999 người), Madhya Pradesh. Đại học Phật giáo Sanchi 
cung cấp các khóa học và chương trình dẫn đến bằng cấp chính 
thức được công nhận trong một số lĩnh vực nghiên cứu. 


Danh xưng của trường Đại học Sanchi được gắn liền với cái tên 
của Tháp Sanchi, bắt nguồn từ danh xưng cổ “Santi” trong Pali nó 
có nghĩa là một sự tĩnh lặng, sự yên bình, sự vắng lặng, sự thanh 
bình và hòa bình. 


Mục tiêu của Trường là thúc đẩy nghiên cứu về triết học Phật 
giáo, các ngành nghiên cứu của hệ Ẩn-Âu, và những giáo lý nền tảng 
của văn hóa Ấn Độ để tạo điều kiện cho sự hấp thu các ý tưởng 
và thúc đẩy sự hòa hợp giữa các nền văn minh khác nhau trên thế 
giới. Để đạt được các mục tiêu này, trường đại học đang hướng đến 
những mục tiêu như sau: 

- Truyền đạt giáo dục trong giáo lý Phật giáo, triết học, truyền 
thống và thực hành đương đại. 

- Thúc đẩy sự tương tác giữa các quốc gia châu Á bị ràng buộc 
bởi sự tương đồng lịch sử mạnh mẽ về kiến thức trong các lĩnh vực 
cũng như tôn giáo, triết học và văn hóa. 

- Góp phần thúc đẩy hòa bình và hòa hợp thế giới bằng cách kết 


hợp các nền văn hóa và văn minh của châu Ä. 


134. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


- Góp phần cải thiện hệ thống giáo dục ở Ấn Độ bằng cách cung 
cấp những quan điểm mới về các hệ thống giáo dục thay thế. 

- Cung cấp giáo dục và đào tạo về nghệ thuật, thủ công và kỹ 
năng có liên quan của châu Á. 

- Để đạt được những điều trên, hãy tạo ra một quan hệ đối tác 
giữa các học giả và các hội viên học viện ở châu Á và thế giới. 

Trường Đại học Sanchi đang trong quá trình nỗ lực tổng hợp 
các hệ thống cổ xưa với nhu cầu hiện tại; thiết lập lại kiến thức phục 
vụ cho các vấn đề ngày nay. Với hy vọng sẽ làm sống lại vinh quang 
cũ của Nalanda, Taxila, Vallabhi, Vikramshila và tiến về phía trước 
trong mô hình hiện tại làm tăng giá trị cho tất cả các khía cạnh của 
kiến thức, thực hành và trí tuệ vì lợi ích của mọi người. 


‹ Kế hoạch tương lai 


Trường Đại học Sanchi mong muốn cung cấp nền tảng vững 
chắc cho sinh viên để họ phát triển một nền tảng đạo đức và đạo 
đức mạnh mẽ, cùng với nền tảng kiến thức sâu rộng để họ có thể 
đóng góp cho việc xây dựng quốc gia. 

Trường được thành lập để làm sống lại vinh quang cũ của Tháp 
Sanchi trên các hệ thống kiến thức truyền thống tuyệt vời của 
Nalanda và Taxila nhằm thúc đẩy nghiên cứu chất lượng, thảo luận 
học thuật và kiến thức thực dụng. Trường khuyến khích sinh viên, 
nhà nghiên cứu và học giả cung cấp một nền tảng cho sự tương tác 
lẫn nhau nhằm thúc đẩy sự hòa hợp giữa các nền văn minh khác 
nhau trên thế giới, qua đó phát triển thành một trường đại học quốc 
tế nơi các học giả trên toàn cầu có thể tương tác với nhau để trao đổi 
giảng dạy và các chương trình nghiên cứu. 

Từ khóa học, 2016-2017, trường đã đưa ra các chương trình 
Thạc sĩ, Phó Tiến sĩvà Tiến sĩ, dựa trên nghiên cứu và đổi mới trong 
các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, ví dụ như nghiên cứu Phật giáo, triết 
học Ấn Độ, Ngôn ngữ Phạn, vx... Ngôn ngữ Trung Quốc cũng đã 
được triển khai. Cùng với điều này, trường cũng đang nghiên cứu tổ 


KHÁI QUÁT KHOA PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC SANCHI,ẤNĐỘ_ „135. 


chức các chương trình, hội thảo, nghệ thuật văn hóa, dựa trên các 
chủ đề liên quan đến cuộc sống và triết học. 

Trường cũng sẽ thúc đẩy các bản dịch của các văn bản gốc, 
bình luận, ngôn ngữ và văn hóa, hoạt động trong lĩnh vực cơ sở 
triết học của ngôn ngữ, phương ngữ, tục ngữ và trích dẫn. Trường 
đề xuất thành lập trung tâm nghiên cứu chiến lược với định hướng 
phân tích chính sách, trung tâm nghệ thuật và thủ công, trung tâm 
nghiên cứu văn minh cổ điển và trung tâm nghiên cứu phát triển 
tương lai. Một thư viện kiến thức và văn hóa Phật giáo và Ấn Độ 
đã được thành lập với bộ sưu tập hơn Š.000 cuốn sách. Với mong 
muốn trong tương lai, trường sẽ tạo ra một hướng đi riêng trong 
việc tăng cường nghiên cứu chất lượng và phát triển sự hiểu biết sâu 
sắc trong lĩnh vực Triết học, Ngôn ngữ, Nghệ thuật, Văn hóa và Tôn 
giáo của Phật giáo. 

‹« Cơ sở hạ tầng 


Trường đại học đã được phân bổ 100 mẫu đất, trên thực tế là 
một ngọn đồi trên đường cao tốc Bhopal-Sanchi cách Tháp Sanchi 
8 km về hướng Đông Bắc. Vị trí đẹp như tranh vẽ được bao quanh 
bởi những cánh đồng xanh và những ngọn đồi bạt ngàn rừng. Vì 
trong quá trình kiến tạo nên trường đã hoạt động tạm thời tại một 
địa điểm khác cách đó không xa khoảng 10km (Barla, thành phố 
Raisen), khu đất này là của bộ trưởng bang Madhya Pradesh. 

Hệ thống kiến trúc tạm thời của trường bao gồm: 2 khu ký túc xá 
dành cho giáo viên, 2 khu ký túc xá dành cho sinh viên nam và một khu 
dành cho sinh viên nữ, một thư viện, phòng khám bệnh, nhà khách, 
một hội trường, khu vực triển lãm, nhà ăn, sân tập yoga và sân chơi. 

Đặc biệt đối với sinh viên nước ngoài, vì điều kiện sinh hoạt 
cũng như về khẩu vị ăn uống khác với sinh viên địa phương nên 
trường đã cho phép họ được ở bên ngoài các tu viện lân cận để dễ 
dàng cho việc nghiên cứu và sinh hoạt hằng ngày. 

‹ Tuyến sinh và số lượng sinh viên tham gia trong các khóa học 


Trường sẽ bắt đầu các khóa học khác nhau, từ khóa học chứng 


„136... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


chỉ đến cấp độ Tiến sĩ cho sinh viên Ấn Độ và sinh viên nước ngoài. 
Trường đã chính thứctuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 2016, với 
hình thức thi đầu vào như sau: 

- Đối với sinh viên Ấn Độ: cần phải trải qua hai kỳ thi viết và vấn đáp 

- Đối với sinh viên nước ngoài: chỉ cần trải qua cuộc thi vấn đáp 

‹« Trường SUBIS được chia thành các khoa như sau 

- Khoa Phật học (chia làm ba phân khoa Theravada, Mahayana, 
Buddhist Philosophy) 

- Khoa tiếng Anh 

- Khoa Triết học Ấn Độ 

- Khoa Yoga 

- Khoa Ayurveda 

- Khoa Sanskit 

- Khoa Vedic Studies 

- Khoa Hội họa Ấn Độ 

- Khoa Hindi 

- Khoa Chinese 

Ngoài ra còn có các khóa học chứng chỉ ngắn hạn như: Ngôn 
ngữ và văn học Pali, ngôn ngữ tiếng Trung, viết và đọc tiếng Sanskit. 

‹ Lộ trình đến trường Đại học Sanchi uà Tháp Sanchi 

Phương tiện đi đến nơi hành hương chiêm bái ngôi Đại Bảo tháp 
tại Sanchi và trường đại học, bằng đường hàng không hoặc đường 
sắt đến Bhopal, Vidisha, Sanchi. 

- Bến tàu và sân bay Bhopal đến Sanchi khoảng 46 km (bằng xe 
buýt, xe taxi và xe ô tô) 

- Bến tàu Vidisha đến Sanchi cách 9 km (xe buýt, xe taxi và xe ô tô) 

- Bến tàu Sanchi đến Tháp Sanchi 1 km (có thể đi bộ) 


- Từ Tháp Sanchi đến trường Đại học Sanchi cách 15 km (xe 
buýt, xe taxi và xe ô tô) 


KHÁI QUÁT KHOA PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC SANCHI,ẤNĐỘ_ „137. 


2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA PHẬT HỌC TẠI SUBIS 

‹ Tuyển sinh 

Để đăng ký tham gia tuyển sinh đầu vào, người tham gia phải 
đăng ký và nộp toàn bộ thông tin cá nhân, những giấy tờ và bằng 
cấp cần thiết, cũng như học phí dự thi trên trang web của trường. 
Sau đó sẽ nhận được phản hồi từ trường chấp nhận được tham gia 
trong kỳ thi. 

Cũng như các khoa khác, đối với người dự thi trong nước để 
được học tại trường SUBIS phải trải qua bài kiểm tra đầu vào và kỳ 
thi vấn đáp cho Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ và Tiến sĩ tuy nhiên đối với các 
khóa học chứng chỉ ngắn hạn của các khóa học sẽ được thực hiện 
thông qua phỏng vấn cá nhân. 

Sinh viên nước ngoài sẽ được miễn thi viết. Tuy nhiên phải có 
mặt trong ngày thi vấn đáp. Các chi tiết của chương trình, khóa học, 
mẫu đơn, ngày kiểm tra đầu vào, thi vấn đáp, quá trình nhập học 
và các chỉ tiết cần thiết khác đều được đăng tải trên trang web của 
trường Đại học Sanchi https://www.sanchiuniv.edu.in. 

‹ Cấp độ học vị ñược đào tạo với 3 cấp độ chính 

+ Thạc sĩ (M.A) - 2 năm 
+ Phó Tiến sĩ (Mphil.) - 2 năm 
+ Tiến sĩ (Ph.D.) - 3-5 năm 

Vì trường mới thành lập nên đội ngũ giáo viên trong khoa Phật 
học hiện tại chỉ có 3 giáo viên nên sinh viên trong khoa chỉ được 
nhận với một số lượng giới hạn. 

Trong Khoa Phật được phân chia thành 3 phân khoa: 

1. Theravada 

2. Mahayana 

3. Triết học Phật giáo 


- Khóa đầu tiên năm 2016: sau khi thông qua kỳ sát hạch trường 
đã nhận vào 7 sinh viên cho chương trình Tiến sĩ, trong đó 3 vị Việt 


1 38. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Nam, 1 vị Miến Điện và 3 người bản địa và Thạc sĩ một người bản 
địa. Khóa thứ hai 2017: nhận 4 sinh viên cho chương trình Tiến sĩ, 
một phó Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ. 
- Khóa thứ ba 2018: nhận 2 phó Tiến sĩ và Š người học hệ chứng chỉ. 
- Khóa thứ tư 2019: Khoa Phật học đã nhận vào 4 người cho 
chương trình Tiến sĩ (1 người Miến Điện và 4 người Ấn), 2 phó 
Tiến sĩ, 2 Thạc sĩ (1 Việt Nam và 1 Ấn ĐÐộ),hệ chứng chỉ 8 sinh viên. 
« Giảng viên của khoa Phật học có ba tị 


- Dr. Mukesh Kumar Verma: Assistant Professor-Buddhist 
Philosophy (School of Buddhist Philosophy) 


- Dr. Santosh Priyadarshi: Assistant Professor - Mahayana 
(School ofInternational Buddhist Studies) 


- Dr. Ramesh Rohit: Assistant Professor - Theravada (School of 
International Buddhist Studies) 


Ngoài ra còn có chương trình hệ chứng chỉ như Pali, Sanskit và 
tiếng Trung. 

« Chương trình giảng dạy 

Chương trình sẽ cải thiện và phát triển sự hiểu biết sâu sắc về 
đạo đức, tâm lý, lịch sử, triết học, kinh tế, xuyên quốc gia, xuyên văn 
hóa và ngôn ngữ ở cấp độ cá nhân, xã hội, quốc gia. Tạo điều kiện 
tiếp thu kiến thức chuyên ngành trong Lịch sử Phật giáo, Triết học 
và văn học hiện có trong tiếng Pali, tiếng Phạn, tiếng Trung, tiếng 
Miến Điện, tiếng Sinhala và tiếng Tây Tạng. Khóa học sẽ giúp sinh viên 
trong các lĩnh vực chuyên ngành của nghiên cứu Phật giáo, cùng với 
việc tìm kiếm sự phát triển cá nhân. Mục tiêu cốt lõi của chương trình 
này là tạo ra một nền tảng nghiên cứu mạnh mẽ phù hợp với những tiến 
bộ gần đây trong lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo để giúp các nhà nghiên 
cứu / học giả phát triển phương pháp lý thuyết và thực tiễn. 

a. Giáo trình giảng dạy và hình thức thi cử của chương trình Thạc sĩ 


Thời gian Chương trình Thạc sĩ có hai năm và được chia ra làm 
bốn học kỳ. Trong mỗi học kỳ có năm môn học chính. 


KHÁI QUÁT KHOA PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC SANCHIL ẤNĐỘ. „139. 


* Giáo trình học được chia ra làm ba học kỳ như sau: 

1. Học kỳ I: có năm môn học 
- Giới thiệu về ngôn ngữ Pali và văn học chính thống 
- Lịch sử và văn hóa Ấn Độ tiền Phật giáo 
- Giới thiệu về văn học Phật giáo Sanskrit 


- Thành thạo về ngôn ngữ chung (Tiếng Hindi, Tiếng 
Anh, Tiếng Sanskrit, Tiếng Trung, và Tiếng Tây Tạng ). 
2. Học kỳ II: có năm môn học 
- Triết học Phật giáo Theravada 
- Triết học Phật giáo Mahayana 
- Nghệ thuật Phật giáo, kiến trúc và khảo cổ học 
- Nguồn gốc và sự phát triển của các trường phái Phật giáo 
An Độ 
- Giới thiệu về Phật giáo ở Trung Quốc và Tây Tạng 
3. Học kỳ III: bao gồm năm môn học 
- Phật giáo Vajrayana 
- Sự suy tàn và phục hưng của Phật giáo ở Ấn Độ 
- Phật giáo nhập thế đối với xã hội 
- Đạo đức Phật giáo và nhận thức luận và Logic học Phật giáo 


- Văn học phi chính thống (Anupitaka và Atthakatha) hoặc 
(văn học Vamsa, Tikas và Kavyas) 


4. Học kỳ IV: bao gồm 4 môn học 
- Phương pháp nghiên cứu 
- Triết học Abhidhamma 
- Phật giáo Nam Á, Đông Á và Trung Á 


- Luận án và thi vấn đáp 


140. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


b. Giáo trình giảng dạy và hình thức thi cử của chương trình Phó 
Tiến sĩ 

Chương trình Phó Tiến sĩ được chia ra làm ba học kỳ. Bao gồm 
bốn khóa học cốt lõi với 800 điểm và 40 tín chỉ. Sau khi hoàn thành 
khóa học này, sinh viên sẽ được phép hoàn thành luận văn của mình. 
Thời gian tối thiểu để nộp luận văn phó tiến sĩ sẽ không ít hơn một 
năm rưỡi kể từ ngày đăng ký hoặc thời gian tối đa sẽ không quá hai 
năm. Nếu ứng viên không thể nộp luận án của mình trong khoảng 
thời gian quy định, thì sinh viên chỉ có thể được gia hạn thêm tối đa 
một học kỳ. 

Các sinh viên phải được bảo đảm tối thiểu 50% điểm trong mỗi 
khóa học để đủ điều kiện bước vào học kỳ tiếp theo. Nếu một sinh 
viên rớt trong một khóa học hoặc một trong những học kỳ thí sinh 
đó bắt buộc phải kiểm tra lại trong cuối học kỳ. Sinh viên sẽ bắt đầu 
viết luận văn khi hoàn thành xong bốn khóa học. Bên cạnh đó sinh 
viên phải có mặt trong 75% các bài giảng và hội thảo trong mỗi 
khóa học. Thời gian tối đa được phép cho một sinh viên hoàn thành 
khóa học (bao gồm cả việc nộp luận án) sẽ là 4 học kỳ. 


* Giáo trình học được chia ra làm ba học kỳ như sau: 

1. Học kỳ I: có bốn môn học 
- Khảo sát chung về Phật giáo ở Ấn Độ và nước ngoài 
- Khảo sát chung về ngôn ngữ và văn học Phật giáo 


- Nguồn gốc Phật giáo, tăng đoàn, Giáo pháp và các trường 
phái khác nhau 


- Sự truyền bá Phật giáo ở Trung Á, Đông Á và Đông Nam Á 
2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội 

- Xây dựng đề tài nghiên cứu và vị trí của tài liệu nghiên cứu 

- Chuẩn bị báo cáo nghiên cứu và phong cách trích dẫn và 

tham khảo 


KHÁI QUÁT KHOA PHẬT HỌC CỦA ĐẠI HỌC SANCHI,ẤNĐỘ_ „141. 


- Mục tiêu trong nghiên cứu khoa học xã hội và các vấn đề liên 

quan 

- Giả định 

- Khái niệm 

- Thu thập, phân loại, lập bảng, giải thích và trình bày dữ liệu 
3. Truyền thống Phật giáo nhập thế 

- Phật giáo nhập thế: ý nghĩa, bản chất và phạm vi 

- Các phong trào môi trường Phật giáo, khủng hoảng sinh 

thái và Phật giáo, sự nóng lên toàn cầu, thay đổi khí hậu, 

toàn cầu hóa. 

- Phản ứng Phật giáo đối với các vấn đề xã hội, nghiên cứu 

về giới, nhân quyền, hòa bình và giải quyết xung đột, quyền 

động vật. 

- Phật giáo nhập thế: H.H. Dalai Lâm, SulakaSivaralsha, 


Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, Dr. BhimRaoAmbedkar, 
AnagariDhammapala, A.T.Ariyaratne. 
4. Đánh giá sách và viết bài nghiên cứu 
- Học kỳ II và III: viết luận văn quy định từ 70-150 trang 
c. Giáo trình giảng dạy và hình thức thi cử của chương trình của 
Tiến sĩ 
Trong chương trình của Tiến sĩ môn phương pháp nghiên cứu là 
bắt buộc đối với tất cả các nghiên cứu sinh. Phương pháp nghiên cứu 
sẽ là một khóa học trong một học kỳ. Các nghiên cứu sinh sẽ được 
yêu cầu bảo đảm tối thiểu 50% điểm trong mỗi khóa học. Nghiên 
cứu sinh chỉ được phép viết luận án Ph.D. khi hoàn thành tất cả các 
môn học. Tất cả các sinh viên được yêu cầu tham dự 75% các bài 
giảng và hội thảo trong mỗi khóa học. Đặc biệt những sinh viên 
nào đã hoàn tất chương trình Phó Tiến sĩ sẽ được miễn học môn 
Phương pháp Nghiên cứu trong sáu tháng, mà chỉ bắt tay vào công 
trình viết luận án. Giáo trình môn học của 6 tháng đầu giống như 


„142... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


giáo trình của Phó Tiến sĩ đã được đề cập trên. Thời gian cho phép 
để hoàn thành luận án tiến sĩ từ 3 đến 5 năm, và cứ mỗi sáu tháng 
phải thuyết trình báo cáo luận văn của mình cho đến khi hoàn tất sẽ 
có một buổi bảo vệ luận án, và luận án của Tiến sĩ sẽ được gởi đến 
các trường khác để kiểm tra và xét duyệt. 


***% 


143 


TÍPH LAN 


GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PRLI 
VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC 
TẠI SRI LANKA 


NCS.ĐĐ. Thích Đồng Tâm" 


1. DẪN NHẬP 


Sri Lanka là đất nước Phật giáo Nam truyền với số lượng Phật tử 
chiếm 70,1% dân số. Đây là trung tâm học tập và nghiên cứu Phật 
giáo số một của thế giới với truyền thống học thuật lâu đời. Phật 
giáo được truyền vào Sri Lanka vào thế kỷ thứ III trước công nguyên 
và đây cũng là nơi sản sinh ra các học giả Phật giáo lỗi lạc như ngài 
Buddhaghosa cũng như vô số các học giả Phật giáo nổi tiếng thế 
giới như Walpola Rahula, David. J. Kalupahana, K. NÑ. Jyathilaka, 
Asanga Thilakaratne, Gunapla Dharamasiri, v.v... trong thời kỳ cận 
hiện đại. Sri Lanka có công lao lớn trong việc bảo tồn kho tạng kinh 
điển Päli vốn ban đầu lưu giữ bằng truyền thống tụng thuộc và cũng 
là nơi đầu tiên trên thế giới có công lớn trong việc chuyển bộ đại 
tạng từ truyền thống tụng đọc sang chữ viết. 


Sri Lanka có di sản giáo dục Phật giáo hàng ngàn năm, nguồn 


*.NCS. TS, Giảng viên Khoa Pli & Phật học, Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka SIBA 
CAMPUS. 


144. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


kinh sách, tài liệu Phật pháp phong phú, học giả tỉnh thông cả Phật 
giáo Nam truyền Theravada (Pali) lãn Phật giáo Đại thừa (Phạn 
ngồ). Có lẽ bất cứ ai trong giới học thuật nghiên cứu Phật giáo 
đều biết những tác phẩm Päli vô cùng nổi tiếng như Visudhimagga 
(Thanh tịnh đạo) của ngài Buddhaghosa cùng những bộ chú giải 
Pali khác, hai bộ sử liệu Mahavamsa (Đại sử) và Dipavamsa (Đảo 
sử) và trong thời kỳ hiện đại bộ Đại tự điển Bách khoa Toàn thư 
Phật giáo do Chính phủ Nhà nước Sri Lanka xuất bản đóng góp lớn 
vào nền nghiên cứu Phật học của thế giới. Sri Lanka cũng là quốc 
gia Phật giáo thuần thành, người dân hiền hoà, xã hội đạo đức. Ñgũ 
giới là nền tảng đạo đức căn bản của xã hội. Uống rượu và hút thuốc 
được coi là hành động rất xấu xa và tuyệt đối không được phép xuất 
hiện nơi công động cũng như để trẻ con thấy được. Ngày Chủ nhật 
và ngày rằm (Poya hay Fullmoon day) hầu hết các cửa hàng đều đóng 
cửa để người dân đi chùa tu học, cúng dường, nghe Pháp. Ngoài ra, 
với hệ thống quần thể di sản Phật giáo của thế giới như trung tâm 
Phật giáo cổ đại với cây Đại bồ đề tại Anuradhapura, kinh thành 
Polonaruwa, chùa Xá Lợi Răng Phật Maligawa cùng cảnh vật thiên 
nhiên hùng vĩ, được người dân Sri Lanka bảo tồn do được giáo dục 
từ nhỏ về không chặt phá cây cối, bảo vệ núi rừng sông hồ, muôn 
thú sống bình yên, tự do mà không lo bị săn bắt, giết hại. Từ khoảng 
mười năm trở về trước, Sri Lanka vẫn còn khá mới mẻ và chưa được 
biết rộng rãi với nhiều người học Phật tại Việt Nam. Nhưng những 
năm gần đây, số lượng du học sinh Việt Nam đến đất nước này một 
đông hơn. Theo đó, trước năm 2010 có khoảng 5-10 du học sinh thì 
cho đến thời điểm hiện tại, số lượng Tăng ni sinh và sinh viên Việt 
Nam học tại Sri Lanka đã vượt hơn 6Š vị, con số này tăng lên sau 
mỗi năm. Hiện nay, Sri Lanka đã trở thành địa điểm du học Phật 
pháp được nhiều Tăng ni sinh Việt Nam tin tưởng chọn lựa. 

Nền giáo dục Phật giáo Sri Lanka rất nổi tiếng và có một bề dày 
hình thành và phát triển qua hàng ngàn năm. Vậy hệ thống chương 
trình giáo dục bậc đại học và sau đại học của Sri Lanka hiện nay như 
thế nào? Vai trò và vị trí của đào tạo Phật học trong nền giáo dục ra 
sao? Bài tham luận này sẽ giới thiệu cái nhìn tổng quát về nền giáo 


CHƯƠNG TRÌNH PÄLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀSAUĐẠIHỌC .l4Š.. 


dục Phật giáo của Sri Lanka qua việc đối chiếu so sánh chương trình 
đào tạo của 2 trường đại học lớn của Sri Lanka: Đại học Kelaniya và 
Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka —- SIBA Campus, nơi tác giả 
đang là giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy tại khoa Pali và Phật 
học (he Pali and Buddhist Studies Departmenf) được hơn 3 năm. 


2. GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO SRI LANKA 


Đảo quốc Sri Lanka nằm ở Ấn Độ Dương phía Nam Ấn Độ có 
một bề dày lịch sử vô cùng phong phú và phức tạp trải qua khoảng 
2.500 năm từ lúc Phật giáo được truyền vào từ Ấn Độ. Mặc dù lịch 
sử bản địa của đất nước này có niên đại sớm hơn thời điểm Phật 
giáo truyền vào, tuy nhiên những chứng cứ khảo cổ và tài liệu lịch 
sử cho thấy đảo quốc đã sớm có một đời sống xã hội tổ chức tốt và 
thiên hướng về tâm linh trước khi Phật giáo chính thức truyền vào 
Sri Lanka vào thế kỷ thứ III trước công nguyên. 


Dọc theo chiều dài phát triển lịch sử, Phật giáo tại Sri Lanka đã 
thâm nhập và ảnh hưởng lên tất cả mọi mặt đời sống xã hội và đỉnh 
cao của sự phát triển ấy, Phật giáo đã trở thành quốc giáo - tôn giáo 
Nhà nước chính của Tích Lan (Ceylon tên cũ của Sri Lanka). Nếu 
bất cứ ai có dịp tham quan Ấn Độ và Sri Lanka, chắc chắn bạn sẽ 
cảm nhận được rằng Phật giáo ở Ấn Độ là hình ảnh của quá khứ 
còn sót lại trong những tàn tích hành hương chiêm bái linh thiêng 
tại các Phật tích, trong khi đó Phật giáo ở Sri Lanka đang biểu hiện 
sinh động của nền Phật giáo hiện đại, Phật giáo có mặt trong văn 
hoá đời sống, suy nghĩ và trong lối sống sinh hoạt của từng con 
người, Phật tử nơi đây. 

Mối liên hệ giữa tôn giáo, ngôn ngữ, văn hoá và giáo dục cùng 
tác động lên bản sắc quốc gia với một mãnh lực lan toả bền bỉ qua 
nhiều thế hệ trong cộng đồng Phật tử người Sinhala của Tích Lan. 
Trở về thời điểm bắt đầu khi Phật giáo được truyền vào Sri Lanka, 
dưới triều đại Anuradhapura, vua Devanampiya Tiïssa trị vì quốc 
đảo Tích Lan có mối quan hệ thân thiết với vua A-Dục Vương 
(Asoka) - vị vua với đường lối cai trị đất nước theo chánh pháp 
Phật giáo, người có công gửi các đoàn truyền giáo đi khắp nơi trên 


146. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


thế giới, đã hỗ trợ tích cực vua Devanampiya Tïssa trên các lĩnh 
vực kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt là gửi người con trai A-la- 
hán Mahinda và con gái Tỷ kheo ni Sanghamitta thiết lập tăng đoàn 
Phật giáo tại Tích Lan, thành lập các viện Phật giáo, xây dựng chùa 
chiền cho Tăng ni và giảng dạy Phật pháp cho người dân. 


X4 


HI. Chân dung ua Devwanampiya Tissa triều đại Anuradhapura 


Với sự bảo trợ của vua Devanampiya Tĩssa, Phật giáo được phát 
triển và tiến lên trở thành biểu tượng cao nhất của đạo đức và triết 
lý tiêu biểu cho nền văn hoá và văn minh Sinhala. Là một tôn giáo 
chính thống trong dòng chảy của lịch sử, Phật giáo Sri Lanka ngày 
nay đòi hỏi một vị trí uy tín độc nhất dưới sự bảo trợ của Nhà nước 
để có thể phát triển liên tục và nhanh, mạnh hơn nữa nhằm tiếp 
cận mọi người dân trong xã hội. Điều gì đóng góp thiết lập và tăng 
cường danh tiếng Phật giáo? Mặc dù giá trị cốt lõi của Phật giáo 
không khuyến khích phân chia giai cấp, chủng tộc, tôn giáo, giữa 
người với người, nhưng việc đánh giá lịch sử đã soi rọi ánh sáng để 
chỉ ra sự thật rằng vai trò của giáo dục Phật giáo (educational role oƒ 
Buddhism) đã và đang lắp đầy nhiệm vụ truyền trao thông điệp cốt 
lõi của mình đến với xã hội. 


CHƯƠNG TRÌNH DÃLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀSAUĐẠIHỌC „147. 


Chiều kích trí tuệ của Phật giáo là phương tiện mang lại hiệu 
quả không chỉ truyền bá giáo lý Phật giáo mà còn làm mạnh thêm 
mối liên kết xã hội giữa các dân tộc thiểu số của một quốc gia. Nền 
giáo dục Phật giáo của Sri Lanka và tính phổ biến hiển nhiên của 
nó bắt đầu từ thời cổ xưa phản ánh những thông điệp cốt lõi vô giá 
của Phật giáo như một di sản tinh thần không phân biệt truyền lại 
cho các học giả. Mặt khác nền học thuật Phật giáo từ thời tiền thuộc 
địa đã đưa Sri Lanka trở thành một quốc đảo sản sinh và đóng góp 
to lớn tri thức cho nhân loại. Tu sĩ Phật giáo đóng vai trò quyết 
định then chốt trong việc nâng tầm Phật giáo lên trình độ hôm nay. 
Tu sĩ được xem như là người nắm giữ trực tiếp nguồn tuệ giác của 
Phật giáo, vì thế họ được mong đợi trở thành những người thừa 
hành chính yếu trong việc giảng dạy các cấp độ Phật pháp trong 
các trường đại học cổ xưa. Thật vậy, giảng viên (giáo thọ) được xác 
định là công việc khởi đầu chính thức mà tu sĩ Phật giáo phải đảm 
nhiệm nhằm truyền bá Phật giáo cho các thế hệ sau. Cách thức bảo 
tồn Phật giáo theo hướng truyền miệng dần được chuyển sang bằng 
hình thức chữ viết. 

Nghiên cứu vai trò của tăng sĩ Phật giáo trong nền giáo dục của Sri 
Lanka, theo WiJjeyaratne là rất quan trọng bởi vì điều đó cung cấp một 
giá trị đúng đắn về vai trò của tu sĩ và khả năng của họ trong việc định 
hình quan điểm cộng đồng trong tiến trình hoà bình của đất nước 
. Thánh tăng Mahinda Thera, con trai của vua A-Dục được xem 
như là ví dụ chính xác và thuyết phục cho việc giới thiệu Phật giáo 
đến Sri Lanka. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ giữa vua Tissa, thánh tăng 
Mahinda đã trả lời nhiều câu hỏi của vua dựa theo trình độ nhận 
thức của nhà vua lúc này. Điều này đã làm thoả mãn được những 
thắc mắc của vua và đức vua cảm động mà quy y, trở thành một 
Phật tử thọ trì Ngũ giới đầu tiên của đảo quốc. Nhờ ánh sáng Phật 
pháp, nhà vua sau đó trở thành người bảo trợ thuần thành và cai 
trị đất nước đi theo con đường Phật pháp. Sự kiện mang tính bước 
ngoặt này chứng tỏ vai trò giáo dục của thánh tăng Mahinda, ngài 
đã thành công trong việc truyền trao trí tuệ Phật giáo đến vua và 
đất nước Sri Lanka tươi đẹp. Thánh tăng Mahinda đến Tích Lan và 


146. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


thiết lập cơ sở giáo dục đầu tiên chính thức của Sri Lanka là ngôi đại 
tự Mahavihara. Theo sử liệu ghi lại thì vào thời kỳ Phật giáo hưng 
thịnh, ngôi đại tự Mahavihara có tới 1.200 vị tỳ-kheo tu học Phật 
pháp tại nơi này. Theo hai nhà học giả Phật giáo lỗi lạc Pháp Hiển 
(Fa-Hien) của Trung Quốc và Phật Âm (Buddhagosa) từ Ấn Độ thì 
họ đã từng có những tương tác học thuật nơi đây. Danh tiếng của hệ 
thống giáo dục Sri Lanka một cách rõ ràng đã vươn lên tới những 
điểm xa nhất của Ấn Độ là Pakistan và Afghanistan. 


Ngày nay, Sri Lanka có nhiều trường đại học Phật giáo và những 
đại học có nguồn gốc liên hệ Phật giáo. Ví dụ như trường “Buddha 
Shravaka Bhikshu UDniversity” ở Mihintale trường “Päli and 
Buddhist Studies Ủniversity-PBU” ở thủ đô Colombo dành cho tu 
sĩ và trường đại học Kelaniya và đại học Sri Jayawardenapura Kotte 
là hai đại học danh tiếng cung cấp nền giáo dục cho sinh viên thế 
tục. Như vậy, giáo dục Phật giáo không chỉ truyền dạy Phật pháp 
mà còn có vai trò to lớn trong việc định hướng suy nghĩ, nhận thức 
của công chúng nhằm thiết lập một xã hội công bằng, thịnh vượng, 
từ bi, đoàn kết theo những giá trị cốt lõi của Phật giáo mang lại. 


3. VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TRONG NỀN GIÁO DỤC 


Phật học (Buddlist Sfudies) có phải là một ngành học chính 
thống (điscipline) hay chỉ là một giai đoạn học thuật sơ khai và vai 
trò của Phật học trong nền giáo dục là gì? 


Giáo dục Phật giáo hướng tới việc chuyển hoá nhân cách con 
người lên hình thức phát triển cao nhất của nhân loại thông qua 
sự hoàn thiện về đạo đức, nhận thức và tính thần. Ba tiêu chí này 
một cách không nghi ngờ dẫn dắt nhân loại tiến từ hạnh phúc thế 
gian lên hạnh phúc xuất thế gian, thành tựu cao nhất mà con người 
đang tìm kiếm. Vì thế giáo dục Phật giáo được xem là nền tảng cho 
những nhu cầu tâm lý cơ bản của tất cả chúng sanh. Mục đích của 
giáo dục Phật giáo là đạt được trí tuệ (wisdom). Trong ngôn ngữ 
Phạn cổ, trí tuệ Phật giáo là Anuttara-Samyak-Sambhodi nghĩa là 
trí tuệ toàn giác cao tột. Đức Phật dạy chúng ta mục tiêu chính của 
việc tu tập là đạt được loại trí tuệ cao tột này. 


CHƯƠNG TRÌNH PÃLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀSAUĐẠIHỌC „149_ 


Theo giáo sư Kotapitiye Rahula, mục tiêu chính của giáo dục 
Phật giáo là phát triển nhân cách mọi mặt của một đứa trẻ bao gồm 
phát triển về mặt thể chất, trí tuệ và tỉnh thần. Mục tiêu khác của 
giáo dục Phật giáo là đào tạo một con người thế tục tự do, thông 
tuệ, thông minh, đạo đức, bất bạo động. 


H2. Mục tiêu chính của giáo dục Phật giáo 

Nền giáo dục Phật giáo phải là hệ thống mở rộng và khả dĩ cho 
mọi người có thể tiếp cận. Hệ thống giáo dục Phật giáo hướng đến 
giữ gìn và lấy lại bản chất cốt lõi bên trong. Nền giáo dục Phật giáo 
dạy về sự công bằng khởi nguồn từ nhận thức của Đức Phật rằng 
tất cả mọi chúng sanh đều sở hữu năng lực trí tuệ và bản chất thiên 
bẩm như nhau. Giáo pháp của Đức Phật là giúp chúng ta nhận ra 
được trí tuệ cao tột hoàn toàn thiên bẩm này (nnafe, perƒect, uÏtimafe 
wisdom). Khi có trí tuệ, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết mọi 
vấn đề của chúng ta và chuyển hoá khổ đau thành hạnh phúc. Trong 
kỷ nguyên Phật giáo, tôn giáo dành được sự ưu tiên hàng đầu và 
giáo dục được truyền đạt thông qua tôn giáo. Mục đích chính của 
giáo dục là truyền bá tôn giáo và giáo dục phục vụ như một phương 
tiện đạt được sự giải thoát và niết bàn. Trong giai đoạn Phật giáo 
Nguyên thuỷ, giáo dục bị giới hạn trong khuôn khổ tu viện và trong 
cộng đồng tu sĩ nhưng sau đó giáo dục được mở rộng ra cho tất cả 
mọi người, đồng hành cùng mọi người đi vào cuộc sống. Giáo dục 
Phật giáo tạo ra sự thay đổi mang tính cách mạng trong xã hội và 


] 50. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


người Phật tử trên thế giới lần đầu tiên đã làm giáo dục trở thành 
rộng mở cho tất cả mọi người. Giáo lý cốt lõi của Phật giáo bao gồm 
tam vô lậu học: Giới (Sla) - Định (Samadhi) - Tuệ (Panna). Tuệ 
là mục tiêu đạt được và Thiền quán sâu hay Định là tiến trình căn 
bản hướng đến đạt được Tuệ. Giới tuân thủ các giới luật là phương 
thức giúp một người đạt được thiền định sâu và Tuệ khi đó sẽ được 
nhận ra một cách tự nhiên. Tất cả kinh điển Phật giáo không bao 
giờ xa rời khỏi ba điểm trên. Tùy theo hoàn cảnh sống của người 
học mà hệ thống giáo dục Phật giáo được phát triển dựa trên nền 
tảng các học thuyết Phật giáo căn bản. Nền giáo dục Phật giáo nhấn 
mạnh vào sự phát triển đạo đức, thân và tâm cho 2 nhóm đối tượng 
là tu sĩ và cư sĩ tương ứng với giới luật với cách thức thực hành và tu 
tập khác nhau, phù hợp với hoàn cảnh sống khác nhau. 

Như vậy, trong thời cổ đại, các tu viện Phật giáo và sau này là 
các trường đại học Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong sự phát 
triển giáo dục Phật giáo. Mục đích chính của giáo dục Phật giáo là 
giải phóng con người, nâng cao vị trí con người lên cấp độ nhận 
thức cao, thông minh, đạo đức, tài năng, từ bi và trí tuệ. Giáo dục 
Phật giáo giúp con người trở nên sáng suốt, nhân bản, tư duy logic 
và tránh khỏi giáo điều mê tín. Một niềm tự hào lớn khi chứng kiến 
rằng sau hơn 2.600 năm, nền giáo dục Phật giáo đã vượt qua khỏi 
biên giới lục địa Ấn Độ và mở rộng tới tận Sri Lanka, Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông Cổ, Myanmar, Thái Lan, 
Campuchia, Lào, Việt Nam, Malaysia, Singapore với sự lớn mạnh 
và phát triển không ngừng. Ở tại những quốc gia này, giáo dục Phật 
giáo đã có bước phát triển vô cùng to lớn bao gồm cả các môn học 
hiện đại trong chương trình học. 


4. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PÄLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI 
HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC TẠI SRI LANKA 


Hệ thống giáo dục đào tạo Pali và Phật học của các trường đại 
học tại Sri Lanka hoàn toàn giống với các ngành đào tạo khác trong 
cùng hệ thống giáo dục quốc gia theo quy định chung của Bộ Giáo 
dục Sri Lanka. Đó là quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ. 


CHƯƠNG TRÌNH PÄLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀSAUĐẠIHỌC .„IŠI. 


Chương trình đại học hay cử nhân (BA-Bachclor oƒ Art hay 
Ưndergraduate Program) có 2 hệ: hệ đặc biệt chuyên sâu (Special 
BA Degree) thời gian học kéo dài trong thời gian 4 năm với 8 học 
kỳ và hệ thông thường (General BA Degree), thời gian học kéo dài 
3 năm với 6 học kỳ. Mỗi học kỳ sinh viên bắt buộc đăng ký ít nhất 
15 tín chỉ (credits) nhưng không được vượt quá 20 tín chỉ, trong 
đó 9 tín chỉ thuộc chuyên ngành chính đăng ký và 6 tín chỉ tự chọn 
thuộc các chuyên ngành, phân khoa khác. Điểm khác biệt giữa hệ 
cử nhân đặc biệt và cử nhân thông thường là số lượng tín chỉ và mức 
độ chuyên sâu trong chương trình học. 


Cử nhân -BADe- | Hệ đặc biệt Hệ thông thường 
gree (Special Degree) General Degree 
Tín chỉ 09 tín chỉ chuyên 09 tín chỉ chuyên 


à ành 
(Credits) Làng 1. 
06 tín chỉ tự chọn 06 tín chỉ tự chọn 


Số lượng học kỳ 08 học kỳ 06 học kỳ 
(Semester) 

Luận văn tốt nghiệp | Luận văn 10.000 từ Không 
(Dissertation) 


130 tín chỉ (1 module) | 90 tín chỉ (3 modules) 


Sinh viên hệ cử nhân được trang bị các kiến thức nội điển, ngoại 
điển, cổ ngữ Pali cùng các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học để học 


viên có đủ khả năng làm việc, nghiên cứu độc lập đáp ứng nhu cầu 
của Phật giáo trong thời hiện đại. Chương trình đào tạo Pali và Phật 
học của các trường đại học Sri Lanka cho sinh viên có thể chọn một 
trong 3 ngôn ngữ Anh văn, Sinhalese, Tamil để theo học. 


Chương trình sau đại học (Postgraduate Programs) bao gồm 
thạc sĩ (MA), phó tiến sĩ (MPhil) và tiến sĩ (PhD): 

Chương trình thạc sĩ MA chia làm 2 loại: Thạc sĩ một năm và 
thạc sĩ hai năm. Đối với thạc sĩ một năm hay còn gọi là chương trình 
A, học viên hoàn thành từ 6 - 10 học phần (tùy trường) và viết bài 


152. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


luận văn 10.000 từ không thuyết trình bảo vệ luận văn (viva not 
required). Tuy nhiên muốn học tiếp lên tiến sĩ, học viên được yêu 
cầu phải học tiếp chương trình phó tiến sĩ MPhil (2-3 năm) bắt 
buộc trước khi được nâng cấp (pgrade) lên chương trình tiến sĩ. 
Chương trình MA hai năm hay còn gọi là chương trình B, học viên 
trải qua một năm đầu để học các học phần bắt buộc giống chương 
trình A (01 năm) với số lượng môn nhiều hơn (từ 10-12 học phần) 
và năm thứ hai là tiến hành viết luận văn dưới sự chỉ dẫn của giáo 
sư hướng dẫn (swperwisor) và bảo vệ luận văn tốt nghiệp trước hội 
đồng khoa học của khoa. Sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ 
B (02 năm) có thể nộp đơn và đề cương nghiên cứu (proposal) để 
xin xét trực tiếp lên chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ mà không 


cần phải qua chương trình phó tiến sĩ MPhil. 
“nh 
gree (01 năm) (02 năm) 
Tín chỉ 03-06 tín chỉ/1Ihọc | 03-06 tín chỉ/1 học 
= 
Số lượng học phần | 10-12 học phần 06 - 09 học phần 
linh iniiiii 


Luận văn tốt nghiệp | Khóa luận 10.000 từ | Luận văn 20.000 từ 
Thesi 

KHE) (không thuyết trình) | (thuyết trình Viva) 

Học lên tiến sĩ PHD | Không được Được nộp trực tiếp 


(Phải học qua 
chương trình phó 
tiến sĩ - MPHIL) 


Chương trình MPhil (Master of Philosophy) kéo dài khoảng 
2-3 năm, học viên học cùng chương trình với học viên Thạc sĩ MA 
với số môn học (5 học phần) và luận văn tốt nghiệp 50.000 từ bảo 
vệ trước hội đồng khoa học, nghiên cứu dưới sự chỉ đạo hướng dẫn 
làm việc của giáo sư (supervisor). Trong quá trình học chương trình 
phó tiến sĩ, nếu học viên hoàn thành được 3-5 chương (chapters) của 


CHƯƠNG TRÌNH PÄLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀSAUĐẠIHỌC „IŠ3.. 


luận án có thể làm đơn xin thuyết trình được nâng cấp (upgrading 
to PHD) lên chương trình tiến sĩ (PHD) hoàn thành MPhil, học 
viên có thể đăng ký lên Tiến sĩ. 

Cuối cùng, chương trình cao nhất là nghiên cứu sinh (NCS) 
tiến sĩ dài từ 3-Š năm, nghiên cứu sinh làm việc và tự nghiên cứu 
độc lập dưới sự hướng dẫn của giáo sư được phân công và hàng 
năm phải tham dự các khóa workshop về phương pháp luận nghiên 
cứu (zesearch mmethodology), phương pháp viết nghiên cứu học thuật 
(academic writing), các buổi thuyết trình (seminar) về các chủ đề 
liên quan Phật giáo và viết bài thu hoạch workshop cuối khóa. Luận 
án Tiến sĩ yêu cầu phải từ 100.000 từ, được thẩm định và xét duyệt 
qua một hội đồng khoa học. 


Cấp đào tạo | Cử nhân 


năm năm 

10.000từ | 10.000 20.000 từ |50.000_ | 100.000 
từ từ từ 

" 


Một số trường đại học nổi tiếng của Sri Lanka có nhiều Tăng ni 


sinh Việt Nam dang theo học: 


A. Buddhist & Pali University of Sri Lanka (BPU) ở 
Colombo chuyên đào tạo về chuyên ngành Phật học và Pali 
với các chương trình BA, MA, MPhil, PhD. Đây là trường 
được Nhà nước tài trợ đặc biệt cho Tăng ni nên học phí 
vào loại rẻ nhất nước. Chương trình BA học phí khoảng 
150 USD/năm có ký túc xá cho sinh viên quốc tế (1.000 
rupees/ 1 tháng - tương đương 165.000VND). Học phí MA 
khoảng gần 650 USD/khóa. MPhil (khoảng 1.000 USD/ 
năm). Tuy nhiên đầu ra của trường khá khó, chỉ khoảng 10- 


] S4, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


15% sinh viên tốt nghiệp mỗi năm; không có ký túc xá cho 
học viên sau đại học - Website: www.bpu.ac.Ík 

B. Kelaniya University (cách thủ đô Colombo 1Skm): 
chương trình đào tạo giống PBU, BA (4 năm) khoảng 500- 
650 USD/năm, MA học 6 môn với mức học phí 750 USD/ 
năm, MPhil khoảng 1.000 USD/năm, PhD tương đương 
MPhil. Trường không có ký túc xá cho sinh viên quốc tế 
nên sinh viên phải tự tìm nhà trọ hoặc chùa để ở - Website: 
www.kln.ac.lk 


C. Peradeniya University: trường xếp hạng 2 sau Colombo 
University (trường Colombo không có khoa Phật học) theo 
bảng xếp hạng Đại học Quốc tế của Sri Lanka, trường toạ 
lạc tại Peradeniya gần thành phố cổ Kandy. Chương trình 
MA một năm học 12 môn, không nộp tiểu luận và MA hai 
năm học 10 môn và luận văn với mức học phí tương đương 
1.200 USD/khóa, PhD học phí khoảng 4.200 USD/khóa. 
Giống Kelaniya Ủniversity, trường không hỗ trợ ký túc xá 
cho sinh viên quốc tế - Website: www.pdn.ac.Ík 


D. Sri Lanka International Buddbhist Academic (SIBA) 
thuộc quản lý của chùa Xá Lợi Răng Phật Maligawa, thành 
phố di sản Kandy. Trường SIBA liên kết cấp bằng với MCU 
của Thái Lan có hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên quốc tế. Cảnh 
quan đẹp và mát mẻ, môi trường học quốc tế thuận lợi trao 
đổi tiếng Anh. Trường SIBA hiện có chương trình ưu đãi 
cho sinh viên đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Myanmar 
với mức học phí trọn gói (5.500 USD/BA 4 năm) và 5.000 
USD/MA 2 năm, PhD 3 năm, không có chương trình 
MPhil) bao gồm học phí chương trình và một khóa học 
Diploma tiếng Anh, chỗ nội trú (phòng ghép), phí bảo 
hiểm y tế suốt khóa học - Website: www.sibacampus.com. 


CHƯƠNG TRÌNH PÃLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌCVÀSAUĐẠIHỌC „lŠS.. 


Biểu đồ tỉ lệ du học sinh VN theo cấp học tại Sri Lanka 2019 

li Tiến sỹ-PHD - 9% 

# Phó TS - MPhil-15% 
& Thạc sỹ - MA -23% 
4 Cử nhân - BA - 38% 


 Diploma, Cổ ngữ, 
khác...14% 


HÀ. Biểu đồ tỷ lệ du học sinh phân theo cấp độ đào tạo tại Sri Lanka 
2019 


Hầu hết du học sinh Việt Nam theo ngành Phật học, một số 
nhỏ học cổ ngữ và các ngành khác. Có khoảng 6 trường đại học lớn 
thu hút đông sinh viên Việt Nam theo học tại Sri Lanka, trong đó: 
6ŠS% sinh viên học tại trường Đại học Kelaniya (Colombo), 15% 
sinh viên học tại SIBA Campus (Kandy), 7% học tại Peradeniya 
(Kandy) và 10% học tại BPU (Colombo), 3% học tại trường Đại 
học Sri Jayawadenapura (Colombo). 


Tỉ lệ TNS Việt Nam du học tại Sri Lanka phân theo trường đại học 2019 
 Kelaniya - 55% 

 SIBA Campus - 23% 

# PBU -10% 

& Sri Jayawadenapura - 6% 


 Nagananda - 3% 


 Peradeniya - 1% 


H4. Tỷ lệ Tăng mi sinh Việt Nam du học tại Sri Lanka phân theo 
trường đại học 2019 


] S6 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Theo khảo sát sơ bộ của tác giả, số lượng Tăng ni du học sinh tại 
Sri Lanka vào khoảng trên dưới 6Š người. Trong đó chiếm phần lớn 
là học viên cao học - thạc sĩ (khoảng 15 vị), phó tiến sĩ MPHIL (15 
vị) và tiến sĩ (khoảng Š vị), cử nhân BA khoảng dưới 25 vị, số còn lại 
là 20 vị học Diploma các ngành tiếng Anh, Phật học, Pali, Sanskrit. 


5. 50 SÁNH ĐỐI CHIẾU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PẪLI VÀ PHẬT HỌC CỦA HỌC 
VIỆN PHẬT GIÁ0 QUỐC TẾ SRI LANKA - 5IBA CAMPUS VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KELANIYA UNIVERSITY 


Trong các trường đào tạo Pãli và Phật học tại Sri Lanka, tác 
giả chọn 2 trường tiêu biểu để so sánh về chương trình đào tạo là 
trường Đại học Kelaniya University và Học viện Phật giáo Quốc 
tế Sri Lanka —- SIBA Campus. Lý do chọn lựa là vì trường Đại học 
Kelaniya là một trường công lập lớn xếp hạng thứ 3 trong bảng xếp 
hạng đại học của Sri Lanka sau trường đại học Colombo Ủniversity 
(hạng 1) và trường Peradeniya (xếp hạng 2). 


Đại học Kelaniya có tiền thân là trường Vidyalankara Pirivena 
(dạng 1 trường đào tạo Cao trung Phật học của Việt Nam dành cho 
tu sĩ) thành lập năm 1875 bởi Hoà thượng Ramalane Sri Dharmaloka 
Thera. Việc thành lập các trường đại học hiện đại của Sri Lanka 
thập niên 40 và 50, trường Vidyalankara Pirivena trở thành trường 
đại học Vidyalankara năm 1959 sau đó là Vidyalankara Campus của 
trường Đại học Tích Lan (University of Ceylon) năm 1972 và cuối 
cùng là Đại học Kelaniya năm 1978. Phân khoa Pali và Phật học 
trực thuộc khoa Nhân văn (Faculty of Humanities) bao gồm các 
ngành học liên kết với Phật giáo và văn hoá châu Á như Pali, Phật 
học, tiếng Sinhala, Tamil, Phạn, Hindi, Nhật và Trung Quốc. Toàn 
trường hiện có 1.491 nhân viên chính thức, 260 nhân viên tạm thời, 
620 giảng viên (trong đó 50% giảng viên có bằng tiến sĩ) và 806 
nhân viên tổ chức hành chính sự nghiệp. 

SIBA Campus hay Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka là 
một học viện giáo dục Phật học cao cấp của khu vực trung tâm Sri 


1 Số liệu chính thức đăng trên website của trường https://www.kln.ac.lk/index.php/en/u-o£k-faculty-staff 


CHƯƠNG TRÌNH PÄLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀ SAUĐẠIHỌC .1S7. 


Lanka được thành lập năm 2009 cung cấp khóa đào tạo bằng ngôn 
ngữ tiếng Anh (English Medium) nhằm trang bị cho sinh viên tốt 
nghiệp những kỹ năng hiện đại đáp ứng nhu cầu thế kỷ XXI trong 
bốn lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (Humanities and Social 
Sciences), khoa học Quản trị (Management Studies), Công nghệ 
thông tin (Information Technology) và Pali - Phật học (Pali and 
Buddhist Studies). SIBA đạt được sự công nhận của Hội đồng Đại 
học cấp cao UGC và chứng nhận của Bộ Giáo dục. Dưới sự lãnh 
đạo và hướng dẫn của Viện trưởng SIBA, Tiến sĩ Upaäli Sedere, một 
nhà giáo dục học lỗi lạc đã làm một cuộc cách mạng trong giáo dục 
đại học truyền thống bằng việc mở ra con đường đi cho giáo dục đại 
học tiếp cận và hoàn thiện kỹ năng giáo dục tiên tiến của thế kỷ XXI 
cùng với những kiến thức học thuật hàn lâm thay thế cho hệ thống 
sư phạm truyền thống của Sri Lanka từ những thế kỷ trước”. 


Chương trình đào tạo của 2 trường Kelaniya và SIBA Campus 
giống nhau về hệ thống tín chỉ do tuân theo quy định chung của 
Bộ Giáo dục: Chương trình đại học hay cử nhân (BA-Bachelor of 
Art hay Ủndergraduate Program) có 2 hệ: hệ đặc biệt chuyên sâu 
(Special BA Degree) thời gian học kéo dài trong thời gian 4 năm 
với 8 học kỳ và hệ thông thường (General BA Degree) thời gian học 
kéo dài 3 năm với 6 học kỳ ít nhất 1Š tín chỉ (credits) đăng ký nhưng 
không được vượt quá 20 tín chỉ, trong đó 9 tín chỉ thuộc chuyên 
ngành chính đăng ký và 6 tín chỉ tự chọn thuộc các chuyên ngành, 
phân khoa khác. Bài tham luận sẽ giới thiệu những học phần thuộc 
chuyên ngành bắt buộc Pali - Phật học của 2 trường. Những học 
phần này nằm trong 9 tín chỉ bắt buộc trong mỗi học kỳ cộng với 6 
tín chỉ thuộc các khoa, chuyên ngành khác. 


A. Cử nhân Pali học (BA ¡in Päli) 
Cấp độ I - Năm I - Level One 


2 SIBA Campus joins hand with Knowledge Eirst 2019 Education Exhibition as a “Co-Sponsor”, the Sunday 
Times, http://www.sundaytimes.lk/190818/education/siba-campus-joins-hand-with-knowledge-frst-2019-educa- 
tion-exhibition-as-a-co-sponsor-363300.htm] 


1S§... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Kelaniya University SIBA Campus 
Học kỳ 1 +2 Học kỳ I + 2 
General Degree Special Degree 


Mã môn học | Tên học phần Tên học phần 
PALII1013 | Pali Tipitaka Studies I | BST 165 Prescribed Texts I 


PALII1022 | Pali Grammar I BST 131 Introduction to Pãli 
Grammar 


PALI11032 | Source Criticism BST lóó Background of Early 
Buddhism 


PALII1043 | Psychotherapyin BST lớ7 Prescribed Texts II 


Suttapitaka 


PALI12053 | History of Pali BST 1ó8 Ủn-prescribed Texts 
Literature and Grammar I 


PALI12062 | Composition and BST 169 Methodology of Pali 
Translation I Studies 
112073 | Points of Controversy | BST 170 Early Buddhist 
Doctrines 
Introduction to Päli [| BST 171 Meditation Practice 
Tipitaka 


mm BST 200 Dhamma Preaching 


Cấp độ 2 —- Năm 2 - Level Two 


Kelaniya Ủniversity SIBA Campus 
Học kỳ 3 + 4 Học kỳ 3 +4 
General Degree Special Degree 


PALI21013 BST 175 Prescribed Texts III 


PALI21022 | Composition and BST 204 Suttana Pitaka 
Translation II 


PALI21032 | Pali Grammar II BST 101 Elementary Sanskrit 


PALI21043 | Human Resource BST L7ó Prescribed Texts IV 
Managementin 
Tipitaka 


CHƯƠNG TRÌNH PÃLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀSAUĐẠIHỌC „1§59_ 


PALI22053 | Pali Literary Criticism | BST 205 Historical Pali 
Grammar 
PALI22062 |Pali SourcesandSri |BST 206 Vinaya Pitaka 
Lankan History 
PALI22072 | Sri Lankan Historical | BST 177 Pali Translation and 
Sources in Pali Composition 
PALI ] ] 


ALI22083 | Conceptual Trendsin | BST 102 Intermediate 
Early Buddhism Sanskrit 
BST 207 Pali Commentarial 
Literature 


Cấp độ 3 - Năm 3 - Level Three 


Kelaniya Ủniversity SIBA Campus 
Học kỳ Š + 6 Học kỳ Š + 6 
General Degree Special Degree 


PALI31013 | Abhidhamma BST 209 Prescribed Texts V 
Philosophy 


Pali Sub- 
and Criticism in Pãli commentarial 
Literature Literature 


Personality Abhidhamma Pitaka 


Developmentin 
Tipitaka 


PALI32053 | Philosophy and Ethics | BST 213 Spoken Pali 
of Pali Tipitaka 


PALI32062 BST 103 Advanced Sanskrit 


PALI32073 | Pali Teaching Skills BST 214 Mahayana 
Buddhism 


160. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


BST 215 Introduction to 
Prakrit 

BST 21ó Prescribed Texts and 
_= VI 


BST 219 Abhiddhamma 
Philosophy 


BST 220 Palu Chronicles and 
Post-Commentarial 
Literature 

BST 221 Buddhism and 
Philosophy of 
Language 

BST 222, Studies on Pali 
Sandesa dna 
Ïnscriptions 


Cấp độ 4 - Năm 4 - Level Four 


Kelaniya Ủniversity SIBA Campus 
Không có học kỳ 7 + 8 Học kỳ 7 + 8 
General Degree Special Degree 


Mã môn học | Tên học phần Mã môn Tên học phần 
học 
BST 223 Prakrit and 
Buddhist Hydrid 
Sanskrit Texts 


BST 224 Buddhist Logic and 
. 

BST 226 hen HH of Palu 
=——= Criticism 


| | _ |BST343 [Dseaion  — 


CHƯƠNG TRÌNH PÄLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀSAUĐẠIHỌC „lối. 


BST 301 Advanced 
Verses and Prose 
Composition 

BST 227 Buddhist Research 
Methodology 


BST 228 Buddhist 
Psychology and 
Counseling. 


BST 349 Disseration II 


B. Cử nhân Triết học Phật giáo (BA in Buddhist Philosophy) 
Cấp độ I1 - Năm I - Level One 


Kelaniya SIBA Campus 
Ủniversity Học kỳ 1 + 2 
Học kỳ I +2 General Degree 
General 
Degree 


BUPH 11012 | Philosophical BST167 Prescribed Texts I 
Background of Early 
Buddhism 

BUPH 11023 | Basic Principles BST 170 Introduction to Pali 
of Early Buddhist Grammar 
Philosophy 

BUPH 11033 | Buddhist Psycho- |BST218 Background of Early 
physical Analysis Buddhism 

BUPH 12043 | Study of Primary BST212 Prescribed Texts II 
SOurces 


BUPH 12052 | Development of BST 232 Ủn-prescribed Texts 
Buddhist Thought I and Grammar I 
BUPH 12063 | Buddhist Concept 
of Psychiatry 
BUPH 12072 | Buddhism and 
Social Issues 


162. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Cấp độ 2 - Năm 2 - Level Two 


Kelaniya 
niversity 
Học kỳ 3 + 4 
General 
Degree 


SIBA Campus 
Học kỳ 3 + 4 


General Degree 


BUPH 21012 | The Buddhist BST 213 Buddhist Social and 
Analysis ofthe Mind Political Philosophy 
BUPH 21023 | Buddhist Ethics BST 214 Introduction to 
World Religions 


.A 


BUPH 21032 | The Buddhist 
Concept of 
Communication 

BUPH 22043 | Buddhist Social 
Philosophy 

BUPH 22052 | Metaphysical 
Propositions and 
Inter-Religious 
Ủnderstanding 


BUPH 22062 | The Buddhist 
Attitude Towards 
Law, Crime and 
Punishment 


BST 215 Buddhist Education 

BST 220 Buddhist 
Economics and 
Management 

BST 22⁄7 Buddhist 
Institutions and 
Organizations 


BST 225 East Asian Religions 


and Culture 


Cấp độ 3 - Năm 3 - Level Three 


Kelaniya Ủniversity 
Học kỳ Š + 6 
General Degree 


SIBA Campus 
Học kỳ Š + 6 
General Degree 


họ 


BUPH 31013 | Development of 
Buddhist Thought II 


BST224 | History ofBuddhism 
H(Post-Ashokan Era) 


CHƯƠNG TRÌNH DPÄLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠIHỌC VÀSAUĐẠIHỌC „163. 


BUPH 31022 | Buddhist Epistemology | BST230 | Buddhism and 
and Logic Science 


BUPH 32062 | Buddhist Attitude to BST238 | Buddhist Art 
the Economy, Politics 
and Health 


C. Thạc sĩ Phật học (Master of Arts in Buddhist Studies) 


Kelaniya Ủniversity SIBA Campus 


- MA 1 năm: chọn 06 đơn vị học -MA 2 năm: 14 đơn vị học phần + 
phần + khóa luận tốt nghiệp 10.000. | 1 luận văn tốt nghiệp 20.000 từ có 
từ không thuyết trình bảo vệ thuyết trình bảo vệ 

- MA 2 năm: chọn 06 đơn vị học 

phần + 1 luận văn tốt nghiệp 20.000 

từ có thuyết trình bảo vệ 


học 


MABS0I BuddhistDoctrinnes |6l1S101 | Tipitaka Studies 
of the Pali Nikayas: 
Analysis and 
Interpretation (Bắt 
buộc) 


Theravada ó15102_ | Theravasa Buddhism 
Abhidhamma: 

Origin and 

Development 

Origins of Mahayana | 615 105 |Introduction to Pali 
and the Earliest 

Mahayana Sutras 

Buddhist Vinaya 615 109 | Research Methodology 
and the Monastic in Buddhism 
Organization 


164. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


The Chinese ó15304 | Buddhist Meditation 
Buddhist Tripitaka: 
A Historical and 
Analytical Study 

MABS 22 Buddhist Art and ó1S5327 | Buddhist Ethics 
Architechture 

MABS 26 Buddhist 615203 | Mahayana Buddhism 
Psychotherapy 


Buddhist Economic |61S206 | Pali Composition and 
Philosophy Translation 


Theravada Tradition: |ó15207 | Selected Worksin 
A Historical and Buddhist Scriptures 
Doctrinal Study 
615208 | Buddhism in Sri Lanka 

Buddhism: A 
Doctrinal Survey 
"The Pali ó15312_ | Buddhist Doctrine of 
Commentarial the Suttana Pitaka 
Literature 

MABS 64 HistoryofChinese |61S 304 | Buddhist Meditation 
Buddhism 


Tibetan Buddhism: |61S 310 | Seminar on Buddhism 
History and and Modern Sciences 
Doctrines 


MABS 67 Readings in Palu 615311 | Buddhist Vinaya and 
Sutfas Monastic Organization 
MABS ó8 Readings in Buddhist |61Š5 400 | Thesis 
Sanskrit Texts 


Readings in Buddhist | Yêu cầu - 01 bài nghiên cứu xuất 

Tibetan Texts bản đăng trên tạp chí Phật 
học chuyên ngành hoặc 
hội thảo khoa học quốc tế 


Research Methodology 
and Extended Essay 
(Bắtbuộc) 

MABS 73 Introduction to DPali 
Language 


CHƯƠNG TRÌNH PÃLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀ SAUĐẠIHỌC „16S.. 


D. Tiến sĩ (PHD in Buddhist Studies) 


Kelaniya University SIBA Campus 
- MA 1 năm phải đăng ký từ - MA 2 năm được đăng ký lên thẳng 
MPHIL sau đó nâng cấp lên PHD nếu đề cương nghiên cứu 
PHD nếu viết được 3-5 chương _ | (Proposal) được Hội đồng khoa học của 
của luận văn Khoa chấp thuận. 


- MA 2 năm được đăng ký lên 
thắng PHD nếu đề cương nghiên 
cứu (Proposal) được Hội đồng 
khoa học của khoa chấp thuận. 


Yêucầu | - Luận văn từ - Luận văn từ 100.000 từ trở 
100.000 từ trở lên lên 


- Tham dự các khóa - Tham dự các buổi seminar 
'Workshop và viết thu thuyết trình chuyên đề và viết 
hoạch vào cuối khóa thu hoạch vào cuối khóa. 


- Tham dự khóa tu thiền mỗi 
học kỳ 

- 2 bài nghiên cứu xuất bản 
đăng trên tạp chí Phật học 
chuyên ngành hoặc hội thảo 
khoa học quốc tế 


6. KẾT LUẬN 


Qua những phân tích và so sánh về chương trình đào tạo Päli 
và Phật học cấp đại học và sau đại học tại Sri Lanka, chúng ta có 
thể thấy được hệ thống giáo dục Phật giáo Sri Lanka đầy đủ, hoàn 
thiện và khoa học có thể đáp ứng đây đủ tiêu chuẩn giáo dục cao 
của quốc tế đặt ra. Nhìn nhận và đánh giá một cách rõ ràng và khách 
quan, chúng ta cần nghiêm túc so sánh và học hỏi từ hệ thống đào 
tạo Phật học của Sri Lanka trong thời hiện đại nhằm kiện toàn, cải 
tiến và nâng cao chất lượng đào tạo Phật học tại các Học viện Phật 
giáo Việt Nam vốn còn non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong 
bối cảnh hội nhập. Hy vọng bài tham luận có thể cung cấp cái nhìn 
tổng thể và gợi ý những phương thức cải tiến và đổi mới trong giáo 
dục Phật học tại Việt Nam nhằm đưa Việt Nam trở thành một nước 
có nền đào tạo Phật học uy tín và chất lượng của thế giới. 


lÓố.... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Tài liệu tham khảo 
Altekar A. S. (1965), Educafion in Ancient India, Varanasi, 
Nandkishore & Brothers. 


Ananda, W P Gurge, (1971), The Confribution oƒ Buddhism to 
Hducation. (A paper presented in International Seminar on 
Buddhism), Delhi. 


Bapat, PV. (1971), 2500 Years oƒ Buddhism, Delhi. 


Goyal §. R. (1987), A Hisfory oƒ Indian Buddhism, Meerut, 
Kusumanjali Prakasan. 


M]SWIjjeyaratne , Buddhist Education ïn Sri Lanka at the Uniuersity 
Lewel, Country paper: Eirst International Summit Conference 
of the International Associaton of Buddhist Ủniversities, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya. University, Thailand , 13-15 
September 2008. 


Ministry of Education Sri Lanka, EducaHơn First Sri Lanka, 
Colombo: Sisara Printway Private Limited, 2013, ISBN 978- 
9S5S-28-0041-2. 


Shanti Nandana Wijesinghe, Buddhist education in Sri Lanka, The 
Nation, Colombo, 2015. 


Ven. Prof. Kotapitiye Rahula, Buddhist Studies as a Discipline and 
is Role in the Education, Key-Note Address Presented at 10th 
International Conference on Buddhist Studies, 2015. 


Prospecfus 2019/2020, Postgraduate Institute of Pali and Buddhist 
Studies - University of Kelaniya, Sri Lanka. 


Student Handbook Dndergraduafe Studies, SIBA Campus. 


167 


_ TỪGIÁ0 DỤCPHẬT GIÁO CỦA SRI LANKA 
ĐẾN HƯỚNG PHÁT TRIỂN CH0 GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 
TẠI VIỆT NAM 


NCS.ĐDĐ. Thích Thanh An 


TÓM TẮT 

Sri Lanka được biết đến là đất nước có Phật giáo là Quốc giáo 
và cũng chính vì yếu tố này mà các lĩnh vực liên đới đều phát triển 
một cách chuẩn mực và đi theo một quỹ đạo được định hướng từ 
lâu đời, mang đầy giá trị lịch sử và bản sắc riêng của đất nước này. 
Một trong những thành tựu đặc trưng của Sri Lanka chính là nền 
giáo dục Phật giáo đã có mặt từ rất lâu đời và trải qua nhiều biến cố 
lịch sử của đất nước cũng như các công cuộc cải cách mà hệ thống 
này không ngừng Hòan thiện và phát triển. Triết lý Phật học đã 
được các bậc học giả nghiên cứu, trình bày và vận dụng vào tất cả 
các phương diện học thuật và thực tế một cách phổ quát và sâu sắc. 
Thời buổi sơ khai của nền giáo dục Phật giáo tại Sri Lanka cũng chỉ 
là những lớp học 'piriuena' rồi dân dần mới phát triển và nhân rộng 
lên thành hình thức, “Vidya” và đến hôm nay là các trường đại học, 
cao đảng, hay Viện Cao học đào tạo về Phật học và Pali, Sanskrif 
trong cả hai ngôn ngữ song song là Sinhalese và tiếng Anh. Bài viết 
này tập trung trình bày về tình hình hiện tại, phương pháp dạy và 
các chính sách nổi bật của nền giáo dục Phật giáo trong các trường 


] 68. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


đại học, viện cao học chủ yếu từ cấp bậc cử nhân đến tiến sĩ Phật 
học qua các mô hình quản lý dựa trên sư phân chia chuyên ngành và 
bố trí chương trình đào tạo, vận hành. Qua đó, đề xuất một số ý kiến 
cá nhân về hướng phát triển cho việc đào tạo Phật học tại nước nhà. 


1. GIỚI THIỆU 


Đảo quốc Sư tử Cylon (tên gọi trước đây của Sri Lanka) có một 
nền Phật giáo thấm nhuần từ tư tưởng đến phong hóa, lối sống tập 
tục, thơ ca và tất cả các lĩnh vực liên đới như chính trị, văn hóa, xã 
hội. Theo Mahavamasa - Đại sử cũng như Đảo sử - Dipavamsa, Phật 
giáo được truyền bá vào Sri Lanka do Ngài Mahinda một vị A la 
hán từ Ấn Độ và khoảng thế kỷ III trước Tây lịch. Đây là vị con trai 
thứ 3 của Hòang đế Ashoka tại Ấn Độ thời đó. Ngài Mahinda đến 
Sri Lanka vào thời của vua Devanampiya Tissa trị vì Cylon lúc bấy 
giờ có cung điện đóng tại kinh đô Anuradhapura. Thời kỳ này, tuy 
Phật giáo mới du nhập nhưng được sự ủng hộ vô cùng mạnh mẽ của 
vua và dân chúng, các cơ sở tự viện cũng bắt đầu được hình thành 
và mở đầu cho thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo tại Cylon. Một 
trong những mốc đánh dấu sự hình thành khóang đại về cách thức 
giáo dục cổ điển đó là giáo dục trong tự viện, theo đó, Mahavamsa 
chép rằng “Đức vua Devanampiya Tïssa vì muốn cho toàn thể dân 
chúng cả nước đều được nghe Ngài Mahinda thuyết giảng nên đã 
cho xây dựng mội đại hội trường. Thật không may, số lượng quần 
chúng quá đông nên sức chứa của hội trường vẫn không đủ. Do 
đó, vua cho sửa chữa trại quản tượng để nới rộng phòng giảng hầu 
cho mọi người có đủ chỗ ngồi nghe giảng dạy”'. Thời kỳ này còn 
được biết đến với việc cây non của cây bồ đề Sri Maha được đưa 
đến Sri Lanka và cũng là khi các tu viện và tượng đài Phật giáo đầu 
tiên được thành lập. Phật giáo đã hưng thịnh trong nhiều thế kỷ ở 
Ceylon. Mô hình giáo dục Phật giáo trong tự viện đã manh nha từ 
đó và dần phát triển thành những chỉnh thể hệ thống sẽ được trình 
bày trong phần khảo sát chỉ tiết. 


1. Mahavamsa, Ch. lv, §29. 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „169. 


Trên một bình diện khác, nền tảng của hệ thống giáo dục Phật 
giáo Sri Lanka sở dĩ được coi là một trong những hệ thống có uy tín 
nhất của giới học thuật Phật giáo xuất phát từ những nguyên nhân 
chính yếu từ văn hóa tín ngưỡng tôn sùng đạo Phật trên nền tảng 
thâm nhập giáo lý. Nguyên nhân thứ hai là tiếp cận gần nhất với 
nguồn gốc Phật giáo từ Ấn Độ bao gồm cả trên phương điện địa lý, 
văn hóa lẫn ngôn ngữ Pali và Sanskrit. Nguyên nhân thứ ba là được 
các bậc tu chứng ngộ đạo trực tiếp truyền trao và giảng dạy từ Ấn độ 
sang. Nguyên nhân thứ tứ vô cùng quan trọng đó là hệ thuống ngôn 
ngữ Sinhalese gần như tương đồng với Pali khoảng 80% về phương 
điện bảng chữ cái, cách phát âm và ngữ pháp. Nguyên nhân thứ năm 
là văn hóa đọc sách vốn đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân. 
Nguyên nhân quan trọng nhất xuất phát từ cấu trúc quản lý theo 
khu vực làng bản của các vị sư và mô thức “píriuena. Vậy, do đâu mà 
trải qua biết bao nhiêu biến cố chính trị, đặc biệt là sự thống trị của 
đế quốc Anh, nền giáo dục Phật giáo không những không bị mai 
một mà còn phát triển rầm rộ trên mọi lĩnh vực dựa trên một nền 
tảng vô cùng vững chắc để có thể duy trì lâu dài và bền vững. 


2. GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO TẠI SRI LANKA 


2.1. Bối cảnh lịch sử, xã hội và nền giáo dục Phật giáo Sri Lanka thời 
kỳ đầu 

Bối cảnh lịch sử của Sri Lanka có tác động vô cùng lớn đối với 
nền giáo dục nói chung và giáo dục Phật giáo nói riêng của nước 
này. Ở đây, chỉ trình bày những vấn đề liên quan trực tiếp đến 
nền giáo dục Phật giáo ở các giai đoạn lịch sử cơ bản cũng nhưng 
điểm qua đôi nét khái quát về bối cảnh lịch sử nơi đây. Sri Lanka, 
theo các biên niên sử phổ biến của đảo quốc này như Mahavamsa, 
Dipavamsa và Culavamsa thì mối quan hệ giữa Cylon và Ấn Độ, các 
nước vùng Ấn Độ Dương là vô cùng mật thiết; bộ tộc Balangoda 
như tiền nhân của dân tộc Cylon. Nhà nước thời tiền sử đầu tiên 
được xác định vào khoảng thế kỷ VI trước Tây lịch dưới triều đại 
Tambapanni. Quốc đảo này thời kỳ sơ khai hình thành các tiểu 
quốc nhỏ và được thống nhất dưới triều đại vua Chola và trải qua 


-170 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


181 vị vua trị vì khác nhau từ Anuradhapura đến Kandy. Từ thế kỷ 
XVI đến 1972 là sự thống trị của các nước châu Âu như Hà Lan, Bồ 
Đào Nha và Anh, mà đặc biệt Anh quốc cai trị lâu dài nhất và ảnh 
hưởng sâu nặng nhất. Đến năm 1972, Sri Lanka đã Hòan toàn xóa 
bỏ mọi ảnh hưởng từ Anh quốc. 


Trong tiến trình thăng trầm như thế, Phật giáo vẫn luôn giữ 
một vai trò tối ưu quan trọng từ văn hóa đến chính trị và đời sống 
của người dân. Một trong những nét đặc trưng của nền giáo dục 
Phật giáo sơ khai của Cylon chính là hệ thống “øíri»ena. Thuật ngữ 
'piriwend'` là tiếng Sinhalese, nó được biến thể từ nguyên gốc Pali 
là pariwena; có nghĩa là nơi cư ngụ, là tự viện. Hệ thống giáo dục 
piriuena có thể được định nghĩa như một hệ thống giáo dục cổ điển 
dựa trên nền tảng căn bản là những lời dạy của Đức Phật”. Hệ 
thống này được coi như hệ thống giáo dục vô cùng chất lượng và có 
những đóng góp to lớn về mặt xã hội và cơ cấu thành phần Tăng có 
trình độ góp phần tạo nên những giá trị lịch sử lâu dài. Vào thời đại 
kinh đô Anuradhapura đã có khoảng 3.000 đến Š.000 tăng sĩ theo 
học trong các tự viện thuộc hệ thống giáo dục này. Thời kỳ đầu tiên, 
hệ thống Øirivena này chỉ ở dạng vừa và nhỏ và đặc biệt chỉ dành 
riêng cho cộng đồng tăng lữ. Tuy nhiên, về sau này, các tầng lớp tại 
gia cư sĩ cũng được tham dự và theo học giáo lý những khóa như 
thế. Có thể nói, hệ thống piriuena này thông qua sự bảo trợ của vua 
và Hòang gia đã chú trọng đào tạo Tăng và Phật tử không những 
vì mục đích truyền bá giảng dạy đáp ứng nhu cầu học và tu của 
cộng đồng Phật giáo mà cốt yếu là đào tạo các nhà truyền giáo xuất 
chúng để gánh vác trọng trách truyền bá đạo Phật ra các vùng chưa 
có ánh sáng Phật pháp ở trong nước và ở nước ngoài. 

Hệ thống này đã có những sự phát triển nhanh chóng từ phạm 
vi mô hình đến cơ sở hạ tầng. Như đã trình bày ở trên, ban đầu chỉ 
có các phòng nhỏ trong các tự viện sau nhân rộng thành các cơ sở 
hội trường lớn hơn và có quy mô cũng như hệ thống chặt chế hơn. 


2. A. Adikari, The Classical Education and The Community oƒ Mahasangha in Sri Lanka, 
Godage International Publishers, Colombo, 2006, tr.25. 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „I71. 


Bên cạnh đó giáo trình sơ khai là hai tạng chính của Phật giáo đó là 
King tạng và Luật tạng. Đến thời đại của Ngài Buddhagosha, một 
bộ phần nòng cốt khác được hình thành và phát triển và trở thành 
nét đặc trưng của giáo dục Phật giáo Sri Lanka là bộ Chú giải. Bộ 
Chú giải được xem là ra đời tại Mahavihara3 và được viết bằng tiếng 
Hela bởi Ngài Buddhagosha là người chủ biên cùng với các vị học 
giả như Mahatthakatha, Mahäpaccari, Kurundi, Andhatthakathä, 
Sankhepatthakatha, Buddhadatta, Dhammapala, Badaratittha 
Dhammapala, v.v...° sau đó chuyển dịch sang tiếng Sinhalese và 
Pali, đến nay vì các nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà chỉ 
còn lại bản Pali. 


Đến thế kỷ XII xuất hiện thêm một trung tâm giáo dục Phật giáo 
lớn nữa ở kinh đô Polonaruwa với tên gọi Alahana Pirivena. Như 
vậy có thể khái quát sơ bộ nền giáo dục Phật giáo tại Sri Lanka thời 
kỳ đầu là sự hình thành và phát triển của hệ thống Pirivena với các 
trung tâm giáo dục đào tạo đội ngữ Tăng và cư sĩ để truyền đạo khắp 
nơi mà có thể coi đây là các đại học Phật giáo thời đó. Theo đó, có 
thể khái quát rằng có 3 trung tâm giáo dục chính yếu buổi đầu gồm 
Mahavihara (thế kỷ II trước Tầy lịch), Abhayagiri Mahavihara (thế 
kỷ nhất trước Tầy lịch) và Jetawana Mahavihara (thế kỷ II sau Tây 
lịch). Các trung tâm này tập trung chủ yếu ở kinh đô Anuradhapura 
cho đến thế kỷ XI sau Tây lịch; và trung tâm Alahana Pirivena ở 
Polonnaruwa từ thế kỷ XII sau Tây lịch. Về bộ phận các môn học, 
ngoài Phật học ra còn các bộ môn khác và được phân chia làm 2 
hệ thống với tên gọi là “Suta' và 'Sippa. Hệ thống “Suta' gồm các 
bộ môn như ngôn ngữ, tôn giáo, triết học, lịch sử, kinh tế và địa lý. 
'Sippa' bao gồm các kỹ năng như nông nghiệp, chiêm tỉnh, và nghề 
mộc. Hai hệ thống này được tiêu chuẩn hóa và có phương pháp, và 
phác thảo bởi các học giả trong nước và các quốc gia như Thái Lan, 
Campuchia và Miến Điện. 


3. Một ngôi trường được xây dựng lâu đời nhất của Cylon bởi vua Devanampiyatissa 
(276-236 trước công nguyên). 
4. Sảd, tr.22. 


172. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


2.2. Giai đoạn vương triều Kötte 


Sau thời kỳ hưng thịnh trong các triều đại Tambapanni, 
Anuradhapura, Polonnaruwa thì tình hình chính trị xảy ra nhiều 
xáo trộn dẫn đến hệ quả là nền giáo dục Phật giáo cũng có nhiều 
thay đổi đáng kể. Mãi đến nửa sau thế kỷ XIV xã hội cũng như tình 
hình đào tạo mới dần lấy lại vị thế và phát triển lên một cung bậc 
mới, và thời kỳ này trong tiến trình lịch sử giáo dục Phật giáo Sri 
Lanka gọi là thời kỳ Köttẽ (1371 - 1579). Một loạt các chính sách 
bảo trợ giáo dục tối đa được ban hành dưới triều đại này đã kích ứng 
nên những thành tựu và hiệu ứng vượt trội trong ngành giáo dục. 
Hệ thống giáo dục tự viện được đẩy mạnh bằng các sự sàng lọc tỉnh 
anh giữa đội ngũ Tăng lữ giảng dạy kết hợp với các thành phần trí 
thức thuộc giới nghiên cứu và Hòang gia để điều chỉnh các công tác 
giảng dạy. Tài trợ kinh tế và tất cả các tiện dụng tối đa cho các Tăng sĩ 
xuất chúng và học giả để họ chuyên tâm vào việc nghiên cứu. Ngoài 
ra, nhà vua còn bổ sung các chức quan chuyên trách việc giáo dục. 
Chính bản thân nhà vua cũng là một người đam mê nghiên cứu và 
trước tác các tác phẩm thi phú ca ngâm để chuyển tải các thâm nhập 
từ giáo lý Phật đà. Và thật không quá khi giới học giả và Tăng sĩ lúc 
đó ví vị vua này như vua Bhoja người có công lớn và bảo trợ tuyệt 
vời cho công cuộc phát triển nền giáo dục Ấn Độ cổ xưaŠ. Thành 
công lớn nhất ở triều đại này là việc biên tập lại tam tạng Pali mà 
trong đó việc sắp xếp cũng như in ấn một cách Hòan chỉnh bộ Chú 
giải Atthakatha là quan trọng nhất. Hệ thống giáo dục Pirivena 
được tái cơ cấu tổ chức và đặt ra những chức vị và quyền hạn cụ 
thể cho những vị đứng đầu với các điều luật nghiêm ngặt và sít 
sao hơn. Có thể coi đây là cơ sở nền móng cho các mẫu thức điều 
hành đại học sau này. Các vị đứng đầu như là viện trưởng các hệ 
thống. Nhà vua đã đặt ra hệ thống lương bổng để trả cho các vị 
giảng sư và tài trợ các công trình nghiên cứu trước tác được in 
thành sách trên chất liệu vải như một cách khuyến khích nghiên 
cứu. Tổ chức cấp phát các giấy chứng nhận cho các học viên đã 


5. Pék,mbäsirita, Abhayagunawadhana. Ed., D.G., Colombo, 1925, v.6. 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „173. 


Hòan thành các khóa học chính thức như Phật học, Ngôn ngữ, 
Triết học, Logic học v.v... 

Một yếu tố đặc thù của giáo dục thời kỳ này là Tăng sĩ muốn 
Hòan thành khóa học bên cạnh sự thông suốt giáo điển ra bắt buộc 
phải Hòan thành một môn thế học và phải có công trình nghiên 
cứu cụ thế”. Đặc biệt nhất là sự liên kết giữa các hệ thống pirivena 
để tạo thành 2 khối hệ thống hùng mạnh và đây là những viên gạch 
đầu tiên tiền đề cho sự hình thành và phát triển rực rỡ hai trường đại 
học Phật giáo danh tiếng sau này Kelaniya và Sri Jayewardenepura. 
Hai hệ thống này bao gồm: 

1. Viayabahu PĐiruena gồm: Sunẽtramahadẽeui piriuena, 
Saptaratanapatiraja piriuvena, Räajaratna pirirvena, Gatara piriuena 
(Kelamiya) và Lanka Senevirat piriuena. 


2. Kéragala Padmauati Piriuena gồm: Dharmaraja piriuena, 
Paficamula pirivena và Siriniuäsa piriuena. ˆ 

Những vị chủ tọa của hai hệ thống này được gọi là 
Tipi†akavagi§varacäryäŸ, vị này thông thạo 6 thứ tiếng như Sanskri, 
Pratrit, Maghadhi, Sauraséni, Apabramsa và Paisaci. Thượng tọa 
Totaganuwa Sri Rahula và Hiệu trưởng của hệ thống Vjayabahu 
Pirivena; còn hệ thống Vịayabahu Piriuena do Thượng tọa Vanaratna 
Sangharäja làm Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, các hệ thống nhỏ lẻ khác 
cũng được các vị Tăng sĩ lỗi lạc lãnh đạo. Chương trình giảng dạy 
thời kỳ này được đúc kết và soạn thảo dựa trên các nghiên cứu của 
các học giả lỗi lạc bấy giờ và có thể nói sự thống nhất chương trình 
giảng dạy là một bước đột phá rất lớn và là thành công vang dội. 
Ngoài chương trình chính thống của hệ thứ nhất tương đối nghiêm 
ngặt thì hệ thứ hai có cách tiếp cận tương đối phóng khóang hơn. 
Nhìn một cách tổng thể, thời gian học tập của hệ thống lúc bây giờ 
phải trải qua 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là theo học với 


6. Ven. Naimbala Dhammadassi, Buddhist Contribution to Educafion, Nxb. Đại học Sri 
Jayewardenepura, Colombo, 2009, tr. 55. 

7. Sảd, tr. Số. 

8. VỊ giác ngộ Tam tạng. 


174. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


một vị thầy và theo dạng đọc tụng thuộc, giai đoạn thứ hai là giai 
đoạn nghiên cứu học hỏi và vấn đáp và trong giai đoạn này chia nhỏ 
thành các thời kỳ khác nhau tuỳ theo sức hấp thu, trình độ cũng như 
sự nhạy bén của học viên. Trong giai đoạn 2 này chủ yếu là các quá 
trình nghiên cứu chỉ tiết các vấn đề trong Kinh và Luật; kết hợp với 
các bài giảng và chú giải phần Kinh tạng Pali và tiểu bộ. 

Giai đoạn cuối cùng dành cho các học viên trở thành Tỳ kheo 
giảng dạy hay làm việc. Việc nghiên cứu chỉ tiết tỉ mỉ các chi phần của 
Luật và Abhidhamma được rốt ráo thực hiện trong giai đoạn này. 


Chúng ta có thể khái quát cấu trúc môn học trong thời kỳ này 


qua bảng sau: 


Toán Kịch Chiêm tinh 
Khoa học - 
Luật Dược 
Triết học Sáu trường phái 
hay Tôn giáo học của Ấn giáo 


Pali Sanskrit Prakit 
Ngôn ngữ học 
Sinhalese 


Chú giải Hậu chú giải 
Tam tạng học ậ 


2.3. Giáo dục Phật giáo Sri Lanka từ độc lập đến nay 
2.3.1. Đại học Cylon (Đại học Colombo) 


Như đã đề cập ở phần 1 của bài viết này, các lĩnh vực khảo sát 
trong bài viết chủ yếu tập trung ở cấp độ đại học và sau đại học của 
chuyên ngành Phật học. Nếu khảo sát về danh nghĩa độc lập thì vào 
năm 1948 Sri Lanka đã được công nhận là nhà nước độc lập, tuy 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „7S. 


nhiên để tự chủ và thóat mọi lệ thuộc một cách triệt để thì phải tính 
đến năm 1972. Tuy nhiên hệ thống giáo dục cấp đại học lại được 
hình thành khá sớm thậm chí trước cả những năm chưa độc lập đó 
là sự ra đời của Đại học Cylon vào năm 1942, đây là tiền thân của 
Đại học Colombo ngày nay. Chuyên ngành Phật học và Pali là một 
bộ phận thuộc Phân khoa Nghệ thuật của trường này. 


Đại học Cylon ở buổi đầu thành lập với sự hạn chế về mọi mặt 
nhưng đây cũng là bước đột phá giúp cho hệ thống này nở rộ về sau. 
Ban đầu thì chỉ có 4 Phân khoa chính thức của đại học này bao gồm 
khoa Y học, khoa Khoa học, khoa Đông Phương học và khoa Nghệ 
thuật. Tổng hệ thống nhân sự bao gồm bộ phận học thuật và bộ 
phận hành chánh thời gian đầu vô cùng khiêm tốn. Số lượng giảng 
viên ban đầu chỉ có 15 giáo sư, 20 giảng viên trực thuộc, 08 trợ 
giảng, 12 giảng viên thỉnh giảng và đội ngũ nhân viên hành chánh 
khiêm tốn chỉ có 10 nhân sự. Trong khi đó, số lượng sinh viên của 4 
khoa chỉ vỏn vẹn 904 sinh viên; trong đó khoa Nghệ thuật và Đông 
phương học có 396 sinh viên, khoa Khoa học có 250 sinh viên và 
khoa Y học có 258 sinh viên”. 


Đến khoảng năm 1963, chuyên ngành Phật học và Pali được 
thành lập và kéo dài đến năm 1970 bị gián đoạn do các công cuộc 
cải cách giáo dục; thời kỳ này chuyên ngành này trực thuộc khoa 
Nghệ thuật. Mãi đến năm 1997, chuyên ngành này được tái thiết lập 
đặt dưới sự điều hành của giáo sư Karunadasa là Trưởng khoa. Trải 
qua các nhiệm kỳ đặt dưới sự điều hành của các giáo sư nổi tiếng; 
đến nay, chuyên ngành này do Thượng tọa giáo sư M. Dhammajoti 
là Trưởng khoa với sự tham gia giảng dạy của đội ngữ giáo sư lỗi lạc 
và tiếng tăm. Trong số đó phải kể đến giáo sư Asanga Tilakaratne, 
Ông là vị tiến sĩ Triết học về so sánh tôn giáo tại Đại học Hawal, 
Mỹ với luận án Tiến sĩ được bảo về vào năm 1992. Ngoài ra, chuyên 
ngành này còn có các giáo sư tiến sĩ là Tăng sĩ cũng như cư sĩ tốt 
nghiệp trong nước và quốc tế như: Thượng tọa tiến sĩ Uduhawara 


9. Uniuersity Education since Independence, S. Tilakaratna biên tập, Nxb. Colombo, 2000, 
tr.14. 


176 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Ananda (Colombo)!9, Tiến sĩ Wimal Hewamanage (Wahan), Tiến 
sĩ S. Vijitha Kumara (Sri Jayewardenepura). Bên cạnh đó các vị giáo sư 
thỉnh giảng được mời từ các Đại học như Kelaniya, Buddhist and Pali, 
Sri Jayewardenepura, Hongkong, Taiwan, Myanmar và Thái Lan. 


Số lượng sinh viên hiện tại cho lớp Sinhalese hệ cử nhân là 145 
sinh viên gồm Tăng ni và sinh viên thế tục tất cả đều là người dân 
trong nước; lớp tiếng Anh hệ cử nhân là 98 sinh viên bao gồm sinh 
viên quốc tế và trong nước. Thành phần sinh viên quốc tế chủ yếu 
đến từ các nước như Trung Quốc, Myanmar, Nepal, Banglades vào 
Lào. Chương trình đào tạo của hệ Cử nhân có thể phân làm hai loại. 
Thứ nhất là hệ giáo dục phổ thông với 3 năm tính cả thời gian dự bị 
1 năm bao gồm 6 học kỳ. Năm đầu tiên được xem là năm nhẹ nhàng 
nhất và áp dụng cho cả hai hệ thống phổ thông và đặt biệt. Trong 
năm này chia làm 2 học kỳ với 4 môn học gồm Giới thiệu tổng quan 
về nghiên cứu Phật học, văn học Pali, Giáo lý căn bản của Phật giáo 
sơ kỳ và tổng quan về cấu thành văn bản Pali. Cấu trúc môn học cho 
năm 2 và 3 của hệ phổ thông bao gồm 7 môn cho học kỳ 3, 4 môn 
cho học kỳ 4, 9 môn cho học kỳ 5 và 8 môn cho học kỳ 6. Chủ yếu 
là các môn học về giáo lý của Theravada như Luật, Vi diệu pháp, 
Triết học Xã hội Phật giáo, Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ, Lịch sử Phật 
giáo Ấn Độ và Sri Lanka, Đạo đức học Phật giáo, Kiến trúc và Nghệ 
thuật Phật giáo, Sự truyền bá giáo pháp, và đặc biệt là bộ môn Phật 
giáo Trung Hoa thời hiện đại xuất hiện. Bộ môn duy nhất liên quan 
đến Mahayana và kỳ cuối năm cuối của hệ phổ thông là Tư tưởng 
Tánh không. 

Đối với cấp bậc cử nhân hệ Đặc biệt thì đòi hỏi phải cần đến 4 
năm với luận án tốt nghiệp và kỳ thi cuối khóa. Sở dĩ gọi là đặc biệt, 
vì nó có những yếu tố đặc biệt” sau: 

‹ _ Sau khi được tốt nghiệp hệ này với văn bằng bình thường có 

thể bắt tay vào viết luận án thạc sĩ ngay mà không cần học các 
môn học của năm đầu hệ thạc sĩ. 


10. Nơi tốt nghiệp tiến sĩ. 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „l77. 


‹ - Nếu đạt được văn bằng xuất sắc của hệ đặc biệt này thì được 
đặc cách thông qua thạc sĩ mà trực tiếp bắt tay vào những 
bước đầu tiên của khóa thạc sĩ Triết học (tạm gọi là Phó Tiến 
sĩ theo hệ giáo dục bên này). 


‹ . Hệthống môn học của hệ này nhiều hơn hệ phổ thông I năm 
với các môn học chủ yếu là các môn ở hệ phổ thông cộng 
thêm các môn như Phương pháp nghiên cứu, Tư tưởng Phật 
giáo Mahayana, Duy thức, Tánh không, Logic học Phật giáo, 
tâm lý học Phật giáo, Nhận thức luận Phật giáo; sinh viên 
phải đảm bảo 2 trong 4 yêu cầu ngôn ngữ là Pali, Sanskrit, 
Prakit, Tibetan. 

Đối với cấp độ thạc sĩ, Đại học Colombo mở ra cho sinh viên 
lựa chọn theo hai hướng gồm một năm và hai năm. Tuy nhiên, các 
bước này phải đảm bảo những tiêu chí riêng biệt mà bước mở đầu là 
chương trình dự bị thạc sĩ với thời lượng 1 năm gồm 6 môn học bắt 
buộc. Tiêu chuẩn đầu vào của lớp này gồm các tiêu chí như Hòan 
tất ít nhất 3 năm cử nhân có văn bằng của chuyên ngành Phật học 
và Pali tại trường hoặc các trường khác; hoặc đã là thạc sĩ, tiến sĩ 
các ngành khác như Luật, Kỹ sư, Kiến trúc hay Bác sĩ; hoặc Sĩ quan 
cảnh sát và quân đội trở lên có kinh nghiệm trên 10 năm; hoặc 
được sự chấp thuận của Hội đồng học thuật nếu không thuộc 3 
tiêu chí trên. Về chương trình giảng dạy lớp dự bị này, sau môn học 
bắt buộc gồm: Nguồn gốc, Lịch sử và sự phát triển của Phật giáo, 
Thiền học Phật giáo, Nền tảng giáo lý Phật học, Phân tích các học 
thuyết của các Truyền thống Phật học, Kiến trúc - Nghệ thuật và 
Văn hóa Phật giáo, Ứng dụng xã hội của đạo Phật. Sau khi Hòan 
thành khóa học này, học viên được tham dự lớp chính thức thạc sĩ 
với 8 môn học chính trong 1 năm và luận án trong một năm. Tám 
môn học bắt buộc là Phương pháp nghiên cứu Phật học, Truyền 
thống Theravada - Lịch sử, đức tin và thực hành; Triết học Phật 
giáo của Giáo dục, Tâm lý học Phật giáo và trị liệu, Phật giáo và 
Luật học-công bằng, dân chủ và nhân quyền, Phật giáo và Kinh tế, 
chính trị và xã hội, Phật giáo và Văn hóa Kiến trúc và Nghệ thuật. 


178. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Về tiêu chí của luận án, mỗi luận án phải đảm bảo ít nhất 2 lần bảo 
vệ và phải trên 60 ngàn từ. 

Thành phần giáo sư giảng dạy và chịu trách nhiệm hướng dẫn 
cho thạc sĩ, phó tiến sĩ (Thạc sĩ Triết học) và tiến sĩ ngoài những vị 
đã nêu trên còn có các vị giáo sư Oliver Abyenayake, Karunadasa, 
P. D. Pramasiri, Anura Manatunga, Maringa Aramasinghe. Nếu 2 
năm Hòan thành khóa học và viết luận án có thể trực tiếp vào luận 
án tiến sĩ với một đề tài mới mà không cần thông qua cấp phó tiến 
sĩ trung gian và thời lượng tối đa là 4 năm. Đối với sinh viên chỉ học 
và Hòan thành tín chỉ 1 năm của thạc sĩ thì bắt buộc phải qua bước 
phó tiến sĩ và trải qua ít nhất 2 lần bảo vệ trước khi tiến hành bảo vệ 
tiến sĩ và thời lượng tổng cộng tối đa cho 2 cấp độ là 5 năm. 

Hiện nay, chuyên ngành Phật học và Pali của Đại học Colombo 
vẫn giữ vị thế ở mức trung. Số lượng thạc sĩ và tiến sĩ đang trong quá 
trình nghiên cứu và tốt nghiệp hàng năm vẫn còn chưa đáng kể. 


2.3.2. Đại học Vidyalankara (Đại học Kelaniya) 


Như đã trình bày ở phần 2.2, hệ thống giáo dục Phật giáo 
Pirivena dần chuyển sang các hệ thống đại học trực thuộc quyền 
quản lý của Bộ Giáo dục Sri Lanka. Viên đá đầu tiên của nền 
móng trường này được đặt vào năm 1875 tức là sự hợp nhất của 
nhiều hệ thống pirivena nhỏ lẻ thành hệ thống lớn dưới tên gọi là 
Vidyalankara pirivena. Cùng với phong trào tự chủ hóa đất nước sau 
khi giành được độc lập thì hệ thống giáo dục được cụ thể hóa bằng 
việc thành lập các trường đại học như đã trình bày ở phần 2.3.1. Sau 
Đại học Cylon (1942), Vidyalankara Pirivena trở thành Đại học 
Vidyalankara vào năm 1959; sáp nhập như một cơ sở Vidyalankara 
của Đại học Ceylon vào năm 1972, rồi đến năm 1978 trở lại là một 
đại học lấy tên là Đại học Kelaniya. Ngày nay, Đại học Kelaniya là 
một trong những trường đại học quốc gia lớn. Nó nằm ngay bên 
ngoài thủ đô Colombo, thuộc vùng đất cổ kính và có giá trị lịch sử 
cao đó là vùng Kelaniya mạn bắc của sông Kelani. Duy trì bản sắc 
và cội nguồn căn nguyên vốn có của trường, Đại học Kelaniya luôn 
là một trung tâm nổi bật bậc nhất Sri Lanka về nghiên cứu Pali và 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „I79. 


Phật học. Chuyên ngành Phật học và Pali ngày nay trực thuộc khoa 
Nhân văn. Bên cạnh đào tạo và nghiên cứu về Phật học và Pali, các 
chuyên ngành khác như Sanskrit va Đông phương học cũng có bề 
dày lịch sử và ảnh hưởng nhất định về danh tiếng cũng như đội ngũ 
giảng dạy và chất lượng đào tạo. Chính vì duy trì được bản sắc của 
trường nên hiệu trưởng của trường đã qua bao nhiệm kỳ luôn là một 
vị Hòa thượng với trí tuệ và oai đức xuất chúng đảm nhiệm. Ngài 
Hiệu trưởng đương nhiệm là Hòa thượng Viện chủ chùa Kelaniya 
(Thánh địa Phật giáo Sri Lanka), một trong ba vị Tăng thống của 
Giáo hội Tăng già Sri Lanka hiệu Welamitiyawe Dharmakirthi Sri 
Kusala Dhamma. 


Đội ngũ hội đồng khoa học, giảng dạy và hành chánh hiện nay 
của trường gồm có 1.461 vị thường trực, và 260 vị không thường 
trực. Hội đồng học thuật có 620 vị và 806 vị phụ trách hành chánh. 
Tổng số lượng sinh viên mỗi năm của trường gồm có I1.0SS hệ 
cử nhân và 2.667 hệ cao học, trong đó ra trường mỗi năm của hệ 
cử nhân là 6.031 sinh viên và hệ cao học là 1.306 sinh viên. Khoa 
Phật học và Pali học là một khoa tiên phong tại Đại học Kelaniya 
và đây cũng là một khoa lâu đời nhất của trường. Mục đích là đào 
tạo và đẩy mạnh phong trào học thuật nghiên cứu tư tưởng triết lý 
Phật học và Pali, Sanskrit. Cấu trúc đào tạo cơ bản cũng giống với 
khoa Phật học của Đại học Colombo, tuy nhiên ở cấp độ cử nhân 
thì hệ phổ thông phải cần 4 năm và hệ đặc biệt phải mất Š5 năm để 
Hòan thành. Hiện tại số lượng sinh viên quốc tế theo học cử nhân 
và thạc sĩ tại đây vào khoảng 120-140 sinh viên, còn sinh viên bản 
địa khoảng 1Š0 mỗi năm cho cử nhân. Chương trình đào tạo lớp dự 
bị đại học gồm II môn như bối cảnh lịch sử của Phật giáo, Pali căn 
bản, Giáo lý căn bản của Phật giáo sơ kỳ, Anh văn Phật pháp, Văn 
hóa Kiến trúc Phật giáo châu Á, Mahayana và Theravada, Sanskrit 
cơ bản, Đạo đức học Phật giáo và Thiền, Tuyển chọn Kinh điển hệ 
Trung Quốc và Pali. Cấp cử nhân hệ phổ thông với 3 năm trong 
vòng 6 học kỳ phổ biến ở cả 4 chuyên ngành Pali, Triết học Phật 
giáo, Văn hóa Phật giáo, Tầm lý học Phật giáo. 


] 80. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Chuyên ngành Pali chia làm 3 cấp độ mỗi cấp độ dao động từ 
7 đến 8 môn chỉ tiết. Ở cấp độ 1 của chuyên ngành Pali gồm có 
các tín chỉ như: Nghiên cứu khái quát Tam tạng Pali, Lịch sử văn 
học Pali, Phê bình, Nguồn, Tầm lý trị liệu trong văn hệ Pali, Những 
tranh luận và Tình hình dịch thuật. Cấp độ 2 bao gồm Ngữ pháp 
Pali cấp độ 2, khảo cứu văn bản, Nguồn Pali trong lịch sử Sri Lanka, 
Phê bình văn học Pali, Xu hướng khái niệm trong Phật giáo sơ kỳ. 
Cấp độ 3 gồm các tín chỉ liên quan đến Ngữ pháp Pali cấp độ 3, 
Triết học Abhidhamma, Kỹ năng thuyết pháp, Phê bình văn học 
Pali, Triết lý và Đạo đức trong Tam tạng. 


Chuyên ngành Triết học Phật giáo cũng y như thế. Ở cấp độ 1 
với các bộ môn như Bối cảnh triết học của Phật giáo sơ kỳ, Nguyên 
tắc cơ bản của Phật giáo sơ kỳ, Phân tích Tâm lý học Phật giáo, Phật 
giáo và Tâm thần học, Phật giáo và các vấn đề xã hội, Sự phát triển 
của tư tưởng Phật giáo, Nghiên cứu về nguồn tư liệu. Cấp độ 2 bao 
gồm các bộ môn như Đạo đức học Phật giáo, Phân tích về Tâm, 
Triết học xã hội Phật giáo, Khái niệm về Cộng đồng, Thái độ của 
Phật giáo về Luật pháp và phán xử. Cấp độ cuối cùng sắn liền với 
các bộ môn như Thiền học Phật giáo, Nghiên cứu về Abhiđhamma, 
Phật giáo và Tây phương, Nhận thức luận và Logic học Phật giáo, 
Phật giáo và Kinh tế, Xã hội và Môi trường. 

Chuyên ngành thứ ba là Văn hóa Phật giáo với tuần tự mỗi cấp 
độ từ 7 đến 9 môn theo các chủ đề Bối cảnh văn hóa Phật giáo Ấn 
Độ, Các công trình kiến trúc Phật giáo cổ đại Sri Lanka, Phê bình 
văn học Phật giáo, Nguyên tắc cơ bản của văn hóa Phật giáo. Các 
môn như Nghi lễ Phật giáo, Chiêm tinh, Tư tưởng xã hội, Khảo cổ 
học, Trị liệu trong Phật giáo, Cơ cấu tổ chức Tăng đoàn, Khái niệm 
về Quản lý trong Phật giáo. 

Chuyên ngành thứ tư là Tâm lý học Phật giáo chuyên ngành ít 
tín chỉ nhất, chỉ có 9 tín chỉ cho 3 cấp độ gồm Khái niệm tâm lý học 
hiện đại, Tâm lý ứng dụng, Tâm lý và cái chết, Tâm lý và rối loạn, 
Tâm lý và stress, Quản lý chánh niệm v.v... 


Về cấp bậc cử nhân hệ Đặc biệt thì sinh viên phải đảm bảo các bộ 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „I81. 


môn thêm I năm so với hệ phổ thông và các quyền lợi của cấp độ 
này cũng tương đồng với cấu trúc của Đại học Colombo. 


Đối với chương trình thạc sĩ ở chuyên ngành Phật học và Pali 
của Đại học Kelaniya thì có khác rất nhiền với Đại học Colombo 
ở chỗ sinh viên học trực tiếp với 5 môn học quy định trong vòng 
một năm và Hòan thành kỳ thi cuối khóa sau đó tiến hành luận án 
trong 1 năm với tối thiểu 40 ngàn từ cho mỗi luận án. Chương trình 
học nhẹ nhàng với Š bộ môn như Phương pháp nghiên cứu, Tâm lý 
học Phật giáo và trị liệu, Giáo lý căn bản và các xu hướng khác nhau 
trong Triết học Phật giáo, Phật giáo và Khoa học xã hội, Xã hội hóa 
văn hóa Phật giáo. 

Đội ngũ giảng dạy và điều hành trong khoa bao gồm các giáo 
sư, tiến sĩ và các giảng viên trong và ngoài nước. Thượng tọa giáo 
sư Tharele Dhammaratana (Delhi), Giáo sư Udita Garusinha 
(Nhật Bản), Thượng tọa giáo sư Nabirittankadawara Gnanaratana 
(Delhi), Thượng tọa giáo sư Makuruppe Dhammananda (Delhi), 
Thượng tọa giáo sư Naotunne Wimalagnana (Kelaniya), Đại đức 
tiến sĩ Dodamkumbure Dhammadassi (Kelaniya), Tiến sĩ Rajitha 
PushpaKumara (Trung Quốc), Đại đức phó tiến sĩ Alubomulle 
Dhammalankara (Kelaniya), Đại đức tiến sĩ Deniyaye Pgnanalok 
(Kelaniya), Tiến sĩ Gamini Wijayasinghe (Kelaniya), Đại đức tiến 
sĩ Welimadagama Kusaladhamma (Mỹ). 


2.3.3. Viện Cao học chuyên ngành Phật học uà Pali của Đại học Kelaniya 


Viện cao học chuyên ngành Phật học và Pali của trường Đại 
học Kelaniya (PGIPBS) trước đây là Viện Nghiên cứu Phật học 
Vidyalankara ra đời vào ngày 23 tháng I1 năm 1975. 


Viện Nghiên cứu Phật học Vidyalankara được giữ nguyên trạng 
đến 30 tháng 12 năm 1979. Sau đó, Viện này sáp nhập với Đại học 
Kelaniya và có tên như hiện nay PGIPBS. Xét về mặt danh xưng, 
đây là một phân viện trực thuộc Đại học Kelaniya và người đứng 
đầu Viện này thường là một Phó hiệu trưởng của Đại học Kelaniya. 
Tuy chịu sự kiểm soát và chỉ đạo từ Hội đồng Quản trị trên mọi 


] 2, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


phương diện của Đại học Kelaniya, nhưng PGIPBS vẫn có những 
quy cách hoạt động riêng và mô thức quản lý tương đối độc lập. Mặc 
dù, trên danh nghĩa, tất cả các vấn đề liên quan đến phát triển chương 
trình giảng dạy, các khóa học, giảng dạy, nghiên cứu và thực hiện các kỳ 
thi đều thuộc phạm vi điều hành của Hội đồng Khoa học phải được sự 
chấp thuận của Hội đồng Quản trị và Thượng viện Đại học. 


Hiện tại, PGIPBS có ba phân khoa chính gồm Dữ liệu Phật giáo, 
Tư tưởng Phật giáo và Văn hóa Phật giáo. Trưởng phân khoa sẽ là 
người chịu trách nhiệm đưa ra định hướng chung cho các giáo trình 
và nghiên cứu trong lĩnh vực tương ứng. Công tác giảng dạy và giám 
sát cùng các bộ phận quản lý không thuộc phạm vi học thuật được 
điều từ Khoa học Xã hội và Nhân văn của các trường đại học trong 
và ngoài nước. Các khóa học và nghiên cứu được dạy bằng hai thứ 
tiếng Sinhala hoặc bằng tiếng Anh dành cho tất cả các sinh viên 
trong và ngoài nước. Cơ chế đào tạo của PGIPBS gồm các hệ học 
thuật từ thấp đến cao như: Tín chỉ Pali sau đại học, Dự bị Thạc sĩ 
Pali, Thạc sĩ Pali, Dự bị thạc sĩ Phật học, Thạc sĩ Phật học, Dự bị thạc 
sĩ Tâm lý Phật giáo và trị liệu, Thạc sĩ Tâm lý Phật giáo và trị liệu, 
phó tiến sĩ và tiến sĩ. 

Hiện nay, sự phát triển của PGIPBS là vô cùng to lớn khi đã 
Hòan thành khai mở các chi nhánh và chấp nhận lời mời liên kết 
đào tạo từ các nước như Mỹ, Singapore, Trung Quốc và Hongkong. 
Chương trình đào tạo và hệ thống giáo sư từ giảng dạy đến hướng 
dẫn ở các chi nhánh và trường liên kết đa phần là theo khung sườn 
ở PGIPBS và các bộ môn chính thì các giáo sư trưởng và phó phân 
khoa sẽ trực tiếp giảng dạy. 

Mỗi năm, số lượng Thạc sĩ Phật học đầu vào dao động từ 300 
đến 400 và đầu ra từ 200 đến 300 với tỷ lệ 3⁄4. Số lượng Thạc sĩ Pali là 
còn hạn chế kể cả số lượng vào lẫn ra trong khi đầu ra chiếm khoảng 
1/5 số lượng. Số lượng nghiên cứu sinh phó tiến sĩ và tiến sĩ tương 
đối đông với mức đầu vào khoảng 60 sinh viên cấp phó tiến sĩ và 20 
nghiên cứu tiến sĩ. Tuy nhiên, số lượng đầu ra ở cấp độ tiến sĩ thì 
tầm 1 đến 3 vị đạt chuẩn tốt nghiệp mỗi năm. Qua đó, chúng ta có 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „183. 


thể thấy được sự kiểm duyệt về chất lượng tiến sĩ và phó tiến sĩ ở đây 
vô cùng nghiêm khắt. 

Thời gian để cho sinh viên theo học thạc sĩ chỉ trong vòng 1 
năm với 2 môn học bắt buộc là Phương pháp nghiên cứu và Triết 
học Phật giáo trong Phật giáo sơ kỳ cộng thêm 4 môn học tự chọn 
trong số 37 môn học hiện có. Có thể thấy rằng, chương trình đào 
tạo của PGIPBS rất phong phú và đa dạng, mở ra các cánh cửa tiếp 
cận đến tất cả các khía cạnh của học thuật Phật giáo từ Mahayana 
đến Theravada và cả Mật giáo. 


Chất lượng đào tạo của PGIPBS được đánh giá rất cao không 
những bởi đội ngũ giảng viên hùng hậu và uy tín đến từ trong và 
ngoài nước (sẽ được đề cập ngay phần kế tiếp) mà còn do các đời 
Viện trưởng đều là những vị giáo sư lừng danh qua từng thời kỳ. 
Hòa thượng giáo sư tiến sĩ Tiến sĩ Havanpola Rathanasara là người 
khai sáng PGIPBS (1975-1979), Giáo sư L.P.N. Perera (1979- 
1984), Thượng tọa giáo sư Dhammavihari, (1984-1990), Giáo sư 
Y. Karunadasa (1991-2000), Giáo sư Thilak Kariyawasam (2000- 
2003), Giáo sư Asanga Thilakarathne (2003-2007), Giáo sư 
Sumanapala Galmangoda (2007-2013), và hiện tại là Hòa thượng 
giáo sư tiến sĩ Kotapitiye Rahula. Đây đều là những vị giáo sư tầm cỡ 
trong giới học thuật và có rất nhiều đóng góp về công trình nghiên 
cứu Phật học, Triết học và ngôn ngữ cho nền học thuật thế giới; đặc 
biệt hơn cả là tầm ảnh hưởng của họ lên Bộ Giáo dục và giới nghiên 
cứu học thuật là vô cùng sâu rộng. 

Hội đồng khoa học và đội ngũ giảng dạy gồm có 26 giáo sư cơ 
hữu và 12 giáo sư thỉnh giảng đến từ các trường đại học trong nước 
và nước ngoài như Anh quốc, Mỹ, Hongkong, Miến Điện; I7 tiến sĩ 
giảng dạy thường trực. Trong số các vị giáo sư tham gia giảng dạy và 
hướng dẫn có các vị nổi tiếng như giáo sư Dhammajoti (Hongkong), 
Giáo sư Ratna Wijetunge, Giáo sư Oliver Abeynayake, Giáo sư P. D. 
Premasiri, Giáo sư G.D. Sunamapala, Giáo sư Asanga Tilakaratne, 
Giáo sư Udhitha Garusinghe, Giáo sư Devalegama Medhananda, 
Giáo sư Karunadasa, v.v... 


] 84, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Nhìn chung, Đại học Kelaniya và PGIPBS là nơi đáp ứng nhu 
cầu triệt trể về tham cứu và học tập của chuyên ngành Phật học và 
Pali ngoài bề dày lịch sử ra còn bởi đội ngũ đào tạo và hơn nữa là 
những sinh viên ưu tú xuất thân từ đây ra đã và hiện là những nhà 
nghiên cứu Phật học khắp nơi trên thế giới. 


2.3.4. Đại học Cylon — Đại học Peradeniya 


Đây là trường đại học cổ kính và gần như đẹp nhất về khuôn viên, 
khí hậu và chất lượng đào tạo cũng là bậc nhất về tổng thể. Ra đời vào 
năm 1942 với tên gọi là Đại học Cylon (chung với Cylon của Đại học 
Colombo), năm 1978 đổi tên thành Đại học Peradeniya và đến bây 
giờ. Năm 2013, 2016 và 2018 được xếp hạng bậc nhất của Sri Lanka về 
tổng thể. Và vị trí nhất nhì xét về tổng thể thì chỉ có Đại học Colombo 
và Peradeniya luân phiên nhau chiếm giữ. Đại học này có tổng cộng 9 
khoa và hai viện cao học, 10 trung tâm và 73 phân khoa có số lượng 
tổng sinh viên lến đến 11 ngàn người. Phân khoa Phật học và Phân 
khoa Pali, Phân khoa Sanskrit là những phân khoa độc lập nhau và 
đều là chi nhánh của khoa Nghệ thuật. Khoa Nghệ thuật của Đại học 
Peradeniya được ra đời năm 1942 và đến năm 1943 Phân khoa Pali và 
Sanskrit mới được thành lập rồi mãi đến năm 1964 Phân khoa Phật học 
mới được ra đời dưới tên gọi chuyên khoa Triết học Phật giáo. 


Điểm ấn tượng nhất khi đến với chuyên khoa Phật học và Pali 
của Đại học Peradeniya là châm ngôn của khoa trích dẫn từ những 
lời dạy của Đức Phật: “Giáo Pháp Đức Như Lai thuyết như chiếc bè 
dùng để qua sông chứ không bám mắc vào đó”"'. Đây là nỗ lực của 
đội ngũ trong khoa tạo ra và duy trì một môi trường học tập thân 
thiện, nơi mà giảng viên và sinh viên đều có thể trao đổi chuyên 
môn và quan điểm, nhận xét về các lĩnh vực liên quan đến Phật giáo 
và Pali. Tất cả chương trình đều được dạy bằng tiếng Anh. Khoa 
đã liên kết với các trường đại học khác để nghiên cứu về Phật giáo 
Nguyên thủy, Triết học Phật giáo, Đạo đức Phật giáo, Tâm lý học 
Phật giáo và Lịch sử và Văn hóa Phật giáo. 


11. Kinh Ví dụ con rắn, Trung Bộ Kinh. 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „I8S. 


Chương trình đào tạo cũng gồm đầy đủ các hệ như cử nhân, thạc 
sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ. Về chương trình cử nhân không phân chia 
thành 2 hệ thống như của Đại học Colombo và Đại học Kelaniya 
mà chỉ có I hệ 4 năm với 7 học kỳ mà thôi. Nhìn chung các bộ môn 
thì cũng không khác là bao so với 2 trường đại học trước. Chương 
trình dự bị thạc sĩ của Phân khoa Pali gồm Š5 môn như Ngữ pháp 
và Văn phong Pali, Phiên dịch, Phật giáo trong văn hệ Pali, văn bản 
học và Phương pháp nghiên cứu. Chương trình dự bị cho Thạc sĩ 
Phật học gồm có 7 bộ môn như Phương pháp nghiên cứu, Nền tảng 
của Phật giáo sơ kỳ, Phật giáo trong văn hệ Pali, Sự phát triển của 
các học thuyết Phật giáo, Phật giáo Sri Lanka xưa và nay, Văn hóa và 
Tôn giáo châu Á. 

Chương trình thạc sĩ của Phân khoa Pali và Phân khoa Phật học 
thì chỉ có 6 đến 7 môn cho mỗi phân khoa. Các bộ môn này cũng 
chỉ xoay quanh các vấn đề Triết học, Tâm lý học, Xã hội, ngữ pháp 
Pali và Sanskrit, Phật giáo Sri Lanka lịch sử và tư tưởng v.v... 


Chương trình phó tiến sĩ và tiến sĩ thì như của PGIPBS và chất 
lượng về đào tạo nghiên cứu chuyên ngành Phật học và Pali ở Sri 
Lanka thì đều vô cùng nghiêm ngặt như nhau. Thành phần giảng dạy 
của chuyên khoa Phật học và Pali ở đây là những vị giáo sư ưu tú của 
Sri Lanka. Trong đó phải kể đến giáo sư P.D. Premasiri, giáo sư tiến 
sĩ Kotapitiye Rahula, giáo sư R.G.D. Jayawwardena (Peradeniya), 
Giáo sư Bamunugama Shanthawimala (Peradeniya), Giáo sư 
Muwaetagam Gnanananda (Delhi), Giáo sự Magaskumbara, Tiến 
sĩ Mahinda Herath (peradeniya), vv... 


2.3.5. Đại học Vidyodaya - Đại học Sri Jayewardenepura. 


Cũng giống như Đại học Kelaniya, Đại học Sri Jayewardenepura 
là hậu thân của một trong hai hệ thống pirivena cổ xưa với tên gọi 
là Vidyodaya pirivena được thành lập vào năm 1873. Năm 1959 đổi 
tên thành Đại học Vidyodaya và năm 1972 được đổi tên thành Đại 
học Sri Jayewardenepura. Ban đầu, Phật học và Pali chính là chuyên 
ngành nòng cốt của trường này, trải qua thời gian phát triển, đến 
hôm nay, trường đã có 7 khoa lớn chính với 22 phân khoa chi nhánh 


] S6 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


và một viện sau đại học. Chuyên khoa Phật học và Pali trực thuộc 
Khoa Xã hội và Nhân văn. 


Khoa này chuyên nghiên cứu Pali, Phật giáo sơ kỳ và truyền 
thống Phật giáo Nguyên thủy, đặc biệt là các văn bản viết bằng tiếng 
Pali bao gồm Tam tạng (Canon Pali), Atthakatha (chú giải), Tika 
(hậu chú giải), Biên niên sử, vxv... Chuyên ngành chú trọng đào tạo 
kiến thức chuyên sâu và hiểu biết về cả ngôn ngữ và văn học Pali, 
thông qua các phương pháp nghiên cứu lịch sử, triết học. Về Triết 
học Phật giáo, chuyên khoa chú trọng nghiên cứu giáo lý Phật giáo 
như một hệ thống triết học, một hệ thống đạo đức, với cách tiếp cận 
tâm lý học v.v... Ngoài ra, khoa còn có các bộ Lịch sử Triết học Phật 
giáo, Triết học Phật giáo hiện nay và mối liên quan giữa các tôn giáo 
và triết học thế giới, các vấn đề cá nhân và xã hội đương đại. 

Chương trình giảng dạy chủ yếu là cấp bậc cử nhân với 3 chuyên 
ngành chính là Pali, Văn minh Phật giáo và Triết học Phật giáo. Có 
đào tạo hệ thạc sĩ nhưng vìnhững điều kiện chủ quan nên công tác 
tuyển sinh hầu như không có biến chuyển. Tuy nói đây là cái nôi 
của giáo dục Phật giáo tuy nhiên những øì đang diễn ra ở thời điểm 
hiện tại Hòan toàn trái ngược với Đại học Kelaniya, nguyên nhân 
chủ yếu đến từ bên trong, nơi mà đội ngũ giảng dạy đang thiếu và 
người lãnh đạo tuy có thẩm quyền học thuật nhưng lại bị chi phối 
quá nhiều bởi các công tác chính trị và nhà nước. Song, ở cấp độ cử 
nhân vẫn đang được duy trì một cách chậm chạp và thụ động. 


2.3.6. Đại học Phật giáo và Pali (BPU) 


Đây là trường đại học duy nhất tại Sri Lanka được thành lập 
theo Đạo Luật Giáo dục nước này năm 1982 với tính chuyên nhất là 
“Phật học và Pali: Trường này được thành lập vào năm 198Š do một 
vị Tăng vô cùng nổi tiếng là Ngài Walpola Rahula sáng lập. Mục tiêu 
của trường đại học này là truyền bá Phật giáo, phát triển Nghiên 
cứu Pali và Phật học ở Sri Lanka và nước ngoài. BPU đã được cơ cấu 
lại theo cấu trúc của các trường đại học khác của Sri Lanka. Trường 
gồm có 2 khoa lớn đó là khoa Phật học và khoa Nghiên cứu ngôn 
ngữ. Khoa Phật học gồm có các phân khoa nhỏ như Triết học Phật 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „187. 


giáo, Nghiên cứu Tôn giáo và so sánh, Khảo cổ học và Văn hóa Phật 
giáo. Khoa Ngôn ngữ gồm có phân khoa Pali, Sankrit, Sinhalese, 
tiếng Anh, Trung, Nhật. 


Chương trình đào tạo tín chỉ cơ bản và nâng cao với các ngôn 
ngữ Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hindi, Talmil, Trung và Pháp. Chương 
trình dự bị và dự bị nâng cao cho thạc sĩ chỉ bao gồm Phật học, Pali, 
Sanskrit và Anh văn. 

Chương trình Cử nhân với thời gian 4 năm với 6 môn mỗi học 
kỳ và Chính phủ tài trợ ký túc xá ăn ở cho toàn bộ sinh viên là Tăng 
lữ và nam giới. Chương trình thạc sĩ cũng chỉ bao gồm 6 môn cho 
cả hai hệ Anh văn và Sinhalese là Triết học Phật giáo sơ kỳ, So sánh 
tôn giáo, Xã hội học Phật giáo v.v... 

Chương trình phó tiến sĩ và tiến sĩnhư một mô thức của PGIPBS. 
Hiện nay, đội ngữ giảng viên gồm có 4l vị bao gồm các giáo sư và 
tiến sĩ trong nước, 120 nhân viên hành chánh, 1.050 sinh viên cử 
nhân, 560 sinh viên thạc sĩ cả Sinhalese và tiếng Anh và 36 nghiên 
cứu sinh phó tiến sĩ và tiến sĩ. 

2.3.7. Đại học Buddhaasravka Bhikshu — Đại học Anuradhapura Bhikshu 


Đây là trường đại học chỉ dành riêng cho chư Tăng ni Phật 
giáo, được thành lập vào ngày 01 tháng Ø7 năm 1997 tại công 
viên Mahameuna ở Anuradhapura. Ban đầu có tên là Đại học 
Buddhaasravka Bhikshu, đến năm 2012 đổi tên thành Đại học 
Anuradhapura Bhikshu. Trường này bao gồm hai khoa chính là 
khoa Nghiên cứu Phật giáo và khoa Ngôn ngữ và Văn hóa. Các mục 
tiêu chính của Hội đồng đào tạo đề ra khi thành lập trường này là đạo 
tạo Tỳ kheo chuyên sâu về tam tạng Pali và Thiền để truyền bá và xiển 
dương đạo Phật. Chung quy các mục tiêu của trường bao gồm: 


1. Đào tạo Tỳ kheo theo lời dạy Đức Phật. 
2. Thúc đẩy nghiên cứu về Thiền. 


3. Đào tạo Tỳ kheo truyền bá Phật giáo Theravada ở Sri Lanka 
và nước ngoài. 


] 8. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


4. Khuyến khích chuyên sâu nghiên cứu Phật học. 
5. Quảng bá Văn hóa và giá trị Văn hóa Phật giáo. 
6. Liên quan đến 1 trong Š điều trên để nỗ lực tự thân. 


Chương trình chỉ đang đào tạo hệ cử nhân phổ thông với cấu 
trúc môn học như của BPU còn chương trình thạc sĩ đã và đang có 
những bước chuẩn bị cho tương lai gần. Thành phần giảng dạy chủ 
yếu là các Tăng sĩ trong nước. Tăng sĩ là sinh viên thì được sống tập 
trung và cùng học tu tại trường với hệ thống và chi phí được bảo hộ 
bởi Chính phủ và Giáo hội Tăng già Sri Lanka. 

2.3.8. Đại học Ruhunu 


Đại học này gồm có 16.337 sinh viên chia làm 10 phân khoa 
chính với 57 khoa phụ thuộc. Trường được thành lập vào ngày 01 
tháng 09 năm 1978 và được coi là một trong những trường thơ mộng 
vì có một phía giáp bờ biển xanh ngát. Khoa Phật học và Pali thuộc 
Phân khoa Xã hội nhân văn của trường và chỉ chú trọng đào tạo cử 
nhân với hệ phổ thông và hệ đặc biệt. Hệ phổ thông gồm 3 năm với 
6 học kỳ và hệ đặc biệt với 4 năm 8 học kỳ. Chương trình học tương 
tự như của Kelaniya và đội ngũ giảng dạy là Tăng sĩ trong nước, chỉ 
có 1 vị giáo sư duy nhất còn lại là tiến sĩ và phó tiến sĩ tốt nghiệp 
trong nước. Đặc biệt nhất đó là sự tham gia giảng dạy của 1 vị Tỳ 
kheo ni duy nhất trên Sri Lanka; đó là Tỳ kheo ni Dhammadheera 
cử nhân Ruhuna. Tại đây chưa có chương trình sau đại học và số 
lượng sinh viên quốc tế của trường này và trường Anuradhapura 
Bhikshu là bằng 0. 


2.3.9. Học tiện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka - SIBA 


SIBA là ngôi trường nằm vùng cao của Kandy được thành lập 
vào tháng 02 năm 2009 dưới sự bảo hộ của ngôi chùa nổi tiếng Sri 
Dalada Maliawa. Trường được 08 khoa chính và khoa Phật học là 
một trong số đó. Chương trình đào tạo cũng bao gồm các cấp bậc 
như cấp bậc Tín chỉ (Thiền Yoga, Pali, Nghiên cứu Kinh), chương 
trình dự bị cho Pali, Thiền Yoga, Nghiên cứu Kinh điển và dự bị 
nâng cao cho Pali. 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦASRILANKA „189. 


Chương trình cử nhân cũng có chia thành những hệ thống như 
Lãnh đạo Phật giáo hệ đặc biệt trong vòng 4 năm với 8 môn; hệ 
Pali đặc biệt 12 môn như Thiền Phật giáo, Giới thiệu ngành nghiên 
cứu Pali, Pali căn bản, Lịch sử ngữ pháp Pali, nghiên cứu Tam tạng, 
nghiên cứu Chú giải và hậu chú giải vxv... Chương trình Cử nhân 
phổ thông gồm 7 bộ môn. 

Chương trình thạc sĩ ở đây gồm 2 năm. Cấu trúc môn học gồm 
13 môn chính trong 4 kỳ và mỗi kỳ có một thời khóa Thiền thực 
tập. Các môn học như Phật giáo Mahayana, Đạo đức Phật giáo, 
Nghiên cứu Tam tạng, Giới thiệu Pali, Phương pháp nghiên cứu, 
Phật giáo Theravada, Luật học Phật giáo, Phật giáo ở Sri Lanka hay 
Tahis land, vx... một năm dành cho việc viết luận án và bảo vệ. Bởi 
hệ thống học 2 năm này nên khi đăng ký các trường khác là đăng 
ký trực tiếp lên tiến sĩ. Còn với chương trình tiến sĩ phải đảm bảo 1 
trong 2 kế hoạch bao gồm các môn bắt buộc, lựa chọn và tham gia 
các khóa thiền bắt buộc kèm luận án. 

Đội ngũ giảng viên ở SIBA khá phong phú, ngoài các giảng viên 
cơ hữu ra thì bộ phận thỉnh giảng đại đa số từ các trường nổi tiếng 
như Peradeniya, Colombo, v.v... với số lượng 2Š giảng viên cơ hữu, 
20 giảng viên thỉnh giảng trong đó có 4 giáo sư và 10 tiến sĩ. Bộ phận 
văn phòng hành chánh 37 nhân viên. Trong tháng Š5 năm 2019 lễ tốt 
nghiệp với 6 tiến sĩ, 10 cử nhân khoa học, 24 cử nhân hệ phổ thông, 
500 dự bị các ngành. Số lượng sinh viên hiện tại gồm 200 theo học 
cử nhân các ngành, 15 sinh viên thạc sĩ, 1.280 dự bị các ngành. 


Nhìn chung, đúng như tên gọi, đây là nơi phần lớn sinh viên của 
trường đặc biệt là khoa Phật học, đến từ Việt Nam, Trung Quốc, 
Miến Điện, Thái Lan, Banglades, vv... Cơ sở vật chất và môi trường 
sinh hoạt ở đây tốt, khí hậu trong lành. 


2.3.10. Viện Nghiên cứu Phật học Quốc tế Nagãnanda — NIIBS” 
NIIBS được thành lập vào tháng 08 năm 2013 và được Bộ Giáo 


12. Nãgãnanda International Institute for Buddhist Studies. 


190. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


dục công nhận vào tháng 12 năm 2015. NIIBS được đặt dưới sự 
bảo trợ của Hòa thượng Tịnh Không đồng thời cũng là viện trưởng 
danh dự của trường này. NÑIBS có tổng cộng Š khoa với các cấp độ 
đào tạo từ tín chỉ lên đến tiến sĩ. Trong đó, các phân khoa liên quan 
đến Phật học chiếm 4/5 trên tổng số, bao gồm khoa Tư liệu Phật 
giáo sơ kỳ, Triết học Phật giáo, Phật học ứng dụng và Tâm lý trị liệu 
Phật giáo. Các khóa tín chỉ được mở liên tục và dày đặt bao gồm 
tín chỉ Kỹ năng viết luận án, tín chỉ Pali, Sanskrit tổng quát, Tín chỉ 
đàm thoại Pali, tín chỉ Tâm lý v.v... các khóa này kéo dài trong I 
năm với số lượng sinh viên trên dưới 20 người. Lớp dự bị đại học và 
dự bị thạc sĩ thì nhiều hơn dao động từ 30 đến 60 sinh viên. Chương 
trình cử nhân còn thưa thớt chủ yếu là đào tạo chư ni. Thành phần 
thạc sĩ và tiến sĩ thì tương đối nhiều bởi 3 lí do chính: 


1. Chủ tịch hội đồng khoa học là giáo sư nổi tiếng Sunamapala, 
đồng thời cũng là bác sĩ tâm lý; Ông đã từng làm Viện trưởng 
của PGIPBS, phó Hiệu trưởng Kelaniya và giảng dạy hầu 
hết các trường nổi tiếng tại Sri Lanka. Ông cũng là người 
có thẩm quyền bậc nhất về bộ môn Tâm lý và Abhidhamma 
cũng như Pali. Thời gian ông làm việc và giảng dạy các 
trường khác nhiều nên khi ông chuyển về làm chủ tịch hội 
đồng khoa học kiêm luôn công tác hướng dẫn các trường 
khác đi theo ông rất đông. 

2. Tại đây, một vị giáo sư tầm cỡ thông thạo 4 kỹ năng nghe 
nói đọc viết ngôn ngữ Pali và Sanskrit là giáo sư Ratna 
'Wijetunge cũng là thành viên thường trực và giảng dạy cũng 
nhiều nơi nên xin quay về dưới sự hướng dẫn của ông rất đông 
và cũng là người uyên thâm Kinh Luật tạng và chú giải. 

3. Tiến sĩ Ratna Siri là nhà giáo ưu tú được nhà nước phong 
tặng giải thưởng Cư sĩ Hòa bình năm 2014, là người chịu 
trách nhiệm hướng dẫn kỹ năng viết luận án tại NIIBS và các 
trường Phật học nên sinh viên cũng theo ông tương đối đông. 


Bên cạnh những yếu tố đó thì điều kiện ăn ở sinh hoạt học tập 
đang trên đường chuẩn hóa. Được tài trợ mạnh mẽ từ Đài Loan nên 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦA SRILANKA „191. 


cơ sở hạ tầng và ký túc xá cho chư Ni, chư Tăng, Nghiên cứu sinh 
được đánh giá là tầm cỡ. 

Chỉ có một hạn chế duy nhất đó là có quá ít giáo sư và giảng 
viên nên sự chồng chéo và khả năng đứng lớp đầy đủ và bao quát là 
không cao. Nên nhìn về cơ bản thì NHBS cũng chỉ bước đầu đi vào 
hoạt động và quảng bá. 

2.4. Phương pháp giảng dạy trong Giáo dục Phật giáo Srilanka 


Một điều dễ nhận thấy trong cách truyền đạt của các giáo sư và 
giảng viên tại các lớp học ở Sri Lanka là tính linh hoạt và không giáo 
điều, không áp đặt. Tính kỹ thuật của cả người dạy và người học ở 
chỗ tự do trình bày quan điểm về các vấn đề giảng viên đưa ra. Khả 
năng thích ứng và giải quyết các tình huống trong lớp học được rèn 
luyện từ những phản xạ đơn giản cho đến những hướng kích thích 
tư duy của học viên. Tuy nhiên điều này cũng dựa trên nền tảng học 
thuộc tại các lớp gia giáo lúc còn nhỏ. Điều chính yếu của người 
đứng lớp là phát hiện ra những kỹ năng riêng biệt của học trò và 
kích thích chúng biểu lộ bằng những câu hỏi hay gợi ý và cả những 
phản biện. Đây là phương pháp thảo luận tạo kích ứng cho lớp học 
và cũng có thể chia thành nhóm nhỏ hoặc từng cá nhân đơn lẽ. Một 
điều khá thú vị là ở Sri Lanka nếu một học sinh trong lớp ngủ gật 
trên bàn thì đó là một việc tự nhiên và không có bất kỳ một thái độ 
gắt gỏng nào từ bất cứ ai cả. Bởi lẽ, có hai lí do mà hình thành nên 
nết đó. Thứ nhất học suy luận rằng học sinh làm việc quá sức và 
không đủ thời gian nghỉ ngơi. Thứ hai, giảng viên truyền đạt chưa 
đủ thu hút và tạo cảm giác nhàm chán cho học viên. 

Không khí sôi nổi trong hội trường cần được phát huy bằng 
các tính cạnh tranh lành mạnh mà chính giảng viên là người khơi 
nguồn cho các vấn đề tranh luận ấy và người kết luận cuối cùng vẫn 
là giảng viên. Kết luận ấy không phải là kết luận đóng mà là kết luận 
mở cho mọi vấn đề vì ở cấp độ đại học và cao học thì vấn đề sáng 
tạo và kích thích sáng tạo được khuyến khích. 


Chú trọng tạo nên một môi trường học thuật chủ động. Môi 


192. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


trường chủ động là gì? Đó là sự tương tác và gần gũi giữa giảng viên 
là sinh viên. Thảo luận các vấn đề theo từng nhóm mà chủ đề tự 
nghiên cứu, khuyến khích sinh viên bày tỏ các luận điểm trái chiều 
với giảng viên và tìm cách bảo vệ luận điểm đó. Từ đó, giảng viên sẽ 
giúp sinh viên Hòan thiện các lỗ hổng kiến thức cũng như suy luận 
của mình. 

Cơ cấu điểm nên linh động, có khi là bài kiểm tra tại lớp có khi 
là thuyết trình để tranh luận và có khi là chất vấn đối diện để kích 
thích tư duy cho sinh viên và tránh nhàm chán hay rơi vào lớp học 
thụ động. Cần phải khách quan trong công tác đánh giá chất lượng 
giảng dạy của giáo viên, bên cạnh đó cũng cần phải nghiêm khắc 
với các nhân tố cơ hội của sinh viên. Hướng ra đề thi thường các hệ 
thống ở Sri lanka là đề nhiều lựa chọn với 8 chủ đề và sinh viên chỉ 
giải đáp 4 chủ đề tự chọn trong 8 chủ đề đó mà thôi. Điều này tránh 
tình trạng học khuôn và khơi nguồn cho sự tự lập sáng tạo trong 
cách tiếp cận và giải quyết vấn đề dựa trên nền tảng đã nắm bắt của 
môn học. 

Vấn đề cần khuyến khích đó là tích cực tham gia các hội thảo 
trong nước và quốc tế. Cụ thể các tín chỉ bài nghiên cứu có thể tính 
như một trong những tiêu chí để tốt nghiệp. Các vấn đề trình bày ở 
hội thảo nên được khuyến khích cho sinh viên nghiên cứu những 
vấn đề yêu thích hoặc một trong những luận điểm nhỏ của đề tài 
cuối khóa hoặc luận án thạc sĩ, tiến sĩ. Một trong những mô hình 
thành công của giáo dục Sri Lanka là việc chủ động khuyến khích 
cho sinh viên đứng ra tổ chức các Hội thảo khoa học mang tầm vóc 
Quốc tế duới sự hướng dẫn và giám sát của Hội đồng Khoa học tại 
trường. Có những lợi ích cao cả đó là, thứ nhất huấn luyện kỹ năng 
làm việc và cọ sát thực tế nhất với cương vị tổ chức. Thứ hai huấn 
luyện tinh thần trách nhiệm cho bản thân và cộng đồng. Thứ ba là 
tôi luyện được kiến thức thông qua việc tham dự các hội thảo này. Thứ 
tư đó chính là góp phần làm giàu kho tàng nghiên cứu cho chính trường 
mình và lưu giữ mai sau đồng thời khám phá ra những điều mới mẻ 
cũng từ hội thảo. Cuối cùng là quảng bá hình ảnh ra khắp nơi. 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦA SRILANKA. „193. 


2.5. Hướng đi mới cho Giáo dục Phật giáo tại Việt Nam 

Từ những điều phân tích ở trên, người viết mạnh dạn đề xuất 
những hướng đi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng 
đầu ra của sinh viên Phật học Việt Nam mà đặc biệt là Tăng ni — lực 
lượng nòng cốt trong tương lai. 


Thứ nhất ngay chính trong môi trường Học viện cần tạo môi 
trường chủ động và tránh tình trạng thụ động ru ngủ và giáo điều. 

Đề cao chất lượng hơn điểm số hay chỉ tiêu hiệu quả một cách 
khiên cưỡng. 

Kích thích tính sáng tạo và mạnh dạn một cách chủ động bằng 
cách tạo môi trường khoa học qua các hội thảo trong nước và quốc 
tế. Thậm chí tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên tham gia thuyết 
trình các hội thảo quốc tế nên ưu tiên các chủ đề về Phật giáo trong 
nước và giá trị văn hóa, lịch sử. 

Định hướng và bảo trợ cho các Tăng ni có năng lực chủ động 
tham học các lĩnh vực còn khan hiếm trong môi trường học thuật 
Phật giáo nước nhà. 

Kiểm duyệt chất lượng đội ngũ giảng dạy một cách nghiêm khắc. 

Đưa tiếng Anh và tiếng Trung trở thành một ngôn ngữ bắt buộc 
và được đào tạo nghiêm túc và mạnh dạn xoá bỏ hệ thống chấp 
nhận tín chỉ bên ngoài. 

Thúc đẩy đưa tiếng Anh trở thành hệ thống song hành trong 
giảng dạy như tiếng Việt tại các Học viện. 


3. TỔNG KẾT 


Sri Lanka thừa hưởng những giá trị tỉnh hoa về giáo dục Phật 
giáo từ lâu đời và may mắn có một hệ thống chặt chẽ và xuyên suốt 
như vậy. Cho nên những đóng góp to lớn và thành tựu vượt bật của 
nền học thuật này cho riêng đất nước Sri Lanka và cho toàn thế 
giới nói chung là một hệ quả tất yếu. Song, cũng cần phải nói thêm 
chính là nhờ văn hóa và truyền thống của đảo quốc này góp phần tô 


, 215 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


điểm thêm cho thành tựu ấy được lung linh. Tuy nhiên, điều này đã 
mở ra hướng đi cũng như những bài học kinh nghiệm cho chúng ta 
ứng dụng và biến tấu phù hợp với phong hóa và bản sắc nước nhà. 
May mắn cho hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam là được sự 
quan tâm rất mực của Chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng trong Hội 
đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự nên những øì đẹp đẽ là nằm 
trong tầm tay. Chỉ còn duy nhất là áp dụng con đường phù hợp và 
sự quyến tâm chung tay của những người con Phật nơi đất Mẹ yêu 
thương. Không øì là không thể, cứ đi ắt sẽ có con đường. 


***% 


TỪGIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦA SRILANKA. „195. 


Tài liệu tham khảo 

Kinh Trung Bộ I. 

Mahavamsa Sri Lanka, Đại sử Tích Lan. 
Dipavamsa Sri Lanka, Đảo sử Tích Lan. 


GS. TT: Dhammavihari, Buddhism in Sri Lanka. (Đạo Phật ở Sri 
Lanka), nxb. Buddhist Cultural Centre, Colombo, 2003. 


S. Tilakaratna biên tập , Uniuersity Education since Independence 
(Giáo Dục Đại Học từ khi Độc lập), nxb Colombo, 2000. 


Ven. Naimbala Dhammadassi, Buddhist Contribution to Education 
(Đóng góp của Phật giáo cho Giáo dục), nxb Đại Học Sri 
Jayewardenepura, Colombo, 2009. 


A. Adikarl, lhe Classical Education and The Community oƒ 
Mahasangha in Sri Lanka ( Nền Giáo Dục Cổ Điển và Cộng Đồng 
Tằng Già ở Tích Lan), nxb. Godage International Publishers, 
Colombo, 2006. 


K. Piyảtane, Teaching methodoloey and Strategies Highlineted in 
Buddhism (Phương pháp dạy và các Chính sách nổi bậc trong Phật 
giáo), Nxb. Pubudu zprinter Maloka, Colombo, 2002. 


197 


MIẾN ĐIỆN 


GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO MYANMAR: 
LỊCH SỬ VÀ HIỆN TRẠNG 


TS. SC. Thích nữ Diệu Hiếu" 


Myanmar (Miến Điện), xứ sở Chùa Tháp, là một trong những 
quốc gia thuộc vùng Đông Nam Á; biên giới phía Bắc giáp với 
Trung Quốc, phía Đông giáp Lào và Thái Lan, phía Tây giáp với 
Bangladesh và Ấn Độ. Diện tích toàn lãnh thổ là 677.000 km”, dân 
số khoảng trên 60 triệu với 135 chủng tộc khác nhau, chủng tộc 
Myanmar chiếm 2/3 dân số cả nước. 


Myanmar được chia thành 7 vùng hành chính: Ayeyarwady, 
Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi, và Yangon; và 7 
bang: Chin, Kachin, Kayin, Kayah, Mon, Rakhine và Shan. Tên của 
bang thường được đặt theo tên của dân tộc thiểu số đông nhất trong 
bang, trong khi vùng hành chính là những nơi có người Myanmar 
chiếm phần lớn dân số. 

Trước đây, Yangon được xem là thủ đô của Myanmar nhưng 
hiện tại là thành phố lớn nhất nước. Thủ đô mới hiện nay toạ lạc tại 
Nay Pyi Taw, quận Pyinmana, Mandalay, cách Yangon khoảng 320 
km về phía Bắc. Myanmar là một trong những nước thuần túy theo 


*, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 


198... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Therauäda). Cả nước có trên 
89% dân số theo đạo Phật, phần còn lại là Thiên Chúa giáo, Ấn giáo, 
Hồi giáo, và một số ít theo thuyết vật linh. 


Phật giáo được cho là đến với Myanmar rất sớm, ngay sau khi 
Đức Phật thành Đạo dưới cội Bồ đề, Ngài đã ban tặng tám sợi tóc” 
cho hai anh em thương gia tên Tapussa và Bhallika từ xứ Ukkalã 
(tên gọi trước đây của Myanmar). 


Khi Đại đế Asoka đã trở thành vị vua phật tử, hộ trì tam bảo, 
theo lời khuyên của Trưởng lão Mogsaliputtatissa (Mục-liên-tử-đế- 
tu), đức vua đã cho 9 phái đoàn truyền bá Phật giáo đi hoằng pháp 
khắp nơi ngoài lãnh thổ. Một trong chín phái đoàn truyền bá Phật 
giáo của Đại đế Asoka, Tỳ kheo Sona và Uttara tháp tùng quý Đại 
đức Anuruddha, Tïissagutta và Somaäya đã đến hoằng pháp tại vùng 
đất Thaton, nước Rãmañõadesa thuộc Kim-địa (Suwannabhữmi) 
vào khoảng thế kỷ II trước tây lịch. 


Sau đó Phật giáo được phát triển mạnh ở Myanmar từ thế kỷ 
XI. Hầu hết các tu viện Phật giáo ở các địa phương đã kết hợp nâng 
cao trình độ văn hóa và giáo dục Phật giáo. Nhờ đó, Myanmar là 
một trong những quốc gia có tỷ lệ học vấn (biết đọc, biết viết) cao 
bên cạnh kiến thức cơ bản về Phật Pháp. Các tự viện đồng thời là 
các trường Phật giáo đã được cho phép dạy đến chương trình tiểu 
học. So với các nước trong khu vực, Myanmar đã tổ chức hai sự kiện 
Phật giáo nổi bật và quan trọng là (1) Kỳ Kết tập Tam tạng lần thứ 
V đã được tổ chức vào năm 1871 ở thành phố Mandalay. Sau đó, 
nội dung của Tam tạng được vua Mindon cho người khắc ghi trên 
những 729 phiến đá cẩm thạch. (2) Kỳ Kết tập Tam tạng lần thứ VI 
được tổ chức vào năm 1954 tại thủ đô Yangon. 

Giáo dục Phật giáo Miến Điện trong thời hiện đại được phân 
biệt như sau: 


1. Tám ngôi xá lợi tóc này được tôn thờ tại bảo tháp Shwedagon, Yangon. 
2. Bischoff, Roger, Buddhism in Myanmar, Buddhist Publication Society, 1995, tr.67. 
3. G.E. Gerini, “SiamsS Intercourse with China,” 1901, tr.Lố7. 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO MYANMAR: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TRẠNG „199_ 


Dựa trên tính chất: có hai loại chính thức và không chính thức. 
“Giáo dục chính thức' là việc nghiên cứu và giảng dạy của Phật giáo 
dựa trên giáo trình cụ thể, theo các mục đích thực hiện, có tổ chức 
các kỳ thi, nếu đạt sẽ có cấp bằng, giấy chứng nhận và danh hiệu. 
'Giáo dục không chính thức” nghĩa là việc học hành, nghiên cứu 
Phật pháp một cách phổ quát, không theo một giáo trình nghiêm 
ngặt, và không liên quan đến các kỳ thi. 


Dựa trên lĩnh vực: có hai loại “Pháp học” (pariyafi) và “Pháp 
hành (pafipaffi). Việc chia này cũng ứng theo nhiệm vụ học Kinh 
điển (ganthadhura) và nhiệm vụ nội quán hay còn gọi nhiệm vụ 
thiền Tuệ Quán (0ipassanadhura). 


1. LỊCH SỬ GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO 


Trong những ngày đầu của Phật giáo ở vùng Ramanyadesa, 
Pyu, và Bagan của Myanmar, việc nghiên cứu Tam tạng Phật giáo là 
không chính quy, tính cách phổ thông (gia giáo). Thời kỳ từ thế kỷ 
XI đến XIII, khởi đầu là triều đại của vua Anawratha (1044-1077) 
(còn được ghi là vua Anuruddha), Cố đô Bagan của Myanmar mở 
ra một trang sử vàng son cho giai đoạn phát triển Phật giáo Nguyên 
thủy. Những Kinh văn Päli giá trị đã được viết và lưu truyền vào thời 
điểm này, cho thấy rằng trình độ giáo dục Phật giáo được nâng lên 
tầm cao. Mặc dù không có chương trình cụ thể, cố định cho việc 
nghiên cứu của đạo Phật, nhưng những bằng chứng lịch sử đã cho 
thấy rằng quyển ngữ pháp Päli Kaccäyana và quyển Vi Diệu Pháp 
yếu giải - Abhidhammatthasangaha, và sách về Nghiệp, về Giới và 
Kinh Tụng — Paritta, được xem là những quyển sách rất giá trị cho 
những người bắt đầu học Phật. Giáo dục tại tự viện (lớp giáo lý Gia 
giáo) tại địa phương không qua thi cử, không cấp chứng chỉ, không 
theo chương trình giáo án bắt buộc, chỉ đưa ra nhiệm vụ học và 
nghiên cứu chuyên sâu từng bộ môn Phật học cho đến thông thạo, 
rồi tiếp tục chọn môn khác để học, nhờ vậy mà kiến thức uyên bác 
chuyên sâu, được tín nhiệm cao, dù không có chứng chỉ. 


Các sử gia tin rằng các kỳ thi chính thức cho giáo dục Phật giáo 
đã được bắt đầu trong triều đại của vua Thalun (1629-1648). Việc 


200. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


kiểm tra chính thức tiếp tục trong triều đại kế vị vua Thalun. Trong 
thời vua Bodawpaya (1782-1819), chư Tăng phải trải qua các kỳ 
thi Giáo pháp do vua tổ chức, nếu không tham dự thì sẽ không đủ 
điều kiện và bị hoàn tục, còn nếu thi rớt thì bị hoàn tục và đóng 
dấu. Việc kiểm tra chính thức về Giáo pháp được hệ thống hóa, và 
tăng cường thêm một ngày kiểm tra về Luật. Việc kiểm tra chính 
thức này được gọi là “Pathamapyan; được chia thành hai cấp bậc 
(tỷ-kheo và sa-di), ba trình độ (sơ, trung, và cao). Từ 'Pathamapyan” 
là một thuật từ, viết tắt của chữ Miến cho “ứng cử viên tuyệt vời 
cho việc kiểm tra của Hoàng cung: Kỳ thi tiến hành dựa trên việc 
học thuộc lòng và đọc tụng. Dưới thời vua Bodawpaya, kỳ thi chính 
thức dựa trên các bộ sách sau: (1) Ngữ pháp Pali Kaccayana, (2) 
Vi Diệu Pháp Yếu Lược - Abhidhammatthasangaha, (3) Bộ Pháp 
Tụ - Dhammasangan, (4) Bộ Chất Ngữ - Dhãtukathaä, (5) Bộ Song 
Đối - Yamaka, và (6) Bộ Vị Trí - Patthãna. (Bộ 3 đến bộ ó là thuộc 
Tạng Abhidhamma). 


Đến thời vua Mindon (1853-1878), Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ 
năm (1871) đã được vua đứng ra tổ chức, tạo thêm hiệu ứng mạnh 
mẽ trong việc phổ biến các kỳ thi chính thức, việc thi Pathamapyan 
và Vinaya cũng được chuyển từ cơ bản sang chuyên ngành. Chỉ có 
những thay đổi nhỏ trong giáo trình của Pathamapyan. Các giáo 
trình thời kỳ này luôn nhằm mục đích tạo nền tảng vững chắc về 
Pali và Abhidhamma, vì vậy việc nghiên cứu ngôn ngữ Sanksrit đã 
được giảm bớt trong giáo trình. Các ứng cử viên nhận được điểm 
cao nhất ở trình độ thứ ba của Pathamapyan được trao danh hiệu 
'pathamakyaw' (tối ưu). Nếu trước kia chỉ có giới Luật cơ bản được 
học thi thì đến thời này, vua Mindon đưa vào cả Tạng Luật. Tương 
tự, việc học cả tạng Abhidhamma chuẩn được tiến hành, kế đến 
được kiểm tra qua thi cử. Điều này có lẽ là nỗ lực đầu tiên để khuyến 
khích chư Tăng ghi nhớ Năm bộ Nikãya hoặc Tam tạng. Trong thời 
gian này, hầu hết Tăng đoàn Miến Điện chấp nhận các kỳ thi chính thức. 

Kỳ thi Pathamapyan của ba trình độ bao gồm các giáo 
trình sau: (1) Ngữ pháp Pali Kaccayana, (2) Vi Diệu Pháp Yếu 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO MYANMAR: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TRẠNG „201. 


Lược - Abhidhammatthasangaha, (3) Các bộ Vi Diệu Pháp 
Abhidhamma: Dhammasanganl, Dhãtukatha, Yamaka, Patthãna, 
và (4) Sớ Giải ngữ pháp luận thuyết: Vuttodaya, Subodhalankära, 
Abhidhanappadipikä. 


2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG SƯ HAY PHÁP SƯ (DHAMIMÄCARIYA) 


Chương trình đào tạo Giảng sư được tổ chức cho tất cả Tăng, 
NÑi tham dự. Bằng Giảng sư được xem là quan trọng nhất cho Tăng, 
Ni nghiên cứu Phật giáo. Hiện có ba tổ chức cấp văn bằng này: (1) 
Chính phủ, (2) Hội đồng giám khảo Tăng-già Sakyastha, tại thành 
phố Mandalay và (3) Hội đồng giám khảo Tăng-già Cetiyahgana, 
tại thành phố Yangon. Về lịch sử, trình độ Giảng sư lần đầu tiên 
được thông qua bởi Hội đồng giám khảo Tăng-già. 

Hai Hội đồng này xuất hiện sau sự sụp đổ của chế độ quân chủ 
ở Myanmar. Lý do được mô tả trong sử liệu rằng: Sau sự sụp đổ 
của chế độ quân chủ ở Myanmar (1885), các kỳ thi Pathamapyan 
(Phật học phổ thông) gồm ba cấp: bị đình chỉ bởi thực dân Anh. 
Để gìn giữ và truyền bá lời Phật dạy, chư Tăng đã đề xướng, ủng 
hộ việc thành lập các Hội thúc đẩy công cuộc Hoằng pháp, với 
mục tiêu trước mắt là duy trì các kỳ thi chính thức. Đầu tiên, Hội 
Cetiyangana Pariyatti Dhammaänuggaha được thành lập tại Yangon 
vào năm 1894. Kế đến, Hội Pariyatti Sãsanahita được thành lập tại 
Mandalay vào năm 1898. Dựa trên cơ sở các giáo trình và cách thức 
thi cử như trong thời vua Mindon, các Hội đề ra cách thức kiểm tra 
mới để chọn lọc ra các Giảng sư ưu tú. Tuy nhiên, vào năm 1895, 
Chính phủ cũng đã cho tổ chức lại kỳ thi Pathamapyan. 


Kỳ thi Giảng sư của hai Hội đồng Cetiyangana và Sakyasiha dành 
cho 2 cấp độ: học viên và giáo viên. Học viên đòi hỏi có khoảng 7 
năm học Pháp, và giáo viên IŠ năm. Về sau, có thêm nhiều Hội khác 
được thành lập theo mô hình này, tổ chức các kỳ thi như vậy tại các 
thành phố lớn của Myanmar. 


Bên cạnh đó, cả hai Hội đồng Sakyasiha và Cetiyahgana cũng 
tổ chức các kỳ thi về Năm bộ Kinh - Nikãya. Các ứng viên phải thi 


202... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


xong một bộ Kinh trước khi dự thi bộ Kinh khác. Tương tự, hàng 
năm, Chính phủ cũng tổ chức thi Năm bộ Nikãya. 


3. KỲ TH TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN PÄLI 


Hàng năm vào tháng 12, kỳ thi Tipitakadhara và Tipitakakovida 
được tổ chức trong 33 ngày tại Thạch động Mahãpäsãna, tại hang đá 
này từng tổ chức Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ ó, gần trụ sở Bộ Tôn 
giáo tại Kaba Aye, thành phố Yangon. Kỳ thi đầu tiên đã được tổ 
chức vào 1948 và đã tiếp tục cho đến ngày nay. Hai kỳ thi này được 
xem là cấp cao nhất trong các kỳ thi Phật học tại Myanmar và thí 
sinh là những tăng sĩ Myanmar đã thi đậu bằng Phật học Cao cấp 
(Pathamakyi) hoặc bằng Pháp sư (Sakyastha) do giáo hội Tăng già 
tổ chức tại Mandalay và Cetiyangana tổ chức tại Yangon. 


Kỳ thi Tam tạng chia làm hai phần”: thi đọc tụng và thi viết. Thi 
đọc tụng kéo dài 24 ngày, mỗi ngày Tăng sinh phải trả bài thuộc lòng 
150 trang, chia làm 9 tiết (một tiết là 15 phút), mỗi Tăng thí sinh có 
3 giám khảo đò bài (hai giám khảo Tăng và 1 giám khảo cư sĩ), trong 
lúc trả bài được giám khảo nhắc không quá 5 lần, nếu nhắc hơn Š 
lần thì xem bị thi rớt phần đọc tụng. Tổng số trang học thuộc lòng là 
8.026 trong Tam tạng Thánh điển (Tïpiaka). Vị Tăng thi đậu phần 
đọc tụng được dâng tặng danh hiệu cao quý: Tipitakadhara (Bậc 
thông thuộc Tam tạng). Thời gian 24 ngày thi đọc, tiếp theo là 
phần thi viết; mỗi bài viết gồm 12 câu, Tăng sinh chỉ trả lời 10 
câu, mỗi câu 10 điểm, tổng cộng 100 điểm, 90 điểm trở lên (loại 
xuất sắc) và 75 điểm là điểm đậu. Sau khi đậu phần thi viết, vị ấy 
được dâng tặng danh hiệu cao quý: Tipitakakovida (Bậc thông 
suốt Tam tạng).Š 


Vị đầu tiên vượt qua kỳ thi Tipitakadhara là Mingun Sayädaw 
vào 1953. Cho đến hôm nay trải qua 71 kỳ thi, có hơn 10.000 Tăng 


4.U Aung Thein Nyunt, “A Study of Tipitakadhara Selection Examination in Myanmar” 
(International Conference of All Theraväda Buddhist Universities, Yangon, 2007), http:// 
atbu.org/node/10 

Š. Sảd, tr.13. 

6ó. Sảd, tr.26. 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO MYANMAR: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TRẠNG „203. 


thí sinh tham dự nhưng chỉ có 14 vị Tăng Myanmar tôn kính đã 
nhận được những danh hiệu cao quý này, đây là thành tựu đặc biệt, 
là niềm tự hào cho đất nước và con người Myanmar. 


4. CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO 


Trong nỗ lực thành lập trường Đại học Phật giáo theo phương 
pháp hiện đại, quy mô lớn và chất lượng cao hơn so với các mô hình 
giáo dục tại tu viện lúc bấy giờ, Hòa thượng Vicittãsära, Bậc thông 
thuộc Tam tạng - Tipitakadhara đầu tiên, đã đề xướng mở Trường 
Đại học Phật giáo đầu tiên vào năm 1986, được gọi là Trường Đại 
học Pariyatti Sãsana, có chi nhánh ở Yangon và Mandalay. 


Hai trường đại học Phật giáo giảng dạy bằng tiếng Miến, với ba 
cấp bậc: (1) Khóa Pháp sư tương đương Cử nhân (Dhamưnacariya), 
(2) Khóa “Đại pháp sư” tương đương Thạc sĩ (Mahadhammacariya) 
(M.A.), và (3) Khóa Tiến sĩ (Páragu). 


5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ H0OẰNG TRUYỀN PHẬT GIÁ0 NGUYÊN THỦY 


Vào ngày 9/12/1998, Trường Đại học Quốc tế Hoằng truyền 
Phật giáo Nguyên thủy, viết tắt ITBMU (International Theravada 
Buddhist Missionary Uniwersity) chính thức đi vào hoạt động. 
Trường tọa lạc trên ngọn đồi Dhammapäla, quận Mayangone, 
thành phố Yangon. Đây là trường Đại học Phật giáo duy nhất do 
Chính phủ thành lập và tài trợ hoàn toàn. Mục tiêu chủ yếu muốn 
bảo tồn và truyền bá Phật giáo Nguyên thủy đến các quốc gia trên 
thế giới và cũng như để thúc đẩy việc tìm cầu, nghiên cứu các kinh 
văn Phật giáo Tam tạng Päli giảng bằng tiếng Anh, duy trì và truyền 
bá lời Phật dạy, cả pháp học lẫn pháp hành, cho tất cả mọi người, 
ở khắp mọi nơi. Các vị Tăng, Ni bản xứ nào có bằng Giảng sư mới 
được dự thi tuyển vào trường. 

Chương trình Giáo dục Phật giáo tại Trường Đại học quốc tế 
Hoằng truyền Phật giáo Nguyên thủy (TTBMU) như sau: 

Có bốn phân khoa: Pháp học, Pháp hành, Tôn giáo học, và Ngôn 
ngữ học. Mỗi phân khoa gồm có các môn học như sau: 


204. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


1. Pháp học gồm: Kinh, Luật, Vi diệu Pháp (Luận), Văn hoá và 
lịch sử Phật giáo. 

2.. Pháp hành gồm: lý thuyết và thực hành cả hai phương pháp 
thiền: Thiển định (Samaftha) và Thiền quán (Vipassan). 

3. Tôn giáo học gồm: nghiên cứu các tôn giáo trên thế giới; 
phương pháp duy trì, truyền bá Phật giáo. Phương pháp viết 
bài nghiên cứu cho các sinh viên hậu đại học cũng bao gồm 
trong phân khoa này. 

4. Ngôn ngữ học gồm: Päli, Sanskrit, Myanmar, Pháp, Đức, 
Nhật, Trung Quốc, vv... (Pali, Sanskrit và Myanmar là 
những môn học bắt buộc, các ngoại ngữ khác sinh viên được 
quyền chọn một). 


Trình độ học được chia thành bốn cấp như sau: Diploma 
(Dip.): 1 năm, Cử nhân (B.A.): 2 năm, Thạc sĩ (M.A.): 4 năm, và 
Tiến sĩ (Ph.D.): Š năm. 


Nghiên cứu sinh Thạc sĩ năm thứ nhất, học kỳ I viết bài từ 25 đến 
30 trang, học kỳ II thi các môn đã học; năm thứ hai viết bài khoảng 
50 trang và vẫn phải thi trong học kỳ II; năm thứ ba chỉ viết luận án 
từ 100 trang trở lên; năm thứ tư bảo vệ luận án. Sau khi tốt nghiệp 
Thạc sĩ, nếu muốn học tiếp chương trình Tiến sĩ (Ph.D), sinh viên 
phải tham dự kỳ thi tuyển sinh Tiến sĩ được tổ chức tại trường. Nếu 
thi đậu trong kỳ thi tuyển sinh, sinh viên phải trình bày đề tài và 
phương pháp nghiên cứu luận án (PhD. Proposal) đến Hội đồng 
học vụ trường đại học, khi được chấp thuận các nghiên cứu sinh 
bắt đầu tìm tài liệu và viết đề tài đã chọn.Trong ba năm, mỗi năm 
các nghiên cứu sinh phải hội thảo chuyên đề (Seminar) một lần để 
trình bày những øì mình đã viết và cũng để nhận sự góp ý từ các giáo 
sư chuyên môn. Năm kế là nộp luận án khoảng 250 đến 350 trang, 
và bảo vệ luận án. 

Hiện nay có hơn 20 trường đại học Phật giáo ở Myanmar. Hệ 
thống Giáo dục đào tạo Tăng Ñi tại Myanmar ngày càng phát triển 
và hoàn thiện hơn, hầu hết tập trung tại thành phố lớn như Yangon, 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO MYANMAR: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TRẠNG „ 205. 


Mandalay, Sagaing. Đặc biệt, có các trường đại học theo mô hình 
của đại học Phật giáo cấp quốc gia và quốc tế: (1) State Pariyatti 
Sãsana University, Yangon; (2) International Theravada Buddhist 
Missionary University (TTBMU), Yangon; (3) Yangon Buddhist 
University, Yangon; (4) Sitagu International Buddhist Academy 
(SIBA), Sagaing; (5) Shan State Buddhist University (SBU), 
Taungyi; (6) Mettananda Sãsana College (MSC), Yangon; và (7) 
Dhammadũita Chekinda University (DCU), Hmawbi. Trong số 
này hai trường (1) và (3) dạy bằng tiếng Myanmar, năm trường 
còn lại dạy bằng tiếng Anh. 

Ngoài ra, việc giáo dục Phật giáo vẫn đang diễn ra trong từng tự 
viện theo quy mô vừa và nhỏ riêng. Theo thống kê năm 20187, số tự 
viện Phật giáo tại Myanmar là 66.664. Tại các trường thiền chuyên 
về pháp hành thì việc giảng dạy Phật pháp liên quan đến việc thiền 
tập theo chương trình riêng mỗi ngày hoặc mỗi tuần. Theo truyền 
thống Myanmar, việc tham dự các khóa tu thiền được xem như một 
nhu cầu tâm linh, một nét văn hóa phổ biến. Có khoảng hơn 1.150 
trung tâm thiền trong cả nước Myanmar. Chỉ riêng vùng Yangon 
đã có 97 trung tâm thiền,? hầu hết là các nơi triển khai pháp thiền 
nổi tiếng như Mahãsi, Ledi, Mogok, Sunlun, Goenka và Theingu. 


6. KẾT LUẬN 


Tại Myanmar, giáo dục Phật giáo tập trung vào ngôn ngữ Pã]|i và 
Vi Diệu Pháp - Abhidhamma, nhằm đặt nền tảng cho việc học hiểu 
Tam Tạng đúng đắn, chuyên sâu. 


Lịch sử cho thấy rằng mãi cho đến thời điểm diễn ra Kỳ kết tập 
Tam tạng lần thứ 6, cả hai hệ thống giáo dục Phật giáo chính thức và 


7. “The Consensus ofMonks and Nuns (2015)”, Ministry of Religious Afairs and Culture, 
2015; “The Consensus of Monks and Nuns (2018)”, Ministry of Religious Affairs and Culture, 
2018. 

8. Hla, Myint, “Iradition of Meditation Practices and Well-known Meditation Teachers 
in Myanmar” 2012, tr. 150. 

9. “The Consensus of Meditation Centers in Yangon” (2018), Ministry of Religious Af- 
fairs and Culture, 2018. 


206 - CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


không chính thức vẫn tồn tại song song, mặc dù chế độ chính thức 
phổ biến hơn. Hiện nay hệ thống không chính thức cũng được coi 
là có hiệu quả trong việc phổ biến Tam Tạng trải khắp mọi miền đất 
nước. Với phương pháp học thuộc lòng ngay giai đoạn đầu tiếp cận, 
dù chưa được giải thích tường tận, các tu sĩ vẫn có thể ghi nhớ ngôn 
ngữ Pali và Tam Tạng trong thời gian trung bình mười năm. 

Các kỳ thi chính thức có thể được xem như là công cụ bảo tồn 
giáo dục Phật giáo, tuy nhiên hệ thống chính thức quan trọng vào 
thi cử vô tình làm giảm chất lượng giáo dục Phật giáo, vì chủ yếu 
nghiên cứu về ngữ pháp Päli và Abhidhamma. Nếu ngược dòng lịch 
sử về thời Đức Phật thì Giáo pháp được giảng giải, trao truyền trực 
tiếp cho Tăng, Ni, Phật tử, bởi chính Ngài hoặc các Thánh đệ tử. 
Ngày nay, hệ thống giáo dục Phật giáo không chính thức hầu như 
không được chú trọng đúng mức, nên mai một dần. 

Ngoài các trường Đại học Phật giáo quy mô lớn, hiện nay 
Giáo dục Phật giáo tại Myanmar còn được tiến hành thông qua 
các lớp đào tạo vừa và nhỏ trên mọi miền đất nước, được đánh 
giá chất lượng qua các kỳ thi Giáo lý chính thức: kỳ thi Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma), kỳ thi Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsa), 
kỳ thi Năm bộ Nikãya. Về chương trình Phật học Phổ thông thì 
có kỳ thi Pathamapyan hiện gồm các bậc: Cơ bản (møla), Sơ cấp 
(pathamange), Trung cấp (pathamalat) và Cao cấp (pathamakyi). 
Ở bậc cao hơn có Khóa đào tạo Pháp sư (dhammacäriya), và cao 
nhất là Kỳ thi Tam tạng. 


Nhìn chung Giáo dục Phật giáo ở Myanmar qua các giai đoạn 
lịch sử khác nhau đã thể hiện nhiều thành tựu tốt đẹp, giá trị, ý 
nghĩa, ấn tượng, bên cạnh những hạn chế không đáng kể. Nền giáo 
dục này đã góp phần duy trì niềm tin mạnh mẽ lâu dài nơi Tam 
bảo; khơi nguồn tỉnh tấn học hỏi nghiên cứu Giáo pháp; nỗ lực 
thực hành, áp dụng những Lời vàng của Đức Thế Tôn; thắp ngọn 
Tuệ đăng ngày một sáng cho tự thân mỗi hành giả, cho số đông, và 
tương tục nối truyền cho các thế hệ tương lai. Các thành tựu quá 
khứ lồng trong bức tranh hiện trạng, vì hầu hết người dân cả nước 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO MYANMAR: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TRẠNG „207. 


nơi đây vẫn đang duy trì và phát triển Phật giáo đi lên, dù có đôi khi 
phải điều chỉnh một số khía cạnh cho phù hợp với hướng đi chung 
của nhân loại. Mục tiêu vẫn luôn hướng đến lợi ích, hạnh phúc, và 
an lạc cho tất cả! 


***% 


208 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Tài liệu tham khảo 
Aung, Cho Cho, The Important oƒ Promoting Buddhist Education, 


Research Paper presented at United Nations Day of Vesak in 
Vietnam, 2008. 


Aung, U Thein Nyunt, “A Study of Tipitakadhara Selection 
Examination in Myanmar”, International Conference of All 
Theravada Buddhist Ủniversities, Yangon, 2007. 


Bischof, Roger, Buddhiơn ¡in Myammar, Sri Lanka: Buddhist 
Publication Society, 1995. 


Dhammasami, Khammai, Befween Idealism and Pragmafism: A 
Study oƒ Monastic Education in Burma and Thailand from the 
Seuenteenth Cenftury to the Presenf, University of Oxford, 2004. 


Gerini, G.E, “Siams Intercourse with China, The Imperial and 
Asiatic Quarterly Review, 1901, vol xi. 


Hla, Myint, “Tradition of Meditation Practices and Well-known 
Meditation Teachers in Myanmar”, 2012. 


Nyunt, Khin Maung, Arrival oƒBuddha Sasana in Myanmar, Yangon, 
2003. 


The Consensus of Meditation Centers in Yangon (2018), Ministry 
0ƒ Religious Affairs and Culfure, 2018. 


The Consensus of Monks and Nuns (2015), Ministry of Religious 
Affairs and Culture, 2015. 


The Consensus of Monks and Nuns (2018), Ministry of Religious 
Afairs and Culture, 2018. 


209 


ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 
VẦCHƯƠNGTRÌNH GIẢNG DẠYCỦAĐẠI HỌCPHẬT 
GIÁ0 NGUYÊN THỦY QUỐC TẾ TẠI MYANMAR 


Cho Cho Aung' 
Thích Nữ Huyền Tầm dịch 


S0LƯợC 


Phật giáo phát triển mạnh ở Myanmar từ thế kỷ XI. Nhiều tu 
viện Phật giáo đã tiến hành giáo dục Phật giáo. Myanmar là một 
trong những quốc gia có tỷ lệ học vấn (biết đọc biết viết) cao nhờ 
vào giáo dục Phật giáo. Các trường Phật giáo đã được cho phép dạy 
đến chương trình tiểu học. Hội nghị Phật giáo lần thứ V đã được 
tổ chức vào năm 1871 ở Mandalay. Các nội dung của 31 cuốn sách 
được vua Mindon ghi trên những phiến đá cẩm thạch. Hội nghị 
Phật giáo lần thứ VI được tổ chức vào năm 1954 tại Yangon. Mặc 
dù có Š trường Đại học Phật giáo ở Myanmar nhưng Đại học Phật 
giáo Nguyên thủy Quốc tế là trường duy nhất được Chính phủ ủng 
hộ trợ cấp. Trường có trợ cấp nhập học mỗi năm cho Tăng Ni và 
Phật tử nước ngoài sau khi quý vị vượt qua kỳ thi đầu vào tổ chức ở 
trường và đại sứ quán Myanmar. 


*, Giáo sư, Tiến sĩ Cho Cho Aung, Đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế Yangon, 
Myanmar. 


210, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Mục đích của bài viết này nhằm khảo sát ngắn gọn về giáo dục 
Phật giáo ở Myanmar, nghiên cứu và đánh giá chương trình Đại học 
Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế (FTBMU). Bài viết bao gồm các 
mục tiêu, các cán bộ, các khóa học cấp văn bằng, chương trình BA, 
MA, Ph.D và học bổng ở mỗi chương trình, hệ thống tín chỉ vxv... 


Về phương pháp luận, các tư liệu sẽ được áp dụng cho cả hai 
chương trình tiểu học và trung học. Để nâng cao tư duy sáng tạo 
trong quá trình dạy và học, các giáo viên sẽ đánh giá các nguồn tài 
liệu và theo đõi học sinh của họ. 

GIỚI THIỆU 

Từ hàng ngàn năm, nhân dân Myanmar đã thích tự do tín ngưỡng, 
đo vậy có nhiều tín ngưỡng khác nhau như Phật giáo, Thiên Chúa 
giáo, Islam giáo, Hindu giáo, thuyết duy vật và những tín ngưỡng 
khác. Trong tổng dân số, gần 90% theo Phật giáo. 

MỤC ĐÍCH 

Mục đích chính của bài viết này là: 

(1). Khảo sát ngắn gọn về giáo dục Phật giáo ở Myanmar. 

(2). Phân tích và đánh giá chương trình giảng dạy của trường 
Đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế. 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

Về phương pháp luận, các tài liệu được áp dụng ở cả cấp tiểu học 
và trung học. 

Tôi là giáo sư ở khoa Ngôn ngữ Myanmar, chuyên ngành Pariyatti 
TTBMU. Kinh nghiệm của tôi là giảng dạy ở cấp tiểu học. Các nguồn 
tư liệu thứ yếu bao gồm học các thông tin internet, chuyên đề giảng 
dạy, các buổi hội nghị, sách báo, v.v... 


1. GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO 
1.1. Vai trò của các Trường Phật giáo 


Giáo dục ở Myanmar đã được các nhà sư Phật giáo tiến hành 


ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY „21 l4 


từ lúc Phật giáo được biết tới ở Myanmar vào trước thế kỷ X 
(Hpongyee-Kyaung). Trường học của Phật tử (Ain-Kyaung) cũng 
dạy những em trai em gái chưa đủ tuổi đến trường. 


Việc học cao hơn với sự hỗ trợ cần thiết của giáo dục tiểu học đã 
tồn tại liên tục trên phạm vi cả nước từ thế kỷ XI trở đi. (Hla Tun 
Aung, 2003). 

Mục đích chính là cung cấp văn hóa tôn giáo chứ không phải 
chuẩn bị cho học sinh sự thành công trong cuộc sống theo nghĩa 
hẹp. Có 3 sự ảnh hưởng lớn trong giáo dục các tự viện (khu vực sạch 
sẽ và rộng rãi), giáo thọ sư (hướng dẫn tri thức lẫn tinh thần) và nội 
dung giảng dạy (Tạng Pali cùng với bản dịch tiếng Myanmar, số 
học, thiên văn học, y học dân tộc, văn học Myanmar, chuyên ngành 
đạo đức và tôn giáo cùng với những cuốn sách được viết trên lá bối) 
(Kaung, 1926, 1963). 

“Suốt giai đoạn từ triều đại Pinya đến triều đại Nyaungyan 
(1387- 1752) các ngành thuộc khoa nhân văn đương thời đã được 
đưa vào nội dung giảng dạy. Ở các trường của một số giáo hội (như 
giáo hội Anyayawathi, giáo hội Gamawathi), mỹ nghệ, đào tạo năng 
khiếu và đào tạo lực lượng vũ trang cũng được đưa vào giảng dạy. 
Hệ thống giáo dục ở giai đoạn Konbaung cũng tương tự như vậy.” 
(Than Htut, 1980). 


Dưới thời Anh cai trị, hệ thống giáo dục có sự thay đổi cơ bản. 
Chùa chiền, nơi vẫn được xem là trung tâm giáo dục tôn giáo và thế 
tục, bất ngờ bị mất đi tầm quan trọng xã hội của mình. Tuy nhiên, 
hầu hết các vùng nông thôn áp dụng quá mức hình thức giáo dục 
Tây phương. 


Theo Grant (1942), có 7.000 trường học được thừa nhận cùng 
với sự đăng ký của Š 16.000 sinh viên vào năm 193S. Trong số những 
người ghi danh có hơn 443.000 học sinh bậc tiểu học, hơn 52.000 
học sinh ở bậc trung học và hơn 13.000 học sinh ở phổ thông trung 
học. Thêm vào đó, có hơn 18.000 học viện chưa được công nhận (hầu 
hết là các trường Phật giáo) có luôn chỗ ở cho hơn 200.000 học sinh. 


21 2, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Đề xuất khuyến khích dạy tiếng Anh ở các trường Phật giáo đã 
bị dân chúng bác bỏ vì những người con trai không có ngữ giọng 
chính xác và sự chú ý của Sở giáo dục đào tạo chỉ tập trung ở trường 
Ango- Vernacular (Eurnival, 1956). Điều này có vẻ chỉ là một cái 
cớ không mấy thỏa đáng, nhằm cắt giảm số lượng trường học Phật 
giáo được công nhận và hỗ trợ. 


Trên thực tế, do sự thành tựu giáo dục Phật giáo, tỷ lệ biết đọc 
biết viết tương đối cao (chẳng hạn như vào năm 1901 đạt 48,9%, 
năm 1911 đạt 50,1%) (Hla Tun Aung, 2003). Khi so sánh với các 
thuộc địa của Đế quốc phương Tây, tỷ lệ biết đọc viết của Myanmar 
tốt hơn. 

1.2. Hội nghị Phật giáo 

Dưới sự lãnh đạo của vua Mindon, Hội nghị Phật giáo lần thứ V 
được diễn ra tại Mandalay năm 1871. Phật giáo có 19 cuốn sách nói 
về thuyết giảng, 7 cuốn sách nói về triết học và Š cuốn nói về Giới 
luật. Nội dung của 31 quyển này được khắc trên 729 phiến đá cẩm 
thạch ở Mandalay. 


Thêm một lần nữa, Hội nghị lần VI về việc thanh tịnh hóa và đẩy 
mạnh những lời dạy của Đức Phật đã tổ chức ở Yangon vào năm 
1954. Sau đó, những cuốn sách hợp pháp được xuất bản. Vào năm 
2006, có đến 63.297 tu viện với 246.663 cho quý Tăng và 299.077 
cho người mới hành đạo. Cũng có đến 3.690 chùa Ni với 43.480 sư 
cô ni cô (Po Ye Chan 2007). 


1.3. Động viên khuyến khích cho các trường Phật học cho nỉ giới 


Kể từ năm 1990, nhằm tăng cường văn hóa dân tộc và trình độ 
cơ bản, nhiều trường học Phật giáo được mở lại ở các vùng đồi, 
vùng xa, vùng nghèo. Các mục tiêu của giáo dục Phật giáo là cả hai 
lĩnh vực giáo dục, kiến thức và văn hóa, phải theo kịp với các mục 
tiêu xã hội của chính phủ. Những điểm đáng chú ý là: 

Đem lại nền giáo dục cơ bản cho người nghèo cũng như người giàu. 


- _ Tạo nền giáo dục dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn. 


ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY „21 s_ 


„ - Có đạo đức tốt để trẻ em có thể trở thành công dân tốt. 

‹ _ Trân trọng di sản văn hóa truyền thống. 

‹ - Trở thành người Phật tử tốt bằng cách thực hành theo giáo 
lý của Đức Phật. 

‹ _ Bảo vệ tôn giáo và dòng dõi tổ tiên. 

Có khoảng 94.392 sinh viên tham dự trong 1.5S7 ngôi trường 
Phật giáo ở các thị trấn dưới sự giám sát của Ủy ban thị trấn thuộc 
Tăng đoàn. Nhiều trường Phật giáo theo chương trình giảng dạy 
của trường tiểu học của chính phủ nhưng điểm mạnh chính là ở văn 
hóa Phật giáo. (Myo Mỹyint, 2010). 

2. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁ0 NGUYÊN THỦY 
QUỐC TẾ 

Mặc dù có Š trường Đại học Phật giáo ở Myanmar, trường Đại 
học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế là trường duy nhất được sự ủng 
hộ toàn bộ từ chính phủ. Trường Đại học Phật giáo Nguyên thủy 
quốc tế được mở cửa vào ngày 9/12/1998. Ngôi trường nằm trên 
đồi Dhammapala gần chùa Sacred Tooth Relic, Yangon, Myanmar. 
Nó cũng là một trong những trường Đại học Hội Liên hiệp Phật 
giáo Quốc tế. 

Mục tiêu 

5 mục tiêu của trường Đại học là: 

‹ _ Chia sẻ Phật giáo Nguyên thủy thuần túy (lời dạy của Gota- 
ma Buddha) với mọi người trên thế giới. 

‹ _ Nghiên cứu và tìm hiểu các văn bản kinh điển của Phật giáo 
Nguyên thủy đã được tán thành liên tục qua 6 kỳ kết tập kinh 
điển. 

‹ - Ngăn chặn các điều xấu ác và thực hành các điều hiền thiện. 

‹ - Đẩy mạnh 4 mục tiêu của đời sống phạm hạnh, đưa tới sự 
thành tựu thế giới hòa bình và thịnh vượng. 


« - Đào tạo thêm các nhà truyền giáo nền đạo đức tốt có khả 


214. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


năng thông thạo văn học tam tạng kinh điển và thực hành 
thiền định. 
Các phân khoa và chuyên ngành 
Có 4 phân khoa và 12 chuyên ngành. Khoa Pariyatti, khoa 
Patipatti, khoa tôn giáo và công tác truyền giáo, khoa phiên dịch 
ngoại ngữ. 12 chuyên ngành là: Vinaya, Suttanta, Abhidamma, 
Samatha, Vipassana, Päli, lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ Myanmar, 
Nghiên cứu các tôn giáo, công tác truyền giáo, phương pháp nghiên 
cứu, tiếng Anh và phiên dịch. 
Chứng chỉ và bằng cấp 
Có chương trình 1 năm 1 chứng chỉ, 2 năm Cử nhân Phật giáo, 3 
năm Thạc sĩ Phật giáo, 4 năm Tiến sĩ Triết học Phật giáo. 
Phân loại điểm 
Phương thức chấm điểm ở trường Đại học từ A đến F. 


Ngoài ra có những quy định rõ ràng cho các phương thức cảnh 
cáo, truất quyền, các khóa học lại, bảng điểm. 

Đại học cấp chứng chỉ uà uăn bằng BA 

Những sinh viên 1 văn bằng dự kiến sẽ duy trì điểm trung bình 
(GPA) là 2.0, cho bằng cử nhân (GPA) là 3.0 (B) hoặc có điểm tốt 
hơn trong quá trình học tập ở TBMU được công nhận chất lượng 
chương trình MA. 


Tốt nghiệp chứng chỉ MA 

Tốt nghiệp ở mức độ này dành cho những người có bằng cử 
nhân được công nhận với điểm trung bình 3.0 (B) hoặc tốt hơn và 
những người hiện đang theo học trình sau Đại học tại FTBMU. Ở 
cấp độ này sinh viên đã đạt được số điểm tổng cộng trong 30 học kỳ 
trong 3 năm học cộng với luận án được chấp nhận. 

Tốt nghiệp chứng chỉ Ph.D 

Các sinh viên học tập có thể học tiếp bằng bằng tiến sĩ dựa trên 
thành tích cuối cùng của họ ở chương trình MA. Hiệu trưởng của 


ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY „21 »- 


trường Đại học cho phép học sinh tập trung vào nơi riêng biệt để 
kiểm tra tài năng của họ. Luận án là phải nghiên cứu có hệ thống 
trong một lĩnh vực cụ thể mà kiến thức đó chưa từng được nghiên 
cứu trước đây. 
Phương pháp giảng dạy 

Một số nhà giáo dục đã định nghĩa “chương trình giảng dạy như 
một tài liệu bao gồm các hướng dẫn để phát triển một khóa học 
hoặc nhiều khóa học trong cơ sở giáo dục. Hướng dẫn này đưa ra 
báo cáo về mục đích, mục tiêu, nghi lễ, kiến thức, kỹ năng và giá 
trị, cơ cấu tổ chức như các quan niệm, chủ đề và các đơn vị, kinh 
nghiệm học tập và kỹ thuật đánh giá” (Briddle, 1982). Tuy nhiên, 
khóa học thường được coi là đồng nghĩa với chương trình giảng day, 
mục đích và mục tiêu được đề cập cho các khóa học có liên quan. 

Chương trình chứng chỉ hoặc năm đầu chứng chỉ BA 


Trước khi xem xét các chương trình cao hơn, các sinh viên phải 
đăng ký các khóa học phù hợp tại FTBMU. Học kỳ đầu tiên của họ 
và lịch học kỳ thứ hai được TBMU cung cấp. 

Các khóa: 

101. Giới thiệu Luật tạng 

111. Giới thiệu Kinh tạng 

121. Giới thiệu Vi Diệu Pháp 

131. Giới thiệu Dhammanuloma 

141. Giới thiệu Pali 

151. Giới thiệu thiền chỉ và thiền quán 
161. Giới thiệu ngôn ngữ Myanmar 

162. Anh văn trung cấp 

171. Giới thiệu các tôn giáo thế giới 

172. Giới thiệu về các công tác truyền giáo 


173. Giới thiệu về lịch sử Văn hóa Phật giáo 


216... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Năm thú 2 chương trình BA 


Trong năm thứ hai, sau khi hoàn tất chương trình bằng cấp cho 
năm đầu, sinh viên BA tham gia vào chương trình cử nhân thứ 2. 
Mỗi khóa học được xem xét lại để bảo đảm hoàn thành những yêu 
cầu về kiến thức. 

Các khóa: 

201. Nghiên cứu giới bổn Patimokkha 

211. Phương cách thiết yếu để tiếp cận Trường bộ Kinh và 
Trung bộ kinh. 

221. Nghiên cứu A tỳ đàm 

231. Nghiên cứu thiền chỉ và thiền quán 

241. Pali trung cấp 

251. Trung cấp ngữ pháp và ngôn ngữ Myanmar 
252. Anh văn nâng cao 

262. Các tôn giáo thế giới 

262. Công tác truyền giáo 

263. Lịch sử và văn hóa Phật giáo 

Năm thú ba bằng BA 

Trong năm cuối cùng ở I[TBMU các sinh viên được mở rộng 
tham gia các tiêu chuẩn nhất định trong quá trình học tập. Vì sinh 
viên đã đạt đến mức độ cao hơn, họ sẽ phải tham gia một loạt các 
hoạt động kinh nghiệm với các hoạt động thích hợp. 


Các khóa học: 
301. Nghiên cứu giới bổn Patimokkha. 


311. Cách quan trọng tiếp cận đối với Trường bộ Kinh và 
Trung bộ Kinh. 


321. Nghiên cứu Vi Diệu Pháp nâng cao. 
331. Nghiên cứu và thực hành thiền quán và thiền chỉ 


ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 217. 


341. Pali nâng cao 
342. Ngữ pháp Pali nâng cao 
351. Văn hóa và ngôn ngữ Myanmar nâng cao 
352. Anh văn nâng cao 
Chương trình MA 
Chương trình tiến sĩ của trường Đại học Quốc tế Truyền bá Phật 
giáo Nguyên thủy kết hợp giảng dạy và các nghiên cứu khoa học. 
Khóa học này diễn ra trong vòng hai năm, sau đó học viên được yêu 
cầu nộp luận án trong vòng 1 năm. Chương trình gồm bốn môn 
chính và một môn phụ. 


Các khóa học: 
401. Nghiên cứu phân tích Luật tạng 
411. Nghiên cứu phân tích Kinh tạng 
421. Nghiên cứu phân tích A tỳ đàm 
431. Nghiên cứu phân tích thiền quán 
441. Pali nâng cao 
442. Phương pháp nghiên cứu 
3. GIẢNG DẠY — TIẾN TRÌNH HỌC 
Dạy là cho kiến thức hay khái niệm và nguyên tắc hoặc chủ đề 
của khóa học. Giảng dạy thực sự là dạy cách suy nghĩ. Bất cứ lúc nào 
giảng dạy chúng tôi cũng tự hỏi chúng tôi những câu hỏi sau: 
1. Chúng tôi sẽ dạy ai? 
Tại sao chúng tôi dạy? 
Chúng tôi có tài liệu gì? 
Chúng tôi sẽ dạy cái gì? 
Chúng tôi sẽ dạy như thế nào? 
Đánh giá cái gì? 


XU TU VU R8 cụ lê 


Cái gì được đánh giá? 


21 b ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


§.. Có bao nhiêu sinh viên hiểu được và cải thiện như thế nào? 
Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ là tiêu chí trong việc xây 
dựng chương trình giảng dạy của chúng tôi. 
Có lẽ phương pháp giảng dạy và quy trình đánh giá sẽ chịu trách 
nhiệm cho tác phong học tập đúng đắn. 
Có phương pháp tiếp cận bề mặt và phương pháp tiếp cận cấp 
độ sâu. Phương pháp tiếp cận bề mặt bao gồm: 
1. Học như sự gia tăng kiến thức 
2. Học như để ghi nhớ 
3. Học như để đạt được các sự kiện, thủ tục v.v... 
Phương pháp tiếp cận cấp độ sâu: 
1. Học như trừu tượng ý nghĩa 
2.. Học như quá trình diễn giải về sự hiểu biết về thực tại và nảy 
sinh ra các ý tưởng, chủ đề cá nhân. 
Cũng có phương pháp tiếp cận chi tiết và cách tiếp cận toàn diện. 
Cách tiếp cận chi tiết tập trung so sánh cụ thể trong một văn 
bản, tập trung theo trình tự, hoặc ghi nhớ chỉ tiết. 
Cách tiếp cận toàn diện tập trung vào tìm hiểu ý nghĩa tổng thể 
của văn bản, chủ ý của tác giả v.v... 
3.1. Một số phương pháp giảng dạy 
1. Diễn thuyết 
2.. Diễn thuyết và biện luận 
3. Hội nghị 
4. Dạy theo nhóm nhỏ 
a. Biện luận đối chứng 
b. Biện luận tự do 
c. Biện luận tập trung vào vấn đề 


d. Vận dụng tư duy trí não 


ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 


3.2. Bốn yếu tố cho việc giảng dạy hiệu quả 

A. Tư vấn 
- Người dạy tương tác với sinh viên của mình 
- Linh hoạt 
- Khoan dung 
- Sẵn sàng giúp đỡ 
- Phản hồi 
- Xem xét 
- Không hình thức 
- Động viên khuyến khích 

B. Phương pháp giảng dạy 
- Tổ chức 
- Lập kế hoạch bài học 
- Giải thích rõ ràng 
- Tính hài hước 
- Không hình thức 
- Khoan dung 

C. Đóng góp: 
- Truyền tải kiến thức 
- Phát triển tư duy sáng tạo 
- Động cơ học tập 

D. Học bổng 
- Mong muốn địa vị người hướng dẫn như 1 nhà tri thức 
- Người hướng dẫn như 1 nhà nghiên cứu. 


.219.. 


Những yếu tố giảng dạy có hiệu quả này đã thúc đẩy việc giảng 


dạy năng động hơn giảng dạy thụ động. Trong Phật giáo có 3 loại 


kiến thức, đó là: 


‹ _ Kiến thức qua việc đọc và nghe giáo lý 


220 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


‹ Kiến thức qua lý luận 
‹ - Kiến thức qua tập trung thiển định (Po Sa, năm 1995, P4) 
“Với nhiều người việc giảng dạy chỉ tượng trưng về những gì 
đã giảng dạy trong giáo dục Đại học. Các bài thuyết trình được 
giữ gìn cho sự truyền tải thông tin chứ không phải là những 
suy nghĩ tạm thời thái độ đổi thay” (UTMA, 1980, P34). 
Việc giảng dạy theo cách học thuộc lòng chỉ phù hợp với các ghi 
nhớ một số sự kiện hoặc ý kiến. Để có được tư duy phê phán và tư 
duy sáng tạo, các hình thức giảng dạy khác sẽ được áp dụng. 


Trong FTBMU, việc thảo luận theo nhóm nhỏ đã được tiến hành. 


Tuy nhiên sự thực hành tư duy phê phán được thực hiện tốt hơn, 
để tăng cường năng lực suy nghĩ, đánh giá trong việc giảng dạy và 
đánh giá sự tham gia của sinh viên sẽ được phát triển. 


KẾT LUẬN 

Phật giáo và các trường đại học Phật giáo đã có ảnh hưởng lớn 
tới các phương diện vật chất và phi vật chất của nền văn hóa Myan- 
mar, đặc biệt là trong cuộc sống của một con người từ khi sinh ra 
cho tới lúc lìa xa cõi đời. 

Những tư tưởng Phật giáo về việc sống một cuộc sống giản dị, 
biết hài lòng với những gì mình có, bảo vệ môi trường (trồng cây 
bóng mát và cây ăn trái cho việc sử dụng công cộng) ; việc cung cấp 
nước uống hai bên đường, đào giếng ao hồ cho việc sử dụng công 
cộng... những việc làm phúc thiện, xây dựng một thế giới thịnh 
vượng và hòa bình là những lời dạy vô giá cho nhân loại. 


***% 


ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY „22 A 


Tài liệu tham khảo 
Biddle, D.S (1976): “Paradigms in geography: Some implications 
for curriculum development,” Geographical Education,Vol.2. 


Pp.403- 419. 


Eurnival, J.S. (1956): Coforias Policy and Practic; New York 
University Press. 


Grant, W.L,C.J. (1942): The New Burma; Landon: George Allen and 
Unwin Ltd. 


Hla Tun Aung (2003): MYANMAR: The Study of Processes and 
Patterns; National Centre for Human Resource Development, 
Ministry of Education, Myanmar. 


ITBM University (2007): Courses oƒ Study for Programs oƒ Diploma, 
BA and MA; TTBMU, Yangon, Myanmar. 


ITBM University (2010): PH.D Dissertation Handbook; FTBMU, 
Yangon, Myanmar. 


Kaung, U (1929,1963): A survey of the History of Education in 
Burma Before the British conquest and After;` Journal of Burma 
Research Society, Vd, XLVIL, 1963. 

Myo Mỹyint (2010): Collected Essays on Myanmar History and 
Culture: U Aung Thein Nyunt, Director, D.PPS, Yangon, 
Myanmar. 

Po Ye Chan (1007): May Buddha Sãsana be flourishing and 
Perpetual; October 2007 issue of the New Light of Myanmar. 

Than Htut, U (1980): History of Myanmar Monastic School (in 
Myanmar Language), Htike Htike Literature, Yangon. 

University Teaching Methods Unit (UTMU) (1980): Improving 


Teachingin Higher Education; Institute ofEducation, University 
of London, Ư.K. 


223 


TRUND QUẾP 


HỆ THỐNG ĐÀ0 TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN 
VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG QUỐC 


Khoa Trung văn 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh 


Phật giáo đã hiện diện trên cuộc đời này hơn hai ngàn năm trăm 
năm, là đi sản văn hóa vô cùng trân quý của nhân loại. Phật giáo đã 
có nhiều đóng góp đáng kể, đã có những thời kỳ hoàng kim trong 
lịch sử nhân loại và thế giới. Là một tôn giáo sinh ra tại Ấn Độ, được 
truyền đến Trung Quốc vào đời Hán, ngay từ những năm đầu công 
nguyên, trải qua các triều đại như Tam Quốc, Tấn, Nam Bắc triều, 
Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh cho đến nay đã được hơn 
2.000 năm. Phật giáo Trung Quốc đã trải qua nhiều thăng trầm, 
thịnh suy theo các thời đại. Nhưng do biết thích nghi với hoàn cảnh 
và thời thế, luôn luôn phát huy những tư tưởng đặc sắc của mình để 
đáp ứng cho những nhu cầu tinh thần của từng thời đại, từng lớp 
người trong xã hội mà Phật giáo Trung Quốc đã dung hòa như nước 
với sữa cùng với hai đạo giáo vốn được sinh ra tại bản xứ là Nho 
giáo và Đạo giáo, hình thành cục diện tam giáo đồng nguyên Phật 
— Đạo - Nho như ba chân vạc, dần dần đã thẩm thấu sâu vào văn 
hóa Trung Quốc và đã có ảnh hưởng không ít về nhiều phương diện 
như văn hóa, giáo dục, lịch sử, triết học, tư tưởng Trung Quốc... 


Thời kỳ cận hiện đại, Phật giáo Trung Quốc 10 năm ở trong cảnh 


224. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


đại nạn (từ tháng 5/1966 tới tháng 10/1976). Đây được xem như 
là lần pháp nạn thứ năm' của Phật giáo Trung Quốc. Cho đến vào 
khoảng thập niên 70, nhà nước thực hành cải cách đổi mới, bắt đầu 
toàn diện quán triệt thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, 
các tự viện lần lượt khôi phục sinh hoạt tôn giáo, Tăng Ni xuất gia 
càng ngày càng đông, nhưng Tăng tài của Phật giáo thì lại quá hiếm 
hoi, không đủ người kế tục sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, tiếp 
dẫn hậu lai. 


I. KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIỂN CÁC PHẬT HỌC VIỆN TRUNG QUỐC 


Để chấn hưng giáo dục Tăng già, Trung Quốc Phật giáo giới nỗ 
lực tiến hành thành lập Phật học viện, đặt ra các kế hoạch giáo dục 
Phật giáo và đưa ra hàng loạt phương châm giáo dục. Giáo dục là 
một vấn đề quan trọng đối với xã hội cũng như trong giới Phật giáo, 
có liên quan mật thiết đối với sự thịnh suy của Phật pháp. 


Theo giáo sư Vương Lôi Tuyển chủ nhiệm khoa Tôn giáo học 
trường Đại học Phúc Đán nhận định, trước khi Phật học viện 
Trung Quốc ra đời, sự giáo dục của Phật giáo Trung Quốc theo 
phương thức “giáo dục tùng lâm” là chủ yếu. Sau khi Phật giáo Ấn 
Độ truyền vào Trung Quốc, trải qua sự phát triển không ngừng, 
vào thời Đường, “sự giáo dục tùng lâm” được hình thành, đến thời 
ngài Mã Tổ, ngài Bá Trượng giáo dục tùng lâm được hưng thạnh và 
truyền thừa cho đến ngày nay. Giáo dục tòng lâm chủ yếu là vị thầy 
đem kiến thức Phật pháp, kinh nghiệm tu trì, sự chứng đắc trong 
cuộc sống hằng ngày truyền dạy cho Tăng chúng tu tập tại trụ xứ, 
và Tăng chúng y theo đó mà tu tập. Đến cuối thế kỷ XIX và đầu thế 
kỷ XX, Phật học viện Phật giáo được hình thành, năm 1906 Phật 
học viện đầu tiên được thành lập tại Dương Châu, Giang Tô lấy 
tên là “Tăng Học Đường”; sau đó các Học hội, Học viện ở các tỉnh 


1. Bắc Ngụy Thái Võ Đế; 2. Bắc Chu Võ Đế; 3. Đường Võ Tông; 4. Ngũ Đại Hậu Chu Thế 
Tông; 5. Đại cách mạng văn hóa. 

2. Tuệ Liên, Hệ thống Phật học viện tại Trung Quốc ngày nay. 

3. “Bàn về cảnh khó khăn giáo dục Phật giáo Trung Quốc”, Vương Lôi Tuyền viết, báo Tôn 
giáo kỳ 1 năm 2002, tr. 114. 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN 2255 


như Bắc Kinh, Thượng Hải, Ninh Ba cũng dần dân được thành lập. 
Trong khoảng thời gian này, các Phật học viện trong nước vẫn hoạt 
động với quy mô nhỏ, và hình thức giáo dục cũng không mấy khác 
với giáo dục tùng lâm ngày xưa. Cho đến nửa thế kỷ XX, giáo dục 
Phật giáo mới có thể gọi là đạt được thành công với quy mô giáo 
dục điển hình. 

Do tình hình xã hội ảnh hưởng, năm 1966 Trung Quốc Phật học 
viện bị tạm ngưng hoạt động, mãi đến niên đại tám mươi, Phật học 
viện mới được phục hưng, theo phong trào đó các Phật học viện ở 
các tỉnh như Tứ Xuyên, Phúc Kiến cũng được thành lập. 


Hiện nay phải nói là Phật giáo Trung Quốc đã phục hưng mạnh 
mẽ, cơ sở tự viện được xây dựng quy mô to lớn, các tổ đình lớn được 
bảo tồn về cơ sở vật chất lẫn truyền thống thiền môn, theo đó Phật 
học viện ngày càng được phát triển. Hiện nay đã hình thành 3 hệ 
ngôn ngữ Phật học (Hán ngữ, Tạng ngữ, Pali ngữ), các cấp hệ thống 
giáo dục Phật giáo gồm có Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cao Trung Sơ hoàn bị, 
để bồi dưỡng đào tạo đội ngũ Tăng già Phật giáo Trung Quốc. Theo 
thống kê, Trung Quốc hiện có hơn 50 Phật học viện lớn nhỏ như: 

Bảo Hoa Sơn Luật học viện, Cam Túc Phật học viện, Cửu Hoa 
Sơn Phật học viện, Giang Tây Ni chúng Phật học viện, Giới Tràng 
Phật học Nghiên cứu sở, Hà Bắc Phật học viện, Hà Bắc Thiền học 
Nghiên cứu sở, Hồ Nam Phật học viện, Hư Vân Thiền uyển, Hương 
Cảng Đại học Phật học Nghiên cứu Trung tâm, Kim Sơn Phật học 
viện, Lĩnh Đông Phật học viện, Mân Đông Phật học viện, Mân Nam 
Phật học viện, Minh Châu Phật học viện, Nam Hải Phật học viện, 
Nga Mi Sơn Phật học viện, Ngoã Lạp Ngũ minh Phật học viện, Ngũ 
Đài sơn Phật học viện, Ninh Hải Phật học uyển Từ Vân, Nội Mông 
Cổ Phật học viện, Phật giáo Văn hoá Nghiên cứu sở, Phật học viện 
Linh Nham sơn Phân viện, Phật học viện online, Phật học viện Thê 
Hà sơn Phân viện, Phật học viện Thiên Ninh, Phổ Đà Sơn Phật học 
viện, Phúc Kiến Phật học viện, Quảng Đông Ni chúng Phật học 
viện, Tạng ngữ hệ Cao cấp Phật học viện, Thượng Hải Phật học 
viện, Tông Tát Khang Tạ Phật học viện, Trung Hoa Thiền tông Phật 


226 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


học viện, Trùng Khánh Phật học viện, Trung Quốc Phật giáo Đại 
học, Trung Quốc Phật học viện, Tứ Xuyên Ni chúng Phật học viện, 
Tứ Xuyên Phật học viện, Viên Minh Học uyển, Xương Minh Phật 
học viện... 


Chương trình giảng dạy quản lý tuy có hơi khác biệt nhưng nói 
chung về mặt đại thể cũng có nét tương đồng, đó là các môn Phật 
học chiếm đa số trong chương trình giảng dạy. Trong lịch sử và phát 
triển của Phật học viện Trung Quốc luôn lấy việc “tu” và “học” làm 
vấn đề trung tâm, chuyển hóa phương thức giáo dục tòng lâm thành 
phương thức giáo dục học hiện đại, mà không làm mất đi tỉnh túy 
truyền thống Phật giáo. 


Nhìn chung, tòng lâm hóa học viện, học viện hóa tòng lâm, học 
tu song hành, học tu là một thể là sự đồng hành không thể thiếu của 
Phật học viện. Ngoài ra, mục tiêu của Phật học viện còn đào tạo ra 
những học viên vừa có lối sống tôn giáo cao đẹp vừa có tố chất văn 
hóa và Phật học thâm hậu, phẩm chất đạo đức và tri thức cao quý, 
học và tu đều được hoàn thiện. 


II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA PHẬT HỌC VIỆN TRUNG quốc 
1. Giới thiệu khái quát 
Với số lượng Phật học viện như vậy, trong khuôn khổ giới hạn 


của bài tham luận không thể trình bày hết được, nay xin được giới 
thiệu về chương trình Phật học tại Phật học viện Trung Quốc. 


Phật học viện Trung Quốc (The Buddhist Academy Oƒ China) 
được thành lập năm 1956 tại chùa Pháp Nguyên, Bắc Kinh, là học 
viện chuyên đào tạo nhân tài cho Phật giáo, là học viện cấp cao chú 
trọng về tiếng Hán trên toàn quốc được Cục Quản lý Tôn giáo nhà 
nước phê duyệt. 


Đây là một Viện cao cấp Phật học hệ Hán ngữ, chủ yếu đảm 
nhận việc nghiên cứu chương trình giảng dạy chú trọng tiếng Hán 
của các Phật học viện để thống nhất việc lấy tiếng Hán làm trọng 
điểm nghiên cứu và giảng dạy cho Phật học viện. Dưới sự chỉ đạo 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN 2 


của Hiệp Hội Phật giáo Trung quốc, Hội đồng điều hành Phật học 
viện chịu trách nhiệm quản lý, điều hành tất cả mọi việc dạy và học, 
là một trong những Phật học viện có điều kiện giáo dục và chương 
trình đào tạo bậc nhất trong số các tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước. 


Các học Tăng khóa đầu tiên của Phật học viện là vào năm 1956 
đến từ 24 tỉnh trên cả nước, với hơn 100 người. Phân thành hai 
lớp, lớp A và lớp B. Lớp B chuyên đào tạo nhân tài giáo vụ Phật 
giáo. Ngoài các môn học như Ngữ văn và Hiến pháp, còn có Lịch sử 
Phật giáo, Phật điển thông luận, Phật học cơ bản, Phật giáo văn vật 
thường thức, giới luật... Sau 2 năm học thì được tốt nghiệp và có thể 
đảm nhiệm các công việc giáo vụ ở các học viện và tự viện các nơi 
trong nước. Lớp A niên chế 4 năm chuyên đào tạo nhân tài nghiên 
cứu học thuật và hoằng pháp. Ngoài các môn học Ngữ văn và Hiến 
pháp, còn có: Phật học thông luận, Lịch sử Phật giáo, Nhân minh 
học, Đại cương các tôn giáo, Nghiên cứu kinh luận, giới luật... Sau 
khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục tham gia nghiên cứu chuyên 
sâu vào các chuyên ngành Phật học. 

Ngày 8 tháng 8 năm 1958, học Tăng khóa đầu tiên của lớp B sau 
hai năm miệt mài học tập, đã được tốt nghiệp. Trong đó, 18 người ở 
lại Viện tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, những vị còn lại trở về chùa 
địa phương tham gia các công việc hoằng pháp. 


Tháng 2 năm 1959, học Tăng cử nhân khóa đầu tiên của lớp A 
sau 4 năm đèn sách đã được tốt nghiệp. Hai lớp học Tăng tốt nghiệp 
khóa đầu tiên này là hai lớp học Tăng của khoa Hán ngữ. Vào thời 
điểm đó, Phật học viện cũng đã lên kế hoạch dự định xây một phân 
viện Ni và thành lập một khoa nghiên cứu về hệ thống ngôn ngữ 
Tây Tạng và ngôn ngữ Pali. Đồng thời, dự định tăng thêm môn 
tiếng Phạn và tiếng Pali vào thời khóa biểu của lớp học Tăng khoa 
Hán ngữ. Ngoài các lớp học Tăng chuyên ngành chính thức, còn 
có các lớp học ngắn hạn. Ngày 6 tháng 2, lớp học ngắn hạn đầu tiên 
chính thức bắt đầu, ngày 10 tháng 10, học kỳ 2 của lớp học ngắn hạn 
được khai giảng, học viên gồm 97 người và từ đó tiếp tục duy trì cho 
đến năm 1965. 


228. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Ngoài ra, năm 1959 lớp Nghiên cứu được thành lập. Tháng 9 
năm 1961, lớp nghiên cứu được thăng cấp thành khoa nghiên cứu. 
Lớp nghiên cứu được chia thành: Tổ nghiên cứu lịch sử Phật giáo 
và Tổ nghiên cứu giáo lý. Những nghiên cứu sinh đầu tiên là những 
người được chọn từ danh sách học viên tốt nghiệp cử nhân của Phật 
học viện. Dưới sự chỉ đạo của giáo sư hướng dẫn, nghiên cứu sinh 
của hai tổ nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu theo 
phương hướng nghiên cứu khác nhau của từng tổ là lịch sử Phật 
giáo và giáo lý. Nghiên cứu sinh niên chế 3 năm. Lớp nghiên cứu 
đã đào tạo nên một tốp nghiên cứu sinh nhân tài đầu tiên của Phật 
học viện có khả năng nghiên cứu chuyên sâu vào các chuyên ngành 
và thích thú khám phá những tri thức quý báu trong biển Phật pháp 
mênh mông. 

Sau khi được thăng cấp thành khoa nghiên cứu, trong tổ nghiên 
cứu giáo lý lại thành lập thêm 2 tổ nghiên cứu, đó là: tổ nghiên cứu 
Nam truyền Thượng tọa bộ Phật giáo và tổ nghiên cứu Nhân minh 
học Phật giáo Ấn Độ. Tổ nghiên cứu Nam truyền Thượng tọa bộ 
Phật giáo chủ yếu chú trọng tiếng Pali. Tổ nghiên cứu Nhân minh 
học Phật giáo Ấn Độ chuyên sâu Phật giáo logic học. Ngoài hai tổ 
vừa được thành lập, tổ nghiên cứu giáo lý còn có thêm các tổ như: 
tổ Hán ngữ Trung quán học, tổ Tạng ngữ Trung quán học và tổ Du 
già học. Các nghiên cứu sinh của Phật học viện sau khi tốt nghiệp, 
đa phần đều lưu lại phục vụ cho các công việc giảng dạy và giáo vụ 
của Phật học viện. 

Ngày 25 tháng 9 năm 1962, khai giảng lớp Phật học tiếng Tây 
Tạng. Học viên của lớp này đa phần là những người đến từ các tu 
viện Tây Tạng ở các tỉnh như: Tây Tạng, Thanh Hải, Cam Túc, Tứ 
Xuyên, Vân Nam... Phật học viện thời kỳ đầu, ngoài việc không 
ngừng hoàn thiện chương trình đào tạo, hệ thống quản lý mà còn 
dần dần làm phong phú thêm các môn học chuyên sâu và chương 
trình ngoại khóa. Phật học viện thành lập không lâu sau đó đã thiết 
lập thêm: nhà tưởng niệm Huyền Trang, thư viện nhỏ và phòng học 
tập ngoại khóa. 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN 229 


Từ năm 1956 đến 1966, Phật học viện Phật giáo Trung Quốc 
liên tục bị ảnh hưởng bởi các phong trào chính trị, việc giảng dạy 
cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khó thể tiến hành thuận lợi. 

“Đại cách mạng văn hóa” từ năm 1966 đến năm 1979, là thời kỳ 
Phật học viện bị đình chỉ hoàn toàn mọi công tác giảng dạy cho đến 
năm 1980 mới khôi khục lại sinh hoạt. 


Năm 1980, sau khi khôi phục, khóa học đầu tiên của Phật học 
viện là khóa dự bị đại học gồm 41 học viên từ các ngôi chùa trên cả 
nước đã thông qua kỳ thi nghiêm ngặt và bước vào lớp dự bị đại học 
đầu tiên của Phật học viện. Trong hai năm, lớp này học tổng cộng 
hơn 20 môn. Năm này cũng là năm Phật học viện mở giới đàn đầu 
tiên. Tháng 7 năm 1982, khóa dự bị đại học đầu tiên tốt nghiệp, một 
số học viên tiếp tục học lên chương trình đại học, niên chế 4 năm 
của Phật học viện. Sau khóa đầu tiên này, lớp dự bị đại học ngừng 
tuyển sinh. Lớp đại học tiếp tục duy trì đến nay đã là khóa thứ 13. 


Năm 1981, Phật học viện bắt đầu liên hệ với các trường nước 
ngoài trao và nhận du học sinh. Năm 1986, lớp nghiên cứu sinh bắt 
đầu học trở lại. Tháng 9 năm 1992, Phật học viện bắt đầu tiến hành 
quản lý nghiêm ngặt về Tăng quy như: việc tụng kinh, quả đường, 
ngồi thiền, bố tát, oai nghi tế hạnh..... 

Tháng 2 năm 2003, Hội đồng điều hành Phật học viện cải sửa bổ 
sung “Quy chế quản lý của Phật học viện”. Ngoài ra, Phật học viện 
còn quy hoạch, sắp xếp, bổ sung mới đối với đề cương giảng dạy 
niên chế 4 năm, sắp xếp các môn học, soạn giáo tài, giáo án... 


Năm 2017, các môn học hệ đại học 4 năm của Phật học viện có 
tổng cộng hơn 40 môn, chủ yếu chú trọng các môn học lí luận cơ 
bản đồng thời theo xu hướng phát triển của Phật giáo hiện nay nâng 
cao trình độ Phật học và tu học của sinh viên. 


Phật học viện Trung Quốc không những đào tạo Tăng tài, mà 
còn mở rộng giao lưu văn hóa học thuật với Phật giáo các nước, 
hoặc đón tiếp Phật giáo các nước bạn đến thăm, hoặc tổ chức các 
cuộc hội nghị thúc đẩy giao lưu văn hóa Phật giáo các nước, hay 


230. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


là tổ chức đi đến Phật học viện các nước trên thế giới để giao lưu, 
học hỏi vx... Từ năm 1986 đến nay, trong hơn 30 năm Phật giáo 
Trung Quốc đã cử hành 1Š cuộc hội thảo giao lưu học thuật với 
nước Nhật. Ngoài ra Phật học viện còn mời các vị Cao Tăng Đại 
đức, những giáo sư các trường đại học trong và ngoài nước giảng 
cho Tăng Ni sinh, những buổi hội giảng này giúp cho các Giáo thọ 
sư cũng như các Tăng Ni sinh của Phật học viện được mở rộng kiến 
thức và phương thức tư duy, làm cho việc nghiên cứu học thuật của 
Phật học viện đa nguyên hóa, hiện đại hóa và quốc tế hóa. 


Từ khi thành lập Phật học viện cho đến nay, đặc biệt là sau thời 
kỳ cải cách mở cửa, Phật học viện Trung Quốc đã thu được những 
thành tích, sự phát triển vượt bậc đáng kể, đó là sự đào tạo Tăng tài 
đầy đủ phẩm hạnh đức độ, là rường cột xây dựng hoằng hóa lợi ích 
chúng sanh của Phật giáo Trung Quốc. Theo thống kê của Hiệp hội 
Phật giáo Trung Quốc, Phật học viện Phật giáo Trung Quốc từ ngày 
thành lập Học viện cho đến nay đã có hơn một ngàn sinh viên tốt 
nghiệp đại học Phật học, hơn 100 Tăng Ni sinh tốt nghiệp nghiên 
cứu sinh, và có rất nhiều Tăng tài đang là cốt cán của Tăng đoàn 
trong các học viện, tự viện các tỉnh trong nước và ngoài nước. 

Phật học viện còn thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt với các 
trường đại học nổi tiếng như Đại học Chulalongkorn ở Thái Lan, 
Đại học Otani ở Nhật Bản, Đại học Celan ở Sri Lanka.... Đây cũng là 
cơ hội học tập tuyệt vời cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường 
có thể tiếp tục du học ở nước ngoài. Phật học viện Trung Quốc đã 
tiến cử những giáo thọ sư và Tăng sinh ưu tú đi du học nước ngoài, 
và có hơn 100 người đã tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ tại các nước như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Anh, Mỹ vx... Những 
vị Tăng tài này là những long tượng tài đức và là lực lượng trung 
kiên trong giới Phật giáo Trung Quốc. 


2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Phật học viện 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌCVIỆN „23 IA 


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 


Hội đồng điều hành 


| Văn phòng Viện | 


Văn Phòng Thư Phòng Phòng 
phòng nghiên " : đào 
cứu viện Internet tạo 


Tổng Bảo Tài Giao 
vụ 
vụ Vệ thông 


3. Chương trình các cấp học 


Hiện tại, cơ cấu ngành học đã hoàn tất, giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học và điều kiện đào tạo cũng rất hoàn mỹ. Học viện hiện có 
ba cấp đào tạo là đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong đó, đại học niên 
chế 4 năm. Thạc sĩ niên chế 3 năm, sau khi hoàn thành học phần sẽ 
bảo vệ luận án, tuyển sinh mỗi năm Š người. Tiến sĩ niên chế 3 năm, 
sau khi hoàn thành học phần sẽ bảo vệ luận án, tuyển sinh mỗi khóa 
S người. 

3.1. Chương trình đào tạo Cử nhân 

Năm 2019, Phật học viện Phật giáo Trung Quốc tuyển sinh hai 
lớp đại học, mỗi lớp 35 người, tổng cộng 70 người. Phân thành 2 
lớp. Lớp A chuyên sâu về giáo lý tông phái học và tu. Lớp B chuyên 
sâu về quản lý tự viện, năng lực hoằng pháp. 

Điều kiện tuyển sinh 

- Các vị Tăng trẻ có tinh thần phụng sự và yêu nước. 

- Có bằng cấp cơ bản Phật học và trình độ văn hóa trung học trở 
lên, phải trải qua một thời gian trải nghiệm xuất gia ít nhất 3 năm, 


232. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


có lòng tin kiên định đối với Phật giáo, phẩm chất đạo đức tốt, có 
chí nguyện phụng sự Phật pháp. Các vị Tăng từ 19 đến 26 tuổi. 


- Không có quan hệ hôn nhân. 


- Yêu nước, yêu giáo dục, tuân thủ luật pháp, phẩm hạnh đoan trang, 
sức khỏe tốt, không có các bệnh truyền nhiễm hoặc khuyết tật. 


Dự thi các môn: Phật học, Ngôn ngữ, Chính sách pháp quy, Lịch 
sử, tiếng Anh, Kinh tụng. 

Điều kiện sinh hoạt: Miễn phí ăn, ở, tài liệu, sách giáo khoa, 
pháp phục, được nhận tiền sinh hoạt cơ bản hàng tháng 

Định hướng tốt nghiệp: Tốt nghiệp giỏi và xuất sắc được nhận ở 
lại trường tham gia giảng dạy, hoặc có thể được trường giới thiệu đi 
du học các nước. 


Các môn học 


Đại học: 4 năm, tổng cộng 8 học kỳ, mỗi học kỳ 20 tuần bao 
gồm thời gian ôn tập và thi học kỳ. Các môn học của lớp đại học 
cơ bản có hai khuynh hướng: các môn học về văn hóa và các môn 
Phật học. Các môn học về văn hóa gồm có: Lịch sử Trung Quốc, 
Lịch sử thế giới, Hán ngữ cổ đại, Hán ngữ hiện đại, viết văn, sử triết 
học Trung Quốc, sử triết học phương Tây, ngoại ngữ (Anh, Nhật, 
Phạn, Pali), thư pháp, văn hiến học, thư viện học, pháp luật, pháp 
quy, Chính sách thời sự, trà đạo... Các môn Phật học gồm: sử Phật 
giáo Trung Quốc, sử Phật giáo Ấn Độ, sử Phật giáo Nam truyền, Ấn 
Độ học, Giới luật học, Duy thức pháp tướng học, Trung quán tam 
luận học, Thiền học, Thiên Thai học, Tịnh độ học, Hoa nghiêm học, 
kinh Lăng Nghiêm.... Chỉ tiết lịch học như dưới đây: 


Các môn học kiến thức tổng quát 

1. Hán ngữ cổ đại (4 học kỳ đầu) 

2. Ngoại ngữ: tiếng Anh (bắt buộc), tiếng Nhật (tự chọn) (8 học 
kỳ) 

3. Trung Quốc thông sử (4 học kỳ đầu) 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌCVIỆN „23 s 


4. Triết học sử: Trung Quốc triết học sử, Cổ đại Ấn Độ tông giáo 
triết học sử (lục phái triết học), Tây phương Triết học sử (4 học kỳ sau) 


Š. Viết văn (4 học kỳ đầu) 


6. Văn hiến học và thư viện học: Văn hiến học khái luận, Phật 
giáo văn hiến học, thư viện học (4 học kỳ đầu) 


7. Chính trị: Pháp luật cơ bản, Chính sách tôn giáo, Chế độ quản 
lý tự viện, Tài liệu Đại hội Phật giáo và Quy chế của Hiệp Hội Phật 
giáo (8 học kỳ) 

8. Nền tảng và ứng dụng máy tính (tự chọn) 

Các môn Phật học căn bản 


9. Phật học cơ bản: Phật học khái luận, Đại thừa khởi tín luận (2 
học kỳ đầu) 


10. Sử Phật giáo: Sử Phật giáo Ấn Độ, sử Phật giáo Nam truyền, 
(2 học kỳ đầu), Sử Phật giáo Trung Quốc (học kỳ 3-6) 


Các môn chuyên ngành Phật học 
11. Giới luật học: (8 học kỳ) 


12. Trung quán học: Tam luận huyền nghĩa, Bách luận, Trung 
luận, Thập nhị môn luận, kinh Duy Ma Cật, Triệu luận (8 học kỳ) 


13. Duy thức học: Duy thức tam thập tụng, Biện trung biên 
luận, Nhiếp đại thừa luận, kinh Giải thâm mật (8 học kỳ) 


14. Thiền học: Trung Ấn Thiển tông sử, Lục tổ đàn kinh, Thiền 
tông tư tưởng sử, kinh Lăng Nghiêm (8 học kỳ) 


15. Thiên thai học: Giáo quán cương tông, Chỉ quán Tọa thiền 
pháp yếu, Thập bất nhị môn, kinh Pháp Hoa (8 học kỳ). 


16. Hoa nghiêm học: Ngũ giáo khai mông, Hoa nghiêm kinh chỉ 
quy, Ngũ giáo chương, Kim sư tử chương (8 học kỳ). 


17. Tịnh độ học: Trung Quốc Tịnh độ giáo lý sử, Vãng sinh luận, 
Di Đà yếu giải, Vô lượng thọ kinh (4 học kỳ cuối) 


18. Nhân minh học: (4 học kỳ cuối) 


2341. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Các môn nghệ thuật 

19. Thư pháp (4 học kỳ đầu) 

20. Trà đạo (4 học kỳ sau) tự chọn 

21. Âm nhạc Phật giáo 

Chuyên đề thảo luận 

22. Trong suốt 8 học kỳ thường thỉnh mời Chư Tôn Đại đức và 
chuyên gia về trường thuyết giảng chuyên đề. 

3.2. Chương trình Thạc sĩ 

Để đào tạo nhân tài, trau dồi các chuyên ngành, củng cố kiến 
thức Phật giáo và nâng cao khả năng giảng dạy, nghiên cứu và truyền 
bá Phật giáo, Viện có kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh Thạc sĩ 
dành cho Tăng sinh. 

- Các vị Tăng dưới 35 tuổi, có bằng cấp cử nhân đại học Phật 
giáo hoặc có bằng đại học của các trường đại học thuộc Bộ giáo 
dục, có kiến thức cơ bản về Phật học. 

- Yêu nước, yêu giáo dục, tuân thủ luật pháp, phẩm hạnh đoan trang, 
sức khỏe tốt, không có các bệnh truyền nhiễm hoặc khuyết tật. 

- Có niềm tin vững chắc đối với Phật giáo, tuân thủ nghiêm ngặt 
luật nghi và tự nguyện đăng ký thi. 

Nghiên cứu sinh thạc sĩ dự thi 

- Nộp 1 quyển luận văn đại học chuyên ngành Phật học (5.000 
đến 8.000 từ). 

- Thi viết: Phật học, Ngôn ngữ, tiếng Anh, Chính trị. 

- Phỏng vấn: trả lời các câu hỏi của giáo sư hướng dẫn đặt ra. 

Hồ sơ gồm: Mẫu đơn đăng ký, giấy khám sức khỏe, giấy giới 
thiệu của Hiệp Hội Phật giáo, giấy tự giới thiệu (khoảng 800 từ), 
bản photo giấy chứng minh nhân dân, bảng photo chứng minh 
học lực, Š tấm hình 4x6 nền trắng, mặc pháp phục, không đội 
khăn, nón. 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌCVIỆN „23 >& 


Điều kiện sinh hoạt: Miễn phí ăn, ở, tài liệu, sách giáo khoa, 
pháp phục, được nhận tiền sinh hoạt cơ bản hàng tháng. 

Định hướng tốt nghiệp: Tốt nghiệp giỏi và xuất sắc được nhận ở 
lại trường tham gia giảng dạy, hoặc có thể được trường giới thiệu đi 
du học các nước. 

Nghiên cứu sinh thạc sĩ niên chế 3 năm. Sinh viên phải hoàn 
thành các phần học kiến thức chuyên ngành thuộc Hán truyền Phật 
giáo như: 8 tông phái lớn của Phật giáo Trung Quốc, sử Phật giáo 
Trung Quốc, sử Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo văn vật. Ngoài ra, còn 
có các môn học thuộc phần kiến thức chung như: Trung Quốc tư 
tưởng sử, Tây phương tư tưởng sử, tiếng Nhật, tiếng Anh... và thông 
qua bảo vệ luận án. 


3.3. Chương trình Tiến sĩ 


Với mục đích đào tạo Tăng tài lãnh đạo nòng cốt cho Phật giáo 
với các phương diện khác nhau như giảng dạy, nghiên cứu, giao lưu 
văn hóa, quản lý tự viện, hoằng pháp... năm 2014, học viện Phật 
giáo Trung Quốc bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên nghiên cứu sinh 
tiến sĩ dành cho Tăng chúng. Khóa đầu tiên này tuyển sinh Š người. 
Lần tuyển sinh tiến sĩ này đã được Cục quản lý tôn giáo quốc gia 
phê duyệt và đặc biệt nhằm vào đội ngũ giảng viên của Học viện 
Phật giáo Trung Quốc để tuyển sinh. Chuyên ngành đào tạo gồm 
có: Giới luật học, Thiên Thai học, Ấn Độ học, Trung Quốc Phật 
giáo sử, văn học Phật giáo. Điều kiện báo danh: người xuất gia, có 
bằng thạc sĩ, giảng viên của Phật học viện, thời gian xuất gia phải 
trên 5 năm, đã thọ giới Tỳ kheo, dưới 40 tuổi, tuân thủ luật pháp, 
phẩm hạnh đoan trang, sức khỏe tốt, không có các bệnh truyền 
nhiễm hoặc khuyết tật. Nội dung thi viết ngoài Phật học còn có 
Ngữ văn, tiếng Anh và chính trị. 

4. Giảng viên 

Trường có một đội ngũ giảng viên hùng hậu bao gồm cả giới 
xuất gia và các giáo sư các trường đại học cũng như thường xuyên 
mời các giáo sư và học giả nổi tiếng trong và ngoài nước đến giảng 


236 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


dạy. Các vị Tăng sĩ tốt nghiệp tại Phật học viện đã từng du học các 
nước với học vị tiến sĩ, hiện là lãnh đạo và giảng dạy nòng cốt của 
Viện, giảng dạy chuyên sâu về Phật học. 

Š. Thư viện 


Thư viện hiện có rất nhiều sách để phục vụ cho công việc nghiên 
cứu của giảng viên và học viên: Phượng Hoàng văn khố, Trung 
Quốc Phật giáo kinh điển bản bạch thoại bản, Thế giới Phật học 
danh trước, Hiện đại Phật giáo Học thuật tùng san, Hải Triều Âm 
văn khố, Dân quốc Phật giáo Kỳ san văn hiến tập thành, Ủy âm 
văn khố, Phật Quang tùng thư, Thiền tông toàn thư, Duy thức văn 
hiến toàn biên, Mật tông Cam lộ tính yếu, Trung Quốc Phật giáo 
Bách khoa toàn thư, Trung Quốc Phật tự chí tùng san, Trung Quốc 
Phật tự sử chí tùng san, Lịch đại Thiển lâm thanh quy tập thành... 
Sách ngoại điển hàng ngàn loại như: triết học, tâm lý học, luân lý 
học, tông giáo học, sử học, văn hoá học, Thập tam kinh chú sơ, Nhị 
thập tứ sử, Nhị thập ngũ sử. Thư viện còn có các loại sách công cụ 
như Trung Quốc Đại Bách khoa toàn thư, Trung Quốc Phật giáo Bách 
khoa Toàn thư, Phật giáo tiểu bách khoa, Phật học đại từ điển, Phật 
Quang đại từ điển, Từ Hải, Từ Nguyên, Từ Thông, Trung văn Đại từ 
điển, Hán ngữ đại từ điển, Hán ngữ đại tự điển, Tạng Hán đại từ điển... 
6. Những khó khăn cần giải quyết và hướng phát triển 

6.1. Những khó khăn cần được giải quyết 

Theo Hòa thượng Thích Học Thành? - Viện trưởng Phật học 
viện Trung Quốc, cho rằng Phật học viện Trung Quốc tuy đã thu 
được nhiều thành quả đáng kể, nhưng đồng thời với những thành tích 
đó Phật học viện vẫn còn những vấn đề khó khăn cần được giải quyết. 

a. Tín đồ Phật giáo Trung Quốc vẫn còn một số quan niệm 
truyền thống, không bắt kịp với sự tiến bộ hiện đại, không kịp thời 
cập nhật những tin tức khoa học kỹ thuật hiện đại. 


4. Hòa thượng Thích Học Thành, Bài phát biểu tại hội nghị “Kỷ niệm 60 năm thành lập 
Phật học viện Trung Quốc” 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN _. 237% 


b. Cơ sở Phật học còn chật hẹp, thiết bị dạy học còn thô sơ, 
không thể đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện đại hóa. 

c. Giao lưu văn hóa Phật giáo quốc tế nhất là về mặt giáo dục 
Phật giáo còn yếu. 

d. Tuy coi trọng tu học nhứt thể hóa, sinh hoạt Tăng Ni tòng lâm 
hóa, nhưng thực tế chưa thực hiện đây đủ và hiệu quả. 


6.2. Hướng phát triển 

- Phật học viện Phật giáo theo yêu cầu của Đảng và nhà nước 
Trung Quốc, tiếp tục duy trì phương châm mở trường Phật học, 
kiên trì và phát huy những điểm tốt của giáo dục Phật giáo, kiên trì 
tinh thần truyền thống của Phật giáo, kiên trì huân tu giới định huệ, 
kế thừa những kinh nghiệm giáo dục tòng lâm, lấy giải thoát thành 
Phật làm tông chỉ. 

- Mục tiêu đào tạo Tăng tài, đào tạo Tăng chúng đều thông nội 
điển lẫn ngoại điển, tiếp nhận truyền thống và hiện đại, bồi dưỡng 
nguyên tắc “học và tu dung hòa nhứt thể”, nâng cao kiến thức Trung 
học và Tây học, đào tạo đội ngũ Tăng tài có đủ tài đức phục vụ giáo 
hội, hoằng truyền Phật pháp, giáo hóa tứ chúng đệ tử giúp ích cho 
xã hội. 

- Kiên trì và bồi dưỡng tư tưởng tri ân báo ân, giữ gìn oai nghi tế 
hạnh, trau đồi đạo đức. 

Trung Quốc cải cách đổi mới hơn 40 năm, các cấp Phật học viện 
Phật giáo Trung Quốc về phương diện đào tạo bồi dưỡng nhân tài 
đã đạt được thành quả lớn lao, thành tích nổi bật, đã dần dần đi trên 
con đường phát triển, khế cơ với thời đại văn minh hiện nay, tiếp 
nối truyền thống tốt đẹp của Phật giáo. 

Thiết nghĩ, Phật giáo giới chỉ cân đốc sức bồi dưỡng, đào tạo, 
nâng cao tố chất Tăng tài, cộng đồng Phật giáo giới cùng nỗ lực kiên 
trì, dũng cảm mở đường tiến thủ, khắc phục những khó khăn còn 
tồn đọng, Phật giáo Trung Quốc nhất định sẽ cống hiến cho nền 
hòa bình, tiến bộ và hạnh phúc của nhân loại thế giới. 


238. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Đối với sự phát triển quá mức về công nghệ cao và kỹ thuật tự 
động hiện nay của xã hội Trung Quốc thì việc các Phật học viện 
Trung Quốc duy trì đời sống “tu học nhứt thể hóa, sinh hoạt Tăng 
Ni sinh tòng lâm hóa”, cụ thể là cần phải kết hợp tu và học, thông 
qua sự dạy học và quản lý, khiến cho Tăng Ni sinh nắm vững được 
kiến thức Phật học, tín ngưỡng tôn giáo, tu tập càng ngày càng 
được tăng trưởng. Trong phương châm tu và học này Phật học viện 
Trung Quốc vẫn trước sau kiên trì những hoạt động tôn giáo đúng 
như pháp đúng như luật, thầy và trò đều tuân thủ truyền thống tòng 
lâm như cần thực hành đủ hai thời khóa tụng, quá đường, Bố tát 
tụng giới, kiết hạ an cư... bồi dưỡng tinh thần tôn giáo, dung hòa tu 
học và cuộc sống tòng lâm thành một thể. Việc này không chỉ đơn 
thuần là sự phát triển tâm linh, không chỉ là một công việc thức thời 
của thời đại mới mà nó còn là một sự giáo dục hết sức thiết thực góp 
phần xoa dịu những áp lực nghẹt thở của thời công nghệ hóa, hiện 
đại hóa. 


III. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG QUỐC 


Hệ thống các trường Đại học Trung Quốc đa phần theo mô 
hình tổng hợp với quy mô rộng lớn bao gồm nhiều Học viện. Học 
viện trong hệ thống trường tổng hợp này bao gồm nhiều ngành và 
phương hướng nghiên cứu khác nhau. Phật học chỉ là một trong 
những nội dung nghiên cứu và giảng dạy của chuyên ngành Tôn 
giáo của Học viện Triết học hay chuyên ngành Văn hiến của Học 
viện Văn học hoặc các ngành học liên quan của các trường Đại học. 


Chuyên ngành Phật học không được thiết lập thành một ngành 
học riêng biệt nhưng Phật học lại thu hút nhiều tầng lớp và học giả, 
vì thế các viện nghiên cứu về Phật giáo, trực thuộc các trường đại 
học nổi tiếng của Trung Quốc lần lượt ra đời, do các giáo sư, học giả 
nghiên cứu Phật học, văn hóa thành lập. 

Đầu tiên, phải đề cập đến Trường Đại học Bắc Kinh, một ngôi 
trường nổi tiếng của Trung Quốc có nhiều Viện Nghiên cứu về Phật 
giáo và các Viện Nghiên cứu liên quan đến Phật giáo. 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN _. 239, : 


Viện nghiên cứu Phạm Phật hay Viện nghiên cứu Phật giáo Văn 
hiến và kinh văn tiếng Phạn trực thuộc Học viện ngoại ngữ của 
Trường Đại học Bắc Kinh do giáo sư Lý Tiễn Lâm thành lập năm 
2004 với đội ngũ nghiên cứu toàn là giáo sư và phó giáo sư của các 
trường đại học. Viện chủ yếu nghiên cứu về kinh điển tiếng Phạn 
và tiếng Pali, dạy tiếng Phạn và tiếng Pali, nghiên cứu về văn hóa Ấn 
Độ cổ và kết hợp nghiên cứu Phật giáo và khoa học hiện đại”. Tuy 
nhiên cho đến ngày nay chưa có một sinh viên Việt Nam nào đến 
cộng tác và theo học tại Viện nghiên cứu này. 

Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phật giáo do giáo sư Lý Tứ 
Long làm chủ nhiệm, được thành lập vào tháng 11/2010. Thành 
viên của trung tâm là đội ngũ giáo sư từ chuyên ngành Tôn giáo học 
của trường Đại học Bắc Kinh, chủ yếu nghiên cứu đưa Phật giáo 
đến với tầng lớp thanh thiếu niên, sinh viên; nghiên cứu giao lưu 
học thuật Phật giáo với các lĩnh vực liên quan trong và ngoài nước; 
rút tỉa tỉnh hoa Phật giáo trong việc thiết kế giáo trình cho ngành Sư 
phạm và bồi dưỡng giáo viên ngành dạy học. Tháng 3/2013, Trung 
tâm thành lập Phòng nghiên cứu Văn hiến Phật giáo - lịch sử và triết 
học dành cho sinh viên giao lưu và trải nghiệm. Tháng 7/2013 cho ra 
đời đội ngũ biên tu và thu thập các Tạp chí Phật giáo từ trước đến nay. 

Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo do giáo sư Vương Tụng làm 
chủ nhiệm được thành lập vào năm 2006. Hoạt động của trung tâm 
cũng chủ yếu xoay quanh công việc Hội thảo quốc tế và Phật giáo 
với khoa học”. 

Bên cạnh trường đại học Bắc Kinh, trung tâm nghiên cứu về 
Phật giáo ở các trường đại học khác cũng đã tồn tại và phát triển 
như: Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo học và Phật giáo, Trường Đại 
học Nhân dân. Trung tâm được chính thức thành lập năm 1991, đội 


5. Học viện Phạm Phật: http://www.fanfoyan.com/intro.htm 

6. Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phật giáo Trường Đại học Bắc Kinh. http://news. 
takungpao.com/special/fojiaomeiti/2014-09/35571.html 

7. Giới thiệu về Bắc Đại Phật giáo. (Giới thiệu về Phật giáo tại Trường Đại học Bắc Kinh) 
http://www.sohu.com/a/288722154_ 612396 


240 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


ngũ nghiên cứu khá hùng hậu, gồm khoảng Š0 vị trình độ từ tiến sĩ 
trở lên, có tầm ảnh hưởng khá lớn, thu hút nhiều học giả Phật giáo 
và cả Tăng sĩ trên khắp thế giới đến học tập và nghiên cứu. Trung 
tâm nghiên cứu Phật học của viện Văn học trường Đại học Hạ Môn, 
thành lập năm 2003. Trung tâm nghiên cứu tài nguyên Phật giáo tại 
trường Đại học Triết Giang, thành lập vào ngày 17/3/2016. Trung 
tâm nghiên cứu này chuyên sâu nghiên cứu về cổ ngữ tiếng Phạn, 
Pali, tiếng Hán và tiếng Tây Tạng cũng như tầm quan trọng của cổ 
ngữ Phật giáo trong quá trình truyền thừa và phát triển Phật giáoŸ. 

Bên cạnh các Trung tâm nghiên cứu Phật giáo đã giới thiệu trên, 
các trường đại học có bề dày nghiên cứu về lãnh vực Phật giáo, được 
nhiều sinh viên chọn học gồm các trường như: Khoa Tôn giáo học, 
Trung tâm Phật học Nghiên cứu Húc Nhật ở trường Đại học Nam 
Kinh; Trung Quốc Xã hội Khoa học viện Phật giáo Nghiên cứu thất 
(Bắc Kinh), Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Văn hoá (tỉnh Giang 
Tây); Phật giáo Nghiên cứu sở ở Thiểm Tây Sư phạm Đại học; Đại 
học Sư phạm Phúc Kiến; Đại học Trung Sơn; Đại học Sơn Đông; 
Đại học Phúc Đán; Đại học Thượng Hải; Đại học Vũ Hán và Đại 
học Sư phạm Vũ Hán. Các ngôi trường tiêu biểu này được phân bổ 
từ Bắc đến Nam đất nước Trung Quốc, có bề dày lịch sử và các vị 
giáo sư hướng dãn chuyên sâu về Phật giáo”. 

Tăng Ni sinh Việt Nam du học tại Trung Quốc và Đài Loan, 
mặc dù học tại các trường Đại học quốc gia không có Khoa Phật 
học nhưng vẫn được các giáo sư hướng dẫn nghiên cứu về các đề tài 
luận văn chuyên về Phật giáo, như các luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ của 
quý Giảng viên Khoa Trung văn Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
Thành phố Hồ Chí Minh du học các trường đại học Trung Quốc 
được thống kê dưới đây: 


8. Baike, Giới thiệu về Trung tâm nghiên cứu tài nguyên Phật giáo tại Trường Đại học 
Triết Giang. https://baike.sogou.com/v168603916.htm?fromTitle=%E6%BS%99%E6%BI 
%O9F%ES%A4%A7%ES5%AD%A6%E4%BD%9B%E6%95%99%E8%BS%84%E6%BA%90% 
E4%B8%8E%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%AD%ES%BF%83. 

9. Tham khảo ý kiến nhận xét của các du học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp và đang theo 
học tại Trung Quốc và trang giới thiệu của các bản trường. 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN „241. 


Luận văn Thạc sĩ: 


I8) dt Tì hi A2. . 
ĐĐ. Giác Xung mm đit SÔNG nụ Đại học Sư phạm 
Nhườ học Hệ phái Khất sĩ Hoa Trun 
ĐŠ | 2006-2008 | Việt Nam miện cho 
NSTN. Tuệ Hán cổ b si câu Trường Đại Bò 
Liên 1998-2001 phán đoán trong Sư phạm Quảng 
kinh Pháp Bảo Đàn | Tây 
Đông Nghiên cứu vấn đề : 
họcH 
NSTN. Như | phươngTư |thọgiớiTykheo | họcHoa. 
Ậ : .... ‹ | Phạm - Đài Bắc - 
Nguyệt tưởng học | ni của Việt Nam và Đài Loạn 
2000-2004 | Trung Quốc 
Trần Nhâ 
NS.TN. Viên Sử học bạn #c hng Đại học Quốc 
Nhã 2002-2005 |. .Ẻ. .. gia Đài Loan 
phái Trúc Lâm 
Nghiên cứu tư 
W : 2 « Tạ TT] ` . h 
SC tà Văn hiến học tưởng in, ' rường Đại ỌC 
Nghiêm Không” của ngài Sư phạm Phúc 
v. 2003-2005 N 
Liên Long Thọ trong Kiến 
Trung Quán luận 
Nghiên cứu tư 
Trưè ¡h 
NS.TN. Kiên | Văn hiến học | tưởng “Ly tướng xi goi " 
Liên 2003-2006 | Vô trụ” trong Kinh | > P4 
: Kiến 
Kim Cang 
lim TÊN Tính chất bất tư Trường Đại học 
NS.TN. đại Trung ` : „ 
Tà b nghì trong Kinh Sư phạm Phúc 
PNEHJNH/I0n| CC li Mai Kiến 
2002:2006 |”? ” xế 
Cổ điển Văn | Nghiên cứu Tứ Trường Đại học 
NS.TN. " ma... F D 
6ng Tiền hiến học phần luật của Luật | Sư phạm Phúc 
ỗ 2004-2007 | sư Đạo Tuyên Kiến 


242... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Hán ngữ š Š : 
Từ góc độ huấn cổ | Trường Đạih 
Sc1ftÑfLữt| thướn Vang | 6c óc cô hờ | T10 SE Đa hge 
xét nghĩa Kinh A Sư phạm Phúc 
bà miA Di Đà Kiến 
2004-2007 
Văn hiến học 
" | Nghiên cứu “Vô Trường Đạih 
SCTN. | Cổđin | n ngPưeng |SuphạnPhúc 
Hạnh Liên | Trung Quốc Đàn si ỗ sa l 
2006-2010 
ŠEtffNTSim | 9a tiairheerl"? DEHE DI | EtJngDạ sọc 
Mỹ 2003-2006 đẳng trong Kinh Sư phạm Phúc 
Ú Pháp Hoa Kiến 
Nghiên cứu Bát : 
Hoa Nghiê 
SC/TN. Tuệ | Phậthọc | NhãBala mật thị b ¬. 
Bồn 2007-2010. | hạnh trong Kinh Jessa 
= Nghiên Cứu Sở 
Hoa Nghiêm 
SC.TN. Thảo TS hả dị. HH Xi mời Đại học Sư phạm 
Liên dục học trong Kinh Pháp Hoa Trun 
2007-2010 | Bảo Đàn Š 
SC.TN. binh ky , mm Trường Đại học 
ñ Hán ngữ So sánh Ngũ giới „ 
Nguyên Nhớ h Sư phạm Phúc 
Thanh Quốctế | và Ngũ thường Kiến 
2009-2011 
Giảu ng Từ tư tưởng Nam 
h > _ Wơfỏf)tl 
SCTN. An Hán ngữ Jc UP CHÚC Trường Đại : ỌC 
° Bi đến tinh thân nhập | Sư phạm Phúc 
Diệu Quốc tế “hưng R _ 
2009-2011 thế của thiền phái Kiến 
'Trúc Lâm Việt Nam 
Giáo dục `. ` : 
SC.TN. Hún dợữ Sơ than từ tố trong | Trường Đại học 
Phước ¬ B9 kinh Phật lấychữ | Sư phạm Phúc 
Tườn CUẾCE “Độc” làm chủ Kiến 
Š 2009-2011 : 
ĐĐ.Thích | X hội học hà thEÊg của | Ð.ïhọc Sưphạm 
Minh Thuận | Ÿ *° °* Bắc Kinh 
23982 2008-2011 | sốngtuhọctaiđộthi | 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN . 243. 


SC.TN. Huệ 
Hạnh 


Tư tưởng 
Nhân văn 
Phương 
Đông 
2004-2008 


Nghiên cứu tư 
tưởng Thiền tông 
của Sơ tổ lrúc 
Lâm 


Đại học Hua Fan 
(HuaFan 
University) - Đài 
Loan 


Luận văn Tiến sĩ: 


Nhường 


ĐĐ. Thích 
An Ngôn 


NS.TN. Tuệ 
Liên 


Giáo dục 
học 
2008-2011 
Sử cổ đại 
Trung Quốc 
2010-2014 
Văn học cổ 
đại Trung 
Quốc 
2002-2005 


Tìm hiểu lý luận và 
thực tiễn của giáo 
dục Giới Định Tuệ 


Nghiên cứu Tông 
Thiên Thai Việt 
Nam 

Nghiên cứu tư 
tưởng Phật giáo và 
văn học thời Đông 
Tấn 


So sánh Giáo 


Đại học Sư phạm 
Hoa Trung 


Đại học Sư phạm 
Hoa Trung 


Trường Đại học 
Sư phạm Phúc 
Kiến 


NSINONHUG| *SẾP ly aniHeumi | nh chẽ 
Nguyệt học Việt Nam và Trung li n0 2 0y 
: 2004-2008 K Kiến 
Quốc 
Nghiên cứu sự lưu 
truyền tư tưởng 
SC.TN. Vănhiến | Trung Quán của Trường Đại học 
Nghiêm học Ngài Long Thọ Sư phạm Phúc 
Liên 2005-2008 | tại Trung Quốctừ | Kiến 
thời Đông Tấn đến 


đầu thời kỳ Đường 


244. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Văn học cổ | Nghiên cứu tư Trường Đại hoc 
NSTN.Kiên | đạiTrung | tưởng Phậtgiáo sử “tù 
về h z R Sư phạm Phúc 
Liên Quốc trong Tiểu thuyết Kiến 
2006-2009 | Hồng Lâu Mộng 
Văn học cổ 
l Đại học Phú 
NSTN. đại Trung | Nghiên cứu kinh bạ T. 
mm : : Đán - Thượng 
Nguyện Liên Quốc Duy Ma Cật Hải 
2010-2013 
, : Nghiên cứu cách 
EnHg2i dùng từ trong ba Trường Đại học 
NS.TN. Như | ngôn văn tự |„, 5 : : 5 s15 l. 
bản dịch Kinh Sư phạm Phúc 
Ngọc học 2007- : Sa 
Duy Ma trong Đại | Kiến 
2013 : 
chánh tạng 
Văn hiến 
Trường Đại h 
SCTN. 19 (ÍNylowejpB@Uw/| 0966 
Hanh Liên Cổ điển lới Sư phạm Phúc 
l Trung Quốc Š Kiến 
2010-2015 
mm 3nơ Đạih 
SC.TN. Tâm TÔ HIND Tư tưởng Kinh Lan án l LIi 
Mỹ học Pháp Hoa Sư phạm Phúc 
7 2009-2014 P Kiến 
SC/TN. Tuệ Giáo dục Tác sắc Đức tục Đặi hàc 6 phai 
Bồn học của Hoa Nghiêm Hoa Trun 
: 2010-2013 | Tịnh Độ Š 
SC.TN. TSHEDIĐARN- | TPRƠAC Lệ lý , Đại học Sư phạm 
Thảo Liên dục học trong Kinh Pháp Hoa Trun 
46 20 (2010-2014 | Bảo Đàn ° 
SŒ.TN. li .. c Trường Đại học 
` đại Trung | Phật giáo Nam „ 
Nguyên h Khi có iVET: : Sư phạm Quảng 
Thanh Quốc triều và văn nhân Tà 
3 2011-2014 „ 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN _. 245% 


So sánh động cơ 


tín ngưỡng Phật 
Tâm lý giáo | giáo-Nhận thức Trường Đại học 
.TN. TT ˆ^ G G v 
S° Giác Mà. dục học Phật giáo và hành | Sư phạm Phúc 
2011-2015 | trì Phật Pháp của Kiến 
tín đồ hai nước 
Trung Việt 
So sánh Phật giáo 
Trung Quốc Việt 
SCTN. An Tâm lý giáo "¬ đối với giá trị | Trường Đại bà 
Diệu dục học sinh mạng quan - Sư phạm Phúc 
2011-2015 | Phươngphápứng | Kiến 
đối và tự hủy hoại 
mình 
Tâm lý giáo | Tác dụng của Trường Đại học 
SG.EN. TẠO li ¬. D 
Phước Niêm dục học Thiển định đối với | Sư phạm Phúc 
CẺ | 2011-2015 | Siêu nhận thức Kiến 
Triết học 
SCTN. Đông Đàn my 
: phương và | phát triển “Hiếu Đại học Nam 
Phước N SSY DmẮ A . H 
Tườn Tôngiáo | Đạo” của Phật giáo | Kinh 
5 học Việt Nam 
2012-2016 
~ A* Mối hê "Thả 
Pb Tịnh | Gh [Mö gan uy vu 
Minh Thuận | Ở '° | Bắc Kinh 
T1 23995 | 2011-2015 | Phật giáo kàtbNG 
2 h h 2 ` 
ĐĐ. Thích | sánh và Văn X4: C ` q tiện Đại học Nhân 
Quảng Lạc | học Thế giới đại Lự = 5 W h dân Trung Quốc 
5015-0018 (| 22 ng 


Nam 


š 246 „. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 
Nghiên cứu ảnh 
lo bà nàn ng m Trường Đại học 
ĐĐ. Thích đại Trung ` 5 : 5 ˆ g1 Si 
l W Đường Tống với Sư phạm Quảng 
Minh Anh Quốc Sản vê SE rẽ h 
thơ Thiền Lý Trần | Tây 
2015-2018 _ 
Việt Nam 
Gáyảe | tHAnghhn 
SŒ.TN. Lệ kinh tế và 5 ñ - “i Đại học Sư phạm 
. . Phật trong việc 
Châu quản lý š lát ĐI .... | Hoa Trung 
2012-2015 quản lý tự viện ở 
Việt Nam 
M ờ nhất nạ ma lời lo 0U Đi nucNiuw 
Quảng tôn giáo | kỳ đầu các Thiền Kinh 
Chơn 2013-2018 | phái Việt Nam 
Nghiên cứu sự 
SC.TN. Tịnh | Triết học bai tuời Đại học Nam 
Hoa 2014:2016 | PP Y5 | nh 
ngưỡng Kinh Pháp 
Hoa tại Việt Nam 


Từ 3/2015 được sự tài trợ của chùa Lục Tổ, Quảng Châu, Trung 
Quốc, Học viện lịch sử Văn hóa Trường Đại học Sư phạm Hoa Nam 
đã chiêu sinh sinh viên hải ngoại từ cấp độ đại học cho đến tiến sĩ 
chuyên nghiên cứu về Phật giáo Hán truyền. Có thể nói rằng đây là 
một lớp học Phật giáo độc lập đầu tiên trong hệ thống trường đại 
học tại đất nước này'°. 


Theo nhận xét của giáo sư Hoàng Hạ Niên"', Giáo dục Phật giáo 
được chú trọng tại Trung Quốc và thậm chí các trường đại học thế 
tục cũng do nhân sĩ Phật giáo sáng lập chỉ tồn tại trong cuối thế 
kỷ XIX và đầu thế kỷ XX'”. Hiện nay do nhiều nguyên nhân khách 


10. Trong đợt chiêu sinh này có 6 sinh viên Tăng Ni Việt Nam theo học Thạc sĩ nghiên 
cứu sinh. 

11. Giáo sư Hoàng Hạ Niên, người Tô Châu - Trung Quốc, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu 
Tôn giáo thế giới và là Chủ biên của nhiều Tạp chí nổi tiếng liên quan đến Phật giáo tại Trung Quốc. 

12. Hoàng Hạ Niên, Giáo dục Phật giáo Trung Quốc thời cận đại, Nxb. Hàng Châu, Tạp 
chí học thuật Triết Giang, kỳ 4, 2004, tr. 17-22. 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN 247% 


quan và cả bản thân người làm Phật giáo, nên Phật học không có vị 
trí nổi bật, độc lập trong hệ thống giáo dục quốc gia Trung Quốc. 
Tuy nhiên, Phật học tại Trung Quốc vẫn được duy trì theo hướng 
nghiên cứu theo chiều sâu và khá chặt chẽ tại các Phật học viện của 
Tăng sĩ và các Học viện Văn Sử, Học viện Triết học Tôn giáo... ở các 
trường Đại học tại Trung Quốc. 


KẾT LUẬN 


Qua đó, chúng ta thấy, nền giáo dục Phật giáo Trung Quốc ban 
đầu theo lối giáo dục truyền thống, Thầy truyền trò, mãi đến cuối 
thế kỷ XIX Phật học viện đầu tiên mới ra đời, dần dần ngày một lan 
rộng và các Phật học viện trên khắp cả nước được hình thành. 

Để cụ thể hóa, bài viết đã giới thiệu đơn cử hệ thống đào tạo 
của Phật học viện Trung Quốc (The Buddhist Academy oƒ China) tại 
chùa Pháp Nguyên, Bắc Kinh. Thông qua chương trình và mô hình 
đào tạo, giúp cho người đọc phần nào thấy được hệ thống giáo dục 
Phật giáo Trung Quốc. Đồng thời thấy được sự thay đổi qua từng 
thời kỳ của ngành giáo dục trên đất nước này. Sự thay đổi mang tính 
mở rộng về mặt đào tạo, phân tổ nghiên cứu chuyên sâu, tăng thêm 
cổ ngữ..., giúp cho ngành giáo dục Phật giáo ngày một hoàn thiện 
và thích hợp với đời sống hiện đại hơn. 

Bên cạnh đó, Phật giáo Trung Quốc có xu hướng phát triển, 
một số các trường Đại học mở chuyên ngành Phật học cho các nhà 
nghiên cứu yêu thích Phật giáo. Đó là xu hướng tốt đẹp nhằm hướng 
tầng lớp tri thức tìm đến Phật giáo. 

Với chương trình đào tạo hiện tại của ngành giáo dục Phật giáo 
Trung Quốc, từ những khó khăn trong hiện tại giúp chúng ta có 
một lối nhìn để hiểu thêm về ngành giáo dục Phật giáo Trung Quốc 
và có một phương hướng cho giáo dục Phật giáo nước nhà ngày một 
hoàn thiện hơn. 

Tuy nhiên, giáo dục Phật giáo là một nền giáo dục không giống 
với tất cả nền giáo dục trên thế giới, đây là một hệ thống giáo dục 
giúp con người thanh tịnh hóa thân tâm, đi đến giác ngộ. Do vậy, 


248 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


ngành giáo dục thế giới cho ra đời những nhà nghiên cứu, những 
cán bộ cho đất nước; còn ngành giáo dục Phật giáo không phải chỉ 
đào tạo Tăng Ni Phật tử uyên thâm về Phật học mà còn đào tạo 
những con người có đạo đức, đầy đủ giới hạnh, thực tu thực chứng. 


Tóm lại, từ xưa cho đến nay, Phật giáo giáo dục Trung Quốc đã 
trải qua rất nhiều giai đoạn từ giáo dục tòng lâm đến giáo dục cận 
hiện đại ở các Phật học viện. Mặc dù công việc đào tạo và giáo dục 
Tăng tài đã có một bước tiến đáng kể, nhưng cả về mặt số lượng và 
chất lượng mà nói thì vẫn còn thiếu xa đối với sự nghiệp phát triển 
của Phật giáo Trung Quốc. Vì thế, việc đào tạo Tăng tài là một trong 
những mối quan tâm hàng đầu của Phật giáo Trung Quốc hiện nay 
nhất là đối với các Phật học viện. Với tiêu chí đào tạo, hấp thụ kiến 
thức giáo dục từ cổ kim, đông tây, Phật học, thế học... thì các Phật 
học viện Phật giáo Trung Quốc hiện nay luôn chú trọng 3 điểm: 


- Chú trọng chương trình học bằng, cải tiến và xây dựng các môn 
học thích hợp. 


- Chú trọng quốc tế hóa phương thức đào tạo, kết hợp Đông 
phương, Tầy phương, Phật học, thế học, kết hợp giao lưu với các 
trường quốc tế. 

- Tăng cường sự quản lý nghiêm ngặt về nếp sống tự viện nhằm 
đào tạo Tăng tài vừa có kiến thức Phật học vừa đây đủ phẩm hạnh 
đức độ để phục vụ cho các tổ chức Phật giáo. 

Qua bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu tổng quát và nêu ra một 
số nhận xét chung về tình hình thực tế của các trường Phật học 
tại Trung Quốc. Mong rằng khoa Trung văn chúng tôi sẽ góp một 
phần nhỏ vào việc giới thiệu hệ thống đào tạo Phật học tại Phật học 
viện Trung Quốc vào dịp hội thảo kỷ niệm 3Š năm thành lập Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Với số lượng trang cũng như thời gian có hạn, bài viết chỉ trình 
bày mang tính khái quát, những bài nghiên cứu sau nếu có thời gian 
đi sâu vào cụ thể và thống kê số lượng trên diện toàn quốc thì sẽ cho 
độc giả cái nhìn rộng hơn. 


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN _. 249 


Tài liệu tham khảo 

Tuệ Liên, Hệ thống Phật học viện tại Trung Quốc ngày nay. 

Hoàng Hạ Niên, Giáo dục Phật giáo Trung Quốc thời cận đại, Nxb. 
Hàng Châu, Tạp chí học thuật Triết Giang, kỳ 4, 2004, tr. 17-22. 

Thích Học Thành, Bài phát biểu tại hội nghị “Kỷ niệm 60 năm thành 
lập Phật học viện Trung Quốc”. 

Vương Lôi Tuyền, “Bàn về cảnh khó khăn giáo dục Phật giáo Trung 
Quốc) báo Tôn giáo kỳ I năm 2002, tr. 114. 

Học viện Phạm Phật: http://www.fanfoyan.com/intro.htm 

Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phật giáo Trường Đại 
học Bắc Kinh. http://news.takungpao.com/special/ 
fojiaomeiti/2014-09/35571.html 

Giới thiệu về Bắc Đại Phậtgiáo. (Giớithiệu về Phật giáo tại Trường Đại 
học Bắc Kinh) http://www.sohu.com/a/288722154_ 612396 

Baike, Giới thiệu về Trung tâm nghiên cứu tài 
nguyên Phật giá tại Trường Đại học Triết 
Giang. https:/ /baike.sogou.com/v168603916. 


251 


HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN 
TẠI TRUNG QUỐC NGÀY NAY 


TS.NS. Thích Nữ Tuệ Liên” 


Phật giáo Trung Quốc trải qua 10 năm đại nạn “Đại cách mạng 
văn hóa”, cho đến vào khoảng thập niên 70, Chính phủ Trung Quốc 
thực hành cải cách đổi mới, bắt đầu toàn diện quán triệt thực hiện 
chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự viện lần lượt khôi phục, 
Tăng Ni xuất gia càng ngày càng đông, nhưng Tăng tài của Phật giáo 
lại quá hiếm hoi, không đủ người kế tục sự nghiệp hoằng dương 
chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai, làm sao có thể thay đổi được vận mệnh 
của Phật giáo? Cụ Triệu Phác Sơ, Hội trưởng Hội Phật giáo Trung 
Quốc, phát biểu: “Vấn đề quan trọng trước mắt của Phật giáo là: 
Điều thứ nhất, đào tạo Tăng tài; điều thứ hai, đào tạo Tăng tài; 
điều thứ ba vẫn là đào tạo Tăng tài. Dưới mục tiêu lãnh đạo của 
Hội trưởng Triệu Phác Sơ, để chấn hưng giáo dục Tăng già Phật 
giáo Trung Quốc phải nỗ lực tiến hành thành lập Phật học viện, 
đặt ra các quy hoạch giáo dục Phật giáo, đưa ra hàng loạt phương 
châm giáo dục. Nay đã hình thành 3 hệ ngôn ngữ Phật học (Hán 
ngữ, Tạng ngữ, Pali ngữ), 3 cấp hệ thống giáo dục Phật giáo Cao 
Trung Sơ hoàn bị, để bồi dưỡng đào tạo đội ngũ Tăng già Phật giáo 
Trung Quốc. Theo thống kê (đến nay số liệu thống kê vẫn chưa đầy 


*, Phó Khoa Trung văn, HVPGVN tại TP.HCM. 


252... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


đủ), Trung Quốc hiện có hơn 20 Phật học viện lớn nhỏ. Trong âm 
thanh rộn rã của thời đại đổi mới; trong quá trình thích ứng với xã 
hội Chủ nghĩa xã hội; trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo, đào tạo 
Tăng tài; trong kiến thiết Phật học viện tùng lâm hóa, tùng lâm Phật 
học viện hóa, tu học nhất thể hóa, quản lý khoa học hóa, các Phật 
học viện một trường một vẻ, phô bày phong thái đặc sắc, thi nhau 
đua nở những đóa kỳ hoa dị thảo xinh tươi tuyệt vời, làm rung động 
lòng người. Người viết xin được giới thiệu sơ lược một vài Phật học 
viện tại Trung Quốc như sau : 

Phật học viện Trung Quốc: Đây là Viện cao cấp Phật học hệ 
Hán ngữ, chương trình học cơ bản là Phật học thường thức, học chế 
4 năm, do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thành lập vào năm 1956. 
Phật học viện thiết lập tại chùa Pháp Nguyên - Bắc Kinh. Trong giai 
đoạn “Đại cách mạng văn hóa” bị ngừng hoạt động, năm 1980 khôi 
phục lại sinh hoạt, do cụ Triệu Phác Sơ, Hội trưởng Hiệp hội Phật 
giáo Trung Quốc, làm Viện trưởng. Từ năm 1980 cho đến nay, Phật 
học viện Trung Quốc đã chiêu sinh các lớp dự bị, đại học, nghiên 
cứu sinh, đào tạo hơn 300 học viên tốt nghiệp. Chương trình đại 
học gồm có : Lịch sử Phật giáo, Trung quán, Duy thức, Thiền tông, 
Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Tịnh độ, Luật học, Kinh Lăng nghiêm, 
Văn học cổ đại, Lịch sử học, Triết học Trung Quốc, Triết học ngoại 
quốc, Chính sách thời sự, Ngoại ngữ (Anh ngữ, Nhật ngữ, chọn I 
môn), Thư pháp vx... 


Phân viện Thê Hà Sơn Phật học viện Trung Quốc: Đây là 
viện trung cấp Phật học, thiết lập tại chùa Thê Hà - Nam Kinh. Tiền 
thân của Phật học viện này là Lớp bồi dưỡng Tăng già Thê Hà Sơn 
- Nam Kinh. Năm 1984, được sự chấp thuận của Cục Tôn giáo nhà 
nước, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đổi tên Lớp bồi dưỡng Tăng 
già Thê Hà Sơn thành Phân viện Thê Hà Sơn Phật học viện Trung 
Quốc. Viện này là 1 trong 8 viện tôn giáo lớn toàn Trung Quốc, 
chiêu sinh toàn quốc, học chế 2 năm, trực thuộc và là nguồn đào 
tạo cung cấp học viên dự bị cho Phật học viện Trung Quốc. Hội 
trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc Triệu Phác Sơ kiêm nhậm 


HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN TẠI TRUNG QUỐCNGÀYNAY. „253. 


Viện trưởng, Pháp sư Minh Sơn, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật 
giáo Trung Quốc, là Phó viện trưởng. Hội trưởng Triệu Phác Sơ đã 
từng đến Viện này hai lần báo cáo thuyết giảng, các vị giảng sư và 
học viên đã nhận được sự khích lệ và lợi ích rất lớn. 

Phân viện Thê Hà Sơn Phật học viện Trung Quốc đã khai giảng 
được 7 khóa. 6 khóa đầu đã có khoảng 300 học viên tốt nghiệp, hiện 
còn đang theo học 3Š vị. Hiện nay, ban giảng huấn gồm có II vị. 
Chương trình học gồm có: Phạm bối, Tri thức tùng lâm, Giới luật 
học, Chỉ quán, Di giáo tam kinh, Nhị khóa hiệp giải, Phật học khái 
luận, Phật điển tuyển giảng, Phật giáo sử cùng với chính trị, Ngữ 
văn, Lịch sử, Địa lý, Thư pháp, Quản lý kế toán vx... Trong đó Phật 
học chiếm 70%, văn hóa 30%. 


Phân viện Linh Nham Sơn Phật học viện Trung Quốc: Đây 
là viện Trung cấp Phật học, toạ lạc tại chùa Linh Nham Sơn - Tô 
Châu. Viện này được thành lập vào ngày 10.12.1980, học chế 2 
năm, chiêu sinh toàn quốc, đến nay đã đươc 10 khóa. 9 khóa đầu 
đã tốt nghiệp hơn 400 vị. Pháp sư Minh Dương, Phó Hội trưởng 
Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, làm Viện trưởng. Pháp sư Minh 
Học, Hội trưởng Hội Phật giáo thành phố Tô Châu kiêm Phó Hội 
trưởng Hội Phật giáo tỉnh Giang Tô kiêm phương trượng chùa Linh 
Nham Sơn, là Thường vụ Phó viện trưởng. Pháp sư Hoằng Pháp, 
Phó hội trưởng Hội Phật giáo thành phố Tô Châu kiêm Giám viện 
Chùa Linh Nham Sơn, là Phó viện trưởng kiêm Giáo vụ trưởng. 
Ban giảng huấn gồm có 8 vị. Chương trình học gồm có: Thiên Thai 
tông, Tịnh độ tông, Luật tông, Lịch sử Phật giáo Trung Quốc, Ngữ 
văn, Chính trị, Lịch sử Trung Quốc, Thư pháp v.v... Phật học chiếm 
70%, văn hóa chiếm 30%. 

Phật học viện vào năm 1993 mở một lớp dự bị nghiên cứu sinh, 
1995 chính thức thành lập lớp nghiên cứu sinh, học chế 4 năm, hiện 
có 15 học Tăng, tất cả đều là những học viên ưu tú được tuyển chọn 
từ lớp chuyên khoa lên. 

Phật học viện Kim Sơn: Đây là Viện sơ cấp Phật học, thành lập 
năm 1995, tọa lạc tại thiển tự Giang Thiên, Kim Sơn - Trấn Giang, 


251. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


học chế 2 năm. Hiện đương nhậm Viện trưởng là Pháp sư Từ Chu, 
Phó hội trưởng Hội Phật giáo tỉnh Giang Tô kiêm phương trượng 
Thiền tự Giang Thiên. Pháp sư Tâm Trừng đương nhậm phó viện 
trưởng kiêm giáo vụ trưởng. Ban giảng huấn gồm 6 vị. Chương 
trình học gồm có: Sử Phật giáo Ấn Độ, Phạm bối, Phật học khái 
luận, Cổ đại Hán ngữ, Trung Quốc thông sử, Chính sách thời sự, 
thư pháp ... 


Phật học viện Thiên Ninh: Là Viện Phật học sơ cấp, thành lập 
ngày 7.3.1995, tại chùa Thiên Ninh - Thường Châu, học chế 3 năm. 
Viện trưởng là Pháp sư Tùng Thuần, Phó hội trưởng hội Phật giáo 
tỉnh Giang Tô kiêm phương trượng chùa Thiên Ninh. Chương trình 
học gồm : Sa di luật nghi, Tứ thập nhị chương, Nhị khóa hiệp giải, 
sử Phật giáo, Phạm bối, ngữ văn, thư pháp... 

Luật học viện Bảo Hoa Sơn: Đây là Viện Phật học sơ cấp, đặt 
tại chùa Long Xương, Bảo Hoa Sơn - Cú Dung, học chế 3 năm. 
Viện trưởng do Pháp sư Từ Chu, phương trượng chùa Long Xương, 
kiêm nhậm, Phó viện trưởng là Pháp sư Lâm Tường và Pháp sư Tâm 
Bình. Giáo vụ trưởng là Pháp sư Trí Vũ. Giảng viên gồm 8 vị. Các 
môn Phật học chiếm 70%, gồm: Giới luật học cương yếu, Sa di luật 
nghi, Tam đàn diễn nghi, Vô lượng thọ kinh, Phật học khái yếu; các 
môn văn hóa chiếm 30%, gồm: Cổ văn quán chỉ, Anh ngữ, Pháp 
luật thường thức, Lịch sử, Thư pháp... 


Phật học viện Cam Túc: Đây là viện Phật học cao đẳng, đặt tại 
chùa Lạp Bốc Lăng, Thánh địa phái Cách Lỗ thuộc Tạng truyền 
Phật giáo, được thành lập vào ngày 12.7.1986 (âm lịch mồng ó 
tháng 6), là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển pháp 
luân, học chế 4 năm, đã tốt nghiệp hơn 200 học Tăng. Viện trưởng 
là Phật sống Gia Mộc Tường Lạc Tang Cửu Mỹ Đồ Đán Khước Cát 
Ni Mã, Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc kiêm Hội 
trưởng Hội Phật giáo tỉnh Cam Túc. 

Phật học viện Phúc Kiến: Trực thuộc cấp tỉnh, tôn chỉ đào tạo 
tăng tài trung cấp. Phật học viện Phúc Kiến thành lập vào năm 
1983, phân làm Tăng chúng và Ni chúng. Phân viện tăng chúng đặt 


HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN TẠI TRUNG QUỐC NGÀYNAY. „25Š.. 


tại chùa Quảng Hóa, Nam Sơn - Phủ Điền; phân viện Ni chúng đặt 
tại chùa Sùng Phúc, ngoại ô phía bắc thành phố Phúc Châu. Phật 
học viện có các lớp: Dự bị, Trung đẳng chuyên khoa, học chế 2 
năm, đã chiêu sinh 8 khóa, học viên tốt nghiệp hơn 700 vị. Sau khi 
tốt nghiệp, có vị đã thi vào Phật học viện Trung Quốc tiếp tục bồi 
dưỡng sâu hơn về Phật học, có người là giảng sư chuyên nghiên cứu 
Phật học, đi các tỉnh hoằng pháp độ sinh, có vị lo việc từ thiện xã 
hội, có vị là trụ trì hướng dẫn chúng tu hành, có vị được tuyển chọn 
phái đi Tích Lan, Anh, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan du 
học, thuyết giảng... 

Trong số học viên tốt nghiệp không ít vị đã trở thành nền mống, 
cột trụ bậc trung trong giới Phật giáo Trung Quốc. Viện trưởng Phật 
học viện Phúc Kiến là Pháp sư Học Thành, Phó tổng thư ký Hiệp 
hội Phật giáo Trung Quốc kiêm Phó hội trưởng Hội Phật giáo tỉnh 
Phúc Kiến kiêm Hội trưởng Hội Phật giáo Phủ Điền, kiêm phương 
trượng chùa Quảng Hóa. Ban giảng huấn hiện có 29 vị, trong đó 
thạc sĩ 1 vị, cử nhân I1 vị, chuyên khoa 10 vị. Chương trình Phật 
học chiếm 60-70%, gồm có: Tri thức cơ bản Phật học, Kinh Pháp 
Hoa, Phạm bối, Sử Phật giáo Trung Quốc, Sử Phật giáo Ấn Độ, Bát 
thức quy củ tụng, Thiên Thai tứ giáo nghi, Câu xá luận tụng, Trung 
quán luận tụng, Nhân minh học, Đại thừa khởi tín luận vx... ; các 
môn văn hóa chiếm 30-40%, gồm: Chính sách thời sự, Pháp luật 
thường thức, Văn học cổ đại, Trung Quốc thông sử, Trung Quốc 
cận đại sử, Thư pháp, Thể dục v.v... 


Trong khuôn viên thanh tịnh, tùng xanh bách biếc, trong không 
khí an lành của Viện, thầy trò hoà đồng như sữa với nước, tình như 
thủ túc, học tu nhất thể, hành giải đều được xem trọng. Hai thời 
công phu, quá đường độ trai, ra đồng lao động, bố tát tụng giới, 
niệm Phật tọa thiền, tất cả sinh hoạt đều nhẹ nhàng an lạc tiến hành 
dưới sự hướng dãn của Pháp sư Viện Trưởng Học Thành, vị lãnh 
đạo gương mẫu luôn đi đầu trong mọi Phật sự. 


Phật học viện Mân Nam: Sáng lập vào năm 1925. Năm 1927, 
Đại sư Thái Hư, trụ trì chùa Nam Phổ Đà, kiêm Viện trưởng Phật 


256 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


học viện Mân Nam. Nhất đại cao Tăng - Đại sư Hoằng Nhất cũng 
từng đến Phật học viện thuyết pháp, giảng kinh. Cao Tăng trong 
nước, ngoài nước cũng nhiều lần đến Viện hoằng pháp, thập phương 
Phật tử tranh nhau đến học tập, chùa Nam Phổ Đà một thời trở 
thành nơi hoằng pháp quan trọng nhất trong nước, đã đào tạo hàng 
trăm Tăng tài ưu tú cho Phật giáo, một vài học viên thậm chí đã trở 
thành núi Thái Sơn, sao Bắc Đẩu trong nền Phật học hiện nay. Cho 
đến kháng chiến bùng nổ, Phật học viện Mân Nam mới bị đình chỉ. 


Năm 1985, dưới sự lo lắng - quan tâm của Hội trưởng Triệu Phát 
Sơ, Pháp sư Diệu Trạm đã khôi phục Phật học viện Mân Nam, và 
kiêm nhậm Viện trưởng. Sau khi Pháp sư Diệu Trạm viên tịch, Pháp 
sư Thánh Huy, Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc kiêm 
phương trượng chùa Nam Phổ Đà, đương nhậm Viện trưởng. Sự 
quản lý của Phật học viện Mân Nam thực hành “Viện trưởng trách 
nhiệm chế, giảng viên sính nhậm chế, học sinh đào thải chế” ; công 
tác Phật học viện thực hành “Chế độ hóa, trật tự hóa, khoa học hóa”. 
Phật học viện Mân Nam là một viện Phật học chuyên khoa cao cấp 
hệ Hán ngữ, học chế 4 năm. Chương trình học lấy Kinh-Luật-Luận 
và lý luận cơ bản của các tông phái làm cơ sở tam học Giới-định- 
huệ đều được xem trọng, kinh điển đại tiểu thừa, nội điển ngoại 
điển đều được song song giảng dạy, môn học Phật học chiếm 60% ; 
Chánh trị, Văn, Sử, Triết ... chiếm 40%. 


Trải qua 1Š năm phát triển, Phật học viện Mân Nam đã trở 
thành một học viện Phật giáo với qui mô lớn, lực lượng ban giảng 
huấn hùng hậu, thiết bị giảng dạy hiện đại tiên tiến và có số lượng 
học Tăng nhiều nhất trong nước. 

Phật học viện Xương Minh: Đặt tại chùa Sắc Đạt Lạt Vinh - Tứ 
Xuyên. Phật học viện chính thức thành lập vào tháng Š5 năm 1980. 
Ban Thiền đại sư đời thứ 10 tự tay viết bảng hiệu tên trường là “Lạt 
Vinh Ngũ Minh Phật học viện”. Phật học viện thiết trí văn phòng 
Viện trưởng, khoa Giáo vụ, khoa Hậu cần, khoa Bảo vệ. Chương 
trình học của học viện được phân làm Hiển giáo, Mật giáo và cộng 
đồng văn hóa. Hiển giáo lại chia ra các lớp Giới luật, lớp Nhân minh, 


HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN TẠI TRUNG QUỐC NGÀYNAY. „257. 


lớp Câu xá, lớp Trung quán và lớp Bát nhã; Mật giáo chia ra lớp tu 
hành, lớp giảng luận và lớp khiếu quyết; chương trình văn hóa chia 
ra lớp Thanh minh, lớp Y phương minh, lớp Anh ngữ, lớp Lịch sử, 
cùng với lớp Hán tăng hiển mật... Phật học viện hướng toàn quốc 
chiêu sinh, học chế thường là 6 năm, người có thành tích đạt tiêu 
chuẩn được phát văn bằng tốt nghiệp. Hơn 10 năm nay, Phật học 
viện đã đào tạo các học tăng đây đủ sở học, Giới-định-huệ, đi khắp 
nơi hoằng pháp độ sanh. Đến nay Phật học viện đã trở thành một 
trung tâm giảng dạy nổi tiếng trong nước và ngoài nước. 

Phật học viện Nga Mi Sơn: Thành lập vào thập niên 30 của thế 
kỷ 20. Đương thời Hòa thượng Thánh Khâm, hội trưởng Hội Phật 
giáo tỉnh Tứ Xuyên vì muốn nâng cao tố chất của Tăng sĩ núi Nga 
Mi, nên thành lập Phật học viện Nga Mi Sơn tại chùa Vạn Niên. 
Pháp sư Quả Huy, phương trượng chùa Vạn Niên nhậm Viện trưởng 
thứ nhất, sau đó dời Phật học viện về chùa Phục Hổ, cho đến sau 
giải phóng bị đình chỉ. Năm 1991, Pháp sư Biến Năng và Pháp sư 
Khoan Minh... xướng nghị, khôi phục lại Phật học viện Nga Mi 
Sơn. Hiện nay, Pháp sư Khoan Minh, hội trưởng Hội Phật giáo Nga 
Mi Sơn kiêm nhậm viện trưởng 


Ni Chúng Luận học viện Ngũ Đài Sơn: Toa lại tại chùa Phổ 
Thọ - Ngũ Đài Sơn, sáng lập vào năm 1991, hướng toàn quốc chiêu 
sinh. Ni chúng Luật viện thiết lập thập phương học giới niệm Phật 
đạo trường, lớp dự bị học chế 2 năm, lớp phổ thông học chế 2 năm, 
lớp trung cấp học chế 2 năm, lớp chuyên tu học chế 2 năm. Tông 
chỉ của Luật viện là: Hoa Nghiêm làm tông, Giới luật làm hành, 
Tịnh thổ làm quy thú, nghiên cứu giới luật là chủ yếu. 

Phật học viện Phổ Đà Sơn: Thông qua Ủy Ban giáo dục tỉnh 
Chiết Giang phê chuẩn, năm 1988 chính thức thành lập, toạ lạc tại 
Thiền tự Phúc Tuyền, hướng toàn quốc chiêu sinh. Hòa thượng 
Diệu Thiện, hội trưởng Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn kiêm nhậm viện 
trưởng. Phật học viện chia làm 2 lớp dự bị và lớp chính thức. Lớp 
dự bị học chế 2 năm, học viên tốt nghiệp được phát văn bằng tốt 
nghiệp trung chuyên. Lớp chính thức học chế 4 năm, học sinh lớp 


258. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


chính thức được tuyển chọn từ những học viên ưu tú ở lớp dự bị. 


Phật học viện Vân Môn: Đặt tại chùa Vân Môn - Nhũ Nguyên, 
Quảng Đông. Viện trưởng là Thiền sư Phật Nguyên gồm có: Lớp 
phổ thông, lớp Thiền tu, học chế 2 năm. Chương trình học của lớp 
Thiển tu gồm 3 phần chủ yếu, tức: Giới luật (Sa-di luật nghi, Tỳ- 
kheo giới bổn, Tỳ Ni tác trì... ), Tùng lâm thanh quy (chủ yếu là 
Thiền đường quy củ), Thực tu môn kinh (gồm Hòa thượng khai thị, 
Thiên Thai tông chỉ quán, kinh điển thiển tông). 

Phật học viện Giang Tây: Tọa lạc tại chùa Đông Lâm - Lư Sơn. 
Do Pháp sư Quả Nhất sáng lập vào năm 1992. Hiện đương nhậm 
Viện trưởng là Pháp sư Truyền ấn, trụ trì chùa Đông Lâm. Học 
chế 2 năm, phương châm của Phật học viện là “tín niệm trì danh, 
nhất môn thâm nhập; tu học tịnh trọng, dĩ tu vi chủ” (tín niệm trì 
danh, một môn thâm nhập, tu học song hành, tu hành làm chủ yếu). 
Chương trình học gồm có: Liên tông Tổ ngữ, Tùng lâm tri thức, 
Kinh A Di Đà giảng nghĩa, Kinh Kim cang giảng nghĩa, Giới luật 
học, Lịch sử Trung Quốc và Phật giáo sử, Lịch sử Ấn Độ và Phật 
giáo sử, Phật pháp khái luận, Tịnh thổ giáo nghĩa, Phạm bối vx... 


Ni chúng Phật học viện Giang Tây: Tọa lạc tại chùa Kim Sơn, 
Lâm Xuyên - Giang Tây. Năm 1996 thành lập, học chế 2 năm. 
Phương châm của Phật học viện là “tu học nhất thể hóa, học tăng 
sinh hoạt tùng lâm hóa”, chú trọng đào tạo đạo tâm và đức hạnh 
học Tăng.Học Tăng trong thời gian tại Phật học viện, sinh hoạt rất 
nghiêm túc, nửa tháng tụng giới, hai thời công phu, toạ thiển 1 giờ 
30 phút, ra đồng lao động, quá đường, mỗi năm đều tổ chức các 
pháp hội thực tu như: Thiền thất, Địa Tạng thất, Quan Âm thất... 
để nâng cao đạo tâm của học Tăng. Phật học viện có các lớp bồi 
dưỡng, lớp sơ cấp, lớp trung cấp. Hiện nay đang là khóa thứ hai, học 
Tăng có hơn 70 vị. 


Cao cấp Phật học viện hệ Tạng ngữ: Do Ban Thiền đại sư 
đời thứ 10 và hội trưởng Triệu Phát Sơ cùng đề xướng kiến nghị, 
thông qua Quốc vụ viện phê chuẩn, ngày 1.9.87 Phật học viện 
được thành lập tại Bắc Kinh. Phật học viện đã tốt nghiệp hơn 200 


HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN TẠI TRUNG QUỐCNGÀYNAY. „259. 


học Tăng. Phật sống Khước Tây, Phật sống Na Thương đương nhậm 
phó viện trưởng. 

Phật học viện Cửu Hoa Sơn: Năm 1990 thành lập, Hòa thượng 
Nhân Đức, hội trưởng Hội Phật giáo Cửu Hoa Sơn, là viện trưởng. 
Học viện mời giáo sư đại học ngoài Š vị, ngoài ra còn có khoảng 1Š 
vị giáo thọ ở các địa phương khác thường đến viện giảng dạy. Học 
viện có 2 lớp Đại học và lớp Nghiên cứu 

Phật học viện Trùng Khánh: Năm 1991 thành lập, toạ lạc tại 
chùa La Hán - Trùng Khánh, năm 1995 dời đến chùa Hoa Nham - 
Trùng Khánh. Phật học viện Trùng Khánh thiết lập Ủy ban viện vụ. 
Cung thỉnh Pháp sư Thích Duy Hiền, Pháp sư Thích Tâm Nguyệt 
làm chánh phó viện trưởng, mời giáo sư Lưu Hệ, nguyên Nghiên 
cứu viên Viện nghiên cứu văn giáo Đông phương, làm giáo vụ 
trưởng. Phật học viện hướng toàn quốc chiêu sinh. 

Phật học viện Hồ Nam: Đặt tại chùa cổ Lộc Sơn - Trường Sa. 
Dưới sự xướng đạo của Pháp sư Thánh Huy, Phật học viện được thành 
lập vào năm 1998, Pháp sư Thánh Huy kiêm nhậm viện trưởng. 

Ni chúng Phật học viện Tứ Xuyên: Đây là một trường Ñi 
chúng Phật học cao cấp hệ Hán ngữ, tọa lạc tại chùa Thiết Tượng, 
Thành Đô - Tứ Xuyên, do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và Hội 
Phật giáo Tỉnh Tứ xuyên sáng lập, học chế 4 năm. 


Ngoài ra còn có Phật học viện Thượng Hải, Phật học viện Hà 
Bắc, Phật học viện tỉnh Tứ Xuyên, Phật học viện Lãnh Đông, Ni 
chúng Phật học viện tỉnh Quảng Đông, trường Phật giáo Nội Mông 
Cổ, Phật học viện Từ Vân - Ninh Hải... 

Trung Quốc cải cách đổi mới hơn 20 năm, các cấp Phật học viện 
Phật giáo Trung Quốc về phương diện đào tạo bồi dưỡng nhân 
tài đã đạt được thành quả lớn lao, thành tích nổi bật. Nhưng con 
đường phát triển của các Phật học viện không cho phép các bậc 
lãnh đạo có sự lạc quan, vẫn còn tồn tại một vài vấn đề không 
thể xem thường. Nhưngcó lý do tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của 
hội trưởng Triệu Phát Sơ, sự phối hợp mật thiết của thầy trò các 


260... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


cấp Phật học viện, các cấp Phật học viện nhất định sẽ đi trên 
con đường quang minh thích ứng với Chủ nghĩa xã hội, khế cơ 
với thời đại văn minh hiện nay, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của 
Phật giáo. 

Phật giáo đã hiện diện hơn hai ngàn năm trăm năm, là di sản 
văn hóa vô cùng trân quý của nhân loại, đã có nhiều đóng góp đáng 
kể, trong tiến trình lịch sử đã có những thời kỳ huy hoàng. Tôi tin 
rằng, Phật giáo giới chỉ cần dốc sức bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao tố 
chất Tăng tài, cộng đồng Phật giáo cùng nỗ lực kiên trì, dũng cảm 
mở đường tiến thủ, là đóa hoa tươi đẹp rực rỡ của nền văn hóa dân 
tộc, làm tấm bia bất diệt của nền văn minh Đông phương, Phật giáo 
nhất định sẽ huy hoàng, sẽ cống hiến cho nền hòa bình, tiến bộ và 
hạnh phúc của nhân loại thế giới. 


***% 


261 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC SAU ĐẠI HỌC 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM KINH 


TS.SC. Thích Nữ Tịnh Hoa 


I. 6lớI THIỆU CHUNG VỀ KHOA TRIẾT HỌC - ĐẠI HỌC NAM KINH 


Tiền thân Viện Triết học của Trường Đại học Nam Kinh là Khoa 
Triết học của Đại học Trung Ương, được thành lập năm 1920. Năm 
1952, Khoa Triết bị bãi bỏ, cho đến năm 1960 chuyên ngành Triết 
học thuộc khoa Chính trị được tái thành lập. Năm 1977, Khoa Triết 
học chính thức được khôi phục. Năm 2000, Khoa Nghiên cứu Tôn 
giáo được thành lập tại Khoa Triết học. Bộ phận này là một trong 
những khoa Triết học đầu tiên ở Trung Quốc có được thẩm quyền 
cấp bằng tiến sĩ. 

Năm 2002, Khoa Triết trở thành đơn vị được quyền cấp bằng 
học vị Tiến sĩ khoa học cấp 1. Khoa Triết gồm có tám chuyên ngành, 
bao gồm triết học Mác, triết học Trung Quốc, Triết học nước ngoài, 
Logic học, Lý luận học, Tôn giáo học, Triết học Khoa học và Công 
nghệ, Triết học phương Đông. Trong đó triết học Mác là ngành học 
chính của quốc gia, Tôn giáo học là ngành học chính của tỉnh Giang 
Tô. Cả tám chuyên ngành trên đều có thể nghiên cứu lên Hậu Tiến sĩ. 

Năm 2008, ngành học Triết học đã được chọn là ngành học 
chính của tỉnh Giang Tô. Năm 2009, Khoa Triết được chọn là nơi 


262... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


đào tạo, bồi dưỡng trọng điểm của Quốc gia. Ngành triết học được 
thu nhận hồ sơ của lưu học sinh và giáo viên tiến tu. 

Kể từ khi bước vào thế kỷ mới, Viện đã có những tiến bộ lớn 
thông qua sự kết hợp và hợp tác tối ưu hóa của hai ngành “Trung 
tâm nghiên cứu chủ nghĩa tư bản đương đại” và “Trung tâm nghiên cứu 
uăn hóa và tôn giáo”. Trung tâm nghiên cứu văn hóa truyền thống 
Trung Quốc Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được chọn làm cơ sở 
nghiên cứu chính cho Triết học và Khoa học xã hội ở tỉnh Giang Tô. 

Ngoài ra, hàng ngũ giáo sư của Viện cũng đã tổ chức chương 
trình hoạt động nghiên cứu Văn hóa Trung Quốc, nghiên cứu Phật 
giáo, nghiên cứu so sánh Nho giáo và Cơ đốc giáo, nghiên cứu Văn 
hóa Tôn giáo, Triết học Trung Quốc và nghiên cứu Đạo đức phương 
Đông. Các ấn phẩm như “Nghiên cứu Thiển học”, “Nghiên cứu tôn 
giáo” và “Nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc” cũng ảnh hưởng rất lớn 
đến thế giới học thuật và báo chí. 

Về mảng đào tạo nhân sự, khoa rất coi trọng việc trau dồi chất 
lượng toàn diện và khả năng đổi mới của sinh viên cũng như tập 
trung vào việc trau đồi tài năng tổng hợp với nền tảng vững chắc, 
kiến thức rộng và khả năng thích ứng, kết hợp giảng dạy trên lớp, 
hoạt động học thuật và thực hành xã hội. “Chế độ giảng dạy” tạm 
thời cải thiện toàn diện chất lượng chung của học sinh. 


Trong cấp độ đào tạo đại học, Viện chưa có riêng chuyên ngành 
về Tôn giáo, nhưng vẫn có những môn học thuộc về Phật giáo như 
Nghiên cứu Nghệ thuật Phật giáo (-‡t Z:2#† 3), Nghiên cứu 
Triết học nhân sinh Phật giáo (h‡tA 3+ tì #Øt®#) . 


Về đào tạo sau đại học, tất cả các khoa của Viện đều cam kết “xây 
dựng kỷ luật hạng nhất và trau đồi tài năng hạng nhấf”, tập trung vào 
việc trau đồi khả năng của sinh viên sau đại học để nắm bắt các vấn 
đề học thuật tiên tiến, xây dựng quan điểm học thuật sáng tạo và 
tuân thủ các tiêu chuẩn học thuật. Viện tích cực tổ chức và khuyến 
khích sinh viên tham gia vào các hình thức hoạt động giao lưu quốc 
tế, đạt được kết quả thành tích đáng chú ý. Nghiên cứu sinh thạc sĩ 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM KINH 263. k 


phải được thông qua kỳ thi tuyển chọn, còn riêng đối với Lưu học 
sinh thì không cần trải qua kỳ thi khảo hạch, chỉ cần nộp hồ sơ xét 
duyệt và HSK cấp Š, và chương trình đào tạo khóa học ba năm. 

Đối với cấp học Tiến sĩ; sinh viên trong nước cũng cần trải qua 
kỳ thi khảo hạch, lưu học sinh chủ yếu áp dụng cho hệ thống thẩm định 
để tuyển sinh và cần phải có bằng HSK cấp 6, chương trình ba năm 
(hoàn thành thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ không quá tám năm). 

Viện cam kết tăng cường trao đổi và hợp tác nước ngoài, cố gắng 
xây dựng một bộ phận triết học hạng nhất trên nền tảng quốc tế. Để 
đạt được điều này, Viện đã mời nhiều nhà triết học nổi tiếng khắp 
nơi trên thế giới về giảng dạy và thiết lập quan hệ hợp tác và trao đổi 
lâu dài với các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, tổ chức nhiều 
hội nghị quốc tế có tầm ảnh hưởng quan trọng. Mỗi năm, nhiều học 
giả nổi tiếng ở nước ngoài được mời đến thuyết trình. Hàng năm 
có nhiều sinh viên của trường đi các nước để tham dự các bài giảng 
hoặc tham gia các hội nghị học thuật và đạt được kết quả tốt. 


II. CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC SAU ĐẠI HỌC 
(1) Chương trình học Thạc sĩ 

Các khóa học Thạc sĩ chủ yếu được chia thành bốn loại: A, B, C 
và D: 

Loại A: Môn học chung toàn trường 

Loại B: Môn học cấp một 

Loại C: Môn học bắt buộc chuyên nghành 

Loại D: Môn tự chọn 

Trong số đó, A, B và C là các môn học bắt buộc để lấy bằng và 
loại D là Môn học tự chọn. Chương trình cấp bằng thạc sĩ áp dụng 
hệ thống tín chỉ. Do đó, ngoài việc hoàn thành các khóa học bắt 
buộc, chương trình cấp bằng thạc sĩ cũng phải hoàn thành các tín 
chỉ tự chọn bắt buộc. Sinh viên đại học trong chuyên ngành này 
phải hoàn thành 32 tín chỉ. Các sinh viên không học đại học chuyên 


„264... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


ngành phải hoàn thành 36 tín chỉ. Luận văn hoàn chỉnh từ 3,5 vạn 
từ trở lên. 
Thạc sĩ: bao gồm những môn học như sau 
A3: 
rPHl‡†£5*-:2 3: *#iiÈS5kiR0ñT2š (2*%:2?) 
Nghiên cứu thực tiễn và lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung 
Quốc (2 học phần) 


B%: 

?1;J2š-JYfkÊ 3#2) 

Triết học động thái và bình luận (3 học phần) 
c3: 


2L t2 (Qò) (3⁄21) 

Nghiên cứu chuyên đề Tôn giáo học (3 học phần) 

2#, M1 (322) 

Tôn giáo học khái luận (3 học phần) 

lùi —=#t ã sh it (33722) 

Quan hệ sử và luận trong Tam giáo Nho - Phật - Đạo (3 học 
phần) 

D%: 

rIHIRlìrl4\ PT £ Ẳl (3521) 

Chuyên đề Triết học Trung Quốc cận hiện đại (3 học phần) 

SE 20) N12) (322) 

Đạo giáo khái luận (3 học phần) 

b#t\ÄMtÈ (321) 

Phật giáo khái luận (3 học phần) 

2ã (32!) 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAMKINH _. 26S.. 


Tôn giáo nghệ thuật (3 học phần) 


HN XIV NUU 7ý (3 2) 
Nghiên cứu chuyên đề Tân nho học hiện đại (3 học phần) 
zs#tL BE tt, (2?) 


Tôn giáo và văn hóa (3 học phần) 

ft X (3522) 

Tôn giáo giáo nghĩa học (3 học phần) 

{Eiffl3 {M75 (3322) 

Nghiên cứu tín ngưỡng và văn hóa (3 học phần) 
FHRHSlH2ãðtSIBfU (3322?) 

Tín ngưỡng và Tôn giáo dân gian Trung Quốc (3 học phần) 
b*U170SUELN Y5 (322) 

Phương pháp và sử liệu nghiên cứu Phật học (3 học phần) 


Z2 HUU7š (32) 
Nghiên cứu kinh điển Phật giáo (3 học phần) 
x#tL Ml{\M:ê (321) 


Tôn giáo và xã hội hiện đại (3 học phần) 

MỊ{\PR22XSWLHSW (3322) 

Triết học Tôn giáo Tây phương hiện đại (3 học phần) 

1. Chương trình học Tiến sĩ 

Chương trình tiến sĩ có những đặc điểm như sau: 

Thứ nhất, việc đào tạo Nghiên cứu sinh tiến sĩ được thực 
hiện theo nguyên tắc dựa trên chương trình giảng dạy và dựa 
trên bài viet luận văn. Nghiên cứu sinh thời gian 3 học kỳ đầu 
tiên phải hoàn tất chương trình học: thứ nhất là môn chuyên 
ngành: bao gồm 3 môn học chuyên ngành trong đó có môn học 
của thầy giáo hướng dẫn. Thứ hai là phải hoàn tất bằng HSK cấp 


266... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


6. Thứ ba là một môn học bắt buộc: khái quát về Trung Quốc rh 
Hị ft 


Nghiên cứu sinh được quyền chọn lựa ba môn học trong số các 
môn chuyên ngành về Phật giáo trong các môn học sau: 


I. HHH]ƒb*Z 
2. Phật học Trung Quốc 
3. li Dh3}Èi — #2 ấã lÚ† 7ý 
4. Nghiên cứu quan hệ Tam giáo Nho - Phật - Đạo 
Š. 0b #t}# 2? Mã ÌX 
6. Tỉnh đọc Phật giáo nguyên trước 
7.HE1H#M17š 
8. Nghiên cứu Duy thức học 
9. ŠẾ†Ê. Triệu luận 
10. X3K#glŠ ïÈ 
11. Đại thừa Khởi tín luận 
Trước khi kết thúc học kỳ đầu tiên, các sinh viên theo sự chỉ đạo 
của thầy hướng dẫn về phương án bồi dưỡng chuyên ngành, về kế 
hoạch bồi dưỡng nghiên cứu sinh học vị Tiến sĩ Đại học Nam Kinh, 
đồng thời phải kịp thời báo cáo phương án chuẩn bị về đề tài luận 
văn cho ban quản lý nghiên cứu sinh. 
Thứ hai: Nghiên cứu sinh phải hoàn thành hai bài báo: Một bài 
báo trong nước và một bài báo đăng tại Trung Quốc loại CSSC]. 
Thứ ba: bài luận án từ 13 vạn từ trở lên. 
III. KẾT LUẬN 


Thông qua chương trình đào tạo chuyên ngành Phật học cấp 
độ sau Đại học tại trường Đại học Nam Kinh, chúng ta có thể thấy 
được hệ thống Giáo dục chuyên ngành Phật giáo tại trường Đại học 
Nam Kinh là kiện toàn đây đủ, có tính khoa học. 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAMKINH _. 267. 


Tài liệu tham khảo 

4V H7PRK 7Ö Hớ: (HN K3); Kỳ: 8# H 
lg‡, 1995%. Long Phóng, Xương Mạo (Biên soạn): <Đại 
học Nam Kinh>, Trường Sa: NXB Giáo dục Hồ Nam, 1995. 

Bi RàJX7}2 HmH+H: HHCš 3) ; BẤM: 
FdSUXK?“RJW7}*2AÄ®4, 1982fƑ. Văn phòng Hiệu Khánh 
Trường Đại học Nam Kinh (Biên soạn), <Đại học Nam Kinh>, 
Nam Kinh: Văn phòng Hiệu Khánh Trường Đại học Nam Kinh, 
ấn hành, 1982. 

„t3 k?Ẵm: (HNUN3), ĐUM: WfïLXK®Š:HNK 
*+, 1999E, Hồng Ngân Hưng ( chủ biên ): <Đại học Nam 
Kinh>, Hàng Châu: NXB Đại học Triết Giang, 1999. 

EU2X N3 HTH£EZ2)RU72A5SX ?: (“HC LÝ VU) , 
E3: Bđ5{ KZIHHWXL, 19852. Văn phòng phân phối 
tuyển sinh Trường Đại học Nam Kinh (soạn): <Khái quát về 
tình hình chuyên ngành của Trường Đại học Nam Kinh>, Nam 
Kinh: NXB Đại học Nam Kinh, 1985. 

EflẪjM  +im: (SN HS), Bấm: BỈ N3 
tHv#l:, 20022: Vương Đức Tư (chủ biên): <Lịch sử trăm 
năm Trường Đại học Nam Kinh>, Nam Kinh: NXB Đại học 
Nam Kinh, 2002. 


https://philo.nju.edu.cn/f2/ba/c4700a127674/page.htm 
https://philo.nju.edu.cn/f2/b9/c4700a127673/page.htm 
https://philo.nju.edu.cn/f2/8b/c4697a127627/page.htm 
https://philo.nju.edu.cn/4706/1ist8.htm 


269 


TổNG QUAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 
TRONG THỜI CẬN HIỆN ĐẠI 


NCS.SC. Thích Nữ Huệ Trang 


DẪN NHẬP 


Từng được mệnh danh là thiên đường của Phật giáo Đại thừa, 
Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc vào thời Hán Minh 
Đế, sau một thời gian xung đột và dần thích ứng với nền văn hóa 
bản địa, Phật giáo đã trở thành một bộ phận văn hóa quan trọng 
không thể tách rời với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Từ đó, giáo 
dục Phật giáo cũng rất được xem trọng trên đất nước vốn được xem 
là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại. Thang Dụng 
Đồng, một học giả nổi tiếng Trung Quốc trong lời tựa quyển Sử 
Phật Giáo Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triêu nói: “Phật pháp uừa 
là tôn giáo, vừa là triết học... .. Tôn giáo giúp thăng hoa đời sống 
tâm linh, triết học mang đến một thái độ sống khôn ngoan. Giáo 
dục Phật giáo theo nghĩa rộng là “giáo hóa), nghĩa là giáo dục làm 
Phật, với nội dung giáo dục căn bản là Giới-định-tuệ, đối tượng 
là hết thảy chúng sanh trong sáu đường, quá trình giúp sự chuyển 
hóa được thực hiện là Văn-tư-tu và phương pháp là tùy cơ thuyết 
giáo. Nói theo nghĩa hẹp, giáo dục Phật giáo là “giáo dục kiến thức 


1. Vị hoàng đế thứ hai đời Đông Hán, thời gian tại vị (Š7-75) tên Lưu Dương, người Nam 
Dương, Cái Dương (nay là thành phố Táo Dương, tỉnh Hồ Bắc). 


270 „- CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


chuyên môn), nghĩa là truyền dạy về tri thức văn hóa Phật giáo, lấy 
con người làm đối tượng, mục đích giúp người học nắm vững được 
các loại kiến thức và lý luận Phật giáo, với phương pháp là vận dụng 
các phương thức giáo dục truyền thống và hiện đại để đạt được mục 
đích muốn hướng đến. 


Trên bình diện tổng quan Giáo dục Phật giáo Trung Quốc từ 
xưa đến nay lần lượt được thực hiện qua các mô thức: Hoạt động 
dịch kinh Phật, giảng thuật những bộ kinh được dịch, giáo dục Tòng 
Lâm và trong thời cận hiện đại là mô hình Phật học viện. Trong 
phạm vi bài này, người viết chủ yếu đề cập đến mô hình Phật học 
viện trong thời cận hiện đại. 


1.“PHẬT HỌC VIỆN” THĂNG TRẦM CÙNG THỜI GIAN 


Sự phân định thời gian của giới học thuật Trung Quốc được đa 
số công nhận là từ năm 1921 trở về trước là giai đoạn Cận đại. Từ 
năm 1921 đến năm 1948, Trung Quốc trải qua các sự kiện trọng 
đại: phong trào ngày 4 tháng Š của nhân dân triệt để phản đối chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến; đặc biệt đánh dấu thời điểm 
Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời, Trung Quốc chính thức bước 
vào giai đoạn Hiện đại. Năm 1949 đến nay, với một sự kiện lớn 
đánh dấu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời được xem là 
giai đoạn Đương đại. 


Năm 1898, từ sau cuộc cải cách theo đường lối Tư bản chủ nghĩa 
do Khang Hữu Vi đề xướng, tiếp theo mấy mươi năm sau đó một 
số lượng lớn đất chùa bị tịch thu làm trường học. Đây là một thách 
thức đồng thời cũng là cơ hội cho Phật giáo Trung Quốc, rất nhiều 
chùa vì không muốn bị trưng dụng đã chủ động mở trường học. 
Ban đầu là mở trường tiểu học cho những trẻ em thất học, sau đó 
thành lập thành nhiều cơ sở giáo dục Phật giáo khác nhau. Những 
cơ sở này được thành lập hàng loạt nhưng cũng nhanh chóng bị bỏ 
phế bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Từ đây, có thể xem năm 


2. (1858-1927), người Quảng Đông, là một nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà giáo dục 
quan trọng vào cuối đời nhà Thanh, Trung Quốc. 


TỔNG QUAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC TRONG THỜI CẬN HIỆN ĐẠI 27 tỷ ¬ 


1898 là năm mở đầu cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo Trung Quốc 
trỗi dậy sau một thời gian dài suy yếu kiệt quệ. Giai đoạn 1989 - 
2000, được các nhà Phật học của xứ sở Khổng Lão xem là giai đoạn 
khai sáng cho nền giáo dục Phật giáo Trung Quốc trong thời cận 
hiện đại, tuy chưa có thành tựu gì đáng kể nhưng cũng đã gây dựng 
được nền tảng và tích lũy được một số kinh nghiệm giáo dục quý 
báu nhất định. 


Giai đoạn 1921 — 1948, cùng với sự cải cách của đất nước, giáo 
dục Phật giáo Trung Quốc chính thức bước vào giai đoạn phát triển 
lớn mạnh. Một số lớn Phật học viện không ngừng mọc lên khắp 
nơi, một lượng lớn Tăng tài được đào tạo. Bước đầu mở ra tầm nhìn 
hướng về quốc tế, đồng thời cũng đã cách tân được truyền thống 
giáo dục cũ, xúc tiến giáo dục Phật giáo phát triển theo hướng hiện 
đại hóa. Phật học viện lúc này được thiết kế bao gồm: cấp Tiểu học, 
Trung học và Dự bị đại học, thậm chí những học viện lớn còn có 
cấp Đại học, Cao học. Đặc biệt Phật học viện Vũ Xương) do Thái 
Hư Đại sư? sáng lập cùng những hệ thống Phật học viện khác của 
Ngài có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử giáo dục Phật giáo Trung 
Quốc. Thái Hư Đại sư được xem là người có công lớn trong việc 
hoàn thiện thể chế giáo dục và đưa Phật học viện đi vào hoạt động 
ổn định, nề nếp. Nhưng đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, đất 
nước Trung Hoa chiến loạn liên miên nên hoạt động của các Phật 
học viện cũng không được lâu bền. 


Từ năm 1949 đến nay là giai đoạn giáo dục Phật giáo Trung 
Quốc phục hưng và phát triển rực rỡ, hình thành nên thế trăm hoa 
đua nở. Có thể nói đây là thời kỳ phát triển nhất của giáo dục Phật 
giáo Trung Quốc vốn được khơi nguồn từ năm 1898. Một số lượng 
lớn những Phật học viện không ngừng mọc lên, trong đó có những 
Phật học viện chú trọng khôi phục truyền thống Phật giáo Đại thừa 


3. Thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là Phật học viện do Thái Hư 
Đại sư sáng lập vào năm 1922, một Phật học viện chính quy, cao cấp với những phương pháp 
giáo dục hiện đại... 

4. (1890-1947), một Cao tăng nổi tiếng thời cận hiện đại, sinh vào năm thứ 1S đời vua Quang 
Tự nhà Thanh pháp danh Duy Tâm, tự Thái Hư, người Hải Ninh, Triết Giang, Trung Quốc. 


272, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


từ Ấn Độ, kiểm thảo lại truyền thống Phật giáo Trung Quốc, nhân 
vật đại diện cho khuynh hướng này có Lữ Trưng”, Hòa thượng Ấn 
Thuận”... Có những Phật học viện chủ trương khôi phục lại truyền 
thống tông phái Phật giáo Trung Quốc như: Hòa thượng Hư Vân” 
hết lòng hoằng dương Thiền tông, Đại sư Ấn Quang ra sức hoằng 
truyền pháp môn Tịnh độ... Thể chế của các Phật học viện trong 
thời Đương đại được định hình với 3 cấp học là Sơ cấp (dự bị đại 
học 2 năm), Trung cấp (đại học 4 năm) và Cao cấp (gồm nghiên 
cứu sinh thạc sĩ 3 năm và tiến sĩ 3 năm). 


2.MÔ HÌNH GIÁ0 DỤC“PHẬT HỌC VIỆN” HIỆN NAY CỦA PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 


Theo giáo sư Lại Vĩnh Hải: “Giáo đục Phật giáo Trung Quốc thời 
hiện đại là tiếp nối truyền thống Phật học viện do Thái Hư Đại sư khởi 
xướng, đồng thời tiếp thu thêm một số kinh nghiệm và quy cách của giáo 
dục đại học thời hiện đại °. Mô Hình giáo dục Phật học viện hiện nay 
của Phật giáo Trung Quốc là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện 
đại. Nói một cách cụ thể là sự kết hợp hài hòa giữa hai mô hình giáo 
dục Tòng lâm vốn có từ xưa của Phật giáo Trung Quốc và mô hình 
Phật học viện với những yếu tố khoa học hiện đại. Giáo dục Tòng 
lâm là mô hình giáo dục truyền thống của Phật giáo Trung Quốc, 
thiên về mặt Thanh quy, truyền thụ giữa Thầy và trò, chuyên tâm 
tĩnh tu, lãnh hội tâm pháp. Giáo dục Phật học viện có phần thiên 
về mặt học tập kiến thức, tư tưởng, văn hóa Phật giáo, cũng như 
những tri thức về phương diện nhân minh học, chú trọng phương 


5. (1896-1989), người Đan Dương, tỉnh Giang Tô. Viện trưởng học viện Chi Na Nội, 
chuyên gia nghiên cứu về Phật học Ấn Độ - Trung Quốc và Nhân minh học Phật giáo, có tầm 
ảnh hưởng sâu rộng trong giới Phật học Trung Quốc vào nửa sau thế kỷ XX. 

6. (1906-2005), người Hải Ninh, Hàng Châu, Triết Giang. Là một nhà tư tưởng Phật giáo 
nổi tiếng trong thời cận hiện đại. 

7. (1840-1959), tên Cổ Nham, tự Đức Thanh, hiệu Hư Vân, người Tuyển Châu, Phúc 
Kiến, Trung Quốc. Là một Đại tôn sư Thiển tông thời cận hiện đại. 

8. (1861-1940), pháp danh Thánh Lượng, tự Ấn Quang, người Hàm Dương, Thiểm Tây, 
Trung Quốc. Là một trong bốn Đại cao Tăng của Trung Hoa Dân Quốc, một đời hoằng dương 
pháp môn Tịnh độ, được người đời sau tôn làm tổ thứ 13 của Liên tông. 

9. Lại Vĩnh Hải, Thánh Khải “Giáo dục Phật giáo Thường thức Và Chuyên nghiệp? hội 
nghị giao lưu học thuật Phật giáo Trung - Nhật lần thứ ló. 


TỔNG QUAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC TRONG THỜI CẬN HIỆNĐẠI „273. 


pháp luận hiện đại. Giáo dục Phật giáo trong thời đương đại không 
chỉ yêu cầu về mặt nhân cách, đạo hạnh, nội lực tu tập, tinh thông 
Phật pháp mà còn phải có đầy đủ kiến thức khoa học xã hội cần 
thiết. Thông suốt trong tư tưởng, nhạy bén trong tư duy, logic trong 
lập luận, vững vàng trong hành động, kiên trì trong lý tưởng. Nói 
một cách khác là phải vừa thông cả thường thức lẫn chuyên môn, 
bao gồm trải nghiệm, thực chứng, chân tu thật học, tài đức kiêm 
ưu. Làm cách nào để đạt được những mục tiêu đó? Các bậc Long 
Tượng trong Phật giáo Trung Quốc đã tìm ra một giải pháp kiêm ưu 
đó là “Học viện Tòng lâm hóa” và “Tòng lâm học viện hóa”. 

Về cơ sở vật chất, môi trường Phật học viện phải được thiết kế 
đầy đủ những thiết bị học tập hiện đại cần thiết, nhằm giúp người 
học đạt được hiệu quả tối ưu trong học tập. Kiến tạo quang cảnh 
học viện tươi mát, thanh tĩnh, an lành giúp cho hành giả dễ nhiếp 
tâm tịnh tu. Về chương trình học tập phải sắp xếp sao cho hài hòa 
nhịp nhàng giữa nội điển và ngoại điển, giữa tu và học, giữa học 
và hành. Tăng Ni sinh theo học tại các Phật học viện Trung Quốc, 
tất cả đều phải nội trú. Như thế sẽ tiện bề thực hành theo chương 
trình đào tạo Phật học viện đề ra và khả năng đạt được chỉ tiêu theo 
kế hoạch là rất cao. Tăng Ni sinh được tu học dưới sự hướng dẫn 
trực tiếp và thường trực của các bậc thân giáo sư tuệ hạnh kiêm ưu. 
Ngoài giờ học, tất cả đều tự giác chấp hành sinh hoạt thiền môn 
như: Tụng kinh, bái sám, ngồi thiền niệm Phật, đi quá Đường... 
Nhờ có sự bố trí phù hợp như thế nên sự học, hành và tu của Tăng 
Ñi sinh luôn được thông suốt, có mặt các bậc thân giáo sư bên cạnh 
sẽ kịp thời tháo mở mọi gút mắc trong việc học tập và hành trì. Đây 
là một trợ duyên và là một động lực lớn để giúp Tăng Ni sinh trở 
thành những nhân tài Phật giáo thực thụ. 

Nhìn chung mọi tôn chỉ tu tập trong chốn Tòng lâm đều được 
thực hành trọn vẹn nơi Phật học viện và tinh thần học tập cầu tiến 
nơi Phật học viện cũng được lan tỏa tận chốn Tòng lâm thâm u tĩnh 
mịch. Phật giáo Trung Quốc đang trở mình đi lên mạnh mẽ, giáo 
dục Phật giáo Trung Quốc không còn bó hẹp trong chốn Tòng lâm, 


274. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


mà đang mở cánh cửa đi vào xã hội, trực diện với những thay đổi vũ 
bão để làm mới tự thân đi lên cùng thời đại, khai thông khung trời 
giao lưu Phật giáo quốc tế. Một viễn cảnh thật xán lạn. 


3. ĐÁNH GIÁ NHỮNG MẶT ƯU KHUYẾT CỦA PHẬT HỌC VIỆN TRUNG QUỐC 
- Uu điểm: 


Tuy vẫn còn một số khó khăn và hạn chế, nhưng Phật học viện 
Trung Quốc khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho Tăng Ni sinh 
theo học, người học không những được miễn hoàn toàn học phí mà 
mỗi tháng còn được cấp thêm sinh hoạt phí. 


Những học Tăng học Ni ưu tú, có đây đủ kiến thức chuyên 
nghành sâu sắc, văn bằng đầy đủ, sau khi tốt nghiệp (nếu được mời) 
có thể được đứng lớp giảng dạy cho trường đại học bên ngoài như 
một giáo sư chính thức. (Đại học Nam Kinh có pháp sư Tịnh Nhân, 
Đại học Hạ Môn có pháp sư Tế Quần, Đại học Thanh Hoa có pháp 
sư Thánh Khải...) 


Phật học viện mạnh dạn mời những giáo sư có kiến thức chuyên 
ngành sâu sắc, những học giả nổi danh giảng dạy những môn học 
liên quan, tổ chức hội thảo chuyên đề, tạo điều kiện cho Tăng Ni 
sinh tiếp cận với những tri thức mới, phương pháp mới, cái nhìn và 
lối tư duy mới đầy sáng tạo. 

Tuy chưa phổ biến nhưng Phật học viện vẫn có sự hợp tác với 
trường đại học bên ngoài trong việc học tập và giao lưu giữa sinh 
viên đôi bên, tạo điều kiện cùng thấu hiểu và cùng nhau truyền bá 
giá trị sống cao đẹp của Phật Đà vào cuộc đời. Tăng Ni sinh trong 
diện hợp tác đào tạo khi mãn khóa đều có giấy chứng nhận học lực 
chính thức của trường đại học từ Bộ giáo dục cấp. 

- Khuyết điểm: 

Giáo dục Phật học viện của Phật giáo Trung Quốc phát triển 
như thế, nhưng bằng cấp tốt nghiệp vẫn chỉ có giá trị trong nội bộ 
Phật giáo, chưa được Bộ giáo dục công nhận, chưa có giá trị tương 
đương với bằng cấp đồng cấp của trường đại học bên ngoài. Như 


TỔNG QUAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC TRONG THỜI CẬN HIỆN ĐẠI 275» 


thế sẽ tạo thành một trở lực cho Tăng Ni sinh khi muốn học tiếp bậc 
học cao hơn ở một trường đại học nào đó trong và ngoài nước. 


Chương trình giảng dạy ở các cấp Sơ, Trung, Cao tại Phật học 
viện chưa có một giáo trình chung và thống nhất được biên tập một 
cách khoa học từ thấp đến cao từ các bậc cao Tăng thạc đức và các 
học giả, đa số còn phụ thuộc sở thích và ý thức chủ quan của Phật 
học viện nơi Tăng Ni sinh theo học. 


KẾT LUẬN 


Làm sao để giáo dục Phật giáo ngày một hoàn thiện, phát huy 
hết những giá trị nhân văn cao đẹp của mình? Làm sao để Phật học 
viện làm tròn sứ mệnh đào tạo Tăng tài với đầy đủ phẩm chất tuệ 
hạnh của một bậc “Chúng trung tôn”? Làm sao để chân lý Phật Đà 
thích ứng được với mọi truyền thống văn hóa, trở thành một thực 
thể sống động phù hợp với mọi tầng lớp xã hội trong mọi thời gian 
và không gian, mang lại chân hạnh phúc và lợi lạc to lớn cho thời đại, 
cho nhân loại? Đối trước những trăn trở đó, giáo sư Lý Tứ Long'° 
đã thay chúng ta trả lời bằng một câu đúc kết Hội thảo chuyên đề 
giáo dục Phật giáo ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích đó là: “Thời đại 
mới, có hệ thống, có bản sắc”. 


***% 


10. Sinh năm 1969, giáo sư Viện triết học Đại học Bắc Kinh, phó viện trưởng Viện nghiên 
cứu văn hóa tôn giáo, chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu giáo dục Phật giáo. 


„276... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Thư mục tham khảo 

t‡K@ : (177144 EI2‡{it) : † HậL24£lš Hx2+ › 2002® 

3Í k#) : (B144) › 1LXJTPï®X Ÿ HjK‡2+L ›: 20162 

7K#‡à : (ZM1X † E]B4(‡#tL f # Ø†# 4L) : # [RE 
?h2L3⁄t ñ 1È 4 1È 14 tị › 2018 : ñ 2ï ° 

#ñzk?§ › #9L : (4§‡#{3‡814‡{fÑ 5 ý lL‡{ 7Ñ) › #?H?#{Ÿ R3 
đa â?\ › #51634 - 

357tr: (1 18M1bXX M3k4Lñ 5 14h Ÿ #Lñ 0928) : 0Ÿ 
†# › 2018 : 3% 23 - 

#: (A+T##§§ñ#†{\¿94$‡t‡tfÑ) › 0$ Ÿø†3 : 2018% › 52 


iK#O| : (3È3&34n†4k691#1hất Ñ 98 — 2âv3# # 8 # RU5 JV‡R 
‡LÑ E142/431t) + # #‡t : 2018% › 


##ðt: (®È3t‡tñ ú)H‡ TP 4 R X4 ừ #1 fnffổ69 & X 
› #2 # H]4È * lÈ» ù 60] ®33## › 20162 : 5108 - 


x\L: (1⁄ƒX4#EH®%‡4(2t R 69}U35 S3 }klX) : 62 † BỊ4# Ÿ 
60B] #4i#t › 20162 › #103 - 


1š : (M10. # Si 63J48)X86 3) : ðin} MỊĐb3L‡L ñ TR f ZÈ 
x4##l › 2018 : 35128 - 


Sð\: (4itjb3L‡t ¿9g £ #m/fRff) : niế › 20142 + 


Kết hợp phỏng vấn và khảo sát thực tế Phật học viện Thê Hà Nam 
Kinh. 


277 


PHỔ ĐÀ SƠN — HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TĂNG GIÀ 
HÀNG ĐẦU PHẬT GIÁO TRUNG H0A 


NCS.ĐĐ. Thích Nguyên Tú 


Phổ Đà Sơn từ xưa đến nay được biết đến như một thánh địa thờ 
tự Bồ tát Quán Âm của Phật giáo Hán truyền Trung Quốc. Ngoài 
ra, ngày nay nơi này còn khá nổi danh với công tác giáo dục và đào 
tạo Tăng tài. Tháng 5/2019, người viết đủ duyên lành tháp tùng 
phái đoàn sáu người do giáo sư Lý Lợi An' làm trưởng đoàn, cùng 
đến Phổ Đà Sơn tham quan và giao lưu học thuật với Tăng Ni sinh 
học viện. Tuy chỉ năm ngày ngắn ngủi, nhưng với phương pháp giáo 
dục tiên tiến, hệ thống quản lý phù hợp, Tăng già lưỡng chúng hòa 
thuận, hậu cần phục vụ chu đáo... nơi này đã lưu lại trong lòng 
người viết một kỷ niệm sâu sắc và bài học quý báu trong quãng đời 
kiếm tìm tri thức của mình. Nay, xin ghi lại một vài điều cảm nhận 
và chia sẻ dưới cái nhìn học thuật. 


1. HỌC VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN 


Tiển thân là Phật học viện Phổ Đà Sơn” được sáng lập vào năm 
1988, đến năm 2011 được nâng cấp thành học viện Phổ Đà Sơn 


1. Giáo sư Lý Lợi An ($#l#+): Một trong những học giả nổi tiếng nghiên cứu Quan 
Âm học của Trung Quốc. 
2. Phật học viện Phổ Đà Sơn (‡#FÈv¿;###ƒš). 


278 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Phật học viện Trung Quốc”. Đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hiện 
nay là Hòa thượng Đạo Từ!. Được biết, học viện là một viện trực 
thuộc hệ thống Phật học viện Trung Quốc, đã được Bộ Quản lý Tôn 
giáo Trung Quốc phê duyệt và cấp phép. Trong đó, Giáo hội Phật 
giáo Trung Quốc chỉ đạo thành lập; Phật học viện Trung Quốc, 
Giáo hội Phật giáo tỉnh Chiết Giang và Giáo hội Phật giáo Phổ Đà 
Sơn đồng thừa hành kiến thiết và quản lý. 

Học viện Phổ Đà Sơn ngày nay được thành lập với mục tiêu 
“Đứng đầu cả nước, ảnh hưởng thế giới, đào tạo nhân tài đẳng cấp 
đại sư””. Với tổng diện tích rộng khoảng 300 mẫu, đất sử dụng chiếm 
khoảng 50.000 m7, tổng kinh phí đầu tư lên đến 360.000.000 Nhân 
dân tệ. Năm 2003, được khởi xướng xây dựng, nhưng thực tế tới 
năm 2004 mới được khởi công động thổ, năm 2010 thì hoàn thành 
sơ bộ, tới năm 201 1 hoàn công và đi vào hoạt động. 


Dựa vào sự chỉ đạo pháp quy của ban tôn giáo Đảng và Nhà 
Nước Trung Quốc, Học viện nỗ lực bồi dưỡng và đào tạo Tăng tài, 
đồng thời kiên định con đường Xã hội Chủ nghĩa. Tăng Ni sinh 
được trang bị đầy đủ các kiến thức về tôn giáo, lập chí tiến thủ, hội 
đủ năng lực lãnh đạo quần chúng Phật tử. Nhất là lấy Phật giáo Hán 
truyền làm trọng tâm nghiên cứu và hoạt động theo chính sách 
“Trung Quốc hóa Phật giáo”. 


“Trong lịch sử truyền giáo, Trung Quốc hóa tín ngưỡng Quán 
Âm là sự kết tinh giao thoa giữa văn hóa Phật giáo Ấn Độ và văn hóa 
bản địa Trung Quốc, là sự quyền biến văn hóa giữa việc thích ứng 
với bối cảnh xã hội Trung Quốc và văn hóa truyền thống, đây cũng 
chính là một phiên bản thu nhỏ về vận mệnh của tất cả các nền văn 
hóa ngoại lai sau khi du nhập vào Trung Quốc ”. 


3. Phổ Đà Sơn Phật học viện Trung Quốc (*P B2 '##RE#fPeuh#'BE The Chinas 
Buddhist Academy of Mt. Putuo) 

4. Hòa thượng Đạo Từ G ák#) 

5. “Đứng đầu cả nước, ảnh hưởng thế giới, đào tạo nhân tài đẳng cấp đại sư” CB][N— 
dù, Z7, ñbth kÉp{AÁ †) 

6. “Trung Quốc hóa Phật giáo” C*P BỊ4tð‡£) 

7.S#l£: (aš#{1šfpú9†BHiUỒ, (h?k###} CWÃii9®tffm) 


PHỔ ĐÀ SƠN - HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TĂNG GIÀ HÀNG ĐẦU PHẬT GIÁO TRUNGHOA „ 279. 


Với bài nghiên cứu trên, ta sẽ hiểu hơn về khái niệm gọi là Trung 
Quốc hóa các nền tín ngưỡng ngoại quốc sau khi đổ bộ vào Trung 
Hoa. Trung Quốc là một đất nước có tới năm ngàn năm văn hiến, 
nên họ không cam tâm chịu sự khuất phục văn hóa tín ngưỡng ngoại 
bang. Với chính sách mới như hiện nay, không chỉ Phật giáo, mà tất cả 
các tôn giáo ngoại lai khác, nếu muốn được hoạt động và phát triển thì 
điều kiện đầu tiên là phải “Trung Quốc hóa” các nền tôn giáo đó. 

Học viện với xu thế hiện đại hóa tổng hợp, khung cảnh môi 
trường sạch đẹp, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên ưu tú. Từ 
lúc thành lập đến nay, học viện đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
đề ra. Đáng chú ý là trong công tác chiêu sinh toàn quốc, học viện 
đã đạt được danh hiệu số người báo danh đông nhất, thí sinh đến 
học nhiều nhất, số lượng học sinh đang theo học đông nhất. 


1.1. Sơ lược tiền thân Học viện: 


Để có được danh hiệu và địa vị như ngày nay, học viện đã từng 
kinh qua những thăng trầm lịch sử trong sứ mệnh giáo dục. Có thể 
nói phần lớn là do ảnh hưởng và chịu sự tác động ngoại lực từ thời 
cuộc chính sự lúc bấy giờ. Căn cứ vào tiểu sử của học viện Phổ Đà 
Sơnỷ, bài viết tóm lược 4 giai đoạn phát triển như sau: 

1.1.1. Hội Giáo dục Tăng già (1908) 

Vào cuối đời Thanh, chùa chiền thiếu thốn phòng xá và không 
đủ khả năng mở lớp học. May thay, lúc ấy có một vị Tăng người 
Nhật tên là Thủy Dã Mai Hiểu (1877-1949) đứng ra động viên 
khuyến khích đại chúng, cộng với Tăng chúng bổn tự nỗ lực tự thân 
vận động, nhờ thế mới đủ nhân duyên để mở lớp học Phật. 


Vua Quang Tự năm thứ 34 (1908), Hòa thượng Khai Như (chùa 
Pháp Vũ) cùng với các thầy đương thời như: Thông Đạt, Khôn Bảo, 


, 2006#5Z48, 8: “far#1šú9 † EỊ4L# tt? #3 xit#t † BỊ EÌ 4 x4 
Bí 3 £tú9 lề k X4,  Èil/? B9 SN XiU182mns‡2Ä#£ + 69 —#ế x1U/ểi 
1%, LẺ? RxiC@†B©IEk6ú9)— 8485, ” 

8. (J£ È;ð®#) , http://www.zgpts.com/index.php? m=mod_article&_ 
a=fullist&caa_id=34, 05.10.2019 


280. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Thiện Chương, Vĩnh Ngộ, Nguyệt Đức, Khai Nhiên, Văn Chất, Ích 
Khiêm, Quảng Học, Liễu Dư, Văn Liên, Thích Chiếu, Nguyện Lai, 
Nguyên Thông đồng sáp lập “Hội Giáo dục Tăng già Phổ Đà Sơn”? 
tại Long Loan (thành phố Ôn Châu), đồng thời tiến cử Hòa thượng 
Khai Như làm hội trưởng. 


Vua Tuyên Thống năm thứ nhất (1909), may nhờ thầy Quảng 
Học quyên góp được 3.000 bạc, xây thành 16 phòng học, sáng lập 
trường học Tăng - Hóa Vũ. Năm 1910, xây dựng thêm trường tiểu 
học Chu Gia Tiêm. Tháng 10 năm 1912 (Dân Quốc năm thứ nhất), 
đại chúng cử thầy Văn Liên đảm nhiệm hội trưởng, còn thầy Liễu 
Nhất làm hội phó. Tháng 3 năm 1913, Tổng Hội Phật giáo Trung 
Hoa được thành lập ở Thượng Hải, Hội Giáo dục Tăng già đổi tên 
thành “Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn”"°. 

1.1.2. Trường học Tăng - Hóa Vũ Phổ Đà Sơn (1909) 


Vào thời vua Tuyên Thống năm thứ nhất (1909) nhà Thanh, 
thầy Quảng Học, thây Khai Như, thầy Liễu Dư... đồng sáng lập 
Hội Giáo dục Tăng già ở Long Loan, đồng thời mời thầy Vân Phong 
đảm nhiệm hiệu trưởng, thầy Liễu Ngộ và thầy Diệu Viên làm giáo 
thọ. Sau lại thỉnh thầy Khoan Đạo (chùa Kim Sơn) giữ chức hiệu 
trưởng, thầy Thái Hư (1890-1947) làm giáo thọ sư phụ trách truyền 
dạy kiến thức Phật học, khai giảng vào ngày 26 tháng 4 cùng năm. 
Thành phần học sinh chủ yếu lúc đó là quý thầy và các chú Sa-di 
trong bổn tự. Đồng thời đăng thông báo chiêu sinh ở khu vực Hoa 
Đông, nội dung học các môn về văn hóa thường thức và Phật học 
cơ bản. Đáng lưu ý, mọi chi phí ăn học đều miễn phí, ngoài ra học 
viện còn trang bị thêm phòng xá cho các Tăng chúng ngoại tự đến 
học, kinh phí lúc bấy giờ đều do Hội Giáo dục Tăng già chu cấp. 
Trong thời kỳ kháng chiến, trường học từng bị đốt phá hai lần, sau 
lại được tu sửa, nhưng do khó khăn về kinh phí nên đành phải tạm 
ngưng một thời gian. 


9. “Hội Giáo dục Tăng già Phổ Đà Sơn” (#Fšu›‡#‡tTñ 3) 
10. “Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn” (#fÈu#š‡t #) 


PHỔ ĐÀ SƠN - HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TĂNG GIÀ HÀNG ĐẦU PHẬT GIÁO TRUNGHOA_ „28 la 


Năm Dân Quốc thứ 35 (1946), Chi hội Phật giáo huyện Định 
Hải (tiền thân của Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn) ra sức hỗ trợ, trường 
được dời về khuôn viên tháp Đa Bảo. Đồng thời mời cư sĩ Trần Ba 
Hà đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Với lý do kinh phí eo hẹp nên 
chỉ mở được một lớp và học cho đến năm giải phóng (1949) là 
ngưng hẳn. 

1.1.3. Phật học Uyển Nam Hải (1932) 


Tháng 2 năm 1932 (Dân Quốc năm thứ 21), thầy Doanh Chiếu 
(trụ trì chùa Phổ Tế), thầy Khoan Đạo (hiệu trưởng trường Tăng 
- Hóa Vũ) đồng thỉnh thầy Thái Hư chỉ đạo thành lập Học Uyển, 
thầy Khoan Dung làm giáo vụ viện giáo lý Bá Lâm ở Bắc Bình (nay 
Bắc Kinh). Đặt cơ sở tại chùa Pháp Vũ, nhưng không bao lâu sau 
cũng phải ngưng dạy và ngừng nhận học Tăng. 


1.1.4. Phật học uiện Phổ Đà Sơn (1986-1997) 


Cơ sở Phật học viện Phổ Đà Sơn được đặt ở am Phúc Tuyền, do 
Giáo hội Phật giáo khởi xướng thành lập, thây Ấn Thật (Singapore) 
ủng hộ tịnh tài, chủ yếu đào tạo những tu sĩ Phật giáo trở thành bậc 
tài đức vẹn toàn, đầy đủ năng lực cứu tế quần sinh. Năm 1986, học 
viện lần lượt thỉnh các thây Giới Tịnh, thầy Tu Văn, thầy Phương 
Hưng... đứng ra chủ trì xây dựng nhưng vẫn không mấy kết quả, 
sau lại mời thầy Kim Tuyển và thầy Viên Chân đảm nhiệm. Từ 
tháng 10 đến tháng 12 năm 1987, qua 4 lần hội họp nội bộ mới đi 
đến quyết định cuối cùng, đồng thời thành lập “Hội Ủy viên Trù bị 
Phật học viện Phổ Đà Sơn”"'; thầy Đạo Sinh, thây Tu Văn, thầy Trí 
Thiền, cư sĩ Vương Minh Đức và cư sỹ Lạc Hồng Thân đồng làm ủy 
viên thường trực; thầy Diệu Thiện và thầy Ngộ Đạo đảm nhiệm vai 
trò cố vấn, thây Đạo Sanh giữ chức chủ nhiệm; cư sỹ Vương Minh 
Đức và thầy Tu Văn đồng làm phó chủ nhiệm. Sau đó, học viện 
khẩn trương bắt tay vào việc thỉnh mời giáo sư giảng dạy, soạn đại 
cương giáo án, cũng như đăng thông báo chiêu sinh. 


11. “Hội Ủy viên Trù bị Phật học viện Phổ Đà Sơn” (#Ƒšu#È#f£ # 1ñ & R 9) 


282. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Ngày 13.1.1988, sau khi họp các đoàn thể và ban ngành liên 
quan, Học viện tuyên bố thành lập Phật học viện Phổ Đà Sơn'”. 
Thầy Diệu Thiện đảm nhiệm viện trưởng; cư sỹ Vương Đức Minh, 
thầy Ngộ Đạo, thây Đạo Sanh đồng làm viện phó; thây Viên Chân 
giữ chức viện phó kiêm chủ nhiệm giáo vụ, thây Hoa Chánh làm 
giám viện kiêm chủ nhiệm tổng vụ. Học viện thông báo công khai 
chiêu sinh rộng rãi khắp các cơ sở tự viện lớn nhỏ trong toàn quốc. 
Điều kiện yêu cầu học sinh độ tuổi phải từ 18 đến 2Š, xuất gia từ 
1 năm trở lên, học lực hết hết cấp 2, bổn sư các tự viện ký giấy xác 
nhận và chính quyền tôn giáo địa phương xét duyệt. Thời gian tiếp 
nhận hồ sơ từ ngày 25 tháng 1 đến 10 tháng 2 năm 1988, theo ghi 
nhận, lúc ấy có 81 tu sĩ từ các tỉnh trong nước như: Quảng Đông, 
Hồ Bắc, Cát Lâm, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang... tới 
báo danh. Vào ngày 1Š tháng 3 năm1988, thi kiểm tra trình độ, nội 
dung thi bao gồm Phật học, Ngữ văn, Chính trị, Lịch sử và Địa lý... 
Kết quả học sinh đến ứng thí có 72 người, nhận chính thức 30 người 
và 10 người dự bị. Ngày 22 làm lễ khai giảng, tới ngày 28 chính thức 
dạy học và ngày 29 đăng tin tức lên “Chiết Giang Nhật báo”. 

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Hòa thượng viện trưởng Diệu Thiện, 
sau khi thông qua hội đồng xét duyệt ra quyết định lớp dự bị và lớp 
chính thức, thời gian học của mỗi khóa là 3 năm, cộng thêm 3 năm 
học nghiên cứu, tổng thời gian đào tạo lên đến 9 năm. Các giai đoạn 
học tập cụ thể như sau: 


Lớp dự bị: Tương đương hệ trung cấp, chủ yếu là học Phật học 
cơ bản, yêu cầu học Tăng nắm vững kiến thức Phật học và văn hóa 
thường thức, học viện chú trọng đào tạo học Tăng đây đủ oai nghi 
tế hạnh và giữ vững sơ tâm. 

Lớp chính thức: Tương đương hệ đại học, yêu cầu Tăng sinh 
phải tốt nghiệp xong lớp dự bị, hoặc đã tốt nghiệp các trường Phật 
học viện khác. Nội dung học bao gồm các môn Phật học như: Trung 
quán, Duy thức, Thiên Thai, Tịnh độ. Các môn văn hóa: tiếng Anh, 


12. Phật học viện Phổ Đà Sơn (‡3£ƑÈuh#$#f#) 


PHỔ ĐÀ SƠN - HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TĂNG GIÀ HÀNG ĐẦU PHẬT GIÁO TRUNGHOA „ 283. 


Hán ngữ cổ đại, tập làm văn... Được biết, 2 năm đầu học Tăng phải 
nắm vững kiến thức về các tông phái Phật giáo Hán truyền, sang 
năm thứ 3 thì học chuyên sâu về tông Thiên Thai, đây cũng là nét 
đặc thù tiêu biểu của Học viện. 

Lớp nghiên cứu: Chính là lớp chuyên tu theo tông phái Thiên 
Thai, khi những Tăng sinh đã hoàn thành lớp dự bị và lớp chính 
thức, có ý muốn tiến tu sâu hơn trong vấn đề lĩnh hội Phật pháp 
uyên thâm. Học viện đào tạo 3 năm chuyên tu, với mong muốn 
những học Tăng mai này trang bị đầy đủ các năng lực tu học cần 
thiết để trở thành rường cột của Phật giáo. 

1.2. Phương châm giáo dục và đào tạo 


Học viện Phổ Đà Sơn ngày nay là học viện khuyến khích Tăng 
Ni sinh theo học nội trú, với số lượng phòng ốc dồi dào, đủ để cung 
cấp cho số lượng học sinh đến học và nghiên cứu từ cả nước. Một 
học sinh sau khi hội đủ 3 yếu tố cần thiết: Tuổi đời trên 18, đã tốt 
nghiệp trung học phổ thông và vượt qua được vòng xét tuyển của 
học viện. Phần này, bài viết chủ yếu căn cứ vào bài phát biểu của 
quan chức địa phương đối với phương châm hoạt động giáo dục và 
đào tạo Tăng tài ở học viện Phổ Đà Sơn, đúc kết ra được ó tiêu chí 
hoạt động 3 của học viện như sau: 


1.2.1. Kết hợp giáo dục Phật học uà ngoại điển 


Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, Học viện đã 
ký hiệp ước * hợp tác với khoa Triết trường Đại học Sư phạm Hoa 
Đông. Với những môn học mang tính chất thế học do bên Sư phạm 
Hoa Đông phụ trách và cấp tín chỉ, các giáo sư đại học đứng lớp 
giảng dạy, còn những môn nội điển Phật học do các giáo thọ trong 
bổn viện truyền dạy, đây là mô hình giáo dục thân thiện kết hợp bổ 
sung giữa đạo và đời. Đơn cử như, Tăng Ni sinh hệ đại học phải học 
và hoàn thành các môn về đại cương tôn giáo học do Sư phạm Hoa 


13. (#fElui*e‡fEf#W) Á7|>}LL “#1 #” (P†B0®#fEiffFeuli##lE69 
Jỳ⁄##££sa) (Bl2##4) , 2018#Z9M1, 44-45, 
14. (‡#4##‡|#Zt:21E1»‡X) 


284. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Đông phụ trách giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp sẽ được trường Sư 
phạm Hoa Đông cấp bằng. 


Từ lúc học viện hợp tác với Sư phạm Hoa Đông, chất lượng 
giáo dục được cải tiến khả quan như mong đợi. Thực tế có thể kiểm 
chứng được, tỷ lệ học sinh đến học viện báo danh tăng theo thời 
gian, số lượng Tăng Ni sinh các khóa vì thế cũng tăng đều. Điều 
đáng vui hơn là kiến thức về Phật học cũng như thế học của các 
Tăng Ni sinh sau khi tốt nghiệp tương đối vững chắc và đầy đủ. 

1.2.2. Giao lưu hợp tác giáo dục trong nước và quốc tế 


Điều mà học viện có thể tự hào chính là đã và đang tiến hành 
đẩy mạnh giao lưu hợp tác với các trường đại học Phật giáo quốc 
tế như: Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (Thái Lan), Đại 
học Đại Cốc (Nhật Bản), Đại học Kelaniya (Sri Lanka), Đại học 
Nãgãnanda (Sri Lanka)... Đồng thời học viện cũng đẩy mạnh xúc 
tiến hợp tác với các trường đại học chất lượng cao trong nước, như 
Sư phạm Hoa Đông Thượng Hải, Học viện Hải Dương Chiết Gi- 
ang, Đại học Tây Bắc Tây An... Tuy chỉ mới giao lưu hợp tác trong 
giai đoạn đầu, nhưng học viện đã khẳng định được vị thế nhất định. 


Học viện chủ động tích cực tham dự các hội thảo về nghiệp vụ 
sư phạm, đồng tổ chức giới đàn trong phạm vi Phật giáo Hán truyền 
Trung Quốc, tham gia diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ IV, Tăng 
Ni sinh hưởng ứng phát biểu luận văn toàn quốc lần thứ II, lần đầu 
khởi xướng đối thoại giáo dục trong giới tu sỹ giữa Đại Lục và Đài 
Loan, giao lưu văn hóa Quán Âm với huyện Thiên Thủy tỉnh Cam 
Túc, kết nối hoằng pháp trong tỉnh Chiết Giang, hội thảo học thuật 
văn hóa Quán Âm (Phổ Đà Sơn)... Với những lần tham dự và đóng 
góp tích cực như vậy, cũng đủ thấy được những thành tựu nhất định 
của học viện đối với nền học thuật Phật giáo Trung Quốc, quan 
trọng hơn nữa là điều này cũng tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt các 
đoàn thể ban nghành liên quan. 


1.2.3. Xây dựng đội ngũ giáo thọ hàng đầu 


Đội ngũ giáo thọ của Học viện tương đối hùng hậu. Tuy độ tuổi 


PHỔ ĐÀ SƠN- HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TĂNG GIÀ HÀNG ĐẦU PHẬT GIÁO TRUNGHOA „285. 


bình quân của quý thầy giáo thọ còn khá trẻ, nhưng đầy nhiệt huyết 
và tính học thuật khá cao. Ngoài ra, học viện cũng hết sức chú trọng 
đến chất lượng đào tạo, điển hình là thường xuyên mời các giáo sư 
nổi tiếng đến học viện giảng dạy và giao lưu hội thảo. 

Học viện hiện đang đào tạo các môn học nội điển như: Thiên 
Thai, Trung quán, Duy thức, Luật học, Tịnh độ, Sử Phật giáo, A 
Tỳ Đạt Ma, Quán Âm học, Văn hiến Phật giáo học, Tôn giáo học, 
Quản lý thư viện... 


Để quan tâm hỗ trợ Tăng Ni sinh viết luận văn mang tính học 
thuật cao cũng như hoàn thành đúng thời gian nghiên cứu, học viện 
còn yêu cầu phải có một giáo sư đại học hướng dẫn và một giáo thọ 
sư của học viện đứng ra chỉ đạo luận văn đối với mỗi một nghiên 
cứu sinh. Học viện cũng khuyến khích các nghiên cứu sinh ấy phải 
thường xuyên chủ động liên lạc và xin ý kiến hướng dẫn từ các giáo 
sư đối với luận văn của mình. Điều đáng khích lệ là các Tăng Ni sinh ấy 
có thái độ học tập hết sức nghiêm chỉnh, cũng như tu trì nghiêm mật. 

1.2.4. Uu tiên học thuật uà hoằng truyền ăn hóa Phật giáo 


Học viện phát triển theo xu hướng giáo dục hiện đại, đồng thời 
xác định rõ ràng mục đích giảng dạy và nghiên cứu. Có thể nhắc 
đến, Phổ Đà Giảng tự'Š hiện là cơ sở giáo dục trọng tâm, đây cũng là 
nơi các vị giáo thọ và Tăng Ni sinh trao đồi tài năng, kế thừa truyền 
thống tùng lâm tự viện, phát huy chất liệu cũng như chất lượng của 
Học viện Phật giáo. 

Được biết, Học viện đã xuất bản bộ Tùng Thư Phật Học Phổ Đà 
Sơn'5, sách công cụ nghiên cứu Phật học, nghiên cứu Phật giáo quốc 
tế, nổi bật nhất là công trình sưu tập và hiệu đính những thư tịch cổ 
kim liên quan đến chủ đề Quán Âm học... 


Phần lớn các đầu sách ấy đều mang tính quốc tế, với các ngôn 
ngữ như: Trung văn, Anh văn, Phạn ngữ, tiếng Pali... Học viện 


15. Phổ Đà Giảngtự C#gšiÄ3) 
16. Tùng Thư Phật Học Phổ Đà Sơn (3##ƑÈu¿?§# x #) 


„286... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


chú trọng khuyến khích các học Tăng trước tác xuất bản tác phẩm 
nghiên cứu của mình. Với những điều vừa nêu trên, học viện tự tin 
có thể cung cấp cho giới học thuật Trung Quốc một sân chơi đúng 
nghĩa giao lưu hợp tác giáo dục, nhất là ứng dụng lời Phật dạy vào 
trong công tác hoằng pháp lợi sanh và truyền bá văn hóa tư tưởng 
Phật giáo Hán truyền. 


1.2.5. Trung kiên với con đường đã chọn 


Chủ trương giáo dục Tăng tài của học viện hiện nay là đào tạo 
ra những Tăng tài trụ cột cho Phật giáo, tài đức vẹn toàn, hội đủ 
những yếu tố cần và đủ như niềm tin vững chắc với giáo lý nhà 
Phật, phát triển năng lực hoằng pháp. Học viện xưa nay vẫn với chủ 
trương bất biến là, học phải đi đôi với tu'”. Để phương hướng xác rõ 
hơn, học viện đề ra khẩu hiệu: “Thường tùy Phật học, tín hạnh hợp 
nhất”'*. Ngoài ra, Học viện cũng thành lập đoàn nghệ thuật nghi 
lẽ Hải Triều Âm, hội từ thiện, hội đọc sách Bạch Sơn, báo Phổ Tế, 
website, Wechat, hội Tăng Ni sinh... Đáng chú ý hơn hết, Học viện 
phổ biến rộng rãi các thông tin nghiên cứu học thuật, báo cáo các 
thành tựu đã đạt được trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng 
thời không quên xiển dương khen thưởng các giáo thọ sư ưu tú đã 
có những đóng góp nhất định. 

1.2.6. Thí điểm mô hình đào tạo cư sĩ tại gia 


Trước nhu cầu thực tế thiết yếu của đại đa số tín chúng trong 
thời đại mới, với mục tiêu là hoằng dương chánh pháp và tiếp Tăng 
độ chúng, học viện chủ yếu dựa vào bản sắc đặc trưng là đạo tràng 
tín ngưỡng Quán Âm, đồng thời tự hào với môi trường giáo dục 
thân thiện và trang thiết bị giảng dạy khoa học hiện đại, cộng với 
đội ngũ giáo sư hùng hậu, đặc biệt là duy trì quan hệ hợp tác rộng 
rãi với các giới Phật học Trung Quốc và quốc tế. 

Sau khi được Ban Tôn giáo Chính phủ chiếu cố và xét duyệt, 
chỉ định học viện là nơi thí điểm đầu tiên trong sự nghiệp giáo dục 


17. Học phải đi đôi vớitu (#j#£##) 
18. “Thường tùy Phật học, tín hạnh hợp nhất” (%RR#È##, {1š —) 


PHỔ ĐÀ SƠN - HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TĂNG GIÀ HÀNG ĐẦU PHẬT GIÁO TRUNG HOA. 287» 


cư sĩ tại gia. Dựa vào số liệu thống kê mỗi năm, thấy được có khá 
nhiều cư sĩ trong nước đến đăng ký báo danh và lưu trú học tập. 
Ngoài công tác dạy học và nghiên cứu, học viện còn tổ chức những 
khóa tu thiền mang tầm vóc lớn nhỏ, cụ thể như là hướng dẫn sắp 
xếp và phổ cập các thời khóa hành trì, tụng kinh niệm Phật, nhiễu 
tháp chép kinh, thưởng thức trà đạo, hành hương các thánh tích... 
những hoạt động cụ thể này phần nào đã nói lên được ý nghĩa thật 
sự của việc thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh — một tinh thần 
tự lợi lợi tha, tự giác giác tha thiết yếu của nhà Phật. 


1.3. Chính sách đúng đắn cho ra hoa thơm trái ngọt 


Từ những thành quả giáo dục cho ta thấy được, Học viện đã và 
đang đào tạo giáo dục Tăng tài một cách có hệ thống với phương 
hướng đúng đắn. Điều này giúp Tăng Ni sinh tiến bộ trong việc làm 
chủ tri thức thế học cũng như Phật học ở thời đại mới, đồng thời 
kiến lập nên mô hình giáo dục Phật giáo bay cao và tỏa ngát hương 
thơm trong việc cống hiến và phụng sự nhân sinh. 

Hiện nay, Học viện đang thực thi thí điểm kế hoạch Š năm 
(2018-2022)'”. Với các tiêu chí: Thành quả học thuật ưu việt, giáo 
thọ sư ưu tú, quản lý giáo dục khoa học ưu tiên. Dưới chính sách 
điều hành của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đồng thời nhận 
được sự ủng hộ nhiệt tình từ các ban ngành đoàn thể tôn giáo chính 
phủ, cộng thêm thái độ nhiệt thành nhất trí của toàn thể Tăng Ni 
sinh cũng như cư sỹ trong bổn viện. Với những điều kiện thiên thời, 
địa lợi, nhân hòa như vừa nêu, học viện nhất định sẽ tiếp tục gặt hái 
được hoa thơm và trái ngọt. 

2. THẤY GÌ TỪ HỌC VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN? 

Với sứ mệnh nối gót Như Lai, học viện Phổ Đà Sơn đã ý thức 
được tầm quan trọng của việc giáo dục Tăng tài trong thời đại mới, 
tiếp nối và kế thừa từ truyền thống giáo dục qua các giai đoạn lịch 
sử trong quá khứ, sự thân thiện cởi mở của chính quyền địa phương 


19. t? B2 #FE‡fFeuh#ƒRE2018-2022#2462® C37) ) 


288 + CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


cũng như trung ương, duyên lành hội đủ, học viện đang dần hoàn 
thiện và vươn lên tầm cao mới. Theo quan sát của người viết, dưới 
sự dẫn dắt trí tuệ của thầy Hội Nhàn””, Học viện ngày càng tạo nên 
uy thế mang phong cách độc đáo đối với Phật giáo Trung Quốc và 
quốc tế. 


Tri thức là sức mạnh, hy vọng Phật giáo Việt Nam nên tham 
khảo mô hình giáo dục của học viện Phổ Đà Sơn, cùng nhau học 
hỏi giao lưu, nâng chất nâng tầm giáo dục Tăng tài theo hướng học 
thuật hiện đại, phù hợp với yêu cầu chung của quốc tế, từ đó tiến tới 
sánh vai cùng các cường quốc nghiên cứu Phật học trong khu vực 
và thế giới. 


***% 


20. Thầy Huệ Nhàn C# ;‡+É§) 


PHỔ ĐÀ SƠN - HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TĂNG GIÀ HÀNG ĐẦU PHẬT GIÁO TRUNGHOA „ 289. 


Tài liệu tham khảo 

##l% : (#f1šfpd) Bi), (X22) (9 
#†#=) , 200635411, 562-688, 

(Free $t##) áøJj>JtL #269”, (?HUW#BE# 
FeuuSÈWE63Ö S458) CPBZE3®%) , 2018#2293, 44-45 
q. 

(fế #;¡a+#) , http://www.zgpts.com/indexphp? m=mod_ ar- 
ticle&_ a=fullist&caa ¡id=34 


291 


SI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 
CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC (BẮC KINH) 


TS.ĐĐ. Thích Quảng Lạc 


DẪN NHẬP 


Nói về nền giáo dục Phật giáo Trung Quốc, nhất định phải nhắc 
đến Học viện Phật giáo Trung Quốc. Đây là một cơ sở giáo dục 
chuyên môn giảng dạy và bồi dưỡng nhân tài cho Phật giáo Trung 
Quốc, được Cục Tôn giáo Quốc gia phê chuẩn thiết lập toàn quốc 
về hệ Hán ngữ cao cấp Học viện Phật giáo, đặt dưới sự lãnh đạo của 
Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, do Ban lãnh đạo và các ủy viên 
thường trực phụ trách tất cả về việc hành chính cũng như công tác 
giảng day. 

Học viện được kiến tạo và thành lập vào năm 1956, tại Thủ đô 
Bắc Kinh, địa chỉ đặt tại chùa Pháp Nguyên. Năm 1959, lớp nghiên 
cứu đầu tiên được khai giảng, đến tháng 9 năm 1961, vốn là một lớp 
Nghiên cứu lại được đổi tên thành Bộ nghiên cứu. Ngày 24 tháng 
5 năm 1985, Hội sinh viên Học viện Phật giáo Trung Quốc được 
thành lập. Đến năm 2004, chế độ quy định quản lý Học viện Phật 


*, Tác giả tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, chuyên ngành Văn 
học So Sánh và Văn học Thế giới, hướng nghiên cứu Tôn Giáo và Văn học. Hiện là giảng viên 
Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Khoa Trung Văn. 


, 292, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


giáo Trung Quốc được tu chỉnh mới. 


Giáo dục thứ bậc của Học viện Phật giáo Trung Quốc được phân 
chia thành: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sỬ. Trong đó quy chế đại học 
vẫn là 4 năm, tuyển sinh một lớp số lượng tối đa chỉ 30 người. Các 
môn học được bố trí như sau: Sử Phật giáo, Duy thức, Trung quán, 
Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Thiền tông, Tịnh Độ, Luật học, Văn vật 
Phật giáo, Âm nhạc Phật giáo, Văn học cổ điển, Văn học hiện đại, 
Triết học Trung Quốc và nước ngoài, Lịch sử học, Văn hiến học, 
Chính sách thời sự, Ngoại ngữ và Thư pháp. Còn quy chế Thạc sĩ là 
chương trình 3 năm, tất cả Nghiên cứu sinh đều phải lên lớp nghe 
giảng, nhiệm vụ học tập là phải hoàn thành các môn học và phải 
thông qua Luận văn tốt nghiệp và tuyển sinh số lượng chỉ vỏn vẹn 
không quá 10 người”. Dưới đây tác giả xin được giới thiệu khát quát 
sự hình thành và phát triển ngành giáo dục của Học viện Phật giáo 
Trung Quốc tại Bắc Kinh. 


1. CƠ NGHIỆP BAN ĐẦU 


Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc hành lập vào mùa hè năm 
1953, thực sự trước năm 1952 trong lúc chuẩn bị thành lập Hiệp 
Hội Phật Giáo Trung Quốc, giới chức lãnh đạo Trung ương Trung 
Quốc đã đề nghị và ủng hộ cho việc mở Học viện Phật giáo làm 
nơi đào tạo nhân tài cho Phật giáo. Sau khi Hiệp Hội Phật Giáo 
Trung Quốc được thành lập, đã trực tiếp thúc đẩy cho hạng mục 
này sớm được trở thành hiện thực. Vào tháng 2 năm 1956, tại Đại 
hội Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc lần thứ nhất, dưới sự tham 


1. Hiệp Hội Phật giáo Trung Quốc: Khát quát về Học Viện Phật giáo Trung Quốc. Xem 
thêm tại : http://www.chinabuddhism.com.cn 

2. Tháng 10 năm 2014, được sự cho phép của Cục Tôn giáo Quốc gia Trung Quốc cũng 
như Hiệp Hội Phật giáo Trung Quốc và sự hỗ trợ của các vị giáo sư chuyên môn đến từ các 
trường đại học danh tiếng như: Đại học Bắc Kinh, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học 
Nam Khai, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Học Viện Phật giáo Trung Quốc tự chủ chiêu 
sinh mở thí nghiệm (nội bộ Phật giáo) Nghiên cứu sinh Tiến sĩ khóa đầu tiên với số lượng thâu 
nhận là Š vị trong tổng số thí sinh Thạc sĩ đăng ký dự thi tuyển là 14 vị. Do là khóa thí nghiệm 
nên quy chế học tập nghiên cứu chưa được chính thức công bố, nên tác giả không tiện giới 
thiệu trong bài viết này. 

3. Số liệu theo Học viện Phật giáo Trung Quốc thông báo chiêu sinh tháng 3/2019. 


SỰHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC .293.. 


dự của các cấp lãnh đạo Cục Quản lý Tôn giáo, Đại hội lấy ý kiến 3 
lần và đã được thông qua. Sau cuộc họp khóang đại, Hiệp hội Phật 
giáo Trung Quốc đã lập ra Tổ lãnh đạo Học viện và các thành viên 
thường trực, đồng thời phát thảo ra bản thảo về chương trình hoạt 
động của Học viện Phật giáo, do ông Trần Nghị phó Thủ Tướng đại 
diện Trung ương và Quốc vụ viện phê chuẩn, từ đó Học viện Phật 
giáo Trung Quốc từ kế hoạch phát thảo ý tưởng đi đến thực hiện 
xây dựng rõ ràng. 

Vào ngày 28 tháng 09 năm 1956, ngôi chùa cổ ngàn năm Pháp 
Nguyên đã nghĩnh tiếp một sứ mệnh lịch sử mới. Hội trưởng Hiệp 
Hội Phật Giáo Trung Quốc là Đại sư Hỷ Nhiêu Gia Thố dẫn dắt 
Pháp sư Pháp Tôn, cư sĩ Triệu Phác Sơ, cư sĩ Châu Thúc Già, đại 
chúng Tăng và những đoàn thể đại biểu Phật giáo trong và ngoài 
nước, quang lâm vân tập tại Đại hùng bảo điện niệm hương lễ Phật, 
sau đó cùng nhau ở trong Tạng Kinh Lầu cử hành điển lễ. Học viện 
Phật giáo Trung Quốc lúc mới thành lập điều kiện vật chất còn rất thô 
sơ, nhưng nói đến tính quy mô của giáo viên, dường như đã tập trung 
được tất cả những vị nhân tài cao cấp trong giới Phật giáo lúc bấy giờ. 


Thời kỳ đầu của Học viện Phật giáo Trung Quốc ngoại trừ 
không ngừng chỉnh sữa những học chế, thời khóa và những sinh 
hoạt ngoại khóa cũng rất phong phú. Học viện thành lập không 
lâu, trước sau đã thành lập Tam học đường, Huyền Trang kỷ niệm 
đường và phòng Thư viện... Đây là những nơi sinh hoạt ngoài giờ 
sau buổi học tập chính. 

Trong thập niên 60, Học viện Phật giáo Trung Quốc phải chịu 
sự tác động bởi khuynh hướng tư tưởng chính trị, nên công tác dạy 
học đã không ngừng bị đã kích, gây ảnh hưởng đến tiến trình học 
tập thời khóa theo thông lệ. Bộ phận lãnh đạo Học viện, giáo sư 
cũng như giảng viên đã truyền bá cho học sinh những nội dung trái 
ngược với tín ngưỡng Phật giáo, làm cho tôn chỉ, phương châm dạy học 
và quản lý giáo dục... đã dẫn đến sự hỗn loạn một cách trầm trọng. 

Vào ngày 30 tháng 01 năm 1961 cho đến ngày 02 tháng 12, toàn 
thể thầy trò liên quan đến những bộ môn tông giáo và tổ chức Học 


294. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


viện họ đã ngồi lại với nhau để tham thảo về những vấn đề trên. Sau 
cùng họ đưa quyết định từ đây về sau những trường cao đẳng Tôn 
giáo không nên áp dụng quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin để 
phê phán Tôn giáo, từ đây về sau Học viện Phật giáo Trung Quốc 
chủ yếu mở trường đại học là chính, phải gia tăng cơ cấu tổ chức, 
chế định những nội quy chính sách đường lối rõ ràng. Lúc bấy giờ, 
phần đông thầy giáo và học sinh tiếp nối nhau mở những khóa 
chuyên tu Phật giáo tiếng Hán, đại học, lớp nghiên cứu, khóa đào 
tạo ngắn hạn và tiếng Tây Tạng... Trước sau gồm có sáu kỳ, đào tạo 
được 410 nhân tài Phật giáo Hán - Tạng, trong đó có 384 vị học 
tăng thuộc hệ Tiếng Hán". 


2. NĂM THÁNG TRÔI QUA Vô ÍCH 


Từ năm 1966 đến năm 1979, Học viện Phật giáo Trung Quốc 
hoàn toàn tạm ngừng công việc dạy học do chịu ảnh hưởng của 
phong trào “cách mạng văn hóa”, sớm nhất là năm 1965, Học viện 
Phật giáo Trung Quốc đã phải đối mặt với áp lực rất lớn từ cuộc cải 
cách này, rất nhiều thời khóa không được tiến hành như thường lệ, 
phần nhiều những khoa Phật học phải đình chỉ. Học viện Phật giáo 
Trung Quốc bị ngừng hoạt động suốt 14 năm dài, những hồ sơ dân dân 
mất hẳn, tài liệu cũng bị tan biến, sách giáo khoa cũng bị mất hết. 


3. PHỤC HỒI SAU VỤ PHÁP NẠN 


Sau cuộc họp “Tam trung toàn hội”? nhiệm kỳ thứ XI, chính 
sách tự do tín ngưỡng tôn giáo tái thiết và được thực hiện một cách 
thông suốt. Học viện Phật giáo Trung Quốc dưới sự quan tâm của 
Đảng và chính phủ, tháng 9 năm 1980 được chính thức phục hồi. 
Thời kỳ đầu đã mời được một số vị pháp sư, giáo viên ưu tú như 
là: Pháp sư Chính Quả, Cự Tần, Quán Không, Minh Chân, Minh 
Triết, Truyền Ấn, Bạch Quang, giáo sư Phương Hưng, giáo thọ 
Ngô Ngụu, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Lảo, giáo sư Quách Nguyên, cư sĩ 


4. Theo Học viện Phật giáo Trung Quốc, hồi tưởng lịch sử, năm 2017. http://www.zgfxy. 
cn/zgfxy50/zgfxy50/xiaoqing/foS0/ñles/398273.shtml.htm 
5. Cách gọi tắt của Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 


SỰHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC: „295. 


Lâm Tử Thanh, thầy Lưu Phong, thây Vương Tần, thầy Do Tuấn... 
Ngoài ra, còn mời không ít những chuyên gia, học giả, giáo sư, ở 
các trường đại học như: Trường Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh 
Hoa, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, 
Đại học Dân tộc Trung ương, Đại học Bắc Kinh Ngoại quốc Ngữ 
học, Đại học Trung ương Đảng, Học viện Khoa học Xã Hội Trung 
Quốc... đến Học viện tham gia giảng dạy. Vào năm 1980, Học viện 
đã được phục hồi công tác giảng dạy và khai mở khóa học dự bị đầu 
tiên, thí sinh đến từ các chùa ở toàn quốc trải qua cuộc thi nghiêm 
khắc, kết quả tuyển chọn được 41 học tăng, trải qua 2 năm học tập, 
hoàn tất tổng cộng hơn 20 môn học. Đồng thời do pháp sư Chính 
Quả truyền cho họ tam đàn đại giới, đây cũng là pháp hội truyền 
giới đâu tiền được diển ra sau khi Học viện Phật giáo Trung Quốc 
được phục hồi, thời kỳ này học sinh được tốt nghiệp vào tháng 07 
năm 1982, trong số đó có một số học sinh tốt nghiệp đại học tiếp 
tục học tập bốn năm học chế. Khóa thứ nhất của dự khóa sau khi họ 
tốt nghiệp thì không tiếp tục tuyển sinh nữa, từ đó kiên trì học khóa 
biên chế bốn năm cho đến ngày nay. Hiện nay, đã thu nhận được 
mười ba khóa. Sau khi Học viện được phục hồi, khoa đại học ngoại 
trừ môn giáo dục tư tưởng có thêm môn chính trị, thì thời khóa 
căn bản được chia làm hai bản: (1) Khoa Văn hóa, (2) Khoa Phật 
học. Trong Khoa Văn hóa bao gồm: Lịch sử Trung Quốc, Lịch sử 
thế giới, Hán ngữ cổ đại, Hán ngữ hiện đại, Sáng tác, Sử - Triết học 
Trung Quốc, Sử - Triết học Tây phương, Ngoại ngữ (Anh, Nhật, Phạn, 
Pali), Thư pháp, Máy tính, Văn hiến học, Thư viện học, Pháp luật pháp 
quy, Khoa trà đạo... Khóa Phật học gồm có: Sử Phật giáo Trung Quốc, 
Sử Phật giáo Ấn Độ, Sử Phật giáo Nam truyền, Ấn Độ học, Giới 
luật học, Duy thức học, Pháp tướng học, Trung quán tam luận học, 
Thiền học, Thiên Thai học, Tịnh độ học, Hoa nghiêm học vx... 


Vào năm 1985, trong thư viện được tăng thêm phòng đọc sách, 
mua thêm mười sáu loại sách theo phương diện Phật học, văn học, 
triết học, lịch sử... còn đặt thêm năm mươi loại báo và tạp chí. Sau 
đó, thể loại sách cũng như số lượng sách trong thư viện ngày một gia 
tăng. Ngày 24 tháng 5 năm 1985 thành lập “ Hội sinh viên Học viện 


296 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Phật giáo Trung Quốc, trong ngày thành lập Hội sinh viên, các 
Hiệp hội Sinh viên trên khắp cả nước Trung Quốc về tham dự chúc 
mừng, gồm có Hội liên hiệp Thanh niên Bắc Kinh, Hội liên hiệp 
sinh viên Bắc Kinh, Hội sinh viên đại học Hồi giáo Trung Quốc... 
các đoàn thể liên quan đều được đề cử đại diện đến tham dự. 


Ngày 24 tháng Š năm 1995, Học viện Phật giáo Trung Quốc cấp 
bằng “Giáo Sư danh dự ”cho giảng viên người Nhật tên Lý Thiên Gia 
Gia Nguyên Thiên Tông Thất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 Học viện 
thiết lập thêm môn Trà đạo Nhật Bản. Ngày 21 tháng 10 năm 1996, 
lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Học viện được tổ chức tại Bắc Kinh. 
Những cao Tăng, đại đức cựu sinh viên các khóa tốt nghiệp trước 
đến từ toàn quốc gồm có 350 đã trở về tham gia lễ kỷ niệm. Ngày 17 
tháng 7 năm 1998, toà lầu giảng dạy của Học viện Phật giáo Trung 
Quốc đã hoàn thành và cử hành lễ tốt nghiệp cho học tăng kỳ thứ 
98. Từ năm 1996 đến 1998, toà lầu giảng dạy này trải qua hai năm 
khởi công và xây dựng cuối cùng cũng hoàn tất. Toà lầu giảng dạy 
có tổng diện tích 2348 mí, mô phỏng theo kiến trúc của cung đình 
nhà Thanh; có đủ công năng và đa phương diện, gồm: 8 phòng học, lễ 
đường và thiết bị thư viện có thể chứa đựng mấy chục ngàn quyển sách. 


4. THẾ KỶ MỚI 


Tháng 2 năm 2003, Pháp sư Hướng Học được điều về Học viện 
làm công tác quản lý giáo vụ. Bắt đầu từ năm 2004, dưới sự lãnh 
đạo và ủng hộ của Viện trưởng cũng như Phó viện trưởng, Pháp 
sư Hướng Học đã tập trung nhân lực phổ biến trưng cầu ý kiến của 
nhân viên giáo chức thuộc phòng giáo vụ, dựa theo đặc điểm giảng 
dạy trong thời đại mới, chỉnh sửa lại “Quy chế quản lý của Học viện 
Phật giáo Trung Quốc), ngoài ra Học viện còn phải đổi mới chương 
trình đại cương của bốn năm học, thiết kế khóa học, biên tập sách 
giáo khoa, giáo án... tiến hành một loạt các công việc kế hoạch mới 
trong công tác giảng dạy của Học viện. Năm 2005, đã hoàn thành 
bản thảo đâu tiên “Phật giáo ái quốc chủ nghĩa giáo tài. Theo yêu 
cầu của Văn phòng học vụ, viện lãnh đạo đã phê chuẩn tăng lương 
cho tất cả giáo thọ sư và giảng viên, chi phí sinh hoạt cho nghiên 


SỰHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC. „297. 


cứu sinh cũng được gia tăng. Mùa hè năm 2003, đã hoàn tất công 
việc cho sinh viên tốt nghiệp đại học và tuyển sinh khóa mới. Năm 
2005, Học viện lại một lần nữa hoàn thành công tác tuyển sinh sinh 
viên mới cho năm đó. Từ năm 2003 đến nay, các loại sách trong thư 
viện cũng được tăng thêm. 


Ngày 8 tháng 9 năm 2003, Viện trưởng của Học viện - Hoà 
Thượng Nhất Thành thăng toà tại chùa Pháp Nguyên, Ngài là Viện 
trưởng kiêm Phương trượng làm cho sự quản lý càng thêm thống 
nhất. Năm 2005, hoàn thành mở rộng cơ sở điện năng lượng - dự 
án bảo trì cơ bản cho giai đoạn đầu của chùa Pháp Nguyên. Vào 
mùa xuân năm 2006, bắt đầu cho giai đoạn thứ hai của dự án trùng 
tu Viện Chỉ của chùa Pháp Nguyên, kế hoạch kéo dài đến trước 
năm 2008, chùa Pháp Nguyên đã được hoàn thiện và tu bổ mới. 
Đồng thời, muốn được duy trì thời khóa của Học viện được bình 
thường, Học viện tổ chức cho giáo viên và học viên tích cực tham 
gia những tiết mục giao lưu văn hóa giáo dục Phật giáo, những hoạt 
động có lợi đề cao trình độ dạy học. Mùa thu năm 2005, trong viện 
có tổ chức hoạt động dạy học quan sát. Tháng 9 năm 2003, đã thành 
công hợp tác với Pháp Cổ Sơn ở Đài Loan và những đơn vị giáo dục 
Phật giáo khác tổ chức hội nghị chuyên đề “Giáo dục Phật giáo lần 
thứ hai về cả hai phía của eo biển Đài Loan” Từ ngày 30 tháng 3 
đến ngày 4 tháng 2 năm 2008, Pháp sư Trì Chân tham gia hội thảo 
“Giáo trình Tôn giáo quốc gia. Ngày 3 tháng 2 năm 2010, tại tòa 
nhà Quốc hội, ông Giả Khánh Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
Quốc Hội đã tiếp kiến Trưỡng lão Hòa Thượng Truyền Ấn đương 
kim Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, ông Cổ Khánh Lâm 
đại diện cho Trung ương Đảng và Quốc hội xin chúc mừng khai 
mạc Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Hiệp hội Phật giáo Trung 
Quốc, gửi lời thăm hỏi và chào thân ái đến tất cả các đại biểu và tín 
đồ Phật giáo trên cả nước. 

5, 6IÁ0 DỤC PHẬT GIÁO 
5.1. Phương thức học tập và tu học 


Với phương châm: “Học viện Tòng lâm hóa, Tòng lâm Học viện 


298 - CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


hóa, học tu nhất thể hóa”, Học viện Phật giáo Trung Quốc luôn luôn 
lấy phương châm “di Giới vi Sư” làm kim chỉ nam, nghĩa là lấy giới 
luật làm Thầy, từ việc nghiêm túc trong công tác quản lý nhà trường, 
lấy việc “học tu nhất thể hóa, học sinh sinh hoạt tòng lâm hóa” làm 
nguyên tắc chuẩn mực. Phương thức học tập và tu học dựa trên tỉnh 
thần kết hợp giữa nội quy khuôn khổ của học đường và giới luật của 
Tòng lâm Học viện, đem chế độ sinh hoạt truyền thống của tòng 
lâm kết hợp với thể chế giáo dục hiện đại, đem tinh thần truyền 
thống Phật giáo kết hợp với sự dạy và học hiện đại trong công tác 
giáo dục, để bồi dưỡng nhân tài Phật giáo một cách có chất lượng, 
cần xây dựng hoàn thiện thể chế tu học và môi trường học tập, hoàn 
cảnh sinh hoạt một cách nghiêm túc và sinh động. 


Học viện Tòng lâm hóa có nghĩa là để học sinh, sinh viên ăn và 
ở trong một môi trường có tinh thần tố chất cao thanh tịnh và hòa 
hợp trong Tăng đoàn, cũng có nghĩa là để cho học viên trải qua đời 
sống sinh hoạt trong tòng lâm tôn giáo, y như Luật như pháp: Tuân 
thủ các thời khóa tụng niệm ở chính điện, tham dự nghi thức quá 
đường, tụng đọc giới bổn... từ Tòng lâm quy chế, kiên định sự chọn 
lựa tín ngưỡng của học viên, hun đúc tín tâm kiên cố, cảm tình của 
học viên đối với đạo, phát triển Tăng cách của học viên. 


Tòng lâm Học viện hóa là cách thức khiến cho nơi cư trú (Tòng 
lâm) của học sinh thành một nơi sùng thượng tri thức, chuyên cần 
học tập, phát triển chiến lược cả về chiều sâu và rộng xứng tầm của 
một trường học thực thụ 


Mục đích của “Học viện Tòng lâm hóa, Tòng lâm Học viện hóa, 
học tu nhất thể hóa” chính là sự sáng tạo có khả năng khiến cho học 
sinh vốn có cảm tình tôn giáo- tâm đạo rồi lại được kiến thức Phật 
học uyên thâm và yếu tố văn hóa tu dưỡng, phẩm hạnh học tập và 
đạo hạnh trong sáng, hình tướng và mật hạnh tương ưng của một 
Tăng tài Phật giáo cần phải có.” 


Đến năm 2017, căn cứ vào cửa thông tin của Học viện, hệ Đại 


6. Theo Học viện Phật giáo Trung Quốc, mục quan niệm giáo dục, năm 2017. 


SỰHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC: „299_ 


học 4 năm khai mở tổng cộng hơn 40 môn học, chú trọng việc bồi 
dưỡng căn bản lí luận, tổng hợp xu hướng phát triển trước mắt của 
Phật giáo và đề cao tố chất tinh thần tu niệm và trình độ Phật học 
của học viên. Từ năm 1980, vấn đề giảng dạy được khôi phục đến 
nay, đào tạo liên tiếp được gần 400 Tăng sinh tốt nghiệp. Từ một số 
lượng khiêm tốn nhất định, ít nhiều cũng giải quyết được hiện trạng 
khiếm khuyết Tăng tài trong giới Phật giáo. Trong đó rất nhiều Tăng 
sinh tốt nghiệp đã trưởng thành và đảm đương được các chức vụ 
lãnh đạo quan trọng trong các tự viện đơn vị Hiệp hội Phật giáo từ 
Trung ương đến địa phương, không chỉ phụ trách các danh sơn tự 
viện nổi tiếng trên khắp đất nước Trung Quốc, mà còn quản lý các 
đạo tràng Phật giáo ở khắp các nước ngoài. Từ thập niên 80 đến nay, 
số lượng học sinh tốt nghiệp tại Học viện Phật giáo Trung Quốc 
trước sau có hơn S50 Tăng sinh đi du học ở các nước như: Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Myanmar, Silanka, Thái Lan, Anh, Mỹ, Canada theo học 
các lớp nghiên cứu Thạc sĩ và Tiến sĩ, trong số đó rất nhiều vị sau khi 
tốt nghiệp đã trở về hoặc ở lại phục vụ cho các trường Đại học danh 
tiếng và cơ quan học thuật. 


5.2. Giáo dục đào tạo hệ Thạc sĩ 


Lớp Nghiên cứu sinh đầu tiên của Học viện Phật giáo Trung 
Quốc được khai mở rất sớm vào năm 1959. Sau Cách mạng văn hóa 
năm 1980, Học viện Phật giáo Trung Quốc mới được “hồi sinh” 
công việc giảng dạy. Mãi đến năm 1986, lớp Nghiên cứu sinh được 
tái hình thành, căn cứ vào điều kiện cho phép, khai mở lớp Nghiên 
cứu sinh Thạc sĩ, niên khóa là 3 năm. Nguồn lực Nghiên cứu sinh 
của Học viện Phật giáo chủ yếu từ Học viện Phật giáo Trung Quốc 
thuộc sinh viên Đại học tốt nghệp của Học viện được xét tuyển 
chọn. Trong những sinh viên giỏi này được xét tuyển và lưu giữ lại, 
nhưng phải có đầy đủ những phẩm hạnh như: Phật giáo lập trường 
tín ngưỡng kiên định, phẩm hạnh đoan chính, khắc khổ trong học 
tập, thành tích học tập phải giỏi, thân thể phải khỏe mạnh và học 
sinh ý chí muốn trở thành nghiên cứu sinh. Khoa Nghiên cứu sinh 
lấy việc học và nghiên cứu về 8 đại Tông phái Phật giáo Trung Quốc 


300... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


và lịch sử Phật giáo Trung Quốc, lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo 
văn vật... các nội dung có liên quan mật thiết với Phật giáo Hán 
truyền là những nội dung chủ đạo chuyên nghành của khoa. Nội 
dung của môn học chuyên ngành làm môn chuyên ngành, học bù 
Sử Tư tưởng Trung Quốc. Còn những môn phụ đạo như Lịch sử 
tư tưởng Trung Quốc, Lịch sử tư tưởng phương Tây và tiếng Nhật, 
Phật giáo Anh ngữ... là những môn học đại cương. 


Š.2. Tư liệu Phật học 
Được chia làm 2 loại: Tư liệu cộng hưởng” và tư liệu cất giữ. 
Š.3.1 Từ liệu cộng hưởng: 


Căn cứ vào tài liệu thông tin của Học viện năm 2017 cho thấy, 
tư liệu cộng hưởng của Học viện Phật giáo Trung Quốc gồm có: 
Bắc Kinh danh tự Pháp Nguyên tự, Đại Từ Ân tự Tam tạng Pháp 
sư truyện, Đại Đường Tây vực ký hiệu đính, Pháp Hiển truyện hiệu 
đính, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh văn cú hiệu thích, Thích Ca phương 
chí, Bách pháp Minh Môn luận trọng sớ, Biện trung Biên luận thuật 
ký, Duy Thức tam thập luận yếu thích, A Di Đà Kinh sớ sao diễn... 


Š.3.2 Từ liệu cất giữ: 

Thư viện của Học viện Phật giáo Trung Quốc chủ yếu cất giữ 
Kinh điển Phật giáo và liên quan đến tư liệu đồ thư Văn sử triết 
Phật giáo. 

Cũng căn cứ vào tài liệu thông tin Học viện năm 2017 cho thấy, 
Thư viện của Học viện sưu tập và cất giữ tổng cộng hơn 20.000 đầu 
sách. Sách được Thư viện này cất giữ được phân làm 2 loại lớn gồm: 
Thư tịch Phật giáo và phi thư tịch Phật giáo (ngoại điển). 

Thư viện này ngoài việc cất giữ kinh sách in đóng bằng chỉ và xếp 
gấp, còn có lưu giữ trong và ngoài nước xuất bản các kinh sách khác 
nhau, tổng cộng có hơn 20 loại Đại tạng kinh như: Thanh Sa tạng, 
Tần Già tạng, Phổ Huệ tạng, Vĩnh Lạc Bắc tạng, Càn Long đại tạng 


7. Cộng hưởng: được hiểu là công khai, chia sẻ. 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC: „301. 


kinh, Ngự Chế long tạng, Trung Hoa đại tạng kinh, Phật giáo đại 
tạng kinh, Đại chính tân tu đại tạng kinh, Tục tạng kinh, Vạn Chính 
tạng, Vạn Tự tục tạng, Triệu Thành kim tạng, Phật Quang đại tạng 
kinh, Cao Ly đại tạng kinh, Đôn Hoàng bảo tạng, Hồng Vũ Nam 
tạng, Hán dịch Nam truyền đại tạng kinh, Nhật văn Nam truyền 
đại tạng kinh, Pali ngữ tam tạng, Thái văn đại tạng kinh, Phòng Sơn 
Thạch kinh... 


Thư viện này còn sưu tập các tủ sách khác như: Phụng Hoàng 
văn khố, Trung Quốc Phật giáo Kinh điển Bảo tạng tinh tuyển bạch 
thoại bản, Thế giới Phật học danh trước dịch tòng, Hiện đại Phật 
giáo học thuật tòng san, Hải Triều âm văn khố, dân quốc Phật giáo 
kỳ san văn hiến tập thành, Oai Âm văn khố, Phật Quang tòng thư, 
thiền tông toàn thư, Duy thức Văn hiến toàn biên, Mật tông Cam Lộ 
tinh yếu, Trung Quốc Phật giáo bách khoa toàn thư, Trung Quốc 
Phật tự Chí tòng san, Trung Quốc Phật tự sử Chí tòng san, Lịch 
đại Thiền lâm Thanh quy tập thành, Trung Quốc Phật giáo Y dược 
toàn thư... Còn có, Huyền Trang toàn thư, Tân biên toàn thư Ấn 
Quang pháp sư văn sao, Thái Hư đại sư toàn thư, Hoằng Nhất pháp 
sư toàn tập, Ấn Thuận pháp sư Phật học trước tác toàn tập, Pháp Cổ 
toàn tập, Pháp Ấn toàn tập, Diệu Pháp bảo khố, Hiển Mật bảo khố... 
Tổng cộng hơn 100 chủng loại. 


Trong kho tàng sách Văn - Sử - Triết ngoại điển rất đa dạng và 
phong phú như: Triết học trung Quốc và nước ngoài, Tâm lý học, 
Luân lý học, Tôn giáo học, Sử học, Văn hóa học... được sưu tập và 
lưu giữ. Các loại sách như: Hán dịch thế giới học thuật danh trước 
tòng thư, Platon }4‡#|lÌ) toàn tập, Aristotle TƑ 3ƒ Ÿ 
#&) toàn tập, Kant (#&?Š) trước tác toàn tập, Trung Quốc học 
thuật tư tưởng sử luận tòng, Nghiên cứu Nho học thế kỷ XX, Triết 
học Trung Quốc, Tòng Thư tập thành Sơ biên, Tứ bộ tinh yếu, Thập 
tam kinh chú sớ, Nhị thập tứ sử, Nhị thập ngũ sử, Toàn thượng cổ 
tam đại Tần Hán Tam Quốc Lục Triều văn, Toàn Đường văn, Toàn 
Tống Văn, Toàn Nguyên văn, Toàn Tống bút ký cập Bàn Sơn toàn 
tập, Cổ Viêm Vũ toàn tập, Hoàng Khản văn tập, Hồ Thích toàn tập, 


„302... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


trần Dần Khác tập, Phương Đông Mỹ toàn tập, Lương Thấu Minh 
toàn tập, Mâu Tông tam văn tập, Tam Tùng Đường toàn tập, Lý 
Tiễn Lâm toàn tập, Tạ Vô Lượng toàn tập, Thang Dụng Đồng toàn 
tập, Tiền Mộ tiên sinh toàn tập... trên dưới 100 loại. 

Do đáp ứng với nhu cầu giảng dạy của giảng viên và học tập của 
học viên; Thư viện của Học viện Phật giáo còn chú trọng sưu tập các 
trang thiết bị, công cụ sách hỗ trợ khác đại hình như: Trung Quốc 
Đại bách khoa toàn thư, Trung Quốc Phật giáo bách khoa toàn thư, 
Phật giáo Tiểu bách thư, Phật giáo Đại từ điển, Phật Quang đại từ 
điển, Từ Hải, Từ Nguyên, Từ Thông, Trung văn đại từ điển, Hán 
ngữ đại từ điển, Hán ngữ đại tự điển, Tạng Hán đại từ điển cho đến 
các loại Trung - Ngoại song ngữ từ điển. 

Ngoài việc lưu giữ tư liệu tại Thư viện, Trung Quốc quốc nội còn 
có các tổ chức Phật giáo, tự viện, viện sở Phật giáo còn ban hành ấn 
phẩm tạp chí, kỳ san, tuần báo... Thư viện này còn sưu tập lưu giữ 
tương đối phong phú và đa dạng”. 


6. TINH THẦN VĂN HÓA 
6.1. Khẩu hiệu của trường 


Phật giáo luôn xem trọng việc tri ân và báo ân. Do đó, nhà trường 
lấy việc “Tri ân” liệt vào điều cốt lỗi trong các khẩu hiệu của Trường. 
Là sự kỳ vọng của toàn thể Quý chư Tôn đức Tăng-Ni Ban lãnh đạo 
cũng như giáo thọ sư, học tăng và các thành viên toàn trường. Bất 
luận trong mọi hoàn cảnh nào đều nên phải nghĩ mình nên làm 
như thế nào để làm tròn bổn phận của một con người, cần phải làm 
người có đạo đức, cần phải biết tri ân và báo ân (tứ trọng ân). Trong 
Đại Trí Độ Luận nói: “Tri ân giả sanh đại b¡ chỉ căn bản, khai thiện 
nghiệp chi sơ môn, nhân sở ái kính, danh dự viễn văn, tử đắc sanh thiên, 
chung thành Phật đạo. Bất tri ân giả, thậm ư súc sanh đã”. Có nghĩa, 
người biết ơn là người sanh được đức tính căn bản của lòng từ bị, 
tự mở được cánh cửa nghiệp lành khiến cho nhiều người kính mến, 


8. Học viện Phật giáo Trung Quốc, mục Thư Viện, năm 2016. 
9. Đại Chánh tạng, Chư Kinh yếu tập q.8, T54, no. 2123, p. 7, c16-19. 


SỰHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 303. % 


danh thơm tiếng tốt đồn xa. Khi thân hoại mạng chung được sanh 
lên cõi trời, rốt sau nhất định sẽ thành Phật. Còn người không biết 
ơn được ví như súc sanh vậy. Qua đó, chúng ta thấy được tầm quan 
trọng của việc tri ân, báo ân là cần phải tự mình thể hiện bằng hành 
động đem lại lợi ích thiết thực đến người khác và cho xã hội. Cụ thể 
như đối với quý giáo thọ sư, nhân viên và học viên trong Học viện 
Phật giáo mà nói, thì giáo thọ sư cũng như tập thể nhân viên nên 
trung thành với chức việc, tận tâm tận lực và có trách nhiệm với 
công việc của mình; học viên cần phải ý thức việc học là rất quan 
trọng, luôn phấn đấu tu học, để chuẩn bị tư lương đến khi rời khỏi 
ghế nhà trường phát huy sở học, truyền trì chính pháp, tục Phật huệ 
mạng, hoằng pháp lợi sanh. 

6.2. Tác phong học đường 

6.2.1 Hòa hợp - Đoàn kết hợp tác, nắm tay cùng tiến bộ: 

Hòa hợp là một trong những nội dung quan trọng của giáo 
nghĩa, giáo quy Phật giáo là một đức tính ưu việt truyền thống của 
Phật giáo. Hòa hợp chính là sự đoàn kết hợp tác là một sức mạnh. 
Đoàn kết hợp tác là sự giao hưởng an vui trong sanh tồn và phát 
triển. Sức mạnh đơn lẻ của một người là nhỏ bé, sức mạnh vô trật 
tự là phân tán, chỉ có sức mạnh của đoàn kết mới có thể tạo ra sức 
mạnh lớn, cứng rắn như sắt, như thép, kiên trì và bền bỉ, chiến thắng 
mọi chướng ngại. Dùng sức mạnh hợp tác để tập trung tâm trí vào 
nhiệm vụ quan trọng của việc nuôi dưỡng những ý tưởng vĩ đại, 
phẩm chất đạo đức, công năng tu tập, và nhiệm vụ căn bản là nâng 
cao chất lượng đào tạo Tăng tài, phát dương chủ nghĩa tỉnh thần của 
tập thể, nâng cao ý thức của đồng đội, thiết lập khái niệm tổng thể, 
và cùng nhau làm việc trên cương chí đồng tâm hiệp lực, nắm tay 
cùng nhau thẳng tiến. 

6.2.2 Tỉnh tấn - Phấn dấu dũng mãnh, vững chí bên lòng 


Tĩnh tấn nghĩa là chọn phương hướng một cách chuẩn xác, phấn 
đấu dũng mãnh, vững chí bền lòng, tiến bước không ngừng nghỉ. 
Đã là một giáo thọ sư, giảng viên và giáo viên của Học viện Phật 


304... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


giáo nên phải có một tinh thần vững chắc, ý chí kiên trì, luôn cải 
thiện chất lượng toàn diện, sở trường chuyên môn và liên quan, hiểu 
những tiến triển mới nhất, truyền bá, giảng dạy và giải đáp những 
thắc mắc nếu có. Với tư cách là học viên Học viện Phật giáo, nên 
sanh tâm đam mê học tập, ý thức tự giác trong học tập, luôn luôn 
trang bị cho mình những kiến thức toàn diện, hoàn thiện tự mình 
đầy đủ những đức tính, nhân cách của một người xuất gia - Tăng lữ 
để trở thành một trụ cột hữu ích cho Phật giáo và xã hội. 

6.2.3 Nghiêm cẩn - Cẩn thận tỉ mi, tinh thân hướng thượng 

Nghiêm túc quản lý, là một yêu cầu căn bản trong công tác quản 
lý. Nghiêm tịnh Tỳ-ni là một tiền đề thiết yếu để hoàn thiện tăng 
cách của một học Tăng. Đồng thời, trong các hạng mục công việc, 
cần cẩn thận tỉ mỉ, quán triệt chắc chắn, tinh thần không ngừng cầu 
tiến, làm cho công việc giảng dạy và hoạt động tôn giáo triển khai 
một cách có hệ thống. 

6.2.4 Phụng Hiến - Mong câu sự hoàn hảo, ủng hộ sự cống hiến 

Phụng hiến là một nghĩa cử cao đẹp của con người đối với quốc 
gia, dân tộc, tổ chức; là cảnh giới tối thượng của giá trị nhân sinh, 
hơn nữa là tôn chỉ căn bản của Bồ-tát hạnh trong Phật giáo. Giáo 
dục học viên khơi dậy ý tưởng đem hết sức lực hữu hạn của mình 
tham gia phục vụ vô hạn chúng sanh, nguyện làm cầu nối dấn thân 
vì mọi người, không vì mong cầu niềm an vui cho tự thân. Nguyện 
cầu chúng sanh được xa ha đau khổ theo tỉnh thần Đại thừa Phật 
giáo, hun đúc các học viên vì tìm cầu chân lý giải thoát và sự nghiệp 
Tam bảo để thẳng tiến phía trước không do dự, quyết không chối 
từ, vì sự hưng thịnh của Phật giáo và sự phát triển của đất nước mà 
nhiệt huyết phấn đấu không ngừng'°. 
6.3. Mục tiêu của trường 


Học viện lấy tiêu chí “Trung tâm nuôi dưỡng thân mạng, cái nôi 
đào tạo nhân tài; tháp đèn giáo dục Phật giáo, mái nhà tâm linh tứ 


10. Theo Học viện Phật giáo Trung Quốc, mục quan niệm giáo dục. 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 305. h 


chúng” làm mục tiêu đường hướng giáo dục của mình. 

“Trung tâm nuôi dưỡng thân mạng”, thể hiện rõ sự khác biệt 
giữa giáo dục Phật giáo với giáo dục xã hội về việc ý nghĩa truyền 
thọ tri thức và lý luận, là ở chỗ nuôi dưỡng thân mạng con người 
thông qua giáo dục đạo đức Phật giáo. “Cái nôi đào tạo nhân tài” có 
nghĩa Học viện Phật giáo Trung Quốc xác định rõ và căn cứ vào nhu 
cầu tình hình thực tế của nội bộ Phật giáo để đào tạo nhân sự và vận 
hành công tác quản lý, giáo dục, hoằng pháp, nghiên cứu, giao lưu... 
Để phân bổ nhân tài vào các vị trí quan trọng. “Tháp đèn giáo dục 
Phật giáo” được hiểu là nỗ lực đem Học viện Phật giáo Trung Quốc 
kiến thiết thành một không gian kiểm nghiệm, một nơi dẫn đầu 
trong việc tìm kiếm sự nghiệp giáo dục Phật giáo trên toàn quốc. 
“Mái nhà tâm linh tứ chúng”, cần mở rộng và tiến bộ hơn nữa về 
công năng giáo dục của Học viện Phật giáo Trung Quốc, trên cơ sở 
công tác giáo dục xã hội cần đôn đốc phổ cập giảng viên và nhân 
viên tiếp tục công tác giáo dục; trên cơ sở công tác giáo dục Phật 
giáo cũng cần mở rộng phổ cập giáo dục giảng dạy giáo lý căn bản 
Phật giáo cho tín chúng Phật tử tại gia. 


KẾT LUẬN 


Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Phật giáo cũng luôn đồng hành 
với dân tộc. Sự hình thành và phát triển Học Viện Phật giáo Trung 
Quốc cũng tùy thuận vào sự hưng thịnh của đất nước, vận mệnh 
quốc gia, dân tộc, cũng trải qua những thăng trầm của đất nước 
Trung Quốc. Nhất là sau cuộc Cách mạng văn hóa, Học viện Phật 
giáo Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Mãi đến năm 1980, được 
phục hồi sau pháp nạn này và công tác giảng dạy được tái chính 
thức đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, công tác giảng dạy cũng như 
những quy chế quản lý giáo dục không ngừng cách tân đổi mới, 
việc soạn thảo giáo án, giáo tài được tiến hành, mỗi hai năm chiêu 
sinh một lần. Từ đó Học viện dần dần đi vào lộ trình phát triển và 
ổn định. Tuy nhiên, số lượng chiêu sinh vẫn còn khiêm tốn không 
quá 70 học tăng. 


„306... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Học viện hiện tại đã trang bị đầy đủ các công cụ để phục vụ công 
tác giảng dạy một cách có hệ thống, tinh gọn và đây đủ. Phương 
châm hành động của Học viện là một tinh thần văn hóa được thể 
hiện qua ba phương diện: Khẩu hiệu của trường, tác phong học 
đường và mục tiêu của trường, đã mang đầy đủ ý nghĩa của một cơ 
sở tôn giáo chuyên đào tạo và giáo dục con người theo tinh thần 
Phật giáo Đại thừa “Tòng lâm học viện nhất thể hóa”. 

Về chương trình đào tạo Tiến sĩ của Học viện Phật giáo Trung 
Quốc, tháng 10 năm 2014, được sự cho phép của các ban ngành 
hữu quan, nhất là Cục Tôn giáo Quốc gia, Học viện Phật giáo Trung 
Quốc đã tự chủ mở thí nghiệm khóa nghiên cứu sinh Tiến sĩ đầu 
tiên (nội bộ Phật giáo) và số lượng thâu nhận là Š vị trong tổng số 
14 thí sinh Thạc sĩ đăng ký tham dự thi tuyển''. Đến nay trải qua Š 
năm học hỏi và nghiên cứu, các nghiên cứu sinh vẫn đang trong quá 
trình nghiên cứu hoặc đang hoàn thiện chưa thể tham gia bảo vệ 
luận án. Do đó, quy chế cũng như chương trình đào tạo Tiến sĩ của 
Học viện Phật giáo Trung Quốc tại Bắc Kinh vẫn trong quá trình 
hoạch định xem xét thêm ở tương lại. 


***% 


11. http:/ /fo.sina.com.cn/school/2014-10-12/doc-iawrnsfu29883SS.shtml. 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC: „307. 


Tài liệu tham khảo 
Hiệp Hội Phật giáo Trung Quốc: Khát quát về Học Viện Phật giáo 
Trung Quốc. http://www.chinabuddhism.com.cn. 


Số liệu theo Học viện Phật giáo Trung Quốc thông báo chiêu sinh 
năm 2017. 


Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thành lập. 
https:/ /baike.sogou.com/v100035885.htm. 
Phật học Viện Trung Quốc, Hồi tưởng lịch sử. 


http://www.zgfxy.cn/zgfxy50/zgfxyŠ50/xiaoqing/fo50/Ishg/list. 
shtml.htm 


Tông Tánh: Bồi dưỡng Nhân tài về tinh thần yêu nước yêu đạo, tạp chí 
Tôn giáo Trung Quốc, tháng 5-2019. 


Vương Lệ Tâm: Hổi tưởng về quá trình thành lập Học viện Phật giáo 
Trung Quốc và phục hồi công tác giảng dạy, Tạp chí Pháp Âm, kỳ 
2, năm 2017. 


Đại Chánh tạng, Chư Kinh yếu tập, quyển 8. 


http://fo.sina.com.cn. 


309 


ĐẦI LŨAN 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO 
TẠI ĐÀI L0AN 


TS.ĐD. Thích Vạn Lợi” 


Lịch sử công cuộc hiện đại hóa giáo dục đại học của Trung 
Quốc, từ thời Chính phủ Mãn Thanh đã thành lập Kinh sư Đại học 
đường (năm 1912, khi thành lập Dân quốc thì đổi tên là Đại học 
Bắc Kinh). Năm 1910, bắt đầu chiêu sinh sinh viên đại học khóa 1. 
Trước năm 1920, giáo dục đại học của Trung Quốc đa số là dân lập 
(ví dụ: Đại học Đông Ngô, Đại học Tề Lõ, Đại học St. John, v.v... ). 
Theo thống kê, thời bấy giờ hơn 80% sinh viên học ở trường đại học 
là của giáo hội Kitô giáo. 

Sau năm 1920, đại học công lập lần lượt được thành lập (ví dụ: 
Đại học Đông Nam, Đại học Giao thông, Đại học Quảng Đông, Đại 
học Thanh Hoa, vv... ). Sức ảnh hưởng của đại học công lập ngày 
một lớn dần. Năm 1929, Chính phủ ban hành Luật tổ chức đại học 
và quy trình đại học, yêu cầu đại học dân lập phải chịu sự quản lý 
của nhà nước, và cũng là điều kiện bắt buộc cho đại học tư thục khi 
thành lập cũng phải tuân theo quy định. Vì vậy, cơ hội nhân duyên 
để giới Phật giáo thời đó mở trường đại học thật khó có được. 


*,. Đại đức - Tiến sĩ Thích Vạn Lợi, Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Nghiên 
cứu viên Viện Trần Nhân Tông - Đại học Quốc gia Hà Nội. 


310... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Đến năm 1949, sau khi Chính phủ chuyển đến Đài Loan, họ 
có nhiều kinh nghiệm đối với “Phong trào giáo viên sinh viên” đã 
xảy ra trong quá khứ nên về mặt chính sách càng tăng cường quản 
chế việc thành lập đại học tư thục. Năm 1974, Chính phủ ban hành 
Luật đại học tư thục, quy định tất cả các trường đại học tư thục 
đều phải đăng ký pháp nhân tập đoàn tài chính. Trong thập niên 70 
của thế kỷ trước, Đài Loan phải trải qua sự thử thách khó khăn của 
khủng hoảng dầu khí, cho nên giới sản xuất có nhu cầu bức thiết đối 
với nhân tài có kỹ thuật cao. Từ năm 1985, giáo dục trì trệ kéo dài 
suốt ba mươi năm bắt đầu được nới lỏng. Tuy nhiên, chỉ giới hạn ở 
Viện Công nghệ, Học viện Y hoặc Học viện Kỹ thuật. 


Trước thực tế đó, giới Phật học đã thành lập Viện Công nghệ 
Hoa Phạm (năm 1990 chiêu sinh, năm 1997 đổi tên thành Đại học 
Hoa Phạm), Học viện Y Từ Tế (năm 1994 chiêu sinh, năm 2000 đổi 
tên thành Đại học Từ Tế). Về sau, Chính phủ lại mở rộng việc thành 
lập Học viện Xã hội Nhân văn tư thục, Học viện Quản lý Nam Hoa 
(năm 1996 chiêu sinh, năm 1999 đổi tên thành Đại học Nam Hoa), 
Học viện Xã hội Nhân văn Huyền Trang (năm 1997 chiêu sinh, 
năm 2004 đổi tên thành Đại học Huyền Trang). Năm 1998, Học 
viện Xã hội Nhân văn Pháp Cổ được phê duyệt hồ sơ thành lập. 
Tiếp đó là thành lập Học viện Xã hội Nhân văn Phật Quang (năm 
2000 chiêu sinh, năm 2006 đổi tên thành Đại học Phật Quang). 
Có thể thấy không khí mở trường đại học của Phật giáo phát triển 
mạnh mẽ. 

Ngoài ra, từ năm 1988, Đại học Phụ Nhân mở lớp Thạc sĩ của 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo và từ năm 1992 bắt đầu mở lớp Tiến 
sĩ. Tiếp sau đó là chín trường, bao gồm: Đại học Chân Lý (1996), 
Đại học Huyền Trang (1997), Đại học Chính trị (1999), Đại học 
Nam Hoa (2000), Đại học Từ Tế (2000), Đại học Trung Nguyên 
(2000), Đại học Đông Hải (2001), Đại học Phật Quang, vv... mở 
Khoa Tôn giáo, Viện Tôn giáo có liên quan.' 


1. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 204-205. 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀILOAN „31 la 


Trong gần 10 năm nay, Đài Loan có khoảng hơn 130 cơ sở giáo 
dục tôn giáo do Bộ Nội vụ đồng ý cho lập hồ sơ chiêu sinh gồm 
Viện Phật học, Viện Thần học, Viện Kitô giáo, Viện Nhất quán đạo, 
nhưng vẫn chưa thể quy vào chuẩn theo hệ thống của Bộ Giáo dục. 
Quá trình giảng dạy học tập cũng chưa được Bộ Giáo dục chấp 
nhận. Ngoài ra, như Viện Nghiên cứu Phật học Trung Hoa do Bộ 
Giáo dục duyệt hồ sơ đăng ký, nhưng vẫn không có cách nào nhận 
được công văn đào tạo nghiên cứu sinh do Bộ Giáo dục cấp. Như 
thế tạo nên rất nhiều trở ngại đối với sự phát triển giáo dục tôn giáo 
của Đài Loan. 

May mắn là cuối năm 2000, Bộ Giáo dục tổ chức Hội nghị về 
các vấn đề liên quan đến giáo dục tôn giáo, bàn về những điều kiện 
để nhập các Học viện Thần học, Phật học vào hệ thống giáo dục đại 
học. Thông qua sự nỗ lực của các tôn giáo tại Đài Loan, đặc biệt là 
Phật giáo, tháng 3 năm 2004, Viện Lập pháp thông qua việc chỉnh 
sửa Điều 9 Luật thành lập trường học tư lập, khác với những Học 
viện hoặc Khoa Tôn giáo lấy việc nghiên cứu học thuật đa tôn giáo 
làm mục tiêu; cho phép các trường Đại học tư lập hoặc pháp nhân 
tôn giáo mở “Học viện Nghiên cứu và tu học Tôn giáo” cho các tôn 
giáo riêng rẽ, cấp học vị tôn giáo, bồi dưỡng đội ngũ chức sự tôn 
giáo và nhân tài tôn giáo. Đồng thời cho học viên tham gia nghi 
thức tôn giáo để làm căn cứ cho việc mở các khóa “tu hành”. Cho 
nên giáo dục tôn giáo của một tôn giáo đơn nhất ở Đài Loan mới 
có khả năng kết hợp học thuật “nghiên cứu” với thực tiễn “tu hành”“ 

Để khái quát về các trường đại học do Phật giáo Đài Loan thành 
lập, người viết xin giới thiệu 7 trường theo vị trí địa lý của Đài Loan 
từ Bắc đến Nam: Học viện Pháp Cổ, Đại học Hoa Phạm, Đại học 
Phật Quang, Đại học Huyền Trang, Đại học Từ Tế, Đại học Khoa 
học Kỹ thuật Từ Tế, Đại học Nam Hoa. 


2. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 206. 


312... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


1. HỌC VIỆN PHÁP CỔ 


Học viện Pháp Cổ (¿⁄ðš ### - Dharma Drum Institufe oƒ 
Liberal Arts, viết tắt là DILA), sáng lập vào năm 2007, là một học 
viện tư thục, địa chỉ tại khu vực Kim Sơn, thành phố Tân Đài Bắc, 
Đài Loan, có tiền thân là sở nghiên cứu Phật học Trung Hoa, do 
Hòa thượng Thánh Nghiêm thành lập. 


Ngày 18/7/2014, Bộ Giáo dục tổ chức hội đồng sáp nhập Học 
viện Xã hội Nhân văn Pháp Cổ và Học viện Phật giáo Pháp Cổ, 
thông qua báo cáo tóm tắt của đại diện pháp nhân của trường Pháp 
Cổ và trả lời những câu hỏi của thành viên hội đồng đưa ra, do hội 
đồng quyết nghị: thông qua việc sáp nhập hai trường, tên trường 
là Học viện Văn Lý Pháp Cổ. “Đại nguyện hưng học” của pháp sư 
Thánh Nghiêm - người sáng lập ra Pháp Cổ Sơn cuối cùng đã thành 
hiện thực. 

Học viện Phật giáo Pháp Cổ sẽ tiếp tục lấy danh nghĩa của Lớp 
Cử nhân, Lớp Thạc sĩ, Lớp Tiến sĩ của khoa Phật giáo học Học viện 
Văn Lý Pháp Cổ để chiêu sinh. Còn Học viện Tự nhiên Xã hội Pháp 
Cổ thì lấy danh nghĩa của Tổ xã hội nhân văn Học viện Xã hội Nhân 
văn Pháp Cổ để chiêu sinh. Mùa xuân năm 2015, bắt đầu chiêu sinh 
bốn lớp Thạc sĩ: Giáo dục cuộc sống, Tái tạo cộng đồng, Xã hội - 
Doanh nghiệp và sáng tạo, Môi trường và Phát triển. Mùa thu năm 
2015 sinh viên sẽ nhập học. 


Để chuẩn bị mở “Học viện Xã hội Nhân văn Pháp Cổ? từ tháng 
9/1993, Pháp sư Thánh Nghiêm đã mời Giáo sư Lý Chí Phu làm 
Chủ nhiệm Văn phòng trù bị; tháng 10/1997, Giáo sư Tầng Tề 
Quần đảm nhiệm; tháng 8/2007, Giáo sư Lưu An Chỉ tiếp nhận; 
Tháng 02/2012, Hòa thượng phương trượng Quả Đông lại mời 
Giáo sư Tầng Tế Quần làm Chủ nhiệm Văn phòng trù bị. Trong 
thời gian Giáo sư Lưu An Chi làm Chủ nhiệm, đã từng gửi hồ sơ 
lên Bộ Giáo dục xin Văn phòng trù bị Học viện Xã hội Nhân văn 
Pháp Cổ trực tiếp thành lập Đại học Pháp Cổ. Trong nhiệm kỳ của 
mình, Giáo sư Tầng Tề Quần cũng đã từng nộp hồ sơ xin trực tiếp 
sáp nhập Văn phòng trù bị Học viện Xã hội Nhân văn Pháp Cổ và 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀILOAN „31 s_ 


Học viện Phật giáo Pháp Cổ thành Đại học Pháp Cổ. Nhưng Bộ 
Giáo dục cũng không có cách nào tháo gỡ quy định của nhà nước 
và thông lệ: quá trình thành lập “Đại học” tư thục bắt buộc phải 
trải qua giai đoạn “Học viện”, có những điều kiện như hiệu quả giáo 
dục tốt và phải có thành tích chứng minh cụ thể và chế độ vận hành 
công tác hành chính của trường hoạt động bình thường thì mới có 
thể nộp hồ sơ xin thành lập “Đại học”. Do đó, chúng tôi không thể 
trực tiếp lấy tên trường là “Đại học Pháp Cổ”. 


Nên ngày 28/7/2014, Hội đồng sáp nhập Học viện Xã hội 
Nhân văn Pháp Cổ và Học viện Phật giáo Pháp Cổ, đã đưa ra ý kiến 
đặt tên trường là Học viện Pháp Cổ, bởi vì như thế sẽ gọn nhẹ hơn 
tên Học viện Xã hội Nhân văn Pháp Cổ, nhưng Bộ Giáo dục nêu ra 
khó khăn được quy định tại Điều 5, Luật thành lập trường tư thục 
là: “Tên của trường tư thục, phải thể hiện rõ loại hình, đẳng cấp và 
pháp nhân của trường”, quy định tên của trường bắt buộc phải thể 
hiện được “loại hình” Do đó, chúng tôi mới đưa ra ý kiến lấy tên 
trường là “Học viện Tự nhiên Xã hội Pháp Cổ” để hội đồng của Bộ 
Giáo dục có thể thông qua hồ sơ sáp nhập trường. 


Như đã nói ở trên, tháng 9/1993, Phòng trù bị Học viện Xã hội 
Nhân văn Pháp Cổ được thành lập được là vì quy định về thành 
lập Học viện Xã hội Nhân văn tư thục của nhà nước thời đó thông 
thoáng, nên Đại học Viện giáo dục của Pháp Cổ Sơn có thể triển 
khai. Nhưng, xét từ khó khăn trước mắt của giáo dục đại học ở Đài 
Loan lúc đó: 1. Xu thế xã hội về gia đình ngày càng sinh ít con dẫn 
đến nguồn học sinh mỗi năm một giảm; 2. Số lượng trường đại học 
(hiện lúc đó đã có 171 trường đại học) đã bão hòa. Cạnh tranh về 
nguồn lực giáo dục giữa 62 trường công lập và 109 trường tư thục 
của Đài Loan ngày càng gay gắt. Để đối phó với tình thế “nguồ 
học viên giảm, “cạnh tranh về nguồn tài nguyên”, hệ thống Pháp 
Cổ Sơn quyết định sáp nhập hai trường Học viện Tự nhiên Xã hội 
Pháp Cổ và Học viện Phật giáo Pháp Cổ để đạt được hiệu quả “tập 


` 


trung nguồn lực” và “phát triển đặc sắc”. 


Sau khi hai trường sáp nhập, Học viện Xã hội Nhân văn phải có 


314... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


quy mô 5.000 sinh viên trở lên mới có thể duy trì và phát triển, cũng 
là để hoàn thành sự mong mỏi của Pháp sư Thánh Nghiêm - người 
sáng lập trường: “Là nơi phát nguồn của năng lượng lương thiện, 
có thể vì xã hội của chúng ta mà bồi dưỡng giáo dục nhiều hơn nữa 
những hạt giống tĩnh lặng hóa lòng người” và có được đặc sắc “nhỏ 
nhưng đẹp”. Phương hướng quy hoạch phát triển: học viên khoảng 
vài trăm người, có thể thực thi “tất cả ở ký túc xá, lớp học ít người, 
trường học giống như gia đình, xây dựng môi trường học tập tự chủ 
nhưng hòa hợp, đào tạo việc tu dưỡng hằng ngày những lĩnh vực 
có liên quan, sự quan tâm đến sự sống và nhân tài lãnh đạo các cấp 
cống hiến cho xã hội. 

Về phương diện nghiên cứu và giảng dạy, lấy đội ngũ cán bộ 
giảng viên vốn có từ thời kỳ của Viện Nghiên cứu Phật học Trung 
Hoa gồm Tổ Phật học Ấn Độ, Tổ Phật học Trung Quốc, Tổ Phật 
học Tây Tạng dung hợp với tinh hoa của Phật giáo Hán truyền, 
Nam truyền và Tạng truyền, đã khai sáng kỷ nguyên mới của việc 
nghiên cứu và tu học Phật giáo. Lấy những môn học thông tin Phật 
học vốn có mở rộng thành “Tổ thông tin Phật học” để bồi dưỡng 
nhân tài về hệ thống quản lý tri thức và kinh tạng Phật học điện tử. 
Đồng thời cũng chú trọng đào tạo ngôn ngữ Phật điển như tiếng 
Phạn, Pali, Tây Tạng và tăng cường học tập tiếng Anh, tiếng Nhật, 
hy vọng tương lai có thể xây dựng môn học Phiên dịch Phật điển. 


Ngoài ra, như đã nói ở trên, do Học viện Nghiên cứu và Tu học 
Tôn giáo có thể làm căn cứ để mở học phần “Tu hành”. Từ đây, cơ 
sở giáo dục tôn giáo của một tôn giáo đơn nhất ở Đài Loan có thể 
kết hợp “nghiên cứu” học thuật và thực tiễn “tu hành”. Về phương 
điện này, Học viện Phật giáo Pháp Cổ có nguồn lực rất tốt để vận 
dụng. Các khóa tụng kinh sáng tối, tọa thiển, đồng tu định kỳ của 
Viện Phật học và Tăng đoàn là các bài học thường xuyên để bồi 
dưỡng thói quen tu hành. Đồng thời, kết hợp nguồn tài nguyên giáo 
dục Khu giáo dục Phật giáo quốc tế Pháp Cổ Sơn, tiến hành thảo 
luận mang tính lý luận và sự khảo sát về diễn tiến lịch sử của các 
hành môn như tu thiền, nghi lễ, hoằng hóa, v.v... từ đó thành lập 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀILOAN „31 >% 


chỉ số thực tiễn tu hành, dân dần tạo dựng khuynh hướng học tập 
coi trọng cả nghiên cứu và tu hành, phát triển dung hòa giữa truyền 
thống và đổi mới. 

Quy hoạch và thực thi “Chương trình tu học” của Học viện Phật 
giáo Pháp Cổ, được thể hiện ở bảng dưới đây: 


Tên môn học Số tín Năm 
chỉ học 
1. Tụng kinh sáng và tối, ngồi thiển sáng và tối Sồ Năm 1-2 


hoặc cộng tu định kỳ 


2. Môn học bắt buộc chung: Nghiên cứu và tu 2 Năm thứ 


học Giới - Định - Tuệ 1 
3. Các môn chuyên đề tự chọn (chọn ít nhất 1 2 Năm thứ 
trong 5 môn) 2-3 


3.1. Chuyên đề tu thiển: (thiền pháp, niệm Phật, 
chỉ quán) và thân tâm học Phật giáo (y học và tâm 
lý học), Yoga 

3.2. Chuyên đề nghi lễ: Sám pháp, Yết ma, Tụng 
tán kinh kệ, Phật sự và âm nhạc Phật giáo, Hý kịch 
(biểu diễn nghệ thuật) 

3.3. Chuyên đề hoằng hóa: Phổ biến rộng rãi Phật 
học, Cứu trợ nhân đạo, chăm lo hậu sự, Phát triển 
xã hội và Quản lý hành chính. 

3.4. Chuyên đề Nghệ thuật Phật giáo: Vườn cảnh 
chùa viện, Kiến trúc Phật giáo, Mỹ thuật Phật giáo 


(Nghệ thuật thị giác) 

3.5. Nghiên cứu chuyên đề tổng hợp về tu tập 

4. Báo cáo tốt nghiệp (Graduation Presenfafion) | 2 Năm thứ 
có thể phối hợp với luận văn tốt nghiệp, hoặc phối 2-3 


hợp với môn bắt buộc chung, chuyên đề tự chọn; 
kiểm tra tập kế hoạch báo cáo tốt nghiệp, so sánh 


với quá trình báo cáo luận văn tốt nghiệp. 


316... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Quy hoạch và thực thi “Chương trình tu học” của Học viện Phật 
giáo Pháp Cổ là theo quan điểm “Giáo dục lấy người học làm trung 
tâm” (Learner/Student - Cenfered Teaching and Learning). Quan 
điểm này trong giới giáo dục ở phương Tây gắn liền với sự hưng 
khởi của ngành tâm lý học nhân văn (Humanistic Psychology) vào 
khoảng nửa sau thập niên 1940. Đặc biệt là chủ trương “lấy sinh 
viên làm trung tâm của sự giáo dục” (Student - Cenfered Teaching) 
do nhà tâm lý học người Mỹ Carl Rogers đề xuất trong giáo dục. Để 
học viên có thể tự chủ quy hoạch thì nội dung học tập phải có quan 
hệ mật thiết đến đời sống của bản thân mình. Bồi dưỡng năng lực 
tự phát hiện bản thân và đối diện với vấn đề. Kết hợp dùng phương 
pháp “tự tay mình thực hiện” (Hands-ơn Acfivifies), học tập phương 
thức lấy thảo luận tập thể và hoạt động tập thể để giải quyết vấn đề; 
Chú trọng phương pháp tự đánh giá hoặc đánh giá nội tại. Do đó, 
giảng viên cần phải tích cực để trở thành người thúc đẩy học viên tự 
học (Facilifator), giúp đỡ học viên tìm câu trả lời và khám phá vấn 
đề mới, tạo nên môi trường học tập tôn trọng lẫn nhau. Tạo sự tín 
nhiệm và đầy thiện ý giữa thầy và trò, sẽ không vì sự hiểu biết còn có 
hạn mà cảm thấy trở ngại và chán nản. Giảng viên không nhất định 
phải “dốc hết lòng truyền thụ” làm mục tiêu dạy học. Điều quan 
trọng hơn là bồi dưỡng sự hứng thú trong việc tự tìm tòi khám phá, 
trải nghiệm cảm giác thành tựu trong từng giai đoạn. Từ tự thân 
phát hiện đến tùy cơ ứng biến giải quyết vấn đề, bồi dưỡng động cơ 
và năng lực học tập suốt đời cho học viên. 

Khẩu hiệu truyền thống của Học viện Phật giáo Pháp Cổ là “Bi 
Trí hòa kính” làm năng lực cốt lõi của học tập. Mục tiêu là học viên 
sẽ kết hợp “nghiên cứu” học thuật và thực tiễn “tu hành, trở thành 
nhân tài mang lại lợi ích cho mình và mọi người. Do đó, học viên 
sau khi tu tập các khóa học “nghiên cứu, tu học các khóa cố định 
sáng tối” và “nghiên cứu, tu học tinh yếu giới, định, tuệ” của năm 
thứ nhất, có thể chọn ít nhất một môn tự chọn (hai học kỳ, hai tín 
chỉ) trong năm môn “nghiên cứu, tu học chuyên để” đã nêu ở trên. 
Có thể phối hợp với luận văn tốt nghiệp, hoàn thành kết quả của 
“Báo cáo tốt nghiệp”. 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀILOAN „31 „ 


Quan điểm thiết kế chương trình là “giáo dục lấy người học làm 
trung tâm, hy vọng rèn luyện cho học viên thói quen tự chủ học tập 
suốt đời. Cho nên, các chuyên đề nghiên cứu và tu học lấy việc học 
viên tự lên kế hoạch, thực hiện và kế hoạch học tập có liên quan đến 
“thể hiện tốt nghiệp” làm mục tiêu của giáo trình. Nhiệm vụ của các 
giảng viên giảng dạy các môn chuyên đề nghiên cứu và tu học là: 

1. Hỗ trợ học viên lên kế hoạch, thực hiện và kế hoạch học tập 
có liên quan đến “Báo cáo tốt nghiệp” (lấy mục tiêu: học để sử dụng 
được, học đi cùng với chí hướng lập thân lập nghiệp, học gắn liền 
với việc hoạch định sinh kế làm chính). 

2. Hỗ trợ học viên tìm giảng viên hướng dẫn “Báo cáo tốt nghiệp” 
(cũng có thể là giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp). 

Do đó, phương thức tiến hành các chuyên đề nghiên cứu và tu 
học được chia ra thành “Thời gian học tập chung” và “Thời gian học 
tập cá nhân” Thời gian học tập chung được sắp xếp: giới thiệu và 
điều chỉnh chương trình đầu học kỳ, học viên trước tiên sẽ (có thể 
tranh thủ thời gian nghỉ đông, nghỉ hè) vạch ra việc chia sẻ kế hoạch 
học tập, kết quả học tập giữa học kỳ hoặc mời chuyên gia, học giả 
đến diễn giảng những chuyên đề không định kỳ và cả việc chia sẻ 
kết quả học tập cuối kỳ. 

Thời gian học tập cá nhân do học viên dựa vào kế hoạch học tập 
do mình vạch ra để sắp xếp “thời gian học tập cá nhân”. Ví dụ: căn 
cứ vào thư mục đã vạch ra, bằng phương pháp tự học hoặc qua các 
nhóm đọc sách để đọc - nghiền ngẫm những điển tịch có liên quan; 
Hoặc tham gia hội thảo có liên quan, các hoạt động có liên quan 
như tu thiền, các buổi tổ chức họp mặt của tăng ni... ; Hoặc đi học 
tập thực tế tại các cơ quan đơn vị có liên quan; Hoặc nếu có vấn đề 
gì có thể sắp xếp hẹn thời gian để trao đổi với giảng viên phụ trách. 


2. ĐẠI HỌC H0A PHẠM 


Đại học Hoa Phạm ( $# 3Ÿ % ## - Huaƒfan Universify) thành lập 
năm 1990 với tên gọi Học viện Công nghệ Hoa Phạm; Năm 1993 
đổi tên thành Học viện Nhân văn Khoa học Kỹ thuật Hoa Phạm; 


3l8... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Năm 1997 đổi tên thành Đại học Hoa Phạm, có địa chỉ tại quận 
Thạch Định, thành phố Đài Bắc, một trường đại học tổng hợp. 


Đây là mô hình một trường đại học tổng hợp. Trong khu vực Đại 
học Hoa Phạm có Trường Phật học Liên Hoa. Đứng về mặt xã hội 
thì Trường Đại học Hoa Phạm chuyên đào tạo nhân tài với những 
khoa học xã hội. Trường Phật học Liên Hoa chuyên về học Phật, 
nhằm bồi dưỡng và đào tạo tăng tài, ngoài ra còn đào tạo những nữ 
nhân phát tâm học Phật. Hai trường này được khai sáng bởi vị Ni 
trưởng Hiểu Vân. 

Ni trưởng Hiểu Vân là một nhà giáo dục, một nhà tôn giáo và 
cũng là một hoạ sĩ nổi tiếng. Lúc chưa xuất gia, sư là một hoạ sĩ nổi 
tiếng, từng chu du qua nhiều nước để dạy hội họa, trong đó đến hầu 
hết các nước thuộc vùng Đông Nam Á triển lãm tranh vẽ của mình. 
Đặc biệt vào năm 1947, sư có đến thành phố Hồ Chí Minh triển 
lãm, lúc đó báo chí đăng tin nói về nữ hoạ sĩ Du Vân Sơn (thế danh 
của Ni trưởng Hiểu Vân). 

Trường nằm trên đỉnh núi có phong cảnh tự nhiên, kết hợp với 
kiến trúc thiền vị tao nhã. Cảnh đẹp tự nhiên sẽ làm người đến đây 
khởi ngộ tâm linh. Ni trưởng Hiểu Vần đã đề xướng giáo dục hòa 
mình vào cảnh đẹp thiên nhiên, từ đó thiết lập ra lớp học ngoài 
vườn trường, hướng dẫn sinh viên cảm nhận cảnh vật bên ngoài 
thiên nhiên được miêu tả trong kinh điển, cho đến Đức Phật và đệ 
tử đã tu đạo và giác ngộ như thế nào khi hòa nhập với núi rừng. Ni 
trưởng dẫn dắt học sinh đến những lớp học trong tự nhiên, thường 
ở trong rừng trúc, trong những đình hóng mát ngâm thơ thiền và 
thơ đời Đường đời Tống có hàm ý thiền vị với học sinh, và giúp họ 
cảm nhận được niềm vui ở trong đó. 

Ni trưởng Hiểu Vần suy nghĩ thấu suốt về giáo dục, với kinh 
nghiệm phong phú về dạy học và thành lập trường lớp, là một nhà 
giáo dục tu tú và vĩ đại, người đã đề xuất “trong nhà Phật kiên quyết 
xem người xuất gia là chủ thể” Ñi trưởng rất coi trọng giáo dục tăng 
đoàn, cho rằng “có kiện toàn được giáo dục tăng đoàn hay không là 
vấn đề liên quan mật thiết đến sự tồn vong của Phật giáo”. Ni trưởng 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀI LOAN 319. 


Hiểu Vần biết sứ mệnh của Tăng nhân và người thế tục hoàn toàn 
khác nhau, cho nên đã có thái độ rất nghiêm túc đối với vấn đề giáo 
dục Tăng đoàn, sư phát nguyện xuất gia không làm trụ trì, không 
xây chùa lớn, mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu về giáo dục Phật giáo, 
lấy bản thân làm gương, nguyện bản thân trở thành một tăng nhân 
tự giác giác tha. 
Các ngành đào tạo của đại học Hoa Phạm: 
(1) Học viện Nhân văn và Nghệ thuật: 
- Khoa Mỹ thuật và sáng tác 
- Khoa Triết học 
- Khoa Ngoại ngữ 
- Khoa Văn học Trung Quốc 
- Sở Nghiên cứu Tư tưởng Nhân văn Đông phương. 
(2) Học viện Khoa học Kỹ thuật và Trí tuệ cuộc sống 
- Khoa Kỹ thuật và Trí tuệ cuộc sống 
- Khoa Công trình cơ điện 
- Khoa Công trình điện tử 
- Khoa Kỹ thuật Công nghiệp và Thông tin Kinh doanh 
- Khoa Quản lý thông tin 
(3) Học viện thiết kế và sáng tạo 
- Khoa Thiết kế trí tuệ cuộc sống 
- Khoa Nhiếp ảnh và thiết kế ảo 
- Khoa Kiến trúc 
- Khoa Thiết kế Công nghiệp 
- Khoa Cảnh quan và thiết kế môi trường 
(4) Học viện Phật giáo 
- Khoa Nghệ thuật Phật giáo 
- Khoa Phật giáo 


Ngoài ra còn có các trung tâm nghiên cứu: Trung tâm Ngoại 


320... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


ngữ, Trung tâm Nghiên cứu giáo dục nhân văn, Trung tâm Giáo dục 
truyền thông, Trung tâm Nghiên cứu Pháp sư Hiểu Vần, Trung tâm 
Nghiên cứu thư pháp, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa tư sản, Trung 
tâm Nghiên cứu phát triển núi đồi. 

Sau khi Ni trưởng Hiểu Vân viên tịch, Trường Phật học Liên 
Hoa do pháp tử kế thừa là Ni trưởng Tu Từ tiếp tục sự nghiệp giáo 
dục đào tạo tăng tài. Thể chế điều hành của trường đại học thì được 
Bộ Giáo dục và các vị giáo sư tiến sĩ cùng các nhà quản lý của trường 
điều hành. 


3. ĐẠI HỌC PHẬT QUANG 


Đại học Phật Quang (4Š 3, Fo Guang University › EG.U) 
do Đại lão Hòa thượng Tĩnh Vần sáng lập, thuộc Bộ Giáo dục Đài 
Loan. Đây là trường đại học hàng đầu khu vực Lan Dương, trường 
tọa lạc trên núi thôn Lâm MỊ, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan, độ cao 
430m so với mực nước biển, địa thế tích tụ linh khí núi sông, với 
các lớp học thân thiện môi trường, quy mô các lớp có số lượng sinh 
viên ít, nhưng có tỷ lệ thầy trò chuẩn nhất nước, đem đến cho học 
viên một môi trường học tập khoa học lý tưởng. 


Năm 1993, Đại học Phật Quang được phê chuẩn thành lập, trải 
qua 7 năm xây dựng, năm 2000 trường chiêu sinh với danh nghĩa 
Học viện Xã hội Nhân văn Phật Quang. Từ năm 2000, Bộ phận Đại 
học chính thức tiếp nhận sinh viên, áp dụng chế độ các lớp nhỏ, 
mỗi khoa tiếp nhận khoảng 30 đến 40 sinh viên. Tháng 8 năm 2006, 
trường đổi tên thành Đại học Phật Quang. Hiện tại Đại học Phật 
Quang có Học viện Nhân văn, Học viện Quản lý và Khoa học xã 
hội, Học viện Sáng chế và Khoa học kỹ thuật, Học viện về Tư liệu 
sản xuất LOHAS (lối sống lành mạnh và bền vững) và Học viện 
Phật giáo, trực thuộc năm học viện có 1Š khoa, (trừ khoa Ăn chay 
và sức khỏe, các khoa đều có các lớp đào tạo thạc sĩ), các Khoa Ứng 
dụng và Văn học Trung Quốc và Khoa Phật học có các lớp đào tạo 
tiến sĩ. Đại học Phật Quang có hệ đào tạo Thạc sĩ Phật học bằng 
tiếng Anh, tiếng Trung; Tiến sĩ Phật học bằng tiếng Trung. 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀILOAN „32 la 


Đại học Phật Quang lấy lời dạy “Nghĩa chính đạo từ” của Đại 
sư Tỉnh Vân làm phương châm giảng dạy, “Nghĩa” tức là thông qua 
việc chuyển hóa nhận thức nội tại thành tri thức hữu dụng, có khả 
năng làm chủ tư duy và phán đoán độc lập; “chính” là biết thế nào là 
đúng và biết cách phải làm thế nào cho đúng; “Đạo” là tìm cầu chân 
lý, tiếp thu tri thức; đồng thời “Từ” là luôn có tâm biết ơn và hỷ xả, 
quan tâm đến xã hội, phục vụ cộng đồng. 

Năm trường đại học của hệ thống Trường Đại học Phật Quang 
có tần suất giao lưu học thuật giữa thầy và trò cao. Đại học Phật 
Quang đặc biệt chú trọng việc hợp tác giáo dục quốc tế, đã ký hiệp 
định giao lưu học thuật với 15 trường đại học nổi tiếng, khuyến 
khích các sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường hoạt động 
tình nguyện tại nước ngoài trong một thời gian ngắn hoặc trên một 
học kỳ, giao lưu học hỏi, thậm chí là có cơ hội du học nước ngoài. 
Trường đã cùng Đại học Tây Lai tại Mỹ ký kết kế hoạch đào tạo 2 
cộng 2, sinh viên của Đại học Phật Quang có thể học tại trường 2 
năm, và học tại Đại học Tây Lai 2 năm, sau khi tốt nghiệp có thể 
nhận bằng tốt nghiệp của cả 2 trường. 

Đại học Phật Quang sáng lập trên cơ sở Viện nghiên cứu, trước 
tiên là có các lớp thạc sĩ, tiến sĩ, sau đó tiến hành chiêu sinh Bộ 
phận Đại học. Đây là cách làm tiên tiến, chưa từng có trong lịch sử 
giáo dục Đài Loan. Các sinh viên đại học là nguồn nghiên cứu sinh 
sau này, được dìu dắt theo cách hướng dẫn nghiên cứu sinh ngay từ 
những ngày đầu vào trường, đồng thời trường cũng đẩy mạnh mối 
liên kết thầy trò. 

Đại học Phật Quang tuy là một trường mới thành lập, nhưng rất 
chú trọng tinh thần truyền thừa mang tính lịch sử, quy tụ nguồn 
giảng viên ưu tú trên toàn cầu, thúc đẩy tinh thần học tập và tìm cầu 
tri thức nơi mỗi sinh viên bằng cách tiếp thu kinh nghiệm nghiên 
cứu và giảng dạy của đội ngũ giảng viên quốc tế. 

Đại học Phật Quang thành lập trường trên tỉnh thần Nhân văn, 
phát huy truyền thống giáo dục Trung Hoa, hòa nhập vào xu thế 
phát triển của thế giới, trên cơ cấu đại học hiện đại nhưng vẫn thể 


322... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


hiện truyền thống của các trường học thời Tống Minh, nói cách 
khác Đại học Phật Quang là trường đại học truyền thống nhưng 
mang ý vị hiện đại và cũng chính là ngôi trường thực tiễn hiện đại 
nhưng mang đầy tinh thần truyền thống. 


Dưới đây là Š trường trực thuộc: Đại học Phật Quang (Nghi Lan 
- Đài Loan), Đại học Nam Hoa (Gia Nghĩa - Đài Loan), Đại học Tây 
Lai (Mỹ), Đại học Nam Thiên (Australia), Đại học Quang Minh 
(Philippines) đều thuộc hệ thống đại học do Hòa thượng Tĩnh 
Vân sáng lập. Do vậy, sau khi tốt nghiệp tại Đại học Phật Quang có 
thể xin học bổng chuyển tiếp sang 4 trường còn lại. 


N <4 


Phương châm đào tạo: Với lời giáo huấn “nghĩa chính đạo từ” và 
tinh thần “giáo dục toàn diện, trường học thân thiện, học tập suốt 
đời”, trường đã đào tạo ra những nhân tài cho xã hội, có “phẩm đức, 
phẩm chất, phẩm vị” vừa có tri thức lại vừa hiểu lễ nghĩa, trường tuy 
nhỏ nhưng tinh tế chất lượng cao. 

Mục tiêu giáo dục: Quan tâm đến sinh mệnh, chân thành với 
con người, tôn trọng nghề nghiệp, hòa đồng với tập thể, gắn kết 
quan hệ giữa tập thể và cộng đồng. Nâng cao đời sống, rèn luyện 
đạo đức, truy tìm thực tiễn cuộc sống hướng thiện. Khai thác sinh 
kế, nhấn mạnh đào tạo năng lực chuyên môn, chú trọng phát triển 
bền vững ý chí gây dựng sự nghiệp. 

Các tố chất cơ bản: Thái độ đối nhân xử thế uyển chuyển, quan 
niệm cùng chung sống hài hòa với tự nhiên. Niềm tin hướng tới xã 
hội và phục vụ cộng đồng. Ý niệm học tập cả đời và nghị lực học tập 
bề sâu. Giáo dục tố chất về công nghệ thông tin và ngữ văn. 

Năng lực trọng tâm: Khả năng đối thoại và điều hòa. Năng lực 
lên kế hoạch và tổ chức. Năng lực tư duy và phán đoán độc lập. 
Năng lực chuyên môn và khả năng giải quyết các vấn đề. 

Đơn vị học thuật: Học viện Khoa học kỹ thuật và sáng chế, 
Học viện Phật giáo, Học viện Nhân văn, Học viện Tư liệu sản xuất 
LOHAS, Học viện Quản lý và khoa học xã hội. 


Trung tâm nghiên cứu: Trung tâm Nghiên cứu tình hình xã 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀI LOAN SỜ, 


hội, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và các vấn đề công cộng, Trung 
tâm Triết học Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu văn học Hán 
văn thế giới, Trung tâm Nghiên cứu Nguyên Minh Thanh, Trung 
tâm Nghiên cứu du lịch tương lai, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo, 
Trung tâm Nghiên cứu kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu tổ chức phi 
lợi nhuận, Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật Á châu, Trung tâm 
Nghiên cứu về sinh mệnh học, Trung tâm Nghiên cứu đánh giá 
tài sản, Trung tâm Nghiên cứu truyền bá Lan Dương, Trung tâm 
Nghiên cứu văn hóa thổ dân và sự truyền bá, Trung tâm Nghiên cứu 
truyền bá sinh thái bảo vệ môi trường, Trung tâm Nghiên cứu nghệ 
thuật nhân văn. 


4. ĐẠI HỌC HUYỀN TRANG 


Đại học Huyền Trang (x3 X#f Huuan Chuang UHiuersify - 
HCU) là một trường đại học Phật giáo tư nhân thuộc thành phố Tân 
Trúc, Đài Loan, tiền thân là Học viện Xã hội Nhân văn Huyền Trang. 
Trường được thành lập vào năm 1997 bởi Hòa thượng Liễu Trung và 
được đặt tên cho Tam tạng Pháp sư Huyền Trang. Năm 2009, đổi tên 
thành Đại học Huyền Trang, bao gồm Học viện Khoa học Xã hội, Học 
viện Quản lý Du lịch, Học viện Truyền thông, Học viện thiết kế. 


Phương châm giáo dục của trường: Nghiên cứu học thuật, bồi 
dưỡng nhân tài, truyền trao tri thức, đề cao chân lý chính tri chính 
kiến, tịnh hóa nhân tâm, phục vụ xã hội, xúc tiến đất nước phát 
triển. Đề cao Đức, Trí, Cân, Nghị. Trong đó: Đức: Bồi dưỡng đạo 
đức nghề nghiệp; Trí: có hoài bão trí tuệ và từ bi; Cần: cần mãn 
phấn đấu tự giác; Nghị: kiên nghị tự cường. 

Đại học Huyền Trang đã giành được các khoản tài trợ từ Dự án 
xuất sắc của Bộ Giáo dục trong nhiều năm. Đội ngũ giảng viên chất 
lượng, đề cao những sinh viên xuất sắc, liên tục đổi mới và phát 
triển phương pháp dạy học. 

Mùa hè năm 2005, Đại học Huyền Trang đã được công nhận là 
một trong những trường tốt nhất trong các trường Đại học tư thục 
được thành lập trong Cuộc đánh giá Học thuật Quốc gia. 


324... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Đại học Huyền Trang đã được Bộ Giáo dục công nhận những 
thành tựu nổi bật trong lĩnh vực giáo dục sau khi nhận được khoản 
tài trợ cho việc thúc đẩy Đại học xuất sắc vào năm 2006. 


Các ngành đào tạo: 


Học viện Truyền thông gồm các khoa: Truyền thông đại chúng, 
Phát thanh truyền hình và Báo chí, Nghệ thuật Biểu diễn và Truyền 
thông. 

Học viện Thiết kế và Nghệ thuật gồm các khoa: Thiết kế Truyền 
thông Trực quan, Nghệ thuật Thiết kế sáng tạo, Thiết kế thời trang. 


Học viện khoa học Xã hội gồm các khoa: Công tác xã hội, Tâm 
lý học ứng dụng, Luật, Tôn giáo và văn hóa, Trung tâm bồi dưỡng 
kiến thức giáo viên. 

Học viện Quản trị Khách sạn và Quản lý Quốc tế gồm các khoa: 
Quản trị Kinh doanh, Quản lý Thông tin, Ngoại ngữ Ứng dụng, 
Quản lý Khách sạn. 

Trung tâm nghiên cứu: 

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng luân lý, Trung tâm Nghiên cứu 
tư tưởng nhân văn Đông phương, Trung tâm Nghiên cứu giáo dục 
phát triển cộng đồng dân tộc, Trung tâm Nghiên cứu chính sách xã 
hội, Trung tâm Nghiên cứu điều tra xã hội, Trung tâm Nghiên cứu 
truyền thông, Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và phát triển xã hội, 
Trung tâm Nghiên cứu người Khách Gia, Trung tâm Nghiên cứu 
Huyền Trang, Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kiều, Trung tâm Nghiên 
cứu giáo dục người trưởng thành và phục vụ xã hội, Trung tâm 
Nghiên cứu Tôn giáo và Pháp luật, Trung tâm Nghiên cứu giáo dục 
luân lý sinh mệnh, Trung tâm Quan tâm xã hội và bảo hộ tư pháp 
Tân Trúc, Trung tâm Nghiên cứu giao lưu văn hóa Trung Quốc và 
Đài Loan. 


5. ĐẠI HỌC TỪ TẾ 


Đại học Từ Tế ( & ðŸ X ## - 1zu Chí Ưniversity) - hoạt động 
dưới hình thức Pháp nhân tài chính tự chủ, gọi tắt là Từ Đại - là 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀI LOAN 325% 


đại học Phật giáo thuộc thành phố Hoa Liên huyện Hoa Liên Đài 
Loan, do Quỹ sự nghiệp từ thiện Phật giáo quyên góp tài trợ thành 
lập. Đây là một trong số ít trường ở Đài Loan còn giữ chế độ mặc 
đồng phục. Trường có tỷ lệ thầy trò thấp (trừ các giảng viên part 
time, tỷ lệ giáo sư /sinh viên là 1/5). 


Tháng 10 năm 1994, sáng lập Viện Y học Từ Tế. 


Tháng 8 năm 1998, đổi tên thành Học viện Khoa học xã hội 
nhân văn và Y học Từ Tế. 


Tháng 8 năm 2000, đổi tên thành Đại học Từ Tế, bao gồm Học 
viện Y, Học viện Khoa học sinh mệnh, Học viện Khoa học xã hội và 
Truyền bá giáo dục. 


Tháng 9 năm 2000, chính thức thành lập Trường Trung học 
cao cấp thuộc Đại học Từ Tế và Trường Tiểu học Quốc dân thực 
nghiệm thuộc Đại học Từ Tế. 

Năm 2002, thành lập trường mẫu giáo gắn với Trường Tiểu học 
Quốc dân thực nghiệm thuộc Đại học Từ Tế. 

Tháng 9 năm 2007, xây dựng thêm khuôn viên Học viện Khoa 
học xã hội (khuôn viên Giới Nhân). 

Tháng 8 năm 2011, Trung học cao cấp thuộc Đại học Từ Tế và 
Trường Tiểu học Quốc dân thực nghiệm thuộc Đại học Từ Tế hợp 
nhất lại thành Trung học cao cấp thuộc Đại học Từ Tế (bao gồm 
các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, có trường 
mẫu giáo đi kèm). 

Các phòng và các trung tâm nghiên cứu: Phòng Nghiên cứu sức 
khỏe dân nguyên trú (dân bản địa hoặc dân tộc thiểu số); Trung 
tâm Kiểm tra thuốc cho vận động viên; Phòng Nghiên cứu ADN 
nhân loại cổ; Trung tâm Thực nghiệm trên động vật; Phòng nghiên 
cứu thần kinh tự chủ. 

Đặc biệt là có Sở Nghiên cứu Tôn giáo và Nhân văn. Mục đích 
giáo dục đào tạo nhân tài nghiên cứu tôn giáo trong các phương 
diện: học thuật, giáo dục và phục vụ; nghiên cứu mối liên quan 


.326... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


giữa: nội dung tín ngưỡng, thực hành tín ngưỡng và trị liệu, lấy nội 
dung trong Kinh điển làm nền tảng, trong quá trình áp dụng thực 
tiễn cuộc sống, bao gồm kinh nghiệm trị liệu giúp mình giúp người, 
từ đó phát triển lý luận học thuật, ứng dụng vào các lĩnh vực: điều 
trị, giáo dục, từ thiện, tư vấn tâm lý, văn hóa, nâng cao thực tiễn lý 
luận và trí tuệ, xuyên suốt trong tu tập cho bản thân và giúp đỡ mọi 
người. Hình thành những nét đặc sắc như sau: 


(1) Từ góc độ khoa học về tư tưởng, kinh điển, triết học, nhân 
loại học, tâm lý học và hiện tượng học, nghiên cứu: giáo lý giáo 
nghĩa của tôn giáo; kinh nghiệm tín ngưỡng tôn giáo, bao quát cách 
thức giúp đỡ trị liệu nỗi khổ đau của con người trong xã hội. 

(2) Lấy việc nghiên cứu về thực tiễn kinh nghiệm tôn giáo làm 
nền tảng, phát huy nghiên cứu tư tưởng. Từ đội ngũ giáo sư có 
chuyên môn cao nghiên cứu liên kết phát huy bao gồm các yếu tố: 
nhân văn, xã hội, lâm sàng; kết hợp với nhau để ứng dụng chuyên 
sâu liên ngành. 

(3) Rèn luyện trang bị cho nghiên cứu sinh hiểu rõ toàn diện 
về kiến thức áp dụng vào cuộc sống, tuy không yêu cầu họ có tín 
ngưỡng tôn giáo, nhưng đây đủ năng lực quan sát và hiểu rõ niềm 
tin tôn giáo, biết được sự khác nhau giữa người có hay không có tôn 
giáo về quan niệm thân thể tâm hồn của họ, tổng hợp những lĩnh 
vực khác nhau, hiểu sâu sự ảnh hưởng tác động của tôn giáo trong 
thế kỷ XXI. 


Năng lực trọng tâm của sở nghiên cứu là căn cứ vào mục tiêu 
giáo dục “đào tạo nhân tài có khả năng hiểu biết về kinh điển và 
thực hành tôn giáo”, liên quan đến ba yếu tố “tín ngưỡng, thực tiễn 


^ ” 


và trị liệu” như dưới đây: 

(1) Hình thành năng lực tự đọc hiểu kinh điển: đủ khả năng đọc 
hiểu chính xác kinh điển, nắm rõ phương pháp phân tích kinh điển, 
bao gồm yếu tố lịch sử phát triển, văn bản phái sinh, liên kết so sánh 
các văn bản khác nhau, và luận chứng nguồn gốc của nó. 


(2) Năng lực hiểu biết hiện tượng tôn giáo: sử dụng phương 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀI LOAN 327 


pháp từ thực tế tham dự và quan sát, mô tả được hiện tượng của 
kinh nghiệm tôn giáo, hiểu rõ nội dung thực tiễn cụ thể của tôn 
giáo, trải qua sự phê bình tư duy để đưa ra quan điểm lý luận. 


(3) Năng lực lý luận phân tích trình bày liên quan trị liệu bệnh 
tật của tôn giáo: lấy dẫn chứng từ thực tế trong thực hành tôn giáo, 
tìm hiểu khả năng trị liệu, đem hoạt động tôn giáo như (nghi thức 
hành lẽ, tu tập rèn luyện và đóng cửa nhập thất) kết hợp chuyển hóa 
trị liệu. 

(4) Phát triển năng lực quan tâm thực hiện lý tưởng nhân văn: 
tham gia thực tế học hỏi kinh nghiệm từ các việc đem tình thương 
vào cuộc đời, sử dụng tài nguyên hiện có, như thu gom rác thải, 
chăm sóc trị bệnh từ thiện, hoạt động tín ngưỡng của đình chùa 
toàn quốc, thực tập phục vụ trong tôn giáo, từ đó phát triển nghiên 
cứu học thuật. 


Căn cứ vào năng lực trọng tâm ở trên, đưa ra 4 chỉ tiêu dưới đây: 


(1) Năng lực đọc hiểu kinh điển: đẩy đủ kiến thức tương quan 
để nghiên cứu tôn giáo, bao gồm: tôn giáo học, nhân loại học, triết 
học và kinh điển Nho Phật Đạo; từ đó nâng cao phát triển năng lực 
đọc hiểu kinh điển. 


(2) Năng lực hiểu biết hiện tượng tôn giáo: học tập quan sát 
điền dã và phương pháp phỏng vấn, mở rộng tầm nhìn về tôn giáo 
và nhân văn. 

(3) Năng lực lý luận phân tích trình bày liên quan trị liệu tôn 
giáo: hiểu rõ hành động tín ngưỡng có thể đem lại hiệu quả trị liệu, 
ở trong thực tế cuộc sống, tìm hiểu phương pháp giảm trừ khổ đau 
và phát triển thực tiễn hạnh nguyện tôn giáo. 

(4) Năng lực quan tâm thực hiện lý tưởng nhân văn: quan tâm 
hoàn cảnh khó khăn của mọi người, nâng cao năng lực tính thần 
cho mọi người. 


328... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Mục tiêu giáo dục 


Năng lực cần thiết 


Chỉ tiêu năng lực 


Từ tri thức lý luận 
kết hợp lý tưởng từ 
bi giúp người, giáo 
dục đào tạo nhân 
tài đủ khả năng đọc 
hiểu kinh điển và 
thực hành tôn giáo. 


1. Hình thành năng 
lực đọc hiểu kinh 


điển. 


1. Hiểu rõ kiến thức 
tương quan nghiên 
cứu tôn giáo. 

2. Từ phương diện 
thực tiễn hiểu được 
kinh điển. 


2. Năng lực hiểu biết 
hiện tượng tôn giáo. 


1. Bồi dưỡng năng lực 
nghiên cứu điền dã. 

2. Tầm nhìn nghiên 
cứu liên tôn giáo. 


3. Năng lực lý luận 
phân tích trình bày 
liên quan trị liệu tôn 
giáo. 


1. Nghiên cứu hiện tượng 
trị liệu trong tôn giáo. 

2. Phát triển thực tiễn 
lý luận hạnh nguyện 
tôn giáo. 


4. Năng lực quan tâm 
thực hiện lý tưởng 
nhân văn. 


1. Hiểu rõ sự phát triển 
hiện tượng nhân văn. 
2. Hiện thực hóa lý 
tưởng nhân văn. 


Trung tâm Ngôn ngữ học Đại học Từ Tế có các khóa học tiếng 
Hoa theo 4 kỳ nhằm phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trung 
tâm nâng cao trình độ hiểu biết cho sinh viên về văn hóa truyền 
thống và hướng sinh viên đi theo văn hóa riêng của trường là: tình 
yêu vĩ đại, lòng biết ơn, tôn trọng và quan tâm đến người khác. 

Các lớp học nhỏ góp phần tăng cường sự tương tác giữa giáo sư 
và sinh viên, với điểm nhấn đồng thời vào bài giảng lẫn thảo luận, 
khuyến khích sinh viên tự giác trong học tập, Đại học Từ Tế cung 
cấp các hệ thống giáo dục đa phương tiện, trường cũng sử dụng hệ 
thống tương tác phản hồi để các giáo sư giảng dạy một cách sinh 
động và tạo ra giao tiếp hai chiều. 

Đại học Từ Tế còn khuyến khích các giáo sư theo đuổi nuôi 
dưỡng đam mê nên tích cực phân bổ ngân sách thích hợp cho việc 
nghiên cứu, hỗ trợ cho các dự án. 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀI LOAN Sàn, 


Đại học Từ Tế cung cấp giáo dục từ mẫu giáo cho đến tiến sĩ. 
Trường cam kết tăng cường nền tảng giáo dục tiểu học và trung 
học, đồng thời đáp ứng nhu cầu giáo dục sau trung học. Với lý tưởng 
về một nền giáo dục hoàn chỉnh, trường cố gắng phát triển đây đủ 
cho học sinh cả về mặt chuyên môn lẫn phát triển cá nhân. 

Đại học Từ Tế khuyến khích sinh viên tiếp tục học tập suốt đời 
nên cung cấp cho họ quyền truy cập vào một loạt các nguồn kiến 
thức có sẵn. Nhằm thực hiện ý tưởng về một nền giáo dục toàn diện, 
sinh viên dự kiến sẽ tốt nghiệp với 33 tín chỉ giáo dục đại cương, 
ngoài các khóa học chính, nhà trường còn cung cấp các khóa học tự 
chọn trong năm lĩnh vực: khoa học, nhân văn, nghệ thuật, khoa học 
xã hội và ngoại ngữ. 

Khóa học nhân văn Đại học Từ Tế: sinh viên năm thứ nhất được 
yêu cầu tham gia “khóa học nhân sự và dịch vụ. Điều này nhằm 
hướng dẫn sinh viên trau đồi trí tuệ của chính mình, trở thành một 
người chính trực và cảm thấy an tâm khi đối diện với cuộc sống. 
Học hỏi từ các tình nguyện viên khắp thế giới, sinh viên sẽ mở khóa 
tiềm năng trong tâm trí của chính họ khi họ nhận ra vẻ đẹp của việc 
giúp đỡ người khác. 

6. ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỪ TẾ 


Đại học Khoa học Kỹ thuật Từ Tế ( 4 *#}‡4 k#? Tzu Chi 
Ưniversity oƒ Science and Technology) hoạt động dưới hình thức pháp 
nhân tự chủ về tài chính, là đại học tư thục tại Hoa Liên Đài Loan, 
có hai học viện và § khoa. 


Phương châm giáo dục: từ, bị, hỷ, xả. 


Thời gian thành lập: Năm 1989 thành lập Trường Cao đẳng Hộ 
lý, Khoa Hộ lý với chế độ học 2 năm. 


Năm 1990 mở thêm Khoa Hộ lý hộ sinh với chế độ học Š năm. 
Năm 1991 Khoa Hộ lý hộ sinh đổi thành Khoa Hộ lý. 
Năm 1992 mở thêm Khoa Hộ lý lớp buổi tối với chế độ học 2 năm. 


330... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Năm 1995, mở thêm các Khoa Phục hồi chức năng, Khoa Chăm 
sóc bảo vệ trẻ em, Khoa Quản lý y tế với chế độ học 2 năm. 

Năm 1996, mở thêm Khoa Khoa học kỹ thuật phóng xạ. Tăng 
thêm lớp Hộ lý dành cho học viên dân tộc thiểu số. 

Năm 1999 đổi thành Học viện Kỹ thuật Từ Tế. 

Năm 2008, mở thêm Viện Nghiên cứu khoa học y học phóng xạ. 

Năm 2012, đổi tên thành Học viện Khoa học kỹ thuật Nhân Từ 
Từ Tế - hoạt động dưới hình thức pháp nhân tự chủ về tài chính. 

Năm 2015, đổi tên là Đại học Khoa học kỹ thuật Nhân từ Từ Tế. 

Năm 2015, Học viện Khoa học kỹ thuật Từ Tế - hoạt động dưới 
hình thức pháp nhân tự chủ về tài chính thuộc Trường Từ Tế đổi 
tên thành Đại học Khoa học kỹ thuật Nhân từ - hoạt động dưới tư 
cách pháp nhân tự chủ về tài chính Trường Từ Tế. 

Năm 2016 thành lập Học viện Hộ lý và Học viện Quản lý khoa 
học kỹ thuật về sức khỏe. Tháng 8 cùng năm, các Khoa Kỹ thuật hình 
ảnh y học và phóng xạ, Viện Nghiên cứu y học phóng xạ, từ Học viện 
Quản lý khoa học kỹ thuật sức khỏe đổi thành Học viện Hộ lý. 


Năm 2017, mở thêm Viện Nghiên cứu chăm sóc dài hạn. 


Học viện hộ lý Khoa Khoa học kỹ thuật 
Khoa Hộ lý hình ảnh y học và phóng 


xạ 


Viện Nghiên cứu | Viện Nghiên cứu Chăm 
phóng xạ y học sóc dài hạn 


Học viện Quản 
lý khoa học kỹ 
thuật sức khỏe 


Khoa Tiếp thị và quản lý 
lưu thông hàng hóa 


Khoa Quản lý y tế 


Khoa Khoa học kỹ 
thuật công nghệ và 
quản lý 


Trung tâm Giáo | Khoa Khoa học xã 
dục toàn điện hội nhân văn 


Khoa Thể dục học Khoa Tự nhiên học 


Trung tâm Ngôn ngữ 


KHÁI QUÁT 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀILOAN „33 la 


7. ĐẠI HỌC NAM H0A 


Đại học Nam Hoa ( ‡# X®## - Nanhua Unieersify) là một 
trường Đại học Tổng hợp dân lập, vị trí tại trấn Đại Lâm, huyện Gia 
Nghĩa, Đài Loan. Do Hòa thượng Tĩnh Vân của Phật Quang Sơn 
sáng lập, tập hợp ý nguyện của chương trình “triệu người chung 
tay làm giáo dục”; có tiền thân là Học viện Quản lý Nam Hoa được 
thành lập vào năm 1996, ngày 01 tháng 8 năm 1999, Bộ Giáo dục 
đồng ý đổi tên trường thành Đại học Nam Hoa. 


Đơn vị đào tạo: Học viện Quản lý, Học viện Nhân văn, Học viện 
Khoa học Xã hội, Học viện Khoa học Kỹ thuật, Học viện Thiết kế 
và Nghệ thuật. 

Đơn vị nghiên cứu: Đơn vị nghiên cứu cấp 1: trung tâm giáo dục 
sinh mệnh bộ giáo dục, trung tâm vĩnh tục. 

Học viện Nhân văn: Trung tâm Giáo dục đại cương, Trung 
tâm Giáo dục thể chất, Trung tâm Nghiên cứu Pali học, Trung tâm 
Nghiên cứu Văn học Đài Loan, Trung tâm Đào tạo ngoại ngữ, Trung 
tâm Nghiên cứu Phật học, Trung tâm Nghiên cứu Đôn Hoàng học. 


Học viện nghệ thuật: Trung tâm nghiên cứu văn hóa nghệ thuật. 


Đại học Nam Hoa giao lưu kết nghĩa cùng với hơn 150 trường 
Đại học. Châu Á có 134 trường, châu Mỹ có 8 trường, châu Âu 8 
trường, châu Úc có 2 trường. Việt Nam thì kết nghĩa với trường 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. 


8. KẾT LUẬN 


Đài Loan trong những năm của thập niên 70 của thế kỷ XX, trải 
qua thực tế khó khăn của cuộc khủng hoảng dầu khí, dẫn đến giới 
sản xuất đưa ra nhu cầu bức thiết đối với nhân tài có kỹ thuật cao. 
Vì vậy, từ năm 1985, chính sách giáo dục bắt đầu cho tư nhân tham 
gia tổ chức thành lập trường lớp, kết thúc công cuộc chấn hưng giáo 
dục kéo dài suốt ba mươi năm trước. Tuy nhiên, chính quyền chỉ 
giới hạn ở Viện Công nghệ, Học viện Y hoặc Học viện Kỹ thuật. 


„332... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Trước thực tế đó, giới Phật học bắt đầu xin phép thành lập Viện 
Công nghệ Hoa Phạm (năm 1990 chiêu sinh, năm 1997 đổi tên 
thành Đại học Hoa Phạm), Học viện Y Từ Tế (năm 1994 chiêu 
sinh, năm 2000 đổi tên thành Đại học Từ Tế). 


Về sau Chính phủ lại mở rộng việc thành lập Học viện Xã hội 
Nhân văn tư thục, thế là Học viện Quản lý Nam Hoa (năm 1996 
chiêu sinh, năm 1999 đổi tên thành Đại học Nam Hoa), Học viện 
Xã hội Nhân văn Huyền Trang (năm 1997 chiêu sinh, năm 2004 
đổi tên thành Đại học Huyền Trang) được thành lập. Và cả sự thành 
lập của Học viện Xã hội Nhân văn Pháp Cổ được phê duyệt hồ sơ 
năm 1998 và Học viện Xã hội Nhân văn Phật Quang (năm 2000 
chiêu sinh, năm 2006 đổi tên thành Đại học Phật Quang). Đây là 
quỹ đạo giáo dục của giới Phật học đương đại. 

Từ việc khai thác thế mạnh của từng trường, đã đáp ứng được 
nhu cầu thực tế của xã hội, yếu tố cần thiết của con người đối với 
tương lai, nên các tổ chức Phật giáo Đài Loan đã thành lập các 
trường đào tạo chuyên nghiệp, nhằm mục đích đem lý tưởng giác 
ngộ về tri thức và giải thoát khỏi phiền não trong nội tâm của con 
người vào trong xã hội. Qua bài viết giới thiệu “Khái quát 7 trường 
đại học Phật giáo tại Đài Loan, cho chúng ta có một cái nhìn đa 
chiều về tương lai giáo dục Phật giáo, một nền giáo dục rất tiên tiến 
và hiện đại, chú trọng đào tạo con người, phát triển kỹ năng, giáo 
dục kết hợp thực tiễn phù hợp với sự phát triển của thế giới. 


***% 


333 


NHÌN CHUNG VỀ GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO 
CỦA ĐÀI LOAN 


TS.SC. Thích Nữ Tuệ Bổn 


Giáo dục là một vấn đề vô cùng quan trọng, đối với xã hội mà 
nói, nền giáo dục sẽ quyết định sự thịnh suy của đất nước. Trong 
Phật pháp cũng vậy, giáo dục là hàng đầu, chúng ta có thể duy trì 
được mạng mạch Phật pháp hay không là dựa vào công tác giáo dục. 
Cho nên trong bài viết này, chúng tôi chọn giáo dục Phật giáo của 
Đài Loan làm đề tài, qua đó, có thể nhìn thấy những thành công và 
những vấn đề của họ mà học hỏi và rút kinh nghiệm cho Phật giáo 
nước nhà. 

Nói đến giáo dục Phật giáo, suy nghĩ của chúng ta thường hạn 
cuộc ở việc giáo dục Tăng già, nhưng nền giáo dục của Phật giáo 
Đài Loan không hạn cuộc ở đây. Sở dĩ, giáo dục Phật giáo Đài Loan 
được phát triển nhanh chóng là do ở điểm này. Nước này đã mở 
rộng giáo dục Phật giáo kết hợp với giáo dục xã hội, đây là sự thành 
tựu về giáo dục Phật học ở Đài Loan. 


1. KHÁI QUẤT VỀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠI ĐÀI LOAN 


Tình hình Phật giáo Tăng già của Đài Loan trước năm 1949 
dường như bước vào giai đoạn bế tắc'. Từ năm 1949, Trung Quốc 


1. ##2Z§J‡kllfŒ£ (ftHftW#0I{\t5) tilliŠ: “nJì§ZfJ KV”. 


334... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


đại lục và Đài Loan đôi bờ phân cách, thời cuộc chiến loạn, lúc bấy 
giờ các bậc Tăng tài từ Trung Quốc qua Đài Loan, như: ngài Ấn 
Thuận, Tỉnh Vân, Trí Quang, Nam Đình, Thành Nhất... đã ra sức 
xây dựng nền giáo dục Phật giáo tại Đài Loan. Và cho đến hôm nay, 
có thể nói giáo dục Phật giáo Đài Loan đang nằm trong những nước 
hàng đầu thế giới. 

Do sự nhiệt tâm trăn trở về giáo dục Phật giáo của quý Ngài, mà 
từ sau năm 1949 đã có nhiều Phật học viện được ra đời, phải kể đến: 
Phật học viện Phước Nghiêm, Phật học viện Pháp Cổ Sơn, Phật 
học viện Viên Quang, Phật học viện Hoa Nghiêm Chuyên Tông, 
Phật học viện Quang Đức... Bên cạnh đó, những đoàn thể Phật giáo 
cũng được thành lập và rất nhiều đoàn thể đã bắt đầu chú trọng vào 
việc giáo dục, hiện tượng này gọi là “Phật giáo hưng học” Những 
trường học của đoàn thể Phật giáo sáng lập tại Đài Loan được nhà 
nước công nhận là trường đại học chính quy, như: Đại học Phật 
Quang, Đại học Hoa Phạn, Đại học Huyền Trang... đều mang tính 
chất của một trường đại học tổng hợp. Những trường đại học này 
đều có khoa tôn giáo học, đào tạo bồi dưỡng nhân tài nghiên cứu 
Phật học. Và về mặt thiết kế cũng như sắp xếp giáo trình đều hoàn 
chỉnh theo quy cách của một trường đại học hiện đại. 

Ngoài cao tầng giáo dục ra, tại Đài Loan giáo dục Phật giáo còn 
rất nhiều loại hình thức khác: Từ Tế năm 2000 đã hoàn tất chương 
trình “Hoàn toàn hóa giáo dục” từ nầm non đến đại học, đồng thời 
triển khai mở rộng giáo dục xã hội. Ở Trung Đài Thiền Tự đã sáng 
lập trường tiểu học và trung học. Cơ cấu và tổ chức của những hình 
thức giáo dục này đều lấy tính thần Phật pháp làm chỉ đạo, lấy rộng 
khắp xã hội đại chúng làm đối tượng. 

Đây là nói khái quát về giáo dục Phật giáo Đài Loan, bao gồm cả 
Phật giáo đối với giáo dục xã hội, nhưng vấn đề chính của giáo dục 
Phật giáo là giáo dục Tăng già, đây mới là vấn đề căn bản, mục đích 
là đào tạo Tăng tài. Đào tạo Tăng tài khác với bồi dưỡng học giả ng- 
hiên cứu Phật pháp, càng khác với đại chúng hóa giáo dục. Vì Tăng 
già là trụ cột của Phật pháp, thiếu đi Tăng tài thì mạng mạch Phật 


NHÌN CHUNG VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦA ĐÀILOAN „335. 


pháp khó duy trì lâu dài, những đoàn thể Phật giáo cũng không thể 
phát triển và những hình thức giáo dục khác của Phật giáo cũng 
không tiếp tục duy trì. 


2. PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC TĂNG GIÀ TẠI ĐÀI LOAN 

Nói về giáo dục Tăng già, làm thế nào để bồi dưỡng được một 
Tăng tài đúng nghĩa? Là tiếp tục phương thức Tùng Lâm giáo dục, 
hay triển khai hình thức học viện giáo dục, hoặc là kết hợp cả hai 
phương thức? Vẫn đề này đã trở thành phương hướng tư duy trăn 
trở của giáo dục Tăng già hiện đại. Tác giả bài viết là người từng 
tham học tại Đài Loan, đối với việc triển khai và phát triển giáo dục 
Tăng già tại Đài Loan cũng có phần hiểu biết, và cũng có tư duy so 
sánh với giáo dục Tăng già ở nước ta. 

Hiện nay ở Đài Loan đối với giáo dục Tăng già thì hình thức Phật 
học viện vẫn có ảnh hưởng lớn nhất, nhưng có nơi thì đã có phần cải 
cách và có nơi vẫn giữ nguyên hình thức giáo dục truyền thống. Quy 
nạp lại, giáo dục Tăng già tại Đài Loan chủ yếu có ba phương thức. 

2.1. Hệ thống hóa giáo dục Phật học viện 


Đài Loan có rất nhiều đoàn thể Phật giáo sáng lập Phật học viện, 
để tiến hành hệ thống hóa giáo dục cho Tăng đoàn. Trong đó những 
Phật học viện có ảnh hướng lớn như: Phật học viện Phước Nghiêm, 
Phật học viện Viên Quang, Phật học viện Trung Đài, Phật học viên 
Ni chúng Hương Quang, Phật Quang Sơn Tùng Lâm học viện... 
Cơ cấu của những trường này gọi là Phật học viện, ngoài ra còn có 
những chùa vì sự giáo dục Tăng chúng của chùa mình mà thành 
lập tổ chức giáo dục nội bộ. Còn có những vị thuộc vào giới học sĩ 
của Phật giáo vì triển khai giáo dục Tăng già mà đặc biệt thành lập 
cơ cấu giáo dục, trên mặt ý nghĩa so với truyền thống Tùng Lâm 
giáo dục có chỗ khác biệt. Những Phật học viện đều có giáo trình 
cố định riêng, tùy theo tư tưởng của người sáng lập mà có sự quy 
hoạch không đồng. 

Ví dụ, Phật học viện Phước Nghiêm khởi đầu là do ngài Ấn 
Thuận, sau khi kiến lập Phước Nghiêm Tĩnh Xá tại Đài Loan, có rất 


„336... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


nhiều Tăng chúng theo Ngài học tập nghiên cứu giáo lý Phật học, 
phát triển đến tháng 3 năm 1961 đã thành lập nên Phước Nghiêm 
Học xá, bấy giờ là một trường học giáo dục Tăng chúng duy nhất ở 
Đài Loan (chỉ có Tăng không có Ni). Y chiếu theo trong sách Giáo 
chế Giáo điển uà Giáo học có đoạn nói: “Nhân tài hoằng pháp của 
Phật giáo, không phải chỉ có sự hiểu biết đối với tri thức Phật giáo, 
bởi vì hoằng pháp không phải chỉ là truyền bá tri thức. Nhất là đối 
với một người xuất gia, muốn có thể nhiếp hóa rộng rãi tín chúng, 
đem lại lợi ích chính đáng cho Phật giáo, thì ngoài việc truyền dạy 
tri thức ra, cần phải có đức hạnh cao thượng và có sự tỉnh tấn tu trì”” 
Tiêu chí của Phật học viện Phước Nghiêm là truyền dạy chánh tri 
chánh kiến của Phật pháp, trao dồi phẩm hạnh của người xuất gia, 
chỉ đạo phương pháp tu học, thực hành đời sống hòa hợp của Tăng 
đoàn. Về mặt soạn giáo trình ban đầu thì y chiếu theo quy hoạch 
của ngài Ấn Thuận, lấy học tập nghiên cứu Kinh - Luật - Luận làm 
chính, trong đó, lấy việc huân tu giới học làm trung điểm của giáo dục, 
còn có huấn luyện tu thiền, năng lực làm việc, nghi lễ Phật giáo và kỹ 
xảo hoằng hóa. Ban đầu chia làm ba cấp là sơ cấp, trung cấp và nghiên 
cứu sở; sau thay đổi thành đại học bốn năm, nghiên cứu sở ba năm. 


Khác với Phật học viện Phước Nghiêm là Phật học viện Trung 
Đài, đối tượng học viên là Tăng chúng của Trung Đài Thiền tự, 
không chiêu sinh bên ngoài, tiêu chí thể hệ giáo trình của trường 
này được gọi là “tam hoàn nhất thể), tức là giáo lý, phước đức, thiền 
định cùng kết hợp. Hiện tại, học viên của Phật học viện Trung đài 
gồm có Tăng và Ni hai chúng, trường này không có đại học và ng- 
hiên cứu sở, giáo trình của học viện bao gồm cả Phật học và thế học. 
Về mặt Phật học, có đủ giới-định-tuệ tam học; về phần thế học, 
gồm có quốc học, mỹ thuật, tư vấn, ngoại ngữ, thư pháp, võ thuật... 
Ngoài việc lên lớp, Tăng chúng còn có thời thực hành ngồi thiền 
vào buổi sáng và buổi tối. 


#â3 


"hết fqÿL££) . | Ji R£fh#ff3Sj| LAN 2H J7 f PiöE 
Ai ï lấn. J2 325 UHHIfJIHH 24A1, SH tfEZmJiựZH§ Jv{i 
lê ØÙ #115}, 14⁄2 LH NHI, TH T275 II 
Phát Vẽ ĐA - ¡9|3§ÍbÁPlV⁄ XU. | Ẫ Y 2Ip140 ) 


ẤN,» ÍÀi li 
Isssi 
M^A» 


NHÌN CHUNG VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦA ĐÀILOAN „337. 


Ngoài ra, nổi bật hơn là Phật Quang Sơn, nơi này có trường Đại 
học Phật Quang Sơn, trường Đại học Nam Hoa mang tính tổng 
hợp của một trường đại chính quy, Phật Quang Sơn còn sáng lập 
Tùng Lâm Học viện là một trường chuyên môn của giáo dục Tăng 
già. Phật Quang Sơn Tùng Lâm Học viện cũng là một Phật học 
viện nằm trong hệ thống của Phật Quang Sơn, sáng lập vào năm 
1973, tiền thân của trường này là Thọ Sơn Phật học viện, ban đầu 
đối tượng đào tạo đều là người xuất gia, nhưng sau đó trở thành cơ 
cấu giáo dục độc lập không phụ thuộc vào tự viện, đối tượng giáo 
dục cũng diễn biến có cả Tăng tục hai chúng, và không chỉ hạn cuộc 
Tăng chúng của Phật Quang Sơn. Hệ thống cơ cấu, tổ chức của Phật 
học viện này có quy mô rộng lớn, phân thành khoa quốc tế và khoa 
chuyên tu học. Đối với khoa chuyên tu học bao gồm: Phật Quang 
Sơn Tăng chúng Phật học viện, Phật Quang Sơn Ni chúng Phật học 
viện và các Phật học viện ở Hương Cảng, Malaysia, thuộc vào cấp 
đại học giáo dục. Phật Quang Sơn Tùng Lâm học viện học chế là 4 
năm, học viên hoàn toàn tuân theo thời khắc của chuông bảng nhà 
chùa, mỗi ngày hai thời công phu sáng chiều, chấp tác trị nguyệt 
luân phiên, thời khắc sinh hoạt và quy củ đều yêu cầu lấy xuất gia 
chúng làm tiêu chuẩn, và chú trọng vào việc giáo dục sinh hoạt, từ 
trong cuộc sống hàng ngày bồi dưỡng thành oai nghi của người xuất 
gia, chủ yếu ở việc bồi dưỡng văn hóa Phật giáo, giáo dục, từ thiện, 
hoằng pháp... những chuyên môn của nhân tài Phật giáo. 

Những Phật học viện này, bất luận là chỉ đối với nội bộ Tăng 
đoàn khai triển giáo dục, hay chiêu sinh bên ngoài, đều có điểm đặc 
trưng không giống đối với trước đây trong Tùng Lâm giáo dục Tăng 
già là đã hiện đại hóa, dần dần kiến lập thành hình thức giáo dục hệ 
thống hóa, học chế hóa. Tại Đài Loan, Tăng chúng phần nhiều đều 
chọn vào học ở những trường này. 

2.2. Học viện hóa giáo dục kết hợp với Tăng đoàn giáo dục 

Giáo dục Phật giáo Đài Loan có thể phân thành hai loại hình 
thức: Thứ nhất, lấy việc giáo dục Tăng già làm chủ yếu, thuộc về nội 
bộ quản lý, theo lối mô hình nhỏ tức là Phật học viện. Thứ hai, theo 


338... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


hướng cơ cấu nghiên cứu Phật học bộ môn của giáo dục chủ quản. 
Trong đó, ở mô hình thứ nhất bàn đến là những Phật học viện có 
hệ thống quy hoạch giáo trình và hệ chế; mô hình thứ hai thì cơ cấu 
đào tạo tiếp cận với đại học của thế tục, học viên bao gồm cả chúng 
xuất gia và chúng tại gia. Trên căn bản này, Đài Loan còn xuất hiện 
một loại mô hình giáo dục Tăng già khác, tức là mô hình học viện 
hóa giáo dục và Tăng đoàn giáo dục kết hợp. 

Ví dụ, Pháp Cổ Sơn - Pháp Cổ Sơn Tăng đoàn ngoại trừ kiến 
lập Pháp Cổ Sơn Phật học viện theo hướng “giáo dục chủ quản bộ 
môn, còn có đại học Tăng già của nội bộ Tăng đoàn, hai hình thức 
này kết hợp lại trở thành thể hệ Tăng già giáo dục của Pháp Cổ Sơn. 
Sự hình thành của Tăng đoàn Pháp Cổ Sơn là bắc nguồn từ “Tam 
Học Nghiên Tu Viện” của ngài Thánh Nghiêm thành lập. Ban đầu, 
lấy việc đào tạo nhân tài trẻ của Phật giáo làm tông chỉ, sau đó, sự 
thành lập và quy mô của Tăng đoàn ngày càng lớn và phát triển. Vào 
năm 2001 đã thành lập Pháp Cổ Sơn Tăng già Đại học Phật học 
viện, định vị là cơ cấu đào tạo Tăng tài “đại học viện giáo dục” trong 
ba cơ cấu giáo dục lớn của Pháp Cổ Sơn. 


Đại học Tăng già của Pháp Cổ Sơn có mục tiêu rất rõ ràng, đào 
tạo đúng nghĩa một vị Tăng tài, tức là bồi dưỡng đầy đủ nội hàm 
tinh thần của một người đại diện Phật giáo Hán truyền và là một 
vị Tăng có khả năng cống hiến đối với Phật giáo quốc tế về mặt 
tôn giáo cũng như học thuật. Ở đây, chú trọng những tình tiết nghi 
thức phong cách, đời sống oai nghi của người xuất gia và tín ngưỡng 
Phật giáo, bồi dưỡng lớp trẻ nhân tài trở thành trụ cột của Phật giáo. 
Hiện tại, có hệ 4 năm niên chế Phật học và hệ 6 năm niên chế Thiền 
học; thiết lập giáo trình hội đủ cả huệ nghiệp, phước nghiệp và đức 
nghiệp. Huệ nghiệp bao hàm cả giải, hành song tu; phước nghiệp 
là công tác hoằng hóa và các Phật sự; đức nghiệp là bồi dưỡng thân 
tâm và phong cách của người xuất gia. Chiêu sinh chỉ nhận người trẻ 
dưới 3Š tuổi. Đại học Tăng già của Pháp Cổ Sơn có một vấn đề đặc 
biệt là học sinh năm thứ nhất nhập học có thể là những đối tượng 
tại gia có chí nguyện xuất gia, học hết năm nhất có thể suy nghĩ nên 


NHÌN CHUNG VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦA ĐÀILOAN „339. 


chính thức xuất gia hay không, nếu xuất gia thì tiếp tục học, nếu 
không quyết định xuất gia thì tự động thôi học. Khi đã trở thành 
một phần tử của Tăng đoàn thì tiếp tục tuân theo quy củ và học cho 
hết 4 năm hoặc 6 năm tốt nghiệp. Do đó, nội bộ Tăng đoàn của Pháp 
Cổ Sơn chia ra hai thành phần: còn đang học tập trong đại học Tăng già 
và Tăng chúng đã tốt nghiệp. Về việc chiêu sinh, Phật học viện Pháp Cổ 
Sơn thì không nhất định là thành viên trong Tăng đoàn, có thể là người 
xuất gia đến từ mọi nơi, thông qua thi tuyển vào học viện. 


Đồng thời, về phương diện nghiên cứu học thuật của Phật học 
viện Pháp Cổ Sơn, dung hợp cả tính hoa Phật giáo Hán truyền, 
Nam truyền và Tạng truyền, thử mở ra phương cách nghiên cứu 
tu học mới, mặt khác cũng xem trọng những kinh điển tiếng Phạn, 
Pali, Tây Tạng, cùng với việc học thêm tiếng Anh, tiếng Nhật, bồi 
dưỡng nhân tài nghiên cứu và phiên dịch kinh điển Phật giáo. Về 
mặt thực hiện hành trì, mỗi ngày hai thời công phu sáng chiều, ngồi 
thiền cùng với Đại học Tăng già, hoặc là những khóa tu định kỳ, để 
hình thành thói quen tu tập, để tạo thành phong cách nghiên cứu 
và tu tập đồng nhất, đồng thời kết hợp phát triển cả học nghiệp và 
chí nghiệp. Dù rằng, Phật học viện chủ yếu là cơ cấu nghiên cứu, 
nhưng cũng tích cực dung nhập yếu tố tỉnh hoa của giáo dục Tăng 
già là muốn cho học viên từ học thuật chuyển nhập thực tu và tự 
thân thể chứng. 

Từ đó, có thể thấy, trên phương diện giáo dục Tăng già của Pháp 
Cổ Sơn tồn tại hai thể hệ. Pháp Cổ Sơn không phải vì sự đối ngoại 
chiêu sinh của Pháp Cổ Phật học viện mà phế bỏ thể hệ giáo dục 
của nội bộ Tăng đoàn đã kiến lập. Loại mô hình kết hợp hai hình 
thức này, đặc biệt là Đại học Tăng già với Pháp Cổ Phật học viện 
cùng tồn tại vận hành, một mặt bảo tồn được bổn nguyên của Tăng 
đoàn Tăng chúng, mặt khác cũng vì đào tạo Tăng chúng đã kiến lập 
học chế hoàn thiện. 

2.3. Hiện đại hóa và phát triển truyền thống Tùng Lâm giáo dục 


Mặc dù, ở Đài Loan số lượng cơ cấu Phật học viện và nghiên cứu 
Phật học rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều Tăng đoàn hiện nay 


340... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


không thể sử dụng phương thức Phật học viện. Đại diện cho mô 
hình này là Từ Tế - một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất của 
toàn cầu, từ trước đến nay vẫn lấy hình thức đoàn thể từ thiện để 
đối thế, nhưng người sáng lập ra Từ Tế là Ñi trưởng Chứng Nghiêm 
và đệ tử của Ni trưởng là lực lượng cốt yếu của Tăng đoàn Từ Tế, 
như vậy giáo dục Tăng già của Từ Tế khai triển như thế nào? 


Theo sự tìm hiểu của tác giả, hiện tại Từ Tế chưa kiến lập hình 
thức giáo dục Tăng già có hệ thống, mà lấy những lời huấn thị hằng 
ngày của Ni trưởng Chứng Nghiêm làm phương thức giáo dục Tăng 
chúng. Mỗi ngày sau giờ công phu sáng, Ni trưởng đều giảng cho đại 
chúng, có người chuyên đem nội dung giảng dạy mỗi ngày soạn 
thành văn tự và sau đó tải lên mạng; có định kỳ biên soạn thành sách, 
chiếu theo xuân hạ thu đông tứ quý phân thành quyển xuất bản. 

Ngoài ra, tổ chức Từ Tế nổi bật nhất là hội Từ Tế công đức gọi là 
đoàn thể từ thiện, về mặt tổ chức tài vụ mọi phương diện hoàn toàn 
phân khai với Từ Tế Tăng đoàn. Những kinh phí của sinh hoạt Tăng 
đoàn đều tự Tăng đoàn làm nên, Từ Tế có rất nhiều cơ sở làm kinh 
tế với rất nhiều mặt hàng, như đèn sáp, bột ngũ cốt dinh dưỡng... 
đều do Tăng chúng tự làm. Phương thức này giống với phương thức 
ngày xưa kiến lập Tùng lâm của ngài Bách Trượng Hoài Hải. Ở Đài 
Loan, những Tăng đoàn lớn như: Trung Đài Thiền tự, Phật Quang 
Sơn... Tăng chúng đều phải lao động chấp tác như vậy, với phương 
châm “nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” của Ngài Bách Trượng. 

Ngoài những Tăng đoàn có quy mô lớn đã nêu ở trên, Đài Loan 
còn có không ít những tự viện giáo dục Tăng chúng theo phương 
thức truyền thống của Tùng Lâm. 

Trong ba loại hình thức giáo dục Tăng già nêu ở trên, chúng ta 
có thể thấy được trong việc triển khai giáo dục tăng già của Đài 
Loan bất luận là sử dụng một hình thức nào, đều lấy sự thích ứng 
của việc phát triển Tăng đoàn làm nguyên tắc, lấy sự phù hợp với 
hoằng pháp lợi sanh làm tông chỉ. Về mặt sắp xếp thời gian sinh 
hoạt, giáo trình học tập, phương thức giáo dục... đều từ trong truyền 
thống giáo dục của Tùng lâm rút ra và hiện đại hóa. 


NHÌN CHUNG VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦA ĐÀILOAN „341. 


3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GIÁ0 DỤC TĂNG GIÀ Ở ĐÀI LOAN 


Giáo dục Tăng già của Đài Loan tuy đa dạng nhưng phát triển 
theo hai xu hướng chính. 
3.1. Xu hướng học lịch giáo dục 

Trong sự phát triển giáo dục Tăng già của Đài Loan cũng xuất 
hiện biến hóa mới, trong đó, điểm vô cùng đặc biệt là cùng với thời 
đại có nhu cầu tương ứng thích hợp, giáo dục Tăng già bắt đầu xuất 
hiện nhu cầu đối với học vị. 


Như ở nước ta văn bằng của Phật học viện không được bộ giáo 
dục công nhận. Ở Đài Loan cũng vậy, ban đầu văn bằng của những 
Phật học viện do Phật giáo sáng lập cũng không được xã hội công 
nhận. Theo đà phát triển của xã hội, do nhu cầu phải tham gia học 
thuật của Phật giáo quốc tế giao lưu, và do vì tham dự các hoạt động 
của xã hội; yêu cầu cần có văn bằng học vị, nếu như muốn vào một 
trường đại học giảng dạy, thì điều kiện đầu tiên là phải có văn bằng. 
Có một số Phật tử cũng rất mong muốn người xuất gia có học vị. Vì 
những lý do đó, giáo dục Tăng già Đài Loan đã xuất hiện xu thế theo 
phương hướng giáo dục có học vị. 

Ở Đài Loan, ngoài những trường đại học tư lập do Phật giáo 
sáng lập, Pháp Cổ Phật giáo Học viện là trường đầu tiên của Phật 
giáo Đài Loan được Bộ Giáo dục Chính phủ công nhận học vị. Vào 
năm 2006, Pháp Cổ Sơn đã xin phép và được chính phủ công nhận, 
trở thành Phật học viện duy nhất được chính thức công nhận học 
vị. Trải qua sự phát triển, đến nay Pháp Cổ Phật học viện có thể đào 
tạo văn bằng từ đại học đến tiến sĩ. 

Giáo dục Tăng già tiến thành giáo dục có học vị, có thể công 
khai chiêu sinh ngoài xã hội, thậm chí có thể chiêu sinh ở nước 
ngoài. Quan trọng hơn là được “đương cuộc” đồng ý cho loại hình 
trường học này có thể sắp xếp giáo trình có cả “hành môn” và được 
tính vào học phần. Đây có nghĩa là sự thực hành tu tập của Phật giáo 


3. Là môn học dạy và thực hành những phương pháp tu tập như tọa thiền. 


342... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


đã đi vào thể chế của giáo dục quốc gia, đối với giáo dục của Phật 
giáo mà nói thì đây là một bước tiến vô cùng lớn. 

Sau Pháp Cổ Phật học viện, Đài Loan còn có những Phật học 
viện khác đang xin phép để được công nhận văn bằng, nhưng hiện 
nay vẫb đang hoàn thiện những điều kiện mà Chính phủ quy định. 
Hiện tại, Từ Tế cũng đang chuẩn bị sáng lập Tỉnh Tư Phật học viện, 
theo mô hình quy định của chính phủ và xin được chính thức công 
nhận văn bằng tốt nghiệp. Như vậy, có thể thấy, giáo dục có học vị 
đối với hiện tại giáo dục Tăng già của Đài Loan mà nói là một xu thế 
cần yếu của thời đại. 

3.2. Chú trọng trì tục giáo dục 


Rất nhiều đoàn thể Phật giáo Đài Loan cho rằng, thực chất của 
giáo dục Tăng già là giáo dục chung thân, điểm quan trọng là ở chỗ 
thực tiễn tu hành sau khi đã học về lý luận, vì vậy rất chú trọng việc 
sau khi tốt nghiệp sự giáo dục vẫn được tiếp tục duy trì và thực hành 
đến trọn đời. 

Đối với Tăng nhân mà nói, từ Phật học viện, Tăng già đại học, 
hay Tùng lâm học viện tốt nghiệp, cũng chưa phải đã trở thành một 
người mà trong Phật giáo gọi là Tăng tài. Pháp Cổ Sơn Tăng già đại 
học đề xuất “trường này bồi dưỡng Tăng tài từ trên ba phương diện, 
tức là bồi dưỡng nhân tài về hành chánh, nhân tài về giáo dục và 
nhân tài về học thuật, những vấn đề giáo dục này, học viện không 
phải có thể hoàn thành một cách đễ dàng. Ngoài ra, sau khi kết thúc 
việc học ở học viện, Tăng nhân đối diện với vấn đề của con đường 
đi tiếp sau khi tốt nghiệp ra trường, trở về Tăng đoàn phục vụ là một 
lựa chọn tự nhiên nhất. 

Đối với Tăng chúng của Pháp Cổ Sơn, sau khi tốt nghiệp đều 
phải nhận lãnh chấp sự trong Tăng đoàn, những chấp sự này đã 
hoàn toàn không giống với tám chấp sự lớn của Tùng lâm thời 
trước, ngoài những chấp sự truyền thống như tri khách, duy na, còn 
có những chức vị như truyền thông tuyên truyền, tài vụ... Người 
xuất gia cũng cần phải làm việc mỗi ngày. Điều quan trọng là nhận 


NHÌN CHUNG VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦA ĐÀILOAN „343. 


lãnh công việc nào không phải tự mình chọn lựa, mà theo sự sắp 
xếp của Tăng đoàn. Sau khi lãnh nhận chức sự còn phải vừa làm vừa 
học, tâm cầu “tá sự luyện tâm”, ở trong Tăng đoàn cùng sống hòa 
hợp, cùng tu tập. Trong quá trình làm việc, tiếp xúc với xã hội, xử 
lý mọi sự vụ, lại tự mình tiếp tục tu hành. Điều này rất phù hợp với 
câu nói của ngài Thánh Nghiêm: “Vì phát triển sự nghiệp của Phật 
giáo, đầu tiên cần phải bồi dưỡng nhân tài. Lấy nhân tài đẩy mạnh 
sự nghiệp, lấy sự nghiệp thâu nhận nhân tài, sắp xếp đúng vị trí cho 
nhân tài. Như vậy, có nghĩa là không phải chỉ khi là học viên của 
nhà trường mới học, mà sau khi tốt nghiệp nhận công việc vẫn phải 
tiếp tục học tu, cho nên gọi là trì tục giáo dục, nghĩa là sự học này 
duy trì cả quá trình của một đời không có gián đoạn. 

Những Tăng đoàn khác cũng tương tự như vậy, như mục tiêu 
đào tạo Tăng chúng ở Phật Quang Sơn là: “Vì đào tạo nhân tài có 
chuyên môn của Phật giáo, vì kế thừa sự nghiệp giáo dục, văn hóa, 
từ thiện... của Phật giáo, duy trì Phật giáo, tuyên dương Phật pháp, 
đạt đến tịnh hóa nhân tâm, xã hôi an vui hạnh phúc”. Trung Đài 
Thiền tự, có ngũ hóa vận hành “học thuật hóa Phật pháp, giáo dục 
hóa Phật pháp, nghệ thuật hóa Phật pháp, khoa học hóa Phật pháp, 
sinh hoạt hóa Phật pháp”, đem Phật pháp dung nhập vào cuộc sống 
cũng là một dạng giáo dục trọn đời của Phật giáo. 

Trong hai xu thế giáo dục Tăng già của giáo dục Phật giáo Đài 
Loan, đều có chung một mục đích là để thích ứng với thời đại của 
xã hội, để làm phương tiện hoằng truyền chánh phá, và tịnh hóa tự 
thân, hoàn thành việc tự lợi lợi tha của một Tăng sĩ. 


4. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG TỒN ĐỌNG CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO Ở ĐÀI L0AN 


Giáo dục Phật giáo Đài Loan tuy đã có những phát triển tốt theo 
xu thế của thời đại, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn đọng 
cần khắc phục, bài viết này cũng xin nêu lên để chúng ta rút kinh 
nghiệm. 


4. Nương vào công việc để tu luyện tâm tánh. 


„344... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Điều quan trọng nhất, có thể sánh ngang với “đạo sư” hay 
không? Bất luận như thế nào, cho dù có đề xướng “học tu nhất thể 
hóa”, Tùng lâm kết hợp với học viện, hệ thống hóa hay là tiêu chuẩn 
hóa của những hình thức giáo dục thì sự quan hệ giữa thầy và trò 
cũng chỉ là quan hệ thông thường giữa thầy và trò, rất nhiều Tăng 
đoàn cũng không sắp xếp cho học Tăng thân giáo thọ sư, thiếu đi sự 
truyền thọ mật thiết và chỉ đạo tâm linh kết hợp của thầy trò ngày 
xưa. Tuy rằng, cũng có giờ tập tu ngồi thiền, nhưng chỉ là hình thức 
“tiểu tham Đại chúng cùng tu nên không thể hướng dẫn thân thọ, 
thân truyền, cho nên thiếu sự truyền thừa pháp môn tu chuyên tu 
của thầy trò ngày xưa. Vấn đề này ảnh hướng đến Tăng sinh sau khi 
tốt nghiệp nhận chức sự làm việc nhưng kinh nghiêm tu còn thiếu, 
nội lực tu chưa sâu, khi tiếp xúc với xã hội dẫn đến những sai lầm 
đáng tiếc. 

Một vấn đề khác, đó là Đài Loan diện tích rất nhỏ, mà số lượng 
Phật học rất nhiều, dẫn đến vấn đề chiêu sinh số lượng không đủ, 
để duy trì Phật học viện phải tốn hao kinh phí rất nhiều. Đây là một 
vấn đề mà chúng ta cũng sẽ trăn trở ở tương lai, ở Đài Loan, Phật 
học viện đều học theo niên chế mà còn như vậy huống gì chúng 
ta học theo tín chỉ. Mặt khác, giáo trình của các Phật học viện đều 
không nhất thống, cho nên rất khó kết hợp với nhau. Đây là những 
vấn đề còn tồn đọng của giáo dục Tăng già ở Đài Loan. 

Qua bài viết này huy vọng sẽ có thể giúp ích trong kinh nghiệm 
giáo dục Tăng già của chúng ta. Làm cho Phật giáo Việt nam ngày 
càng phát triển hơn, để duy trì được mạng mạch Phật pháp, và xây 
dựng xã hội ngày càng phát triển theo xu hướng chân-thiện-mỹ, 
Tịnh độ hóa nhân gian. 


***% 


NHÌN CHUNG VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO CỦA ĐÀILOAN „345... 


Tài liệu tham khảo 

#2) (qtBlfù#Uir{ƒ\sh) 

EiIlli (#4f#4 dị E424 5:) 

D)'J——‡}‡ä‡##20134E03H09H 11:54:00 ## 
#I Ho 

ñj Zñtl # (&?#fh#t ),  7UMIIHJj&XE, IHIKRIH: 
2010-B-1 s 

R§T “Ƒ # 8# #L1fllI#4  f)IMIJÑSJ4IH, 3K: (#2 
#) 2017#01H26H 07:07. 


347 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC 
CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
PHẬT QUANG, ĐÀI LOAN 


TS.NS. Thích Như Nguyệt 


I. DẪN NHẬP 


Giáo dục (Education) theo nghĩa chung là hình thức đào tạo 
và học tập, theo đó kiến thức, kỹ năng và thói quen của một nhóm 
người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua 
giảng dạy, đào tạo hay nghiên cứu. Giáo dục thường được tiến hành 
dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng cũng có thể thông qua 
tự học.' Bất cứ trải nghiệm nào có ảnh hưởng đáng kể lên cách thức 
con người suy nghĩ, cảm nhận, hay hành động đều có thể được xem 
là có tính giáo dục. Giáo dục thường được chia thành các giai đoạn 
lứa tuổi khác nhau như: Giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, giáo 
dục Trung học và giáo dục Đại học. 

Giáo dục Phật giáo, về bản chất căn bản là dùng Triết lý tư tưởng, 
Giáo pháp, Giới luật để dạy cho người con Phật, gồm hàng xuất 


*, Phó khoa Trung văn và Trưởng Ban Quản viện Ni của HVPGVN tại TP.HCM. 
1. Dewey, John (1916 -1944). Democracy and Education. The Free Press, trợ. 1—4. 


348... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


gia và tại gia. Giáo dục Phật giáo hướng con người đến đời sống 
đạo đức, xa hơn nữa là hướng dẫn con người đạt đến an vui giải 
thoát cho tự thân và người xung quanh. Ngày nay, hệ thống giáo dục 
Phật giáo phát triển, được tổ chức thành hệ thống bài bản từ Sơ cấp, 
Trung cấp đến Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. 


Trong thời điểm hiện nay, giáo dục Phật giáo luôn được quan 
tâm mở rộng ở nhiều quốc gia, lãnh thổ có Phật giáo phát triển, 
đóng góp trực tiếp cho sự phát triển Phật giáo các nước. Vì vậy, 
chúng ta cần phải quan tâm tìm hiểu điều này. Mục tiêu của bài viết 
này nhằm so sánh chương trình giảng dạy tại Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Phật Quang - Đài 
Loan nhằm hiểu hơn về thế mạnh giáo dục Phật giáo giữa Việt Nam 
và Đài Loan, cũng như nhận diện những tương đồng và khác biệt 
giữa hai trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển trong tương lai. 


II. 6lới THIỆU HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. Hồ CHÍ MINH 


Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh có nguồn 
gốc từ Đại học Vạn Hạnh (1964-1975)? do Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Minh Châu sáng lập. Tiền thân Học viện là Trường Cao cấp 
Phật học Việt Nam (1983-1997)° do UBND TP.HCM cấp giấy 
phép hoạt động số 160/QÐ-UB ngày 17/10/1983. Năm 1997, 
Trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh được 
chính thức đổi tên thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ 
Chí Minh!. Viện trưởng đương nhiệm là Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Trí Quảng - Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng 
Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo việt Nam. 

2.1. Mục tiêu đào tạo của Học viện 


Nhằm đào tạo một thế hệ công dân trí đức song toàn. Nâng cao 


2. Đại học Tư thục. 

3. Hội Đồng Chứng Minh - Hội Đồng Trị Sự GHPGVN và Môn Đồ Pháp Quyến, Thành 
Kính Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa thượng Thích Minh Châu, NXB. Hồng Đức, 2014, trg.20-21. 

4. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Chương Trình Cử Nhân và Thạc Sĩ 
Phật Học, TP. Hồ Chí Minh, 2017-2018, trg.4-S. 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍMINH _. 349 


dân trí, bồi dưỡng nhân tài, gắn kết vào việc đào tạo nghề nghiệp 
cho mọi người. Cổ vũ, khuyến khích và chăm lo đào tạo đội ngũ 
giảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, nhân cách, góp 
phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất cao phục 
vụ đất nước. 


2.2. Giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM 


Là một trường đại học lớn với 11 khoa đào tạo được thành lập từ 
năm 1983 cho đến nay, Học viện Phật giáo với số lượng giảng viên 
đông đảo, có chuyên môn cao, uy tín, được đào tạo bài bản. Đội ngũ 
Giảng viên trên 100 vị, trong đó hơn 70 vị tiến sĩ, tốt nghiệp từ các 
nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Srilanka... chiếm tỉ lệ 60%. Số 
còn lại là Thạc sĩ, Cử nhân khoa học tốt nghiệp trong và ngoài nước 
với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cao. Công tác giảng dạy rất 
được chú trọng. Giảng viên ngoài việc giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học, còn tham gia các Phật sự khác của Giáo hội và thường xuyên 
cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài ra, còn 
có nhiều vị Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, các nhà nghiên cứu khoa 
học trong và ngoài nước được mời thỉnh giảng cho các môn học 
chính khóa hoặc ngoại khóa. 


2.3 Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị giảng dạy 
Học viện có hai cơ sở phục vụ học tập, nghiên cứu: 


+ Cơ sở l: số 750, Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, 
TP.Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở II: số A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh. 

Tổng số phòng học cả hai cơ sở là: 20 phòng học chuyên môn 
(50 sinh viên/ phòng), 07 phòng lớn (100 sinh viên/ phòng) và 04 
giảng đường lớn (hơn 150 sinh viên/ phòng). Trong mỗi phòng học 


5. Nguyễn Thị Kiều Thu, Báo cáo chuyên đề: “Thực trạng và Giải pháp Nâng cao Chất lượng 
Giảng dạy môn Lịch Sử Việt Nam ở Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh”. Chuyên 
ngành Quản lý Giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. 


350... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


đều có trang bị quạt, máy điều hòa, hệ thống âm thanh (loa, micro) 
hỗ trợ giảng dạy, máy chiếu và bảng từ (01 máy cho phòng nhỏ; 02, 
máy chiếu cho phòng lớn và 04 máy chiếu cho giảng đường). Ngoài 
ra, mỗi phòng học đều có máy tính xách tay và internet phục vụ tra 
cứu, tìm tư liệu cho việc giảng dạy trực tuyến. 


Bên cạnh đó, thư viện của Học viện là thư viện Phật học lớn nhất 
trong số các trường Phật học tại Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, 
thư viện có hơn 25.000 đầu sách, cung cấp nguồn tư liệu nghiên cứu 
cho các sinh viên, các nhà nghiên cứu và các giảng viên. Thư tịch bao 
gồm các ngôn ngữ: Việt, Pali, Anh, Trung Quốc, Nhật, Pháp,... Về phân 
loại, thư viện có các nhóm chuyên ngành chính, như: nhóm Đại Tạng 
Kinh, Khoa học xã hội, Khoa học và nhân văn, Văn hóa, Lịch sử... Ngoài 
ra, còn có các tùng thư, thư tịch cổ phục vụ nghiên cứu và học tập. 


2.4 Chương trình đào tạo 
Gồm 3 cấp: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. 


- Chương trình Đại học bao gồm 127 tín chỉ. Kiến thức tổng 
quát có 24 tín chỉ; Kiến thức ngành Phật học: 27 tín chỉ; Kiến thức 
chuyên ngành Phật học cho các khoa: 48 tín chỉ; Kiến thức cổ ngữ 
(Phạn, Pali, Hán cổ): 1ó tín chỉ; Kiến thức ngoại ngữ (Anh, Hoa): 
12 tín chỉ. Học kỳ I và II, yêu cầu tối thiểu 1Š tín chỉ, tối đa 21 tín 
chỉ; Học kỳ 3 tối thiểu 12 tín chỉ, tối đa 15 tín chỉ. Chương trình học 
có thể từ 2 năm đến 4 năm. Mỗi học kỳ đăng ký học ít nhất là 18 tín 
chỉ, nhiều nhất là 21 tín chỉ, điểm trung bình mỗi môn là 50/100. 


- Chương trình Cao học bao gồm S4 tín chỉ, trong đó 42 tín 
chỉ là yêu cầu của các môn học, 12 tín chỉ dành cho luận văn và 2 
bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí.5 Từ khóa VI (niên khóa 2005- 
2009), chương trình đào tạo thay đổi từ hình thức niên chế sang tín 
chỉ, nhưng đến khóa XI (niên khóa 2015-2019) mới được áp dụng 
một cách triệt để. Chương trình học mỗi năm có hai học kỳ, nhưng 
từ khi chuyển sang chế độ nội trú thì một năm có 3 học kỳ. 


6. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Chương Trình Cử Nhân và Thạc Sĩ 
Phật Học, TP.Hồ Chí Minh, 2017-2018, trg.52. 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆTNAMTẠITPHỒ CHÍMINH „35I. 


2.5. Công tác sinh viên 

Cung cấp cho tất cả sinh viên đang theo học tại Học viện các 
thông tin cần thiết; tham vấn về các lĩnh vực học vụ, chuyển trường, 
tài chính, cư trú và các vấn đề thuộc phạm vi cá nhân. Dịch vụ hỗ 
trợ, giúp sinh viên hiểu rõ hệ thống giáo dục của Học viện và sớm 
ổn định việc học tập. Ngoài ra, dịch vụ tư vấn cho sinh viên về mọi 
mặt, có thể không liên hệ đến việc học. Mục đích nhằm giúp sinh 
viên chia sẻ các khó khăn về học thuật, tâm tư tình cảm hoặc các 
mối quan hệ giao tiếp, tìm ra giải pháp thích hợp, giúp sinh viên học 
tập tốt hơn. Hội đồng tư vấn cho sinh viên bao gồm quý Giảng viên 
và Lãnh đạo Hội đồng Điều hành. 


Ngoài ra, các tổ chức tập thể hỗ trợ vấn đề học tập, sinh hoạt cho 
sinh viên gồm có: Ban đại diện toàn trường, Ban đại diện của từng 
lớp trực thuộc các khóa học có chức năng tổ chức sinh hoạt ngoại 
khóa, lễ hội và văn nghệ; đại diện tiếng nói về các quyền lợi, nghĩa 
vụ của sinh viên trong Học viện. 

Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ sức khỏe của sinh viên cũng được 
quan tâm chăm sóc, nhắc nhở thường xuyên. Có I phòng y tế với 
trang thiết bị chuyên môn tương đối đây đủ để khám chữa bệnh tại 
tòa Học đường. Mỗi bên nội xá đều có 1 phòng y tế hỗ trợ sơ cứu 
cho trường hợp khẩn cấp. Hàng năm có ít nhất 4 đoàn y, bác sĩ đến 
khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho sinh viên của trường, 
tặng thuốc và trang thiết bị phục vụ lĩnh vực y tế trong Học viện. 


2.6. Nơi cư trú 


Học viện đã đào tạo qua 1 1 khóa học. Từ khóa I đến khóa X, các 
Tăng Ni sinh của Học viện phải xin cư trú tại các chùa trên địa bàn 
Thành phố, trực thuộc GHPGVN tại TP.Hồ Chí Minh. Từ khóa 
XI, Học viện xây dựng cơ sở II với các hạng mục phục vụ học tập và 
sinh hoạt nội trú. Tính đến năm 2019, cơ sở II đã có 3 tòa nhà dành 
cho Tăng Ni sinh nội trú (1 tòa Tăng xá và 2 tòa Ni xá). Mỗi tòa 
gồm năm tầng lầu và một tầng trệt, mỗi tầng lầu gồm 14 phòng ở, 
riêng tầng Š được thiết kế là nơi tự học, tự nghiên cứu, tĩnh tâm của 


352... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


sinh viên ngoài giờ học với 10 bộ máy vi tính và hệ thống Inernet 
công cộng. Tổng số có 210 phòng để sinh hoạt nội trú, trong mỗi 
phòng đều có quạt máy, giường ngủ, tủ quần áo, bàn học cá nhân, 
ghế ngồi, do nhà trường trang bị... Hiện nay, 760 sinh viên của hai 
khóa XII và XIH đang nội trú tại cơ sở II của học viện. Chư vị 
Giảng viên và sinh viên ngoại trú đang học tại cơ sở II, nếu có 
nhu cầu ở lại tạm để tiện cho công tác giảng dạy nhiều ngày, học 
tập trọn ngày và thời gian thi cử cũng được Ban quản viện (nội 
viện) sắp xếp chỗ ăn, nghỉ đầy đủ. Do điều kiện tài chính còn 
hạn hẹp, ký túc xá giành cho Giảng viên chỉ có thể hứa hẹn sẽ 
được xây trong tương lai gần. 


2.7. Phương tiện học tập 


Ngoài các trang thiết bị trên lớp, ngay tại khu vực nội xá các sinh 
viên cũng được trang bị khá đầy đủ các phương tiện học tập như: 
Internet cho mỗi lầu, thư viện của Ni xá, phòng học ngoài giờ... 
phục vụ nhu cầu tự học, tìm tòi các tài liệu, tư liệu cho việc học tập. 
2.8. Quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lượng 

Học viện xác định phạm vi kiểm tra đánh giá bao gồm các hệ 
thống, chính sách, thủ tục, quy trình, hành động, duy trì, giám sát 
và củng cố chất lượng để đúc kết những biện pháp cần thiết nhằm 
duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng mục tiêu mà Học 
viện đề ra. Để đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện với các 
phương pháp đào tạo và nghiên cứu, Học viện đã tiến hành kiểm 
định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. Công việc này được tiến hành định kì và do những bộ phận độc 
lập tiến hành để đảm bảo tính khách quan.” 


2.9. Học phí 


Học phí từ 1.500.000VNĐ/1 năm đến 3.000.000VNĐ/1 năm 
(khóa 5-11). Nhưng từ năm thứ 2 của Khóa XI đến nay, học phí 
được tính theo tín chỉ, 180.000VNĐ/1 tín chỉ. Năm 2016 Học viện 


7. https://website.feu.edu.tw/zh_ tw/about/knowledge 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆTNAMTẠI TPHỒ CHÍMINH 3Š s_ 


có sở sở II, Tăng Ni sinh nội trú được miễn hoàn toàn học phí và 
sinh hoạt phí. Học phí chỉ áp dụng cho Tăng Ni sinh ngoại trú. 


2.10. Sinh hoạt nội trú 


Học viện vừa là trường học vừa là tu viện để Tăng Ni sinh học 
tập, nghiên cứu, sinh hoạt theo đời sống xuất gia trong quá trình tu 
học tại Học viện. Do đó ngoài giờ lên lớp, Tăng Ni sinh còn phải 
theo thời khóa qui định chung của Nội viện gồm, công phu sáng 
chiều, hai thời quá đường, tụng kinh tối, chấp tác, v.v... 


2.11. Kết quả chung 


Đến nay, Học viện đã và đang đào tạo được 14 khóa, 11 khóa 
đã tốt nghiệp, Khóa XI đang học năm thứ ba, Khóa XIII đang học 
năm thứ hai, khóa XIV chuẩn bị khai giảng. Đối tượng tuyển sinh 
là hàng xuất gia. Riêng khóa 07 có chiêu sinh cư sĩ. Ngoài ra còn có 
chương trình Đào tạo từ xa dành cho sinh viên gồm cả xuất gia và 
tại gia. Chương trình này đã đào tạo được 3 khóa, hiện đang đào tạo 
khóa IV - V, khóa VI vừa khai giảng ngày 1S/09/2019. 


Mặc dù bằng cấp của Học viện Phật giáo Việt Nam chưa được 
Bộ giáo dục Việt Nam công nhận, nhưng đã được một số các trường 
đại học trên thế giới chấp nhận, như: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Myamar, Thái Lan... Vì vậy, sau khi tốt nghiệp tại Học viện 
Phật giáo, Tăng Ni sinh có thể đến các nơi này để tiếp tục học 
chương trình Thạc sĩ. 


III. ĐẠI HỌC PHẬT QUANG - ĐÀI LOAN 


Phật giáo Đài Loan đa phần là theo hệ Bắc truyền, có đường 
lối giáo dục rất đặc biệt, hầu hết người xuất gia dù ấu niên hay bán 
thế đều phải trải qua chương trình tu học bắt buộc, nhất là đối với 
chương trình Sơ cấp phật học và lớp Luật nghi tại các Phật học viện, 
chủ yếu là học về các bộ luật căn bản, oai nghi, nghi thức của mỗi 
giới phẩm (Sa-di, Sa-di-ni, Thức xoa ma Na, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni...) thế nên hàng xuất gia đều thông thạo các nghi thức, lễ nghi. 
Một điều rất hay là nghi thức tụng niệm của Phật giáo Đài Loan có 


.354... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


sự thống nhất, chỉ khác nhau là sử dụng ngôn ngữ, đa phần là tiếng 
Quốc ngữ (tiếng Hoa), phần còn lại là Đài ngữ (phương ngôn của 
người Đài Loan). Đặc biệt, chương trình học của Phật học viện từ 
lớp Luật nghi cho đến nghiên cứu sinh đều có cư sĩ tham gia, hàng 
cư sĩ học tại các Phật học viện với hai mục đích: 1. Tập sự xuất gia, 
2. Nghiên cứu học tập kinh điển và lễ nghi Phật giáo. 

Nói đến Phật giáo Đài Loan, mọi người đều biết các tòng lâm 
và Phật học viện nổi tiếng như: Phật Quang Sơn - Đại Học Phật 
Quang, Pháp Cổ Sơn - Đại học Tăng Già, Đại học Hoa Phạm, Đại 
học Từ tế, Đại học Nam Hoa, Đại học Huyền Trang, Phật học viện 
Viên Quang, Trung đài Thiền tự... Bài viết chỉ lấy một mô hình 
tiêu biểu là Đại học Phật Quang, do có mô hình tích hợp giữa giáo 
dục Phật học lẫn giáo dục đại học để so sánh với Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh. 


Đại học Phật Quang là tổ chức giáo dục Đại học duy nhất cung 
cấp một nền giáo dục khoa học nhân văn truyền thống về cách nhìn 
toàn cầu theo tinh thần Phật giáo cao quý. Trường được thành lập 
vào năm 2000 có nguồn gốc từ Phật học viện Phật Quang Sơn, tọa 
lạc tại thôn Lâm Mỹ, làng Tiêu Khê, huyện Nghi Lan, cách mặt biển 
khoảng 430m, nơi có không khí rất trong lành. Đại học Phật Quang 
được Bộ giáo dục phê duyệt vào 20/07/2000 và chính thức khai 
giảng vào tháng 09/2000. Trường có đây đủ cơ sở vật chất, thiết 
bị học tập hiện đại. Mặc dù, chế độ giảng dạy trong phạm vi nhỏ, 
nhưng điều kiện và hoàn cảnh học tập rất tốt. 

Trường nằm trong hệ thống 200 tự viện, Phật học viện và Š 
trường đại học được trưởng lão Hòa thượng Thích Tinh Vân (Người 
khai sơn Phật Quang Sơn năm 1967) sáng lập, gồm: 

Đại học Phật Quang (Nghi Lan - Đài Loan - thành lập 2000) 

Đại học Nam Hoa (Gia nghỉ - Đài Loan - thành lập 1996) 

Đại học Phật Quang (Philippines - thành lập 2014) 

Đại học Tây Lai (Hoa Kỳ - thành lập 1988) 

Đại học Nam Thiên (Úc- thành lập 1991) 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TPHỒ CHÍMINH „3ŠŠ.. 


Theo hệ thống giáo dục Phật giáo Đài Loan đối với các cấp gồm 
có: Phật học viện, Đại học và Nghiên cứu sở (Thạc sĩ và Tiến sỉ), 
Đại học Phật Quang thời gian đầu với tên gọi Học viện Phật Quang 
đã mở Sở nghiên cứu gồm hai chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ, được 
thành lập từ năm 1997. Năm 2000 bắt đầu chiêu sinh chương trình 
Đại học, mỗi lớp có khoảng 30 - 40 sinh viên. Sau 4 năm trường có 
được 1 lớp Tiến sĩ, L7 lớp Thạc sĩ và 3 lớp Cử nhân. Năm 2006, Học 
viện Phật Quang chính thức đổi tên thành Đại học Phật Quang. 
Đến năm 2017, trường có Š viện, l6 khoa độc lập: 

1. Viện sáng tạo và Kỹ thuật (Khoa Sáng tạo và Tài sản văn hóa; 
Khoa Thông tin truyền thông; Khoa Thiết kế sản phẩm và Quảng 
cáo; Khoa Ứng dụng thông tin) 

2. Viện nhân văn (Khoa Văn học Trung Quốc và Ứng dụng; Khoa 
Lịch sử; Khoa Văn học nước ngoài; Khoa Nghiên cứu tôn giáo) 

3. Viện Khoa học Xã hội với Quản lí (Khoa Xã hội học và công 
tác xã hội; Khoa Tâm lý học; Khoa Hành chánh tổng hợp; Khoa 
Quản lý; Khoa Kinh tế ứng dụng) 

4. Viện Đào tạo an toàn thực phẩm (Khoa Công nghệ an toàn 
thực phẩm; Khoa Tương lai an toàn thực phẩm, Khoa Sức khỏe và 
chế biến thực phẩm chung); 


Š. Viện Phật giáo học (Khoa Phật giáo học). 

Ngoài ra còn có các trung tâm: 

1. Trung tâm nghiên cứu 

2. Trung tâm nghiên cứu Phật giáo, 

3. Trung tâm phát triển giáo dục. Mỗi năm chiêu sinh khoảng 
2.000 - 3000 sinh viên. Có năm lên đến 4.000 sinh viên, gổm cả hai 
giới xuất gia và cư sĩ tại gia. 

Đại học Phật Quang lấy nhân văn làm tôn chỉ, chú trọng lịch 
sử truyền thừa, phát huy truyền thống giáo dục Trung Quốc, hòa 
nhập xu thế phát triển tổng thể của các đại học nổi tiếng trên thế 
giới. Chương trình đào tạo 3 cấp: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ với 2 


„356... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


ngôn ngữ: Hoa- Anh. Bằng tốt nghiệp được Bộ Giáo dục công nhận. 
Ngoài ra còn có hệ thống trường Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học. 
3.1. Tông chỉ và đường hướng 

Đại học Phật quang tuân thủ và kế thừa khuôn mẫu của trường: 
“Giáo nghĩa chân chánh và con đường từ bi” trong ý niệm giáo 
dục con người toàn diện, khuôn viên hòa khí, học tập trọn đời. Kế 
hoạch bồi dưỡng nhân tài trong xã hội được thiết lập một cách hoàn 
bị về “Phẩm đức, phẩm chất và phẩm vị”, xây dựng một đại học nhỏ 
nhưng chất lượng tốt. 


3.2. Mục tiêu Giáo dục 


Trân quý sinh mạng con người, đối đãi chân thành, yêu nghề 
kính bạn, thúc đẩy mối quan hệ tự thân. Đề cao yếu tố sinh hoạt, ra 
sức bồi dưỡng phẩm đức, chủ trương sinh hoạt thực tiễn trong thân 
thiện. Truy tìm phát triển cuộc sống, bồi dưỡng năng lực chuyên 
nghiệp, liên tục phát triển chí nghiệp. Bồi dưỡng tố chất cơ bản: 
Thái độ xử lí dung hòa, có quan niệm tiếp xúc thân thiện với thiên 
nhiên, có tin tưởng phục vụ nhân quần xã hội, có ý niệm suốt đời 
học tập và nghị lực học tập sâu sắc. Bồi dưỡng tố chất văn nói và 
thông tin: năng lực trọng tâm, có năng lực khai thông và điều tiết, 
năng lực kế hoạch và tổ chức, năng lực độc lập và phán đoán, năng 
lực chuyên nghiệp và giải quyết vấn đề. 

3.3. Thư viện 


Hiện có 268.536 đầu sách. Sách điện tử có 766.869 cuốn; Báo 
giấy: 8 loại; Tạp chí báo điện tử: 44.068 cuốn; Phim ảnh: 13.791 bộ. 
3.4. Chương trình học 

Đại học: Tối thiểu 9 học phần/học kỳ. Điểm trung bình tối thiểu 
70/môn. Sau đại học: Tối thiểu 6 học phẩn/học kỳ. Điểm trung 
bình ít nhất 75/môn. 


8. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Chương Trình Cử Nhân và Thạc Sĩ 
Phật Học, TP.Hồ Chí Minh, 2017-2018, trg.2. 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAMTẠITPHỒCHÍMINH „357. 


Đại học: 4 năm, 120 đến 128 tín chỉ (không yêu cầu viết luận 
văn), mỗi học kỳ chọn ít nhất là 18 tín chỉ, nhiều nhất là 27 tín chỉ, 
điểm trung bình là 50. Trường hợp xét theo diện học bổng thì điểm 
không được dưới 70/môn. 

Thạc sĩ: 2 - 4 năm, 67 tín chỉ (bảo vệ luận văn), chọn nhiều nhất 
là 18 tín chỉ. Không tính Cổ ngữ và luận văn. Điểm trung bình là 
50. Nếu xét theo diện học bổng thì điểm không được dưới 7Š5/môn. 

Tiến sĩ: 3 - 6 năm, 21 đến 23 tín chỉ (yêu cầu bảo vệ luận văn). 
Không tính Cổ ngữ và luận văn. 

3.5. Chế độ sinh hoạt 


Phí ẩm thực tại trường khoảng 5.000 Đài tệ (~3.749.920 VNĐ)/ 
học kỳ, ngoài trường khoảng 6.000 Đài tệ (~4.499.900VNĐ)/ học kỳ. 
Nếu được nhận học bổng thì lệ phí ẩm thực sẽ được Hội Phật Quang 
cung cấp miễn phí. Công tác luân phiên nấu cơm mỗi tuần 1, 2 lần. 
3.6. Thời khóa tụng kinh 


Nhằm tạo điều kiện cho tất cả sinh viên đang theo học có thể 
thực hành, mỗi lần tụng nửa tiếng, sáng 6h30 - 7h00; Tối 9h30 - 
10h00. 2 tuần ngồi thiền, 2 tuần tụng Kinh. Vì là trường Đại học, 
không phải Học viện nên nghi thức rất đơn giản, mục tiêu chỉ giới 
thiệu cho sinh viên biết về nghi thức Phật giáo Đài Loan. 

3.7. Ký túc xá 

Đầy đủ mọi tiện nghi cho sinh viên sinh sống và học tập. Có 
1.200 giường, loại phòng 4 người và phòng 2 người. Trong phòng 
có đây đủ truyền hình cáp, phòng tắm riêng, tủ, giường, Internet, 
phòng giặt... 

Sinh viên đại học: 3-4 người/ phòng 

Nghiên cứu sinh: 2 người/ phòng 

Phí ký túc xá khoảng 6.600 Đài tệ (~4.949.900VNĐ)/học kỳ 
(phòng 2 người); 5.500 Đài tệ (~4.124.91VNĐ)/học kỳ (phòng 
4 người) 


358... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Du học sinh tại đại học Phật Quang sẽ có điều kiện sống, học 
tập rất lành mạnh và đầy đủ. Ký túc xá trong trường có đủ chỗ cho 
phần lớn sinh viên. Khuôn viên trường rộng rãi, sạch đẹp. 

3.8. Lớp học 

Đại học: Tùy mỗi năm chiêu sinh, khoảng 20-40 sinh viên. 

Thạc sĩ: 10-20 người. 

Tiến sĩ: 4 người (2 người bản xứ, 2 người ngoại tịch). 

3.9. Học phí 


Các khoa thuộc Học viện khoa học Nhân văn và Phật giáo, học 
phí khoảng 42.700 Đài Tệ (~32.024.32 VNĐ)/ học kỳCác khoa 
thuộc học viện kỹ thuật, khoa học: học phí từ 42.000 - 48.720 Đài 
tệ/ học kỳ (~32.024.32 - 35.999.24 VNĐ)/ học kỳ. 

3.10. Giảng viên 

Đa số Giáo sư đều tu nghiệp Tiến sĩ từ Mỹ, Nga, Đức, Nhật, 
Hồng Kông và một số trường nổi tiếng ở Đài Loan, có học hàm 
Giáo sư, Phó giáo sư. 

3.11. Thể dục thể thao 


Có nhà thi đấu thể dục thể thao, sân đá bóng, các loại thể thao: 
Bóng chuyển, bóng rổ, quần vợt, ping pong... phòng tập luyện. 
Ngoài ra có thể chạy bộ trong khuôn viên sân thể dục thể thao. Vì 
trường nằm trên núi, nên không khí thoáng mát, trong lành, phong 
cảnh hữu tình. Ngoài ra, mỗi năm trường còn tổ chức các hoạt động 
cho sinh viên giao lưu, tham gia các hoạt động công ích xã hội, như: 
Khóa tu ngắn hạn cho trẻ em, cho sinh viên ngoại quốc, các hoạt 
động ngoài trời, bảo vệ môi trường... 


IV. NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT GIỮA HAI TRƯỜNG 
4.1. Những tương đồng 


+ Học viện Phật giáo Việt Nam và Đại học Phật Quang có chung 
mục tiêu là đào tạo nhân tài, đặc biệt chú trọng đào tạo Tăng Nị, có 
năng lực, trình độ và phẩm hạnh tốt để phục vụ Phật pháp và xã hội. 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍMINH So ĐA, 


+ Hai nơi tọa lạc nằm cách xa nội thành, cảnh trí yên tĩnh, thanh 
tịnh là môi trường tốt phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu, 
nhất là Tăng Ni. 

+ Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, được đầu tư nhằm phục vụ 
cho công tác giảng dạy sinh viên với qui mô lớn. 

+ Hiện tại, cả hai trường đào tạo liên tục, kết nối và liên thông 
xuyên xuốt cho ba chương trình: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ nhằm 
đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu để nắm bắt, vận dụng tri thức 
Phật học lãn khoa học hiện đại. 


+ Đội ngũ giảng dạy của cả hai trường đều do các bậc cao tăng 
thạc đức lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, nhân viên, qui tụ cả hàng xuất 
gia và tại gia tham gia. Nguồn giảng viên giảng dạy được đào tạo 
chính qui, bài bản, có năng lực và phẩm hạnh. 

+ Thời điểm sáng lập giữa hai trường ngang nhau, đó là vào thập 
niên 60 của thế kỷ trước. Đây là giai đoạn các quốc gia châu Á chú 
trọng xây dựng, phát triển các đại học tiên tiến để đào tạo con người. 


4.2. Những dị biệt 


+ Về lịch sử hình thành, phát triển: Đại học Phật Quang phát 
triển liên tục từ khi thành lập và không ngừng mở rộng, là mô hình 
tiêu biểu, dẫn đầu trong hệ thống giáo dục Phật giáo do Hòa thượng 
Tỉnh Vân sáng lập. Trong khi đó, sau năm 1975, Đại học Vạn Hạnh 
bị giải thể. Sau đó, được tái lập lại thành Trường Cao cấp Phật học 
vào năm 1983 và hơn 10 năm sau được nâng cấp thành Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Sự phát triển của Học viện không 
mang tính liên tục, đồng bộ trong lịch sử. 


+ Về chương trình đào tạo: Đại học Phật Quang không chỉ đào 
tạo Phật học mà còn mở rộng và phát triển đáp ứng nhu cầu của 
Tăng Ni cũng như xã hội, đó là việc mở thêm những ngành học Tâm 
lý, Công tác xã hội, kinh tế, thông tin truyền thông, ... Điều này cho 
thấy rõ tầm nhìn, mục tiêu đào tạo song hành giữa Phật học và Thế 
học. Trong khi đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tập 
trung đầu tư phát triển các chuyên ngành Phật học, chỉ mới triển 


360... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


khai phối hợp đào tạo ngành Công tác xã hội với Trường Đại học 
Mở TP.HCM, ngành Sư phạm mầm non với Trường Đại học Sư 
phạm TP.HCM trong những năm gần đây. 


+ Về đối tượng học: Đại học Phật Quang mở rộng cho nhiều 
đối tượng học khác nhau, không chỉ có Tăng Ni mà còn có cư sĩ tại 
gia,thu hút các du học sinh nhiều nước đến học tập, nghiên cứu ở 
nhiều lãnh vực khác nhau. Vì thế, Đại học Phật Quang có tầm ảnh 
hưởng lớn đối với giáo dục Phật giáo ở châu Á hiện nay về qui mô, 
tính chất. Mặt khác, văn bằng của nhà trường được chính phủ Đài 
Loan và quốc tế công nhận. Ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
TP.HCM, chương trình cử nhân Phật học hệ Đào tạo Từ xa dành 
cho Phật tử và những ai quan tâm tham gia. Bên cạnh đó, Học viện 
chưa thể mở được nhiều ngành học gắn liền với nhu cầu thực tiễn 
xã hội như Đại học Phật Quang, mới chỉ dừng ở phạm vi liên kết với 
các trường đại học công lập bên ngoài. Theo qui định quốc gia, văn 
bằng của Học viện cấp chỉ có giá trị nội bộ. 

+ Về qui mô tổ chức: Qui mô tổ chức của Đại học Phật Quang 
lớn, bao gồm nhiều chi nhánh và các viện, trung tâm nghiên cứu 
đáp ứng mục tiêu vừa giảng dạy vừa nghiên cứu. Đây là hướng đi 
đúng đắn của một Đại học lớn và uy tín của Đài Loan. Còn Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM chỉ phát triển nhiều khoa đào tạo mà 
chưa thành lập các viện, trung tâm nghiên cứu hoặc các chi nhánh. 


V. KẾT LUẬN 


Từ kết quả so sánh bước đầu như trình bày ở trên, chúng tôi nghĩ 
rằng: Bên cạnh tính đặc thù của hai trường Đại học Phật Quang 
và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cần được tôn trọng, 
ngoài ra cần phải học hỏi lẫn nhau những điểm tiến bộ, hợp lý để 
xây dựng và phát triển Học viện trong tương lai, nhất là mục tiêu 
vươn tầm trở thành một Đại học Phật giáo uy tín, tầm cỡ ở khu 
vực Châu Á. Cho nên, trước mắt Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
Tp.HCM cần tổ chức thăm viếng, học hỏi và trao đổi giảng viên với 
Đại học Phật Quang thông qua các sinh hoạt khoa học, hỗ trợ đăng 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆTNAMTẠITPHỒCHÍMINH „36 LG 


bài tạp chí, trao đổi tài liệu nghiên cứu, tư vấn phương pháp quản 
trị đại học, chia sẻ kinh nghiệm gắn đào tạo với nghiên cứu,... Hy 
vọng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Đại học Phật 
Quang sẽ ký thỏa thuận hợp tác trong thời gian gần nhất. 


***% 


.362... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Tài liệu tham khảo 
Môn Đồ Pháp Quyến, Thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Minh Châu, NXB. Hồng Đức, 2014. 


Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Chương trình Cử 
nhân 0à Thạc sĩ Phật Học, TP. Hồ Chí Minh, 2017-2018. 


Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Kỷ yếu hội thảo Giáo dục Phật 
giáo Việt Nam: Truyền thống và Hiện đại, (lưu hành nội bộ), 2016. 


http://www.fgu.edu.tw 


363 


BA ĐẠI GIÁ0 DỤC VÀ MỤC TIÊU GIẢNG DẠY 
(ỦA ĐẠI HỌC PHÁP CỔ, ĐÀI L0AN, QUA TÁC PHẨM 
“CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỌC PHẬT” 


TS.ĐD. Thích Vạn Lợi” 


Chia sẻ nguồn tài nguyên về vật chất cũng như phương thức tổ 
chức, ý tưởng định hướng, v.v... trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục 
Phật giáo, sự giao lưu hỗ trợ để cùng thực hiện lý tưởng giải thoát 
khỏi phiền não, cùng nhau xây dựng sự hòa bình an lạc, xứng đáng 
là người đệ tử Phật, đi theo chân lý từ bi và trí tuệ của Ngài, trong 
bài viết này, người viết cũng chính là dịch giả của tác phẩm Chia 
sẻ kinh nghiệm học Phật tại Đài Loan, muốn giới thiệu về “Ba đại 
giáo dục” của Pháp Cổ Sơn và “Mục tiêu giảng dạy” của thầy hiệu 
trưởng đương nhiệm để chúng ta có thêm một sự nhìn nhận về ngôi 
trường Phật giáo tiên tiến hiện đại trên thế giới. Tìm hiểu về mục 
đích giáo dục của một ngôi trường, chúng ta phải đi từ mục đích 
đào tạo của họ, từ điểm quan trọng đó họ mới xây dựng nên nội 
dung giảng dạy, giảng viên tham gia, học viên theo học và phương 
pháp đào tạo, cuối cùng đánh giá lại kết quả đào tạo để điều chỉnh 


*,. Đại đức - Tiến sĩ Thích Vạn Lợi, Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Nghiên 
cứu viên Viện Trần Nhân Tông - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

1. Chia sẻ kinh nghiệm học Phật của Hòa thượng - Giáo sư Huệ Mãn - Nguyên Hiệu trưởng 
trường Đại học Nghệ thuật Quốc lập Đài Bắc, Hiệu trưởng Đại học Pháp Cổ Sơn. 


364... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


định hướng phát triển cho tương lai. 
1.“BA ĐẠI GIÁ0 DỤC” CỦA PHÁP CỔ SƠN: A+B+C=DHARMA DRUM 

Nét đặc sắc của giáo dục Pháp Cổ Sơn là tổ chức “Không gian 
giáo dục Phật giáo thế giới”. 

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm (1930 - 2009) cùng Ban 
Giám hiệu đã xây dựng nên tôn chỉ của trường: Trên cơ sở giới định 
tuệ của Phật giáo, lấy phương pháp văn tư tu, bồi dưỡng tăng tài 
hoằng dương Phật pháp, đem lại lợi ích cho chúng sinh. 

Về mục tiêu giáo dục: 

1) Từ thực tiễn và lý luận của Phật giáo Hán truyền, đào tạo 
Tăng tài có đầy đủ tri thức lẫn kinh nghiệm thực hành, niềm tin tôn 
giáo cao thượng, khích lệ đồng hành tịnh hóa xã hội. 

2) Đào tạo Tăng tài phù hợp yêu cầu thực tế phát triển của thời 
đại, xúc tiến công tác văn hóa giáo dục Phật giáo, quan tâm sâu sắc 
với xã hội. 

3) Tăng cường giao lưu quốc tế, đào tạo ngoại ngữ, xúc tiến Phật 
học giáo dục quốc tế hóa, đào tạo Tăng tài có tầm nhìn xa rộng, đáp 
ứng năng lực hoằng pháp lợi sinh toàn cầu. 

Đặc biệt, trong hội nghị trù bị lần thứ nhất vào ngày 02 tháng 
03 năm 1999, nhằm khích lệ thành viên tổ công tác chuẩn bị, Ngài 
nhắc: “Không nên chỉ đứng trên lập trường của Pháp Cổ Sơn hoặc 
Đài Loan, mà cần có tầm nhìn xa và tâm hồn rộng, suy nghĩ định 
hướng hàng trăm năm sau; phải tư duy từ góc độ toàn diện của Phật 
giáo, lên kế hoạch mục tiêu vào tương lai Đài Loan là trung tâm giáo 
dục Phật giáo thế giới. Phải có niềm tin như vậy, nhất định ngôi 
trường Pháp Cổ Sơn giống với Đại học Nalanda, thu hút được nhân 
tài đến học tập và thỉnh mời được giảng viên ưu tú có lý tưởng giáo 
dục tham gia ”. 


Từ nghiên cứu học thuật của Pháp Cổ Sơn, kết hợp tổ chức tu 


2. Pháp Cổ Sơn Tăng già Đại học Phật học viện, Tôn chỉ sáng lập, Đài Loan, 218. 


BA ĐẠI GIÁO DỤC VÀ MỤC TIÊU GIẢNG DẠY CỦA ĐẠI HỌC PHÁP CỔ,ĐÀI LOAN 365. k 


thiền trong và ngoài nước, hoằng pháp cho đến các hạng mục giáo 
dục để làm an định lòng người, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa và 
chăm sóc sức khỏe tinh thần, đều lấy thái độ tích cực với cuộc sống, 
phát huy vai trò lấy bản thân làm gương, xây dựng nên lòng lương 
thiện trong xã hội quần chúng. 

Trước thực tiễn đó, Pháp Cổ Sơn cụ thể quy nạp thành “Ba 
đại giáo dục” là Đại học viện, Đại phổ cập và Đại quan tâm. Từ 
đó hình thành nên các phương pháp đánh thức tâm linh, xây dựng 
nên những chiếc cầu nối hướng tới xây dựng một môi trường an lạc 
thanh tịnh, dẫn đến có nhiều người hoan hỷ đồng hành trên con 
đường Phật học. 

Hòa thượng Huệ Mẫn suy nghị, làm thế nào để từng bước lý giải 
kết cấu hệ thống “Ba đại giáo dục: Đại học viện, Đại phổ cập, Đại 
quan tâm” của Pháp Cổ Sơn, muốn tìm kiếm ý tưởng này có trong 
Tam tạng Kinh Luật Luận của Phật giáo không, hay là sự sáng tạo 
mới để phù hợp với đương thời. Căn cứ kinh điển của Phật giáo 
với giá trị trung tâm là “Bảo vệ môi trường tâm linh” của Pháp Cổ 
Sơn. Mọi người đều dễ dàng hiểu được tư tưởng “Tâm tịnh, quốc 
độ tịnh” trong Kính Duy Ma Cật. Vì thế, thầy Thánh Nghiêm trong 
cuốn Phương hướng của Pháp Cổ Sơn, tập II, từng nói rằng: “Bảo 
vệ môi trường tâm linh là dạy chúng ta tâm tịnh, quốc độ tịnh, lấy 
phúc điền của Bồ tát để nhìn tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh 
đều là ân nhân, lấy tấm lòng tri ân, cảm ơn, báo ân để sống, cuộc đời 
này chính là Tịnh độ”. 


Thế nhưng, tôi cũng có thể kết hợp hệ thống lý luận “một tâm” - 
“ba đại” trong Đại thừa khởi tín luận để bàn về quan hệ giữa “Bảo vệ 
môi trường tâm linh” và “Ba đại giáo dục” của Pháp Cổ Sơn. Bởi vì 
quyển thứ nhất của Đại thừa khởi tín luận có ghi: “Đại thừa có nghĩa 
là cỗ xe lớn, trong đó có hai loại. Vì sao có hai loại? Một là pháp, 
hai là nghĩa. Nói đến pháp là nói tâm của chúng sinh. Chính là tâm 
bao hàm tất cả các pháp của thế gian và pháp xuất thế gian. Dựa 
vào tâm này thể hiện ý nghĩa Đại thừa. Tại sao vậy? Bởi vì tướng 
của tâm chân như chính là nghĩa của Đại thừa. Chính là tướng tâm 


„366... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


sinh và diệt, có thể cho thấy bản thể, tướng trạng và công dụng của 
Đại thừa. Có thể thấy, tư tưởng trung tâm của Đại thừa khởi tín luận 
là đặc tính bao hàm tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian xuất 
phát từ “tâm chúng sinh” (tâm bình đẳng chân thật của tất cả chúng 
sinh). Từ đó, hình thành nên lòng tin về tịnh độ do vô lượng kiếp 
hành Bồ tát đạo của Đại thừa lập nên. 

Sau đó, Đại thừa khởi tín luận cũng nói rằng: “Về phương diện 
nghĩa gồm ba loại. Vì sao lại là ba loại? Thứ nhất là thể đại, nghĩa là 
thể của Đại thừa là chân như tồn tại trong tất cả sự vật, không biến 
thiên, không tăng không giảm. Thứ hai là tướng đại, nghĩa là Như 
Lai tạng chứa đủ vô lượng công đức như đặc tính. Thứ ba là dụng 
đại, có khả năng sinh ra hệ nhân quả thiện của thế gian và xuất thế 
gian. Tất cả đức Phật đã lái cỗ xe này và các Bồ tát đang tiếp tục 
nương theo pháp này để đạt được quả vị Như Lai”. 

Có thể thấy luận này triển khai “Chúng sinh tâm” (một tâm) 
thành “Thể đại, Tướng đại và Dụng đại? làm giáo nghĩa hoạch tâm. 
Chúng ta có thể căn cứ vào điều này đề giải thích cơ cấu hệ thống 
“Ba đại giáo dục” của Pháp Cổ Sơn là “Đại học viện, Đại phổ cập và 
Đại quan tâm ”'. 


1.1. Giáo dục Đại học viện (Academic Education): “Ihể đại” (Trí tuệ 
như biển), Bồi dưỡng “Chuyên sâu” 

Giáo dục Đại học viện (Academic) của Pháp Cổ Sơn là nền giáo 
dục chính quy có hệ thống, đào tạo nên những nhân tài xuất gia lẫn 
tại gia đủ năng lực về nghiên cứu, giảng dạy, hoằng pháp và phục 
vụ chuyên ngành. Trong hệ thống đó, bao gồm Viện nghiên cứu 
Phật học Trung Hoa thành lập năm 1985, Học viện Xã hội nhân 
văn Pháp Cổ do Bộ Giáo dục quyết định thành lập năm 1998, Viện 
Phật học Đại học Tăng già thành lập năm 2001 và Học viện Nghiên 
cứu và tu tập Phật giáo Pháp Cổ thành lập năm 2006. 


3. Mã Minh Bồ tát, Đại thừa khởi tín, Đại Chính tạng, tập 32, N°. 1666, P. 576a1. 
4. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 439-440. 


BA ĐẠI GIÁO DỤC VÀ MỤC TIÊU GIẢNG DẠY CỦA ĐẠI HỌC PHÁP CỔ,ĐÀILOAN „367. 


Đây là “Nền giáo dục Đại học viện với (Trí tuệ như biển) là chủ 
đề (Thể đại) mà Pháp Cổ Sơn đẩy mạnh “Bảo vệ môi trường tâm 
linh” (một tâm). Qua đó, giáo dục “chuyên sâu” trong hệ thống giáo 
dục Pháp Cổ Sơn, tránh rơi vào hời hợt và thông tục”. 


1.2. Giáo dục Đại phổ cập (Broad-Based Education): “Dụng dại” 
(Thuận lợi, Khéo léo), Mở rộng “Chiều rộng” 

Nếu muốn xúc tiến ý tưởng đẩy mạnh “Bảo vệ môi trường tâm 
linh” thì không thể chỉ dừng lại ở giáo dục Đại học viện, nếu như 
thế giáo dục không ra khỏi “tháp ngà” (tức nghệ thuật vị nghệ thuật, 
không phục vụ đời sống xã hội), không phát huy tác dụng trong thực 
tế cuộc sống của mọi người và góp phần xây dựng xã hội. Chính vì 
thế, phải đưa những lí luận và thành quả của giáo dục Đại học viện, 
kết hợp tương tác với nhau, xây dựng nên những con đường tương 
lai rộng lớn, và phong phú đa dạng để cho con người ngày nay hiểu 
biết về Phật pháp. Dẫn đến, sự thay đổi hành vi lối sống và nội tâm 
của đại chúng, khiến cho những điều tốt nhỏ bé của mỗi người tích 
lũy tạo thành những điều tốt lớn lao trong xã hội. 

Từ nền tảng như vậy, Hòa thượng Huệ Mẫn đưa ra phương pháp: 
“Tổ chức các hoạt động hoằng pháp giảng dạy như: tu thiền, niệm 
Phật, pháp hội, v.v... thông qua các kênh truyền thông như xuất bản 
và truyền bá văn hóa, khiến cho ý nghĩa của Phật pháp được phổ 
cập trong xã hội, trở thành kim chỉ nam trí tuệ trong cuộc sống của 
mọi người. Với mục tiêu giáo dục Đại phổ cập này sẽ phát huy tác 
dụng lớn trong việc “Bảo vệ môi trường tâm linh” (một tâm), từ đó 
thực hiện “chiều rộng” trong hệ thống giáo dục Pháp Cổ, tránh rơi 
vào khẩu hiệu cường điệu, dễ xa rời xã hội quần chúng”. 

1.3. Giáo dục Đại quan tâm (Care-Always Education): “Tướng Đại” 
(Từ Bi vì quan Tâm), Giữ vững “Chiều sâu”, Duy trì “Ấm áp” 


5. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 440. 

6. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 441. 


368... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Cuối cùng, mục tiêu của giáo dục Đại quan tâm là luôn luôn 
(Always) quan tâm (Care) xã hội quần chúng. Cuộc đời của mỗi 
người từ lúc hình thành bào thai, sinh ra, bé thơ, thiếu niên, thành 
niên, thanh niên, già đi cho đến lúc lâm chung và qua đời thì mỗi 
giai đoạn đều nằm trong phạm vi giáo dục đại quan tâm, từ đó thiết 
lập hệ thống giáo dục toàn diện, tạo cơ hội cho mọi người học tập 
cả đời. Từ đó chia ra bốn sự quan tâm hoặc gọi là bảo vệ: Bảo vệ môi 
trường tâm linh, bảo vệ môi trường sinh hoạt, bảo vệ môi trường lễ 
nghi, bảo vệ môi trường thiên nhiên. Cụ thể trong tác phẩm, Ngài 
giải thích: 

- Bảo vệ môi trường tâm linh: giữ vững sự bình yên và thanh tịnh 
của tâm hồn chúng ta, đem tấm lòng khiêm cung và từ bi, hằng ngày 
làm sạch những hạt bụi nơi tâm hồn để nhân phẩm được nâng cao, trái 
tim càng thuần khiết, cuộc sống tịnh độ, thế giới an lành hạnh phúc. 

- Bảo vệ môi trường sinh hoạt: giữ gìn sự thanh khiết trong sạch 
và lối sống tiết kiệm khoa học, đối với việc ăn, mặc, ở, đi lại trong 
cuộc sống thường ngày phải biết đủ là hạnh phúc, áp dụng quan 
điểm của thiền tông “tu hành trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, từ đó 
không lãng phí năng lượng, không gây ô nhiễm. 

- Bảo vệ môi trường lễ nghi: giữ gìn sự tôn nghiêm và hài hòa 
trong xã hội, bắt đầu từ “tịnh hóa” trong suy nghĩ của mỗi người, 
để khiến cho con người đối xử với nhau được xuất phát từ nội tâm 
chân thành, không phải chỉ chú trọng hình thứcbề ngoài. Thực hiện 
“tịnh hóa” trong hành vi, lời nói và tâm hồn để thúc đẩy con người 
hòa thuận, xã hội yên ổn, thế giới hòa bình. 

- Bảo vệ môi trường thiên nhiên: giữ gìn sự tồn tại và phát triển 
sinh thái toàn cầu. Nhận ra rằng con người là một phần của tự nhiên, 
tất cả tài nguyên đều phải trân trọng sử dụng, không được lãng phí 
và gây ô nhiễm. 

Từ đó Ngài kết luận: “Phong trào về bốn cách bảo vệ môi 
trường” này là hành động cụ thể xuất phát từ tâm được thể hiện ra 
ngoài, phát triển thành sự quan tâm chỉnh thể từ cá nhân đến xã hội, 


BA ĐẠI GIÁO DỤC VÀ MỤC TIÊU GIẢNG DẠY CỦA ĐẠI HỌC PHÁP CỔ,ĐÀILOAN „369. 


nhân loại, môi trường, tự nhiên, sinh thái. Nền giáo dục từ bi quan 
tâm này, dựng nên hình tượng (Tướng đại) của “Bảo vệ môi trường 
tâm linh” (một tâm) để duy trì “chiều sâu” trong hệ thống giáo dục 
Pháp Cổ Sơn, tránh rơi vào giáo điều và hình thức. Ngoài ra, cũng 
duy trì “ấm áp” trong hệ thống giáo dục Pháp Cổ Sơn và tránh rơi 
vào cứng nhắc và thờ ơ. 

A+B+C=Dharma Drum 

A+B+C=Pháp Cổ 

Trên đây chúng ta đã nói đến Đại thừa khởi tín luận cho rằng: 
“Chúng sinh tâm” (một tâm) chia thành “Thể đại, Tướng đại và 
Dụng đại) từ đó giải thích “Ba đại giáo dục” của Pháp Cổ Sơn là 
“giáo dục Đại học viện, giáo dục Đại phổ cập và giáo dục Đại quan 
tâm”. Cũng từ đây có thể hiểu được ABC của Pháp Cổ (Dharma 
Drum) Sơn”. 


2. MỤC TIÊU GIẢNG DẠY 


Từ năm 2005, Bộ Giáo dục Đài Loan giao cho “Trung tâm Đánh 
giá giáo dục đại học” chịu trách nhiệm đánh giá đại học, với mong 
muốn nhờ vào chế độ đánh giá định kỳ có thể bảo đảm môi trường 
học tập đại học tốt. Từ đó, hình thành nên tông chỉ “luật Đại học” là 
“nghiên cứu học thuật, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao văn hóa, phục 
vụ xã hội, thúc đẩy đất nước phát triển”. 


Hiện tại nội dung và tiêu chuẩn đánh giá đại học gồm năm nội dung: 
1) Mục tiêu, đặc sắc và tự cải thiện; 

2) Thiết kế giáo trình và dạy học của giảng viên; 

3) Học viên học tập và công tác sinh viên; 

4) Nghiên cứu và trình bày chuyên nghiệp; 

5) Thể hiện của sinh viên khi tốt nghiệp. 


7. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 442. 


„370... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Căn cứ vào tiêu chuẩn tham khảo không giống nhau trong từng 
nội dung (tổng cộng có 43 tiêu chuẩn), đề xuất dữ liệu định lượng 
hay thuyết minh tính chất, từ đó đưa ra căn cứ đánh giá thực tế. 


Trào lưu đánh giá khảo chứng mang tính quy phạm và phổ biến 
như vậy cùng với những kinh nghiệm làm công tác dạy học và hành 
chính trong một thời gian dài của bản thân nên khi đối mặt với những 
hoàn cảnh giáo dục khác nhau thường khiến tôi nghĩ về nhiều tiêu 
chuẩn đánh giá như thế này: “Mục tiêu dạy học cơ bản của tôi là gì?” từ 
đó có thể đáp ứng những nhu cầu dạy học khác nhau”. 


2.1. Tư duy và biểu đạt: Tư duy lý trí, biểu đạt phù hợp 


Đầu tiên, “tư duy và biểu đạt” là mục tiêu dạy học căn bản của 
Hòa thượng, để bồi dưỡng nên những nhân tài có thể “phát hiện” 
và “giải quyết” vấn đề, để “lợi mình lợi người”. Hy vọng các học viên 
sẽ được bồi dưỡng năng lực “tư duy” lý trí và “biểu đạt” phù hợp. 

Giống như mục tiêu học tập Phật giáo là “ba nghiệp thân, khẩu, 
ý thanh tịnh: “Tư duy như lý” là sự thanh tịnh trong “ý nghiệp” 
(tư tưởng), còn “biểu đạt phù hợp” là sự thanh tịnh trong “khẩu 
nghiệp” (ngôn ngữ) và “thân nghiệp” (hành vi). 


2.2. Nhận thức và tầm nhìn: Đôi mắt sáng suốt - Vũ dài thế giới 


Nhận thức và tầm nhìn là vận dụng “đôi mắt sáng suốt” và “vũ 
đài thế giới, giúp cho học viên mở mang tầm mắt để nhận thức thế 
giới xung quanh và có tầm nhìn, có tính quốc tế, từ đó định vị chính 
bản thân trong một cá thể của nhân loại, một tế bào của sự sống 
trên hành trình này. 


7 32 


Hòa thượng chia sẻ: “Thường khi nói đến “quốc tế hóa” giáo 
dục, thì chúng ta hay liên tưởng đến học tập ngoại ngữ quốc tế, tăng 
cường giao lưu giảng viên và học viên quốc tế. Hoặc khi nghiên cứu 
về một chủ đề nào đó, thì phải có thành quả nghiên cứu quốc tế như 


8. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 448. 

9. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 449. 


BA ĐẠI GIÁO DỤC VÀ MỤC TIÊU GIẢNG DẠY CỦA ĐẠI HỌC PHÁP CỔ,ĐÀILOAN „371. 


sưu tập, chỉnh lý, đánh giá phân tích. Thế nhưng, tôi cũng có thể có 
những vận dụng dưới đây: 

Thông thường mọi người thích “tránh tai mắt của người khác), 
hy vọng che giấu cái sai và khuyết điểm của bản thân, giấu đi sự thật 
mà mình không muốn đối mặt, điều này thường dẫn đến lừa mình 
đối người... Ngược lại, nếu chúng ta có thể thực hiện trạng thái “mắt 
nhìn sáng suốt” và “vũ đài thế giới” trong 24 giờ của một ngày thì sẽ 
khiến bản thân “thấu suốt; giỏi quan sát người khác; mọi lúc mọi 
nơi đều lấy “thế giới” làm “vũ đài” (sân khấu, nền tảng), chuẩn bị 
tiếp nhận sự kiểm tra và đánh giá của tất cả mọi người. Như thế sẽ 
“mượn lực đẩy lực, dễ dàng giữ được thanh tịnh ba nghiệp “thân, 
khẩu, ý” Hơn nữa, mọi lúc mọi nơi đều lấy “thế giới” làm “vũ đài, 
chuẩn bị phục vụ tất cả mọi người, dễ dàng duy trì khả năng sáng 
tạo, khiến cho sáng tạo không ngừng, cống hiến không giới hạn. '° 
2.3. Mơ ước và thực tiễn: Hân hoan với hạnh nguyện đẹp, trang ng- 
hiêm tịnh độ 

“Mơ ước và thực tiễn” là mục tiêu dạy học thứ ba của Hòa 
thượng. Ngài đã giới thiệu cho học viên đọc cuốn sách Mơ ước từ 
1~100 tuổi. Trong tác phẩm đó là nội dung tập hợp những mơ ước 
của người Đài Loan từ 1~100 tuổi, tất cả mọi lứa tuổi ở mọi tầng 
lớp, ngành nghề, địa điểm. Để phát hiện mơ ước của người dân bản 
địa cho đến người di cư, từ nhân viên văn phòng bình thường đến 
những người thành công trong sự nghiệp, thậm chí những người 
bệnh tật hay sống trong gia đình đơn thân luôn biết vươn lên trong 
cuộc sống. Để từ đó, học viên biết được ước mơ của mọi người và 
tìm cách thực hiện ước mơ đó trong cuộc sống. Hòa thượng viết: 
“Vì thế tôi thường hy vọng học viên có thể sử dụng môi trường tin 
tức “mắt nhìn sáng suốt” và “vũ đài thế giới” trong Web 2.0. Chẳng 
hạn như dịch vụ tư liệu điện tử (E-Portfolio) hay Blog kế hoạch 
phối hợp tư tưởng giáo dục, bất cứ khi nào “suy nghĩ” và “biểu đạt” 


10. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 540. 


„372... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


việc bản thân biết điều gì? Sự khổ đau của chúng sinh nằm ở đâu? 
Vấn đề hoàn cảnh nằm ở đâu? Bản thân có thể làm điều gì? Làm thế 
nào cùng với con người hình thành nên sự tương tác lẫn nhau? Làm 


` Ấ«& 


thế nào kết hợp đồng hành cùng thành tựu Bồ tát là “ước mơ”. 


Hơn nữa, tôi cũng khuyến khích học viên, biến các tổ chức đoàn 
thể đại học, thành phòng thực nghiệm để “thực hành” “ước mơ” hay 
mong muốn trong tương lai... Chính vì thế, đối với việc quản lý tổ 
chức các đoàn thể, có thể muốn biến thành “phòng thực nghiệm, 
nỗ lực phát huy sáng tạo, để nghiên cứu, phát triển và đưa vào thực 
tiễn những hạt giống tốt của bản thân và những người trong tổ chức 
đoàn thể”"'. 


2.4. Uớc mơ, Dũng cảm, Trở thành, Tạo ra - Dream, Dare, Become, 
Create 


Ước mơ, dũng cảm, trở thành và tạo ra là từ ước mơ, nguyện lực 
hay mong muốn hy vọng, đi đến dũng cảm tinh tiến kiên trì thực 
hiện, thì nó sẽ thành tựu rồi mới tạo ra kết quả một sản phẩm nào 
đó. Như Hòa thượng chia sẻ: “Tóm lại, chúng ta có thể cả đời thích 
làm việc lợi mình lợi người, đó chính là hạnh phúc lớn nhất trong 
cuộc đời. Nếu chúng ta có thể bồi dưỡng năng lực “tư duy” lý trí và 
“biểu đạt” phù hợp. Thực hiện trạng thái “mắt nhìn sáng suốt” và 
“vũ đài thế giới, phát triển quan sát thế giới và “tầm nhìn” quốc tế, 
thì có thể bồi dưỡng thành “ước mơ” và “thực tiễn”. Trong tên tiếng 
Anh của Học viện Phật giáo Pháp Cổ (Dharma Drưm Buddhist Coi- 
Íece- DDBC) như sau: Dream ofa better world (Hân hoan với giấc 
mơ đẹp), Dare to achieve it (Dũng cảm biến nó thành hiện thực), 
Become the part of the answer (Thành tựu chúng sinh), Create a 
pure land on earth (Tạo nên cõi yên tĩnh trang nghiêm). Có thể nói, 


tôi cảm thấy rất vui đối với lý tưởng giáo dục như thế này”'”. 


11. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 451. 

12. Thích Huệ Mãn, Chia sẻ kinh nghiệm học Phật, Hầu Khôn Hoằng, Trác Tuân Hoằng 
thực hiện, tại Đài Loan, Đài Bắc, Văn hóa Pháp Cổ, 2015, 452. 


BA ĐẠI GIÁO DỤC VÀ MỤC TIÊU GIẢNG DẠY CỦA ĐẠI HỌC PHÁP CỔ,ĐÀILOAN „373... 


3. KẾT LUẬN 


Thông qua sự giới thiệu về Ba đại giáo dục: Giáo dục Đại học 
viện chính quy có hệ thống, đào tạo nên những nhân tài xuất gia lẫn 
tại gia đủ năng lực về nghiên cứu, giảng dạy, hoằng pháp và phục vụ 
chuyên ngành; Giáo dục Đại phổ cập đem những lý luận và thành 
quả của giáo dục Đại học viện, kết hợp tương tác với nhau, xây dựng 
nên những con đường tương lai rộng lớn, và phong phú đa dạng để 
cho con người ngày nay hiểu biết về Phật pháp; Giáo dục Đại quan 
tâm bảo vệ môi trường tâm linh, bảo vệ môi trường sinh hoạt, bảo 
vệ môi trường lễ nghi, bảo vệ môi trường thiên nhiên; cùng với mục 
tiêu giảng dạy: Tư duy lý trí và biểu đạt phù hợp, Nhận thức sáng 
suốt và tầm nhìn quốc tế, Dũng cảm mơ ước và tạo ra thực tiễn 
của Giáo dục Pháp Cổ Sơn và Hòa thượng Huệ Mẫn, hy vọng nền 
giáo dục Phật giáo, các trường có sự liên kết giao lưu hơn nữa, cùng 
chung chia sẻ nguồn tài nguyên, cũng như thành tựu đào tạo nghiên 
cứu, càng đóng góp hơn nữa cho giáo dục sự sống, kiến thiết xã hội, 
doanh nghiệp, sáng tạo và môi trường có bước đột phá, hình thành 
nên môi trường giáo dục đa nguyên của Phật pháp, năng lực thích 
ứng cho công dân quốc tế trong quá trình toàn cầu hóa. 


***% 


375 


PHẬT HỌC TẠI HỌC VIÊN TỊNH GIÁC, ĐÀI LOAN 


TS.SC. Phước Tường” 


Giáo dục Tăng-già Đài Loan được chia làm hai hệ thống, “một 
là hệ thống Phật học viện dưới hình thức đạo tràng Tổng Lâm, một 
là dưới hình thức nghiên cứu học thuật theo hệ thống giáo dục xã 
hội”' Chư Trưởng lão giới Phật giáo đầu tư rất nhiều tâm lực cho 
việc khai sơn mở lối, sáng lập Phật học viện. Điều đó được xem là 
một phần vô cùng quan trọng không thể thiếu sót trong quá trình 
phát triển Phật giáo Đài Loan. 


I. 6IÁ0 DỤC HỌC VIỆN 


Hệ thống giáo dục Phật giáo Đài Loan được truyền thừa từ Phật 
giáo Đại Lục vào thời đầu Dân Quốc”. Phật giáo Đại Lục vào cuối 
đời nhà Thanh, sau khi Dương Nhân Sơn? kiến lập Phật học viện đã 
nhận được sự hưởng ứng của chư tôn Trưởng lão trong giới Phật 
giáo, từ đó phong trào Phật học viện được thành lập ở nhiều nơi. 
Các bậc tiền bối thế hệ đầu tiên của Phật giáo Đài Loan cũng công 


*, Giảng viên Khoa Trung văn, HVPGVN tại TP.HCM. 

1. Huệ Không, Đài Loan Phật giáo phát triển mạch lạc đữ triển uọng, ÑXB Thư viện Quốc 
gia, 2013, trang 21. 

2. Thời Dân Quốc: Chính phủ lâm thời Trung Hoa Dân Quốc, được thành lập vào 1-1- 
1912 tại Nam Kinh. 

3. Dương Nhân Sơn: ự Văn Hội, là I Triết học gia, sanh năm 1837, ở Thạch Đại, An Huy, 
Trung Quốc. 


376... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


nhận kiến lập Phật học viện là giềng mối quan trọng trong việc kế 
thừa mạng mạch Phật pháp, từ đó, đã chủ trương phổ biến duy trì 
giáo dục Phật học viện. Nhưng khi đề cập đến nền giáo dục Phật 
giáo Đài Loan thì nên nhắc đến ngôi Phật học viện đầu tiên của xứ 
Đài là “Phật học viện Viên Quang ”* được sáng lập vào năm 1982, 
do HT. Trưởng lão Thích Diệu Quả và HT. Từ Hàng tạo dựng. Đây 
cũng là nơi đào tạo ra chư vị lãnh tụ Giáo hội và chư vị kiến lập 
nền tảng giáo dục Phật giáo sau này. Từ đó về sau, còn có: HT. Ấn 
Thuận, HT. Đạo Nguyên, HT. Bạch Thánh v.v... kế thừa chư vị tiền 
bối phát triển các Phật học viện. 


Thế hệ thứ hai tiếp bước, có chư vị Trưởng lão: “HT. Tịnh Tâm, 
HT. Liễu Trung, HT. Tỉnh Vân, HT. Vọng Ấn, HT. Nhiễu Vân, HT. 
Như Ngộ, HT. Chơn Hoa, HT. Tình Hư, HT. Quảng Hóa, HT. Ngộ 
Nhân, HT. Bồ Diệu, HT. Tịnh Hạnh vx...”” cũng đều rất nỗ lực 
giáo dưỡng Tăng tài. Ngoài việc giáo dục Tăng-già, Phật học viện có 
truyền thống đưa chư vị có xu hướng xuất ngoại đến Nhật Bản, Âu 
Mỹ nghiên cứu học thuật. Thời đầu Dân Quốc, nền giáo dục Trung 
Hoa chưa được phổ cập, chư Trưởng lão phần nhiều chưa tiếp nhận 
nền giáo dục hiện đại, cũng không có văn bằng Đại học, nhưng vào 
khoảng thập niên 60-70 thời Dân Quốc, nền giáo dục xã hội Đài 
Loan từ từ hoàn thiện, chư Trưởng lão cũng ý thức đến chủ nghĩa 
trào lưu văn bằng và xã hội, tấp nập đưa đệ tử ra nước ngoài du học, 
chủ yếu là ở Nhật Bản. Đoàn du học sinh đầu tiên được tuyển chọn 
cũng là thế hệ thứ 2 được bắt đầu. Bấy giờ, tiêu biểu có: HT. Tịnh 
Tâm, HT. Huệ Nhạc, HT. Liễu Trung, HT. Thánh Nghiêm, HT. 
Tình Hư, HT. Từ Huệ, HT. Từ Dung vxv... một lượng lớn đến Nhật 
Bản du học, và thế hệ thứ 3 về sau lại càng có nhiều Tăng sĩ du học 
ở các nước, theo đuổi học vị chính thức được thế giới công nhận, 
nhằm hợp thức hóa cùng thời đại, cống hiến cho nền giáo dục Học 
viện Phật giáo ở hiện tại và tương lai. 


4. Phật Học Viện Viên Quang: Thành lập năm 1982, tại Nguyệt Mi Sơn, TP. Trung Lịch, 
Huyện Đào Viên, Đài Loan. 

5. Huệ Không, Đài Loan Phật giáo phát triển mạch lạc dữ triển vọng, ÑNXB Thư viện Quốc 
gia, 2013, trang 21. 


PHẬT HỌC TẠI HỌC VIỆN TỊNH GIÁC,ĐÀILOAN „377. 


Tùy thuộc vào trạng thái giáo dục xã hội biến đổi, Phật giáo Dân 
Quốc vào năm 79 (1990) dưới sự chủ trì của HT: Hiểu Vân đã sáng 
lập trường đại học Tăng-già đầu tiên, được Bộ Giáo dục Đào tạo 
Chính phủ Đài Loan công nhận. Về sau tiếp tục có Đại học Từ Tế, 
Nam Hoa, Huyền Trang, Phật Quang vx...cũng được thành lập 
và công nhận. Tuy nhiên, những trường đại học này ban đầu chưa 
có những ngành học tương quan đến tôn giáo, mãi đến năm 1993, 
trường Đại học Hoa Phạm mới thành lập ngành Tư tưởng Nhân 
văn Đông Phương Nghiên cứu sở; năm 1997, Đại học Nam Hoa 
thành lập ngànnh Sanh tử học Nghiên cứu sở; Cùng năm đó Đại 
học Huyền Trang cũng mở ngành Tôn giáo Nghiên cứu sở, tạo điều 
kiện cho Tăng Ni ở trong nước có thể lấy được học vị Thạc sĩ. Từ 
năm 2000, Đại học Huyền Trang bắt đầu thành lập hệ Tôn giáo học. 
Các Phật học viện truyền thống cũng tranh thủ chuyển thành hình 
thức Nghiên Tu Học viện Tôn giáo, thậm chí hợp tác cùng với Đại 
học Phật giáo nước ngoài v.v... Điều này đã khai mở phân hiệu tiện 
lợi cho việc nghiên cứu giáo dục Tăng-già dưới nhiều hình thức. 

Nền giáo dục Tăng-già Phật giáo Đài Loan, thời kỳ đầu lấy Phật 
học viện truyền thống làm chủ, nhưng thực ra thế hệ đầu như HT. 
Ấn Thuận, HT. Bạch Thánh sau khi quan sát và đánh giá về tình 
hình học thuật nghiên cứu Phật giáo tại Nhật Bản, chư vị liền ấp 
ủ con đường nghiên cứu học thuật theo hướng Nhật - Mỹ. Do đó, 
hiện nay, hai hệ thống giáo dục này thủy chung đồng hành trong 
việc giáo dục Tăng-già Phật giáo Đài Loan. Đến nay, tuy các trường 
Đại học Phật giáo, các lớp Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên nghành Phật học 
liên tục hình thành, nhưng vẫn thấy rõ hai hệ thống Phật học viện 
truyền thống và hệ Cử nhân Phật giáo xã hội hóa tiếp tục phát triển 
trên xã hội xứ Đài. Tuy nhiên, theo xu hướng trào lưu xã hội hóa và 
theo nhu cầu thế hệ Tăng Ni sinh viên đương đại, mỗi Phật học viện 
sẵn có nền văn hóa dân chủ vun bồi, nhiều lần tự thân nỗ lực vươn 
lên và trở thành Trường Đại học Phật giáo được chính phủ đương 
thời công nhận, nhưng bởi những điều kiện khách quan như cơ sở 
hạ tầng, đội ngũ giáo viên, trình độ thế học và số lượng của học 
viên, kinh tế v.v... chưa mấy khả quan, buộc các bậc lãnh đạo mở ra 


.378... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


một xu hướng mới “Hợp tác phân hiệu “ lợi hành song phương, cụ 
thể là “Tịnh Giác Tăng-già Đại học”. 


II. TỊNH GIÁC VÀ TĂNG-GIÀ ĐẠI HỌC 


Tịnh Giác Tăng-già, ban đầu là một ngôi cổ tự được sáng lập vào 
năm 1927 bởi cư sĩ Lô Tống, tọa lạc giữa vùng điền dã xứ U Tĩnh, 
thôn A Liên, huyện Cao Hùng, Đài Loan, được biết đến với tên 
gọi là chùa Quang Đức. Năm 1963, đời thứ ba đảm nhiệm trụ trì là 
một bậc cao tăng - HT. Tịnh Tầm”, cũng là đệ tử thừa tự pháp đầu 
tiên của danh Tăng thế hệ thứ hai Phật giáo Đài Loan - Bạch Thánh 
Trưởng lão (1904-1989). Năm 1955, Hòa Thượng tốt nghiệp Nghiên 
cứu sở chuyên nghành Luật học Đài Loan; năm 1967 sáng lập Tịnh 
Giác Phật học viện; năm 1977 tốt nghiệp học sĩ trường Đại học Phật 
giáo Kinh Đô Nhật Bản. Trải qua gần 50 năm đảm nhiệm nhiều chức 
vụ lớn trong Giáo hội”, sáng lập và đảm nhiệm vị trí Tổng biên tập nhiều 
tờ Tạp ch, chủ trì nhiều tiết mục Không Trung Bố Giáo truyền hình'°, 
trước tác và biên tập hoàn thành đại bộ “Lăng Nghiêm Kinh Giảng Ký” 
10 quyển vz...với nhiều thành tích nghiên cứu vĩ đại, năm 2001 nhận 
được học vị Tiến sĩ vinh dự của trường Đại học Hoàng gia Thái Lan 
(Mahachulalongkornvidyalaya Universify). Với chí hướng kế thừa hoài 
bảo của đức bổn sư Bạch Thánh Trưởng lão, năm 2003 HT. Tịnh Tâm 
hợp tác và sáng lập thành công Tịnh Giác Tăng-già Đạihọc tứcphân hiệu 
của trường Đại học Hoàng gia Thái Lan (Mahachulalongkornvidyalaya 


6. Huệ Không, Đài Loan Phật giáo phát triển mạch lạc đíữ triển vọng, ÑNXB Thư Viện Quốc 
Gia, 2013, trang 22. 

7. Sinh năm 1929, huyện Đài trung, Đài Loan. Thời niên thiếu thông minh xuất chúng, 
thích nghiên cứu Phật pháp, năm chưa tròn 20 đã được Trưởng lão Bân Tông (1911-1958) 
chùa Pháp Nguyên Tần trúc thế phát xuất gia, sáng lập kiêm Chủ tịch Viện Giáo Dục Mầm 
Non Tịnh Giác, sáng lập kiêm Chủ tịch Trung tâm Dưỡng lão Tịnh Giác, sáng lập và chủ tịch 
Hội Sự nghiệp Phước Lộc Xã Hội Tịnh Giác, sáng lập và trụ trì nhiều cơ sở tôn Giáo, chùa 
chiền, thiền viện vx.... 

8. Hội trưởng Phật giáo Hoa Kiều quốc tế; Hội Trưởng Tôn giáo Trung Hoa Dân Quốc và 
Hội Tiến Hiệp Hòa Bình (2001-2008); Chủ tịch Hiệp Hội Tôn giáo đồ Trung Quốc (1993- 
2001); Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc vx... 

9. Tạp chí Phật giáo Trung Quốc, Tạp chí Tịnh Giác vx... 

10. Sáng lập tiết mục bố giáo không trung truyền thanh Tịnh Giác, phụ trách tiết mục thế 
giới quang minh truyền hình Trung Hoa 


PHẬT HỌC TẠI HỌC VIỆN TỊNH GIÁC,ĐÀILOAN „379. 


Umiversify) trụ sở tại Cao Hùng, Đài Loan. Ngôi phân hiệu này ban đầu 
chỉ đào tạo với chương trình Đại học, đến năm 2009 đào tạo chương 
trình Thạc sĩ. Bên cạnh đó, vẫn duy trì Phật học viện truyền thống. Hệ 
đào tạo và quá trình phân phối tam cấp được thiết lập như sau: 


1. Học viện Tịnh Giác 


Học viện Tịnh Giác được sáng lập năm 1967, tại khu vực chùa 
Quang Đức, thôn A Liên, Cao Hùng, Đài Loan, chương trình học 
hoàn tất trong 3 năm. Thời khóa lấy chương trình Phật học cơ bản 
làm nền tảng, chương trình đào tạo thuộc giáo dục Tăng-già thiết 
lập. Khóa đầu đến Khóa IV học tại Bổn sở, nhưng do khu vực khá xa 
thị thành khiến cho việc thỉnh mời giáo thọ không tiện, nên Khóa 
V đến Khóa VIII được đưa về đào tạo tại Liên xã Phật giáo Đài Bắc, 
đến Khóa IX đưa trở lại Bổn sở. Lúc bấy giờ, có nhiều bộ phận được 
thiết lập phụ thuộc vào Tăng-già Đại học, tiện cho lưu học sinh 
nước ngoài với những ai chưa thạo Hán ngữ được học dự bị một 
năm, khi tự thấy trình độ Hán ngữ của mình tương đối hoàn bị thì 
có thể trực tiếp thi vào Tăng-già Đại học, hoặc trước tiên được đưa 
vào Học viện đào tạo nhằm để nâng cao trình độ Hán ngữ và giáo 
nghĩa. Với những học viên quyết theo đuổi và hoàn thành, chương 
trình của Học viện được phân bổ theo quy trình sau: 


Đối tượng Chúng xuất gia và chúng tại gia phải nội trú 
Giới hạn tuổi Trên 18 tuổi 


Trình độ học viên | Tốt nghiệp phổ thông hoặc học lịch tương đồng 
đầu vào 


1.Nội Điển: Kinh-Luật-Luận 


Chương trình đào 2.Văn sử: Kim cổ, văn minh xã hội, lịch sử, triết 
học 


3.Đức dục học: giáo dục đời sống, quy luật sinh 
hoạt 


4.Kỹ thuật: Kỷ năng ứng dụng thực tiễn 


Học phí và sinh hoạt phí v.v... toàn miễn 


380. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Tóm lại, việc giáo dục Học viện Tịnh Giác đã và đang áp dụng 
trên nền giáo dục truyền thống cục bộ, thời gian tu học và hệ thống 
điều hành chưa quy mô khoa học. Chương trình đào tạo chỉ tương 
đồng với chương trình Sơ cấp Phật học Việt Nam, nhưng chỉ khác ở 
tuyển sinh cả chúng tại gia. Việc chiêu sinh tuy được phổ cập rộng 
rãi theo thể lệ hàng năm, nhưng không có khả quan tiến triển mà có 
xu hướng đình trệ chậm phát triển. 

2. Tịnh Giác Tăng-già và đào tạo hệ Cử nhân 

Năm 2003, HT. Tịnh Tâm hợp tác và sáng lập thành công Tịnh 
Giác Tăng-già Đại học, phân hiệu của trường Đại học Hoàng gia 
Thái Lan (Mahachulalongkornvidyalaya Uniwersify) trụ sở tại Cao 
Hùng, Đài Loan. Ngày 10 tháng 9 đồng năm khai giảng khóa đầu tiên, 
với sự tham dự của Hiệu trưởng Mẫu hiệu cùng 17 thành viên trong 
đoàn. Nhà trường đã thân thỉnh Đội ngũ giáo viên tương đối hoàn bị, 
thành phần giáo thọ phần lớn du học nước ngoài với học vị Thạc sĩ hoặc 
Tiến sĩ, chư vị pháp sư tinh thông Phật pháp. Hàng giáo thọ tại gia là các 
vị phó giáo sư hoặc giáo sư ưu tú của các trường Đại học, đủ khả năng 
và kinh nghiệm để truyền đạt tốt cho học viên cả hệ Cử nhân và Thạc sĩ. 

“Tiêu chí khóa trình đào tạo là kết hợp Phật giáo và tri thức khoa 
học hiện đại, lấy lợi ích xã hội phát triển tâm linh làm mục đích”"'. Việc 
tuyển sinh phổ biến rộng rãi được cập nhật trên hệ thống truyền thông, 
không giới hạn quốc gia và theo thông lệ mỗi năm tuyển một lần vào 
đầu tháng 9, với 3 môn căn bản cho tuyển sinh đầu vào là Phật pháp, 
Tác văn và Anh văn. Chương trình đào tạo được thiết lập như sau: 


Đối tượng Chúng xuất gia, nội trú 
Giới hạn tuổi Trên 18 tuổi, dưới 40 tuổi 


Số lượng đầu vào Không quá 30 người 


11. Tịnh Giác Tăng-già Đại Học: hffp://ccbsu.chingjou.org.tw/“T'W/PdƒZNCU Tai.pdƒ 


Trình độ học viên đầuvào | Tốt nghiệp PTITH, hoặc tốt nghiệp 
Phật học viện 


PHẬT HỌC TẠI HỌC VIỆN TỊNH GIÁC,ĐÀILOAN „381. 


Phật pháp Năm 1: 36 tín chỉ 
Chương trình Năm 2: ï"... tín chỉ 140 tín chỉ; 
| Năm 3: 37 tín chị | — “uậnvăn 


Thuộc Xã hội | Năm 4: 31 tín chỉ 
học 
Kinh phí Học phí, sinh hoạt phí v.v... toàn miễn 


Những thí sinh trúng tuyển theo học 4 năm hết học phần thì 
được tốt nghiệp, với những ai chưa hết học phần có thể gia hạn 
thêm 2 năm. Trong quá trình theo học có những chương trình học 
bổng dành cho những học sinh ưu tú cả hai phương diện hạnh kiểm 
và học lực. Đặc biệt những học viên sau khi tốt nghiệp với thành 


tích xuất sắc được tuyển thẳng vào Nghiên cứu sở của bổn Hiệu 
không cần qua kỳ thi tuyển. 


3. Đào tạo hệ Thạc sĩ 


Tháng 7 năm 2009, Phra Dharmakosajarn, hiệu trưởng Đại học 
Mahachulalongkorn-vidyalaya đương nhiệm, cùng đoàn tổng cộng 
hơn 20 vị đến thăm Tịnh Giác Tăng-già Đại học, đem việc phê 
chuẩn thành lập Nghiên cứu sở theo hệ tư tưởng Phật giáo Đại thừa 
với học vị Thạc sĩ, được chấp nhận cho đào tạo tại Tịnh Giác Tăng- 
già Đại học và HT. Tịnh Tâm đảm nhiệm chức vị Hiệu trưởng. Thế 
là tháng 9 cùng năm, Tịnh Giác Tăng-già Đại học chiêu sinh Thạc sĩ 
khóa đầu tiên, việc thiết lập khóa trình và quá trình đào tạo cũng do 
bổn viện phân hiệu tại Đài Loan đề ra. 


Mục đích với việc đào tạo là giáo dưỡng học sinh khi tốt nghiệp 
phải “Hiểu chính xác khoa học hiện đại và Phật giáo Đại thừa, đem 
lại lợi ích cho việc nghiên cứu và hoằng dương Phật pháp, đầy đủ 
phẩm hạnh và năng lực, đem giáo pháp Đại thừa ứng dụng vào sự 
phát triển của xã hội đồng thời có tài năng sáng tạo. Từ việc nghiên 
cứu học tập kiến tạo thể hệ tri thức Phật giáo Đại thừa ngày một tân 
tiện, = 


12. Tịnh Giác Tăng-già Đại học: hffp://ccbsu.chingJou.org.t/“TW/Pdƒ/InroducHonMA.pdƒf 


382... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Chương trình tuyển sinh cũng như ở hệ đào tạo Đại học, đều 
được phổ biến rộng rãi và cập nhật trên hệ thống truyền thông, 
không giới hạn quốc gia, theo thông lệ mỗi năm tuyển 1 lần vào 
đầu tháng 9, với người đã tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương 
đương được Bộ Giáo dục quốc gia công nhận. Những thí sinh trúng 
tuyển trong quá trình theo học phải thường tham gia những buổi 
hội thảo trong và ngoài nước, nhằm nâng cao kiến thức và phương 
pháp nghiên cứu. Chương trình đào tạo trên cơ bản được thiết lập 
như sau: 


Đối tượn Chúng xuất gia, học nội trú 
5 5 5 


Hướng nghiên | Tư tưởng 2.Môn bắt buộc 


lu Phật giáo 


+ 


Kinh phí: tạp Âm thực, ký túc xá vv.... 
phí học tập 


v.v...toàn miễn 


mm. Khen thưởng: cho thành tích ưu tú mww 


Tổng quan, xu hướng hợp tác phân hiệu của Tịnh Giác Tăng-già 
Đại học, nhằm đưa đến những bước tiến bộ mới cho Ngành giáo 
dục Tăng-già Đài Loan nói riêng và thế giới nói chung, cụ thể là: 


Chính Bổn hiệu không cần khuôn khổ trong chương trình đào 
tạo của Bộ Giáo dục Chính Phủ Đài Loan, tự do thiết lập thời khóa 
không gian, thời gian tu học theo thể lệ thiền môn, đặc biệt là cơ sở 
hạ tầng nằm trong tầm với cá nhân sở hữu mà có thể đạt được kết 
quả học tập nghiên cứu có tầm cở Quốc tế. 

Tăng Ni sinh trẻ nước ngoài (trong đó Việt Nam chiếm phần đa 
số) sau khi tốt nghiệp Đại học Phật giáo tại nước nhà có điều kiện 


PHẬT HỌC TẠI HỌC VIỆN TỊNH GIÁC,ĐÀILOAN „383. 


tiếp tục theo học và nghiên cứu, theo đuổi chí hướng của mình mà 
không cần quan tâm đến kinh tế, khi tốt nghiệp vẫn nhận được bằng 
cấp học vị được thế giới công nhận. 

Tăng Ni sinh bổn địa có cơ hội nghiên cứu sâu rộng về tư tưởng 
Phật giáo Đại thừa và những hướng nghiên cứu khác có tương quan, 
tuy không cần xuất ngoại du học nhưng mỗi học viên sau khi hoàn 
tất chương trình học đều ra nước nước ngoài tham gia lễ tốt nghiệp 
tại trường Đại học Mahachulalongkornvidyalaya Thái Lan và nhận 
được văn bằng, học vị chính Mẫu hiệu cấp có tầm cỡ quốc tế, đồng 
thời cũng nhận thêm văn bằng của phân hiệu tại Đài Loan. Nhìn 
chung, đây là một bước tiến mới vô cùng quan trọng mở ra con 
đường phía trước cho ta tiếp bước lên bậc thang cao hơn trong việc 
nghiên cứu học thuật. 


III. KẾT LUẬN 


Hệ thống giáo dục Tăng-già trải qua bao thăng trầm nhân duyên 
thuận nghịch trên xứ Đài, từ các bậc tiền bối thế hệ thứ nhất đến 
nay, chư vị không ngừng nỗ lực đưa nền giáo dục Tăng-già Phật 
giáo đến một bước tiến mới đáng kể. Từ những thập niên đầu Dân 
Quốc, những ngôi Phật học viện truyền thống dần dần đã trở thành 
hệ thống Giáo dục có quy mô, mang tính khoa học và có tầm cỡ thế 
giới, điều đó được Bộ Giáo dục Chính phủ Đài Loan công nhận và 
kết nạp vào hệ thống giáo dục của Chính phủ. Bên cạnh đó, vẫn còn 
những ngôi Phật học viện mang tính truyền thống đang cùng sánh 
bước nhưng chỉ là số ít, cho nên trên mặt chính thống, đây là bước 
ngoặt thành công không thể phủ nhận. 

Về mặt trái, hệ giáo dục Tăng-già Phật giáo đang tồn tại trên một 
đất nước tuổi vị thành niên ngày càng giảm, dân số lão hóa ngày 
càng tăng. Đây là một bài toán nan giải mà giáo dục Tăng-già Phật 
giáo đang và sẽ đối mặt, việc chiêu sinh số lượng giảm rõ, nhiều 
Phật học viện phải đóng cửa hoặc duy trì trong miễn cưỡng. Đặc 
biệt là những ngôi Phật học viện mang tính Tăng-già (chỉ chiêu sinh 
với đối tượng xuất gia) lại càng nguy cơ đóng cửa trong tương lai 
gần, nếu phương thức quản lý không cải cách để phù hợp cách sinh 


„384... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


hoạt Tăng Ni sinh trẻ nước ngoài. Trong những thập niên gần đây 
gia đình chỉ có một con hoặc tuổi vị thành niên không muốn kết 
hôn sinh con cũng đang tồn đọng trong xã hội Đài Loan ngày một 
gia tăng. Điều đó ảnh hưởng lớn đến việc tuổi trẻ xuất gia và Tăng-già 
ngày một vắng bóng, bên cạnh đó còn nhiều chướng duyên khác khiến 
hệ thống giáo dục Tăng-già Đài Loan ngày càng có nhiều khó khăn. 

Tuy thế, những vị Hiệu trưởng, những bậc lãnh đạo khai trường 
mở lớp cho nền giáo dục Tăng-già đã và đang từng bước hoàn thiện 
trên tỉnh thần trách nhiệm của mình. Dù hệ thống giáo dục ấy có 
tiến bước hay không vẫn chưa có đáp án cụ thể, nhưng với tinh thần 
và trách nhiệm, chư vị vẫn đang từng bước nỗ lực, hướng về phía trước 
để tiếp tục đào tạo nhiều thế hệ khác trong hiện tại và tương lai. 


***% 


PHẬT HỌC TẠI HỌC VIỆN TỊNH GIÁC,ĐÀILOAN „ 385. 


Tài liệu tham khảo 
Tịnh Tâm, Bạch Thánh Trưởng lão Nhật Ký, quyền 1, NXB Cao 
Thiệp Công Ty, năm 2003. 


Huệ Không Đài Loan Phật giáo phát triển mạch lạc đữ triển vọng, 
NXB Thư viện Quốc gia, năm 2013. 


Tịnh Giác Tăng-già Đại học: HT:tp://www.chingjou.org.tW/. 


387 
TÂY TẠN0 


TổNG QUAN VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 


SC. Nhật Hạnh - Tenzin Yangchen" 


Phật giáo truyền vào Tây Tạng từ thế kỷ VIII thuộc triều đại 
38 vua Trisong Detsen =Aaassị (742-797) thỉnh cầu ngài 
Tịch Hộ (Shantarakshita =raa 3a Ñ\=raši|) và ngài Liên Hoa Sinh 
(Padmasambhava =£&esI) đến Tây Tạng hoằng truyền Phật pháp. 
Mặc dù quốc vương xứ Tây Tạng kết giao với Trung Quốc và Phật 
giáo Trung Quốc nhưng đức vua lại thỉnh mời các bậc thầy xuất 
chúng tại đại học Nalanda, Ấn Độ được xem là chiếc nôi Phật giáo 
để bảo đảm tính thuần khiết của Phật pháp nguyên bản. Phật giáo 
Tây Tạng truyền thừa trực tiếp từ Ấn Độ cho nên ngôn ngữ Tạng 
và hệ thống giáo dục của Phật giáo Tây Tạng tương đồng ngôn ngữ 
tiếng Phạn và Phật giáo Ấn Độ. 

Samye là ngôi tu viện đầu tiên thành lập tại Utsang. Samye cũng 
là trung tâm Phật học đầu tiên ở Tây Tạng, nơi đây chủ yếu nghiêm 
cứu và giảng dạy “lrung quán tâm luận” của luận sư Thanh Biện, 
“Trung quán chân như” của luận sư Trí Tạng và “Trung quán quang 
minh” của luận sư Liên Hoa Giới. 


*, Thông dịch viên của đức Dalai Lama 14 cho cộng đồng Việt Nam, đang theo học 
chương trình đào tạo Ghese của Phật giáo Tây Tạng (tương đương Tiến sĩ Phật học) tại Dha- 
ramsala, Ấn Độ. 


388... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Mật thừa thuộc phái Nyingma 3=z: chủ yếu tu học Do-gyu-sum. 
Trung tâm Phật học được chia thành 4 phân khoa chính như sau: 

- Phân khoa Phiên dịch. 

- Phân khoa Mật chú. 

- Phân khoa Giới hạnh nghiêm tịnh. 

- Phân khoa Thiền định bất động. 

Sau đó 6 Phật học viện lớn: Sangphu nỊS='S[, Dewachen SSbI 
sa, Gungthang a===ụ Gadhong =maX=J, Kyormolung g=šš@= và 
Sulphu gere| tại U; 3 Phật học viện: Sakya '§J Narthang XS=| và 
Zhalu are tại xứ TSang và xung quanh vùng Utsang. Các Phật học 
viện này phần lớn thuộc dòng Kadam (dòng truyền thừa tân Gelug 
¬teasl) và Bất phân bộ phái. 

1/ TRUYỀN THỐNG NYINGMA ầ=zI 

Sáu Phật học viện chính của dòng truyền thừa Nyingma: 

- Phật học viện DroJedarg Xâ mm và Mindroling ầ~Ñ=| ở vùng 
thượng Utsang =gxrzie=\ 

- Sachen ai và Dzogchen Xxx:äz\ ở vùng trung của Kham ae 

- Kathog mrăm và Palyul =KterqsI Ở vùng hạ của Kham mat 

Các Phật học viện này không những chuyên nghiên cứu và giảng 
dạy Phật học mà còn có các ngành như Ngôn ngữ học, Văn học, 
Chiêm tinh học, v.v... vào tiền kỳ của dòng phái Nyingma chủ yếu 
chuyên nhất về pháp hành, sau đó với sự dẫn đạo của Dzogchen 
Khenpo Zhenga Rinpoche xaxr3s'zms'šíates=aix3azf3, ngành giáo 
dục Phật học được phát huy. 

Chương trình Phật học giảng dạy 13 bộ Đại luận: 

Tạng luật Biệt giải thoát kinh và luật căn bản, 

Tạng luận A-tỳ-đạt-ma-câu-xá và Tập luận, 


Tạng kinh Từ thị ngũ luận" thuộc quảng đại, 


1. S5 bộ luận của Ngài Di Lặc: Hiện quán trang nghiêm luận, Trang nghiêm luận, Bảo tánh 


TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 389. 


Căn bản” nhập? bốn! hạnh" tri kiến thâm sâu, 
Gồm các chi phần” là 13 đại luận. 


(Của Ngài Surmang-Padma-Namgyal đệ tử của Ngài Dzogchen 
Khenpo Zhenga Rinpoche soạn tác). 


Hoàn tất toàn bộ chương trình Phật học này cần ít nhất trên 10 năm. 


Hiện nay, Học viện Larung Gar là một Học viện Phật giáo lớn 
nhất tại Tây Tạng, có hơn 10.000 học viên, trong đó có hàng ngàn 
người Hoa và các học viên ngoại quốc tu học. 


Từ năm 1960 cho đến nay, Tu viện Namdroling là Phật học 
viện lớn nhất của dòng Nyinma tại niềm nam Ấn Độ. Những năm 
gần đây, Thánh đức Đạt Lai Lạt La khuyên nên có thêm môn học 
Tsedma sốc 'ã\ (Nhận thức luận - Lượng luận) vào chương trình tu 
học chính của tu viện. Hiện nay, Namdroling là học viện xuất thân 
của rất nhiều vị Khenpo xuất sắc, các vị Khenpo này chủ trì việc 
giảng dạy tại các Tu viện, Ni viện tại Simla, Dharamsala, Nepal, 
Bhutan v.v... thuộc dòng Nyingma và các Học viện bất phân bộ 
phái. 

Chương trình đào tạo của học viện mỗi năm cụ thể như sau: 


+ Năm thứ nhất: Phương pháp biện chứng, Nhiếp loại học và 
ngoại điển. Học viên vượt qua kỳ thi sẽ được học chính thức (Ẩn 
thuyết đạo lộ). 


+ Năm thứ hai: Nhập Bồ Tát hạnh. 
+ Năm thứ ba: Trung quán trang nghiêm luận. 


+ Năm thứ tư: Nhập Trung luận, Căn bản trung quán luận, Tứ 


luận, Biện pháp pháp tánh luận và Biện trung biên luận. 

2. Căn bản trung quán luận của Ngài Long Thọ. 

3. Nhập trung luận của Ngài Nguyệt Xứng. 

4. Bốn trăm kệ tụng (Tứ bách kệ tụng) của Ngài Thánh Thiên. 

5. Nhập Bồ tát hạnh của Ngài Tịch Thiên. 

6. Chi phần của luật là hai tiểu đại kệ tụng Karika; chi phần của Căn bản trung quán luận 
là Hồi tránh luận, Thất thập không tánh luận, Lục thập chánh lý luận và Tế Nghiên ma luận 
(Quảng phá nhập vi luận). 


390... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


bách kệ tụng. 

+ Năm thứ năm: A-tỳ-đạt-ma-câu-xá luận. 

+ Năm thứ sáu: Lượng luận và Bảo tánh luận. 

+ Năm thứ bảy: Luật, Bát nhã Ba-la-mật. 

+ Năm thứ tám: Mật chú tạng, Kho tàng tri thức. 

+ Năm thứ chín: Chín trình tự thừa giáo. 

+ Năm thứ mười: Dzogchen (Đại viên mãn). 

Sau khi học viên hoàn tất chương trình 10 năm trên được cấp 
bằng Lophon- tương đương với học vị Thạc sĩ Phật học. Khi học 
viên đạt điểm A - hạng xuất sắc và điểm B - hạng nhất thì được gọi là 
Kyopon. Tiếp theo đó, vị Kyopon đó trải qua Š năm giảng dạy cho 
các học viên lớp dưới thì vị ấy mới được cấp bằng Khenpo - Tiến sĩ 
Phật học. Tổng số đạt tiêu chuẩn cấp bằng Khenpo không nhiều. 
2/ TRUYÊN THỐNG KAGYU -r-:=z=; 

Từ Ngài Marpa dịch giả truyền cho Ngài Milarepa, Ngài Milarepa 
truyền cho Ngài Gampopa. Học viện Dag-lha-Gampo là Phật học 
viện chính của dòng Kagyu do Ngài Gampopa thành lập. Sau khi 
Ngài viên tịch, ba vị đệ tử xuất sắc nhất của Ngài thành lập bốn 
nhánh lớn: 

- Phakdru Kagyu =qw' (dòng phái của Ngài Phakdru-Dorjee- 
Gyalpo “eIalX3 a5). 

- Karma Kagyu ms=na=§RI (dòng phái của Ngài Karmapa T=IGaY 
siS5'2(33 thứ nhất). 

- Barom Kagyu asazr=ma=anI (dòng phái của Ngài Barompa- 
Dharma-Wangchuk na 'Xãre'pann=rg)). 

- Tselpa Kagyu zrsrsma=s=I (dòng phái của Ngài Zhang-TIselpa- 
Tsundrue-Dragpa @E:øar<rsš'agsrspeIsr=l/) ' 


7. Không phải đệ tử chính của Ngài Dagpo-Lhazes mà là đệ tử của người cháuNgài Dagpo- 
Lhazes. 


TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TÂY TẠNG „391. 


Ngài Phakdru-Drojee-Gyalpo =ar+Xz=rší có 8 vị đệ tử nổi tiếng 
chia thành 8 nhánh nhỏ: 1-Drigung Kagyu a3qg==ma=gn, 2-laklung 
Kagyu gars==ma=§^j 3-khrophu Kagyu Xø=ma=anJ 4-Lingre Kagyu 
Ñ==w=a=§np S-Martsang Kagyu §= ế=“=A“§ñÿ 6-Yelpa Kagyu 
='=rIA=§“J 7-Yasang Kagyu S42 SSE='SIASSRD 8-Shuksep Kagyu 4x 
ma=rama=e=I. Lhế kỷ XIV, vị Lama thuộc dòng phái Phadrup từng 
làm vua trị vì Tây tạng. 

Tại Tây Tạng, bốn dòng phái lớn và 8 dòng phái nhánh nhỏ thành 
lập các Học viện nổi tiếng ở các Tu viện như: Tu viện Drikung ở ThiÏ 
say, Tu viện Kamtsang ở Surphu s4, Tu viện Drukpa ở Ralung < 
s=, Tu viện Phakdru ở Thel 3=\ và Tsethang ầ=:==\ V.V... 

Sau đó các Tu viện Palpung-Sherab-ling ==srs=sras'xsfI=I, Đại 
học Drigung kagyu-shedra, Tashi-LJong v.v... được thành lập tại 
Ấn Độ, Nepal, Bhutan... mỗi nơi có vài trăm vị Tăng Ni tu học. 

Chương trình Phật học của dòng phái Kamtsang do đức 
Karmapa thứ 16 chủ trì như sau: 

- Tám bộ đại luận kinh hiển giáo và Mật thừa. 

- 5 bộ thuộc kinh hiển giáo: 1- Giới luật, 2-Pharchin (Ba-la-mật: 
Hiện quán trang nghiêm luận của ngài Di l§c), 3-Imận; 4-Trung 
quán, Š5-Lưượng luận. 

Chương trình từ 9 đến 11 năm tuỳ theo mỗi Phật học viện mà 
năm học có khác biệt nhưng giáo án giảng dạy về 8 bộ đại luận giống 
nhau. 

Chương trình học 10 năm của Kagyu College tại Dehradun, Ấn 
Độ như sau: 

Năm 1: Sơ cấp Ngondro học Nhiếp loại học (Phương pháp biện 
chứng), Dagpo-Ihargyen, ngôn ngữ, văn phạm vv... 

Năm 2: Nhập Bồ tát hạnh, Tâm loại học, Nhân minh học và các 
môn phụ. 


Năm 3: Thích lượng luận và văn phạm. 


392... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Năm 4: Nhập trung luận tự thích và văn phạm. 

Năm S§: A-tỳ-đạt-ma-câu-xá luận chú giải và môn phụ. 

Năm 6: Nhất đích giải kinh, Minh nghĩa chú giải Hiện quán 
trang nghiêm Ba-la-mật chương 1 & 2 và Văn chương. 

Năm 7: Các chương còn lại của Minh nghĩa chú giải Hiện quán 
trang nghiêm Ba-la-mật và Văn chương. 

Năm 8: Luật, kinh căn bản luật. 

Năm 9: Nhất đích ánh sáng mặt trời. 

Năm 10: Bảo tánh luận và Ánh sáng bảo châu tổng nghĩa mật. 

Từ năm I1-Š cấp bằng Trung quán, năm 6-7 cấp bằng Shastri 
(B.A.), năm 8-9 cấp bằng Acharya (M.A.). Sau nhiều năm phụng 
sự Tu viện chẳng hạn như: làm Giáo thọ sư, đảm nhiệm các công 
việc Phật sự sẽ được cấp bằng Abbot - Khenpo (Ph.D). 

3/ TRUYÊN THỐNG SAKYA ::x; 

Phật học viện chính của dòng phái Sakya: (Tu viện) Sakya ở 
tsang, Tu viện Tsechen ¬à3a¡ của Ngài Nyawon s=ša, Tu viện 
Phenpo Nalanda “t2 'Šf'a AI của Ngài Rongton X“ặ), Tu viện 
Tanag-Thupten-Choekhor zzargraga.#xrat=\ của Ngài Kunkhen- 
Gomrampa at, Tu viện Dzongsar X=spsx| Ở Kham vw... là 
những học viện nổi tiếng tại Tây Tạng. 

Chương trình giảng dạy gồm có 18 bộ đại luận vào thời Ngài 
Yag-phrug-Sangay-pal auerepara=srar==at Chủ trì: 

“Từ Thị ngũ luận” và Nhập Bồ tát hạnh thuộc về ba-la-mật. 

Thích lượng luận và Định lượng luận thuộc về Lượng” luận. 

Kinh Biệt giải thoát và Luật căn bản thuộc về luật. 

8. Năm bộ luận của Ngài Di Lặc: Hiện quán trang nghiêm luận, Trang nghiêm luận, Bảo 
tính luận, Biện pháp pháp tánh luận và Biện trung biên luận. 

9. Bảy bộ lượng lý luận: 3 bộ luận chính là Thích lượng luận, Định lượng luận và Lý trích 


luận; 4 luận chi nhánh là Nhân trích luận, Quan hệ luận, Ngữ tha luận và Tránh lý luận. Bảy 
luận này chú thích Tập lượng luận của Luận sư Trần Na. 


TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TÂY TẠNG _„ 393. 


A-tỳ-đạt-ma-câu xá và Tập luận, cả hai thuộc về luận. 

Ba đại luận: Căn bản'° Nhập"' Bốn“ thuộc về Trung quán thâm 
sâu. 

“Chánh lý bảo tạng” chú giải Bảy bộ lượng lý luận. 

Tam Luật nghĩ giải thích toàn bộ tục tạng. 

Là những lời Phật dạy thuộc về kinh. 

Xứ tuyết chủ yếu học theo chú giải kinh luận này. 

Bởi nhị thắng Lục trang nghiêm 'Š. 

Phổ biến là mười tám bộ đại luận lừng danh”. 

Có thể tóm lượt 18 bộ Đại luận trong 6 Đại luận như sau: 

“Ba-la-mật, lượng luận, luật, A-tỳ-đạt-ma, 

Trung quán và Tam luật nghi. 

Sáu bộ đại luận các vị Sakya học, 

Cả sáu bộ này ngày nay, 

Được hoằng truyền, nghe và giảng”! 

Vài thập niên gần đây có hai Học viện lớn tại Ấn Độ đó là Sakya 
College ở Dehradun và Dzongsar-Khyentse-Chokyi-Lodro College 
of Dialectics ở Chauntra, tỉnh Himachal Pradesh. Mỗi trường có 
khoảng 400 đến 500 Tăng sinh. 

Tiêu biểu cho chương trình học tại Học viện Dzongsar- 


Khyentse-Chokyi-Lodro College of Dialectics là 10 năm, được cấp 
bằng Kyopon cộng với Š năm kinh nghiệm giảng dạy sẽ được cấp 


10. Căn bản trung quán luận của Ngài Long Thọ. 

11. Nhập trung luận của Ngài Nguyệt Xứng. 

12. Bốn trăm kệ tụng (Tứ bách kệ tụng) của Ngài Thánh Thiên. 

13. Biệt giải thoát giới, Bồ tát giới và Mật giới do Ngài Sakya Pandita người Tạng soạn tác. 

14. Nhị thắng nghĩa là luận sư Công Đức Quang và Thích Ca Quang, hai vị tỉnh thông giới 
luật Phật giáo căn bản tối thắng. 

15. Sáu vị trang nghiêm là Luận sư Long Thọ, Thánh Thiên, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na 
và Pháp Xứng. 

16. Trích trang 63 quyển Tổng học viện Sakya, Sbugbum của Ngawang-Kunka-Ngyinpo, 
xuất bản năm 2000. 


.394... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


bằng Khenpo cho những vị đạt hạng ưu, những vị nào đậu các kỳ thi 
nhưng chưa đạt hạng ưu thì sẽ phải tiếp tục học và dạy các lớp đến 
khi nào trình độ tương đương hạng ưu sẽ được cấp bằng Khenpo, 
rất ít vị đạt bằng Khenpo. 

Chương trình học như sau: 

Năm nhất: Lý luận học, luật Sadi, ngôn ngữ, văn phạm... 

Năm hai: Nhập Bồ tát hạnh và Trang nghiêm kinh. 

Năm ba: Nhập Trung luận. 

Năm tư: Chánh Lý Bảo Tạng. 

Năm thứ năm: Thích Lượng Luận. 

Năm sáu: A-tỳ-đạt-ma-câu-xá luận. 

Năm bảy: Ba-la-mật. 

Năm tám: Tam luật nghi. 

Năm chín: Trung quán của trường phái Sakya. 

Năm mười: Bảo tánh luận. 
4/ TRUYỀN THỐNG GELUG =8\crnsl 

Tu viện Sera ~J, Gaden =xxzasị và Drepung asxrg=xt là ba tu 
viện lớn nhất của dòng phái Gelug có hơn 10.000 tăng sĩ, cùng với 
hai Tu viện Rato và Tashi Lhunpo =xrezzí là Š Tu viện và cũng là 
Phật học viện chính thức cấp bằng Geshe. Các Tu viện và Ni viện đều 
là Phật học viện khoảng 100-500 Tăng Ni, được đào tạo tại tự viện cho 
đến năm cuối thi Geshe đều phải đến Š Tu viện lớn để dự thi. 

Tiêu biểu chương trình học tại Tu viện Drepung Loseling asar 
ÑEXÃ IS =I như sau: 

+ Năm 1: NÑgondro Nhiếp loại học và học thuộc lòng kinh nhật 
tụng. 

+ Năm 2: Tâm loại học, Nhân minh học, học thuộc lòng Tâm 
loại học và 7-8 trang Thích lượng luận kệ tụng. Thi viết, tranh luận 
về Nhân minh học 15 phút và trả lời 15 phút. 


TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TÂY TẠNG _„ 395. 


+ Năm 3: Shungsar-Tân kinh luận, Hiện quán trang nghiêm 
luận'” và Minh nghĩa chú giải'” tán thán và kính lễ trong chương 
trình học Ba-la-mật'?; học thuộc lòng 30 trang. 


+ Năm 4: Liễu bất liễu nghĩa; học thuộc lòng 30 trang Liễu bất 
liễu nghĩa. 

+ Năm S§: Phát tâm Bồ đề, các bộ luận liên quan như Bồ đề Đạo 
thứ đệ Đại luận của Je Tsongkhapa, Suy lý minh luận, Trang nghiêm 
tạng chú giải, v.v... và học thuộc lòng 30 trang Ba-la-mật tổng nghĩa. 


+ Năm 6ó: 20 Tăng già. 

+ Năm 7: “Thiền định sắc giới” đến chương 2. 

+ Năm 8: Chương 3 & 4 học về A-lại-da-thức (Tàng thức). 
+ Năm 9: Chương 5, 6, 7 & 8. 


Chương trình 7 năm học về Ba-la-mật, học viên học thuộc lòng 
Hiện quán trang nghiêm luận, mỗi năm vào kỳ thi bốc thăm trúng 
chủ đề nào thì phải tranh luận về chủ đề đó trong vòng 1Š phút 
tranh biện và 1S phút trả lời, tối đa là 150 điểm; học thuộc lòng 100 
điểm, thi viết trả lời câu hỏi trong phạm vi năm học 50 điểm và 50 
điểm chương trình ngoại điển. Với điều kiện phải có mặt giờ học, 
tranh biện trên 75% thời gian, nếu ít hơn 75% thì không được dự 
thi. Điểm thi dưới 33% thì không được lên lớp trên. Mỗi năm học 
viên phải học thuộc lòng ít nhất 30 trang trong chương trình học. 


+ Năm 10: Nhập trung luận Phát tâm Bồ đề bàn về nhị đế, tự 
sinh, tha sinh. Thầy giáo chỉ giảng dạy Minh giải nhập trung luận 
(Ưmala-Jugpai-gongpa-rabtu-Selua) do Je Tsongkhapa trước tác, 


17. Ngài Di Lặc soạn tác. 

18. Của Luận sư Sư Tử Hiền người Ấn Độ chú giải Hiện quán trang nghiêm luận. 

19. Chỉ cho chương trình học Hiện quán trang nghiêm luận của Ngài Di Lặc nói về “Ẩn 
thuyết đạo lộ” bao gồm nhiều chủ đề như là Bốn thân Phật, tứ Thánh đế, Thập nhị nhân duyên, 
37 phẩm trợ đạo, 4 thiển bát định, Tam giải thoát môn, quy y Tam bảo, Phát tâm Bồ đề, Liễu 
nghĩa bất liễu nghĩa, 5 đạo lộ từ tư lương đạo đến vô học đạo, vô ngã vx... trong kinh Bát Nhã 
Ba-la-mật thường gọi tắt là Pharchin (Đáo bỉ ngạn-vượt qua bờ bên kia, Ba-la-mật) học trong 
7 năm. 


„396... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Căn bản trung quán luận của luận sư Long Thọ và các luận giải của 
Penchen-Sonam-Dargpa =IE 3a =Ñ='aats'sIIreIl, các bậc Thầy uyên bác 
ở Tây Tạng v.v... và học thuộc lòng 37 trang Tổng nghĩa Trung quán. 

+ Năm 11: Trung quán phủ định tướng (Uma-Tsegog =gzrs=; 
a#) bàn về bác bỏ tha sinh, bác bỏ lập trường của Duy thức tông. 

+Năm 13: Trung quán phủ định ngã (Uma-dagkog =gazra=sr 
a#), bác bỏ ngã. 

+ Năm thứ 10-13 là ba năm học Trung quán. Thi viết 50 điểm, 
tranh biện 150 điểm và mỗi năm thi học thuộc lòng 37 trang 100 
điểm, không có môn ngoại điển. Cho nên tổng số điểm là 300. 

+ Năm 14: Luật nghi học về Ba-la-di, tăng tàn. 

+ Năm 15: Luật nghi học về các Xả đọa vx... 


+ Năm 16-17: A-tỳ-đạt-ma-câu-xá-luận kệ tụng, Chimdzod 


at3awx'XER| V.V... 


Thích lượng luận-Nhận thức luận Phật giáo xem kế vào năm thứ 
3 đến năm thứ 9, trong 7 năm học Ba-la-mật học hết chương 1, mỗi 
năm học hai tháng tại tự viện và một tháng các Tu viện học tập 
trung với nhau khoảng tháng 7-10. 


Năm thứ 10 đến năm thứ 13 là 3 năm học Trung quán, học 
chương 2 của Thích lượng luận khoảng 3 tháng mỗi năm. Do vì 
chương 2 là chương quan trọng nhất, nội dung của chương này 
nói về chứng minh tứ Thánh đế qua từng chánh nhân tại sao khổ, 
vô thường, không, vô ngã...; chứng minh có kiếp trước kiếp sau; 
chứng minh nguyên nhân thành Phật v.v... Chúng ta sẽ không thể 
tìm thấy bất kỳ kinh luận nào giảng dạy về Tứ Thánh đế hay hơn 
trong Thích lượng luận. 


Năm thứ 14-17 học Thích lượng luận chương 3 và chương 4. 
Năm nay các Tu viện lớn của phái Gelug có thêm chương trình học 
Mật chú-Kim cang thừa 3 năm tại tự viện. 


Tất cả các Tu viện và Ni viện phái Gelug đều học theo chương 


TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TÂY TẠNG SA 


trình trên nhưng tùy mỗi nơi, có nơi học 16 năm, hoặc 19 năm cho 
đến 20 năm. Sau khi hoàn tất Š bộ đại luận, học viên có thể tham 
học chương trình tiến sĩ Lharampa ạ<z«r=\ Ố năm. 


Chương trình tiến sĩ Phật học sáu năm 


+ 2 năm đầu Karam y4 =ãKX thi viết 9 môn: Ba-la-mật, lượng luận, 
luật, A-tỳ-đạt-ma, Trung quán, khoa học và các môn ngoại điển. 


+ Hai năm giữa Lopon §=ša\ thi viết 6 môn: Ba-la-mật, lượng 
luận, luật, A-tỳ-đạt-ma, Trung quán và ngoại điển. 


+ Hai năm cuối Lharam: Có hai cách thi hoặc thi tranh biện 
hoặc viết luận án: 


- Thi tranh biện năm 1: Mỗi bộ đại luận phần thượng 30 phút 
tranh biện và 30 phút trả lời. Tổng cộng thi § lần. 


Năm hai thi phần hạ cả Š bộ luận trước sự chứng minh của hội đồng 
giám khảo, các vị viện trưởng, học giả và hàng ngàn tăng chúng. 

- Viết luận án từ 300 trang trở lên. Chủ đề xoáy sâu trong Š bộ 
đại luận. Bảo vệ luận án trước hội đồng giám khảo và Đại chúng. 


Các kỳ thi tranh biện từ năm một cho đến Geshe, học viên thi 
từng người một trước sự chứng minh của toàn thể đại chúng. Người 
tranh biện có khi chỉ hỏi vài từ, người trả lời phải trả lời được vài 
từ đó nằm ở bộ luận nào, trả lời đầy đủ câu trước và sau của vài từ 
đó, người tranh biện đưa ra sự mâu thuẫn, điểm nan giải để người 
lập luận làm thế nào bảo vệ lập trường tự tông bằng chứng minh 
chánh nhân. Vì thế Tăng Ni phải học thuộc dàn bài tất cả các năm, 
học thuộc bản văn gốc, nắm vững phương pháp lập luận, thấu triệt 
nội dung kinh luận, lưu ý những điểm trọng yếu v.v... Cách học rất 
phóng khoáng giữa thầy và trò, học trò có thể tranh biện với thầy về 
những điểm trò thấy không hợp lý trong kinh luận. Những vị tiến sĩ 
Lharampa không phải vị nào cũng được chọn làm thầy giáo, vị thầy 
giáo thường là các vị thủ khoa nhưng mỗi năm đều có thủ khoa. Vị 
thủ khoa Geshe Lharampa sẽ được mời giảng day, số lượng được 
mời rất ít. Điển hình như Tu viện Gaden Shartse có hơn 2.500 tăng, 


398... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


chỉ tuyển chọn tổng số thầy giáo thọ là 13-19 vị, số còn lại là phụ 
giảng. Tại vì tiêu chuẩn của vị Tiến sĩ thủ khoa chưa đủ tư cách để 
làm thầy giáo thọ, vị ấy trải qua nhiều năm kinh nghiệm phụ giảng, 
được đại chúng tín nhiệm mới được làm thầy giáo thọ chính thức. 
Đối với ngành giáo dục, vị thây cực kỳ quan trọng, nếu kiến thức 
khiếm khuyết sẽ nguy hại nhiều thế hệ tương lai. 

Sau khi học xong chương trình I7 năm có 3 hạng Geshe: Lingse, 
Dorampa, Tsok-Rmpa và Lharampa (23 năm chương trình), các vị 
Geshe học 3 năm Mật thừa tại các Tu viện lớn thuộc dòng Gelug 
và học thêm một năm tại Mật viện Gyuto z=š| (Thượng tục) và 
Mật viện Gyumey z=-se (Hạ tục). Sau đó được dự trong hàng Tăng 
chúng theo khả năng xuất chúng chính mình sẽ được cử làm thây 
quản viện (Gekoi =\), thầy Duy Na (Lama-Umze qzr=ga===|), 
Phó pháp chủ và đến địa vị Pháp chủ tổ sư của dòng truyền thừa 
Gelug. Người Tây Tạng thường nói “Ngôi Pháp chủ dành cho bất 
kỳ ai có thực lực tu học”. 

Phương pháp giáo dục độc đáo của Phật giáo Tây Tạng 


Bắt đầu chương trình học, chư Tăng Ni được học cách lập luận 
qua bài học về màu sắc: 

Chủ đề nói về màu chính và màu phụ liên quan như thế nào? 
Áng mây màu trắng là màu trắng hay là áng mây? 

Tất cả hữu vi pháp bao gồm trong vật chất sắc pháp, tâm thức và 
bất tương ưng hành. 

Ví dụ: Định nghĩa của bất tương ưng hành là không phải sắc 
cũng không phải tâm. 

Người tranh biện hỏi: Vậy có phải hư không vô vi là bất tương 
ưng hành? 

Người lập luận trả lời: Tại sao? (nghĩa là không phải) 

Hỏi: Hư không đó không là sắc mà cũng không là tâm. Cho nên 
nó là bất tương ưng hành? 

Đáp: Nhân bất thành (Nhân không thể thành lập) 


TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TÂY TẠNG „399_ 


Hỏi: Hãy chứng minh 

Đáp: Vì bất tương ưng hành thuộc hữu vi pháp, hư không thuộc 
vô vi pháp.... 

Có nhiều cách lập luận chánh lý người tranh biện hướng dẫn 
theo cách luận lý của họ, người trả lời chỉ được trả lời 4 trường hợp 
là chấp nhận, nhân bất thành, tại sao và không biến khắp (nghĩa là 
nhân thành lập đó không biến khắp toàn bộ hậu trần). 


Ví dụ trên cho thấy rằng phương pháp học rất độc đáo giúp cho 
cả hai hiểu chính xác kinh luận, lý luận sắc bén, phản xạ nhanh, 
thông thái, sâu rộng, rèn luyện thái độ kiên nhẫn. Một chủ đề có thể 
biện luận nhiều lần cho đến khi nào cả hai người không còn hoài 
nghi. Tuy nhiên, có những vấn đề rất khó không thể quyết định thì 
có thể giải thích theo hiểu biết của mình dựa trên kinh luận đủ thẩm 
quyền hoặc sự chứng nghiệm. 


Năm thứ 2 dạy về “Nhân loại học” (Nhân minh học). 


Chủ đề nói về Định nghĩa chánh nhân, tợ nhân,... có bao nhiêu 
loại nhân và cách thành lập chánh nhân. Những năm về sau học 
chuyên sâu hơn nhân minh là học Thích lượng luận (nhận thức 
luận). Những năm đầu Tăng Ni cũng được dạy về Địa Đạo (Salam- 
sraGI| Thập địa Bồ tát và Š đạo lộ: Tư lương đạo, gia hạnh đạo, kiến 
đạo, tu đạo và vô học đạo) và Tư tưởng triết học của các trường phái 
từ ngoại đạo đến 4 trường phái của Phật giáo: Tỳ-bà-sa bộ, Kinh 
lượng bộ, Duy thức Tông và Trung quán tông (Drup-tha qxrz=a). 


Tâm loại học: Có bao nhiêu tâm vương, tâm sở. Chức năng của 
tâm vận hành như thế nào? Tâm nào đi cùng với tâm nào? Tâm nào 
khởi lên làm cho tâm kia biến mất. Thánh đức Đạt Lai Lạt Ma 40 
năm qua đã thảo luận với các nhà khoa học nổi tiếng về các lãnh 
vực: Khoa học tâm thức, Khoa hệ thần kinh, Vật lý học, Sinh vật 
học vxv... Kiến thức Phật học phong phú đóng vai trò rất quan trọng 
cho sự thiết lập thế giới hoà bình. Khoa học tâm thức của Phật giáo 
giúp chúng ta giảm thiểu và loại trừ những âu lo phiền muộn do lối 
suy nghĩ tiêu cực. Thuyết duyên khởi giúp con người tôn trọng lẫn 


400 - CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


nhau, cùng bảo vệ hạnh phúc chung của nhân loại vxv... 


Nhận thức luận là phương pháp luận lý học được áp dụng cho 
toàn bộ chương trình học từ sơ cấp đến Tiến sĩ. 


Bát Nhã Ba-la-mật là tổng quan tất cả giáo lý cơ bản, pháp hành, 
triết học... 

Trung quán cho chúng ta cái nhìn thấu triệt hết thảy vạn pháp 
duyên khởi để tiêu diệt chấp ngã và chấp thật. 

Luật học làm nền tảng kiên định cho các thiện pháp pháp triển 

A-tỳ-đạt-ma luận kho tàng tri thức. 
5/ ĐẠI HỌC VARANASI s;x =3) 


Đại học Varanasi chương trình đào tạo từ cử nhân, Cao học và 
Tiến sĩ cho nhiều ngành như Phật học, Y học, Sử học, Văn chương, 
Sanskrit, Pali, Hindi, English vxv... cũng là nơi các trường phái Nyingma, 
Kagyu, Sakya, Gelug và Bon tu học. Bằng cấp được chính phủ Ấn Độ 
chấp nhận, giá trị như các trường Đại học quốc gia của Ấn Độ. 


Chương trình giáo dục tại các mí viện 


Do được Thánh đức Đạt Lai Lạt Ma đã vận động khuyến khích 
nên chư ni phái Gelug được đào tạo giống như chư tăng. Lần đầu 
tiên trong lịch sử Tây Tạng các Ni viện giáo dục như chư tăng hơn 
30 năm qua, trong khi đó hệ thống giáo dục của chư tăng đã có hơn 
600 năm. Năm 2017, quý sư cô đã được thi chương trình Geshema 
=R\ “ra VỚI điều kiện tổng số điểm 17 năm là 75% mới được dự thi. 
Sau khi kết thúc chương trình 17 năm, chư ni đủ tiêu chuẩn dự thi 
lấy bằng tiến sĩ Phật học không nhiều. Chương trình tiến sĩ Phật 
học của chư ni là 4 năm và chư tăng là 6 năm. 


Các Ni viện thuộc dòng phái Nyingma, Kagvu và Sakya được 
đào tạo giống như chư Tăng. 


Thời khóa biếu tu học tại các tu viện và rỉ viện 


Thức chúng từ 5 giờ công phu sáng đến 7 giờ (thời công phu 


sáng và điểm tâm). 


TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TÂY TẠNG „40 LS 


7-8.45h: sáng học thuộc lòng. 

9-12h: đến lớp học pháp và tranh luận. 
12 - ISh: nghỉ trưa và tự học. 

15- 17h: học các môn ngoại điển. 


17 - 18.30h: cơm chiều. 
18.30 - 20h: tụng kinh. 
20- 22h: tranh luận. 


(Sau 22h tối là thời gian tự do, có một số Tăng Ni ham học sẽ 
tranh biện thêm 1 đến 2 tiếng đồng hồ). 


22 - 24h khuya, ôn lại bài đã học thuộc lòng. Thời gian 24h trong 
ngày dưới sự giám sát của vị Quản viện, Thầy giáo và Viện trưởng. 

Tóm lại: Trung quán trợ giúp tri kiến cho Bát nhã ba-la-mật, 
Logic học hỗ trợ luận lý Bát nhã Ba-la-mật, A-tỳ-đạt-ma luận bổ 
sung phần tính số cho Bát nhã ba-la-mật và Giới luật giúp kỷ luật 
trong Bát nhã Ba-la-mật. 


Thông đạt Thích lượng luận-nhận thức luận-logic học nhờ tranh 
luận biện chứng, thấu hiểu Bát nhã Ba-la-mật nhờ học rộng, thâm 
nhập Trung quán kiến nhờ tu tập thiền quán, giỏi đếm số nhờ tính 
đếm A-tỳ-đạt-ma-luận và học giới luật sẽ biết duyên cớ sinh khởi 
(Phật chế giới). 

Tất cả những kiến thức trong Š bộ đại luận không chỉ giúp cho 
bạn trở thành một vị hành giả đích thực trong pháp hành, quyết liệt 
thực hành cho đến ngày đạt giác ngộ; mà còn giúp cho bạn suy nghĩ, 
nói năng và hành động hợp lý, có sức thuyết phục cao. Cho nên đã 
từng có nhiều học giả công nhận Phật giáo là khoa học chứ không 
phải là tín ngưỡng tôn giáo. Hệ thống giáo dục của Phật giáo Tây 
Tạng của các trường phái tương đồng, khác nhau số lượng năm học 
và thuật ngữ dùng trong các dòng phái. 


403 


HÀN 0UẾP 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤCTĂNGNI - 
CỦA TÔNG PHÁI TÀ0 KHÊ, PHẬT GIÁ0 HÀN QUỐC 
VÀ PHƯƠNG ÁN CẢI THIỆN 


NCS.SC. Giác Lệ Hiếu: 


I. DẪN NHẬP 


Có thể nói tri thức là một trong những yếu tố quyết định đến sự 
phát triển của một tổ chức hay một quốc gia. Có tri thức, con người 
sẽ sống bình an và hạnh phúc hơn. Bởi vì tri thức là cội nguồn của 
những ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình và kể cả chính trị, 
an ninh, phát triển kinh tế xã hội. Những tri thức này không đến 
một cách tự nhiên mà có được qua quá trình học tập, rèn luyện. 
Chính vì thế, giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong việc phát 
triển xã hội. 

Phật giáo cũng không là ngoại lệ. Giáo dục đào tạo và tu tập 
không chỉ là điều kiện tiên quyết đưa đến sự giác ngộ, giải thoát 
mà còn là phương tiện căn bản để hoằng pháp. Nếu chúng ta muốn 
tuyên dương giáo pháp, thì chúng ta phải hiểu rõ Phật pháp là gì 
cũng như phải biết xã hội cần gì. Phật pháp cũng không phải tự 
nhiên sinh ra là biết được mà cần phải trải qua quá trình tu học 


*, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Phật học, Đại học Dongguk, Seoul, Hàn Quốc. 


404. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


nghiêm túc. Chính vì thế, Phật giáo cũng rất xem trọng vấn đề giáo 
dục đào tạo. 

Giáo dục Phật giáo bao gồm giáo dục cho người xuất gia và đệ tử 
tại gia. Trong giới hạn bài viết này chúng tôi tìm hiểu về thực trạng, 
những hạn chế và đề xuất nhóm phương án cải thiện hệ thống giáo 
dục Tăng ni của tông phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc (gọi tắt là 
Tào Khê tông). 


II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC TĂNG NI CỦA TÔNG PHÁI TÀO KHÊ, PHẬT GIÁO HÀN qUốcC 
1. Định hướng, mục tiêu của giáo dục Tăng ni 


Đặc trưng của giáo dục Phật giáo có thể diễn đạt bằng cụm từ 
“như lý tác ý” (Yoniso manasikara, +u ## 4E 3: ). Đây là phương thức 
Đức Phật dạy chúng ta nhìn nhận mọi sự việc khách quan như nó 
đang là. Ngược lại, không tán thành cách đánh giá, tư duy chủ quan, 
không thực tiễn, không rõ ràng. Có thể nói đây là nguyên lý giáo 
dục của Phật giáo và không những chỉ đúng với xã hội Ấn Độ cổ đại 
mà còn rất hợp lý ở mọi thời điểm, mọi vùng miền. 

Nói rộng ra, tuy Phật giáo là một tôn giáo nhưng phương pháp 
giáo dục không chỉ đặt hoàn toàn vào niềm tin mù quáng, ngược lại 
rất đề cao trí tuệ. Đồng thời, giáo dục Phật giáo không hướng dẫn tín 
đồ phó mặc mọi thứ vào những thế lực siêu nhiên, bởi mục tiêu, đối 
tượng giáo dục để được giải thoát trong Phật giáo chính là con người. 

Luật giáo dục của Tào Khê tông ghi rõ định hướng và phương 
thức giáo dục như sau: 

a. Phải giáo dục cho Tăng ni tín tâm sâu vào Tam bảo và phát 
nguyện dấn thân hành Bồ tát hạnh. 

b. Hiểu đúng về giáo pháp của Đức Phật và thực hành theo 
đúng giáo thuyết của người, áp dụng việc tu tập vào đời 
sống hàng ngày. 


1. Pháp lệnh Tào Khê tông, Luật giáo dục, điều 2, http:/ /law.buddhism.or.kr/asp/_ view/ 
linkView.asp?lawid=1482 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNGNICỦA TÔNG PHÁI TÀOKHÊ_ „405Š.. 


c. Nhất quán giữa việc hiểu giáo lý và tu tập, hoằng pháp. 

d. Có tầm nhìn đúng đắn về lịch sử và biết tùy thuận chúng 
sinh để có thể áp dụng những phương pháp đúng đắn cho 
từng thời kỳ. 

e. Giáo dục Tăng ni có phẩm hạnh và trí tuệ xứng đáng là bậc 
thầy của nhân thiên, làm lợi lạc cho chúng sinh. 

f£. Không tiếc thân mạng, nguyện dấn thân phụng sự Phật 
pháp, phụng sự giáo đoàn. 

2. Hình mẫu tư sĩ Phật giáo lý tưởng của tông phái Tào Khê, Phật giáo 
Hàn Quốc 

Điều I chương 9 trong tông hiến của Tào Khê tông có ghi: “Tăng 
ni là những người xuất gia sống đời độc thân, thọ giới cụ túc và giới 
bồ tát trọn đời, nguyện cầu Phật đạo và hóa độ chúng sinh”. Còn 
theo điều I Luật Giáo dục của Tào Khê tông (Luật sửa đổi ngày 
19/9/2012): “Mục tiêu giáo dục trong tông phái là đào tạo những 
người hiểu rõ được giáo lý của đức Phật, có đủ năng lực, trải nghiệm 
và tỉnh thần hóa độ chúng sinh, giúp mình và người cùng được giác 
ngộ, xây dựng Tịnh độ nhân gian” 

Vị tu sĩ Phật giáo lý tưởng theo Tào Khê tông được ghi rõ trong 
“Luật Tăng ni” như sau: “Tu sĩ là người lãnh đạo tinh thần của xã 
hội, là nhà tu hành, là bậc thầy của đại chúng, là người thừa hành 
Đức Phật để hóa độ chúng sinh, hoằng truyền chánh pháp, có sứ 
mệnh xây dựng nước Phật ngay tại nhân gian”. Qua đó, chúng ta 
thấy được trách nhiệm, lý tưởng quan trọng của Tăng ni chính là tu 
tập và truyền giáo. Nói cách khác, hình mẫu Tăng ni lý tưởng của 
tông Tào Khê vừa là nhà lãnh đạo tinh thần vừa là hành giả tu tập 
chân chính vì mục tiêu “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”. 
Chính vì thế, mục tiêu của giáo dục Tăng ni Tào Khê là đào tạo nên 
những vị tu sĩ có đầy đủ những yếu tố như trên. 


2. Ko Sang Hyeon-Beopin, “Chuỗi chuyển hóa về chất của giáo dục Tăng nỉ, 
Bulgyohakno66, Viện Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo, 2013, tr. 222. 


406 - CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Trong Kinh Tăng Chỉ bộ và luật tạng (Kiến đạo phần) đều nêu 
rõ vị tu sĩ lý tưởng là người học và hành đúng theo Pháp Phật, giữ 
gìn giới luật, là nhà đạo đức, nhà lãnh đạo tinh thần, bậc thầy của 
chư thiên và loài người. 

Chúng ta cùng tìm hiểu về kết quả khảo sát gần đây: “Quan 
điểm của quần chúng về tôn giáo và văn hóa xã hội của Hàn Quốc” 
được thực hiện bởi viện nghiên cứu Xã hội Phật giáo. Khi được hỏi 
vế ấn tượng/hình ảnh của tu sĩ Phật giáo có 41,7% người trả lời: “Là 
người tu hành, hướng dẫn cách thức để tâm được an định”, 26,9% 
trả lời “là người tự do thoát khỏi thế tục”; 16,3% cho biết “là những 
người phụng sự dấn thân để cứu khổ thế giới” và 8,9% nhận xét “là 
những chuyên gia về tôn giáo, giảng dạy về tri thức cuộc sống và có 
trí tuệ" Một câu hỏi khác của nghiên cứu: “Vai trò đúng đắn của nhà 
sư trong xã hội hiện đại?” Với câu hỏi này, hơn một nửa số người 
tham gia khảo sát trả lời rằng “Là người chuyên tu để đạt giác ngộ” 
(52.0%), “cứu khổ cho xã hội bằng tinh thần từ bi” (22,0%), “Giữ 
gìn giới luật và có đời sống thanh tịnh” (1ó, 9%).* 


Kết quả khảo sát này cho thấy dư luận quần chúng cũng xem tu 
sĩ lý tưởng là người phụng sự, người giải thoát, người lãnh đạo tinh 
thần, bậc thầy về trí tuệ có khả năng làm chủ tâm. Điều này thống 
nhất với lý tưởng người tu của Tào Khê tông và cả trong kinh điển 
nguyên thủy hay giới luật Đức Phật. 


Tóm lại, từ thời Phật giáo nguyên thủy đến Phật giáo hiện đại, 
lý tưởng đặc trưng của Tăng đoàn chưa bao giờ thay đổi, đó phải là 
đoàn thể người tu thanh tịnh, có trí tuệ. Để có thể xây dựng được 
Tăng đoàn lý tưởng như thế, giáo dục Tăng ni đóng vai trò quan 
trọng. Chúng ta cùng tìm hiểu những cải cách, thay đổi của hệ thống 
giáo dục Tăng ni tông Tào Khê thời cận hiện đại cho đến hiện nay. 


3. Lee Cha Rang, “Sự thiết lập tư tưởng lãnh đạo Tăng già trên nền tảng Luật Tạng “Kiến 
đạo phần”, Triết học Ấn Độ Quyển 32 (Seoul: Hội Triết học Ấn Độ, 201 1), tr. 221-250. 

4. Viện Nghiên cứu Xã hội học Phật giáo (2012), “Báo cáo phân tích quan điểm của quần 
chúng về tôn giáo và văn hóa xã hội của Hàn Quốc”? Seoul: Viện Nghiên cứu Xã hội học Phật 
giáo Tào Khê tông, tr. 116-132. 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNGNICỦA TÔNG PHÁI TÀOKHÊ_ „407. 


III. QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH VÀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNG NI CỦA TÔNG PHÁI 
TÀO KHÊ, PHẬT GIÁO HÀN quốc 
1. Quá trình cải cách giáo dục Tăng ni thời cận hiện đại 

Quá trình cải cách giáo dục Tăng ni cận hiện đại được tiến hành 
từ cuối triều đại Chosun. Vào khoảng thế kỷ XVI-XVII, sách Lý lịch 
(74 Ø# ) - một bộ sách đặc biệt của Phật giáo ghi lại hệ thống giáo 
dục Tăng ni trải qua các giai đoạn Sa di-Tứ tập ( ag Ãš) - Tứ giáo ( v9 
3€) - Đại học. Tuy vậy, người ta không xác định được bộ Lý lịch này 
được biên tập, hình thành từ khi nào, được ứng dụng rộng rãi như 
thế nào. Trên nền tảng hệ thống này, ở từng cấp bậc có giáo trình 
Kinh điển ( #& #.) - Thiền tịch (3# $ã ) tương ứng. Trong đó, bậc Tứ 
tập đặc biệt tập trung giảng dạy về Khán thoại thiền (Ấ 3#Z#) và 
Thiền giáo kiêm tu (3# ất 12). 

Tiếp theo, chương trình giáo dục Tăng ni được xem là nền tảng 
cho nền giáo dục hiện nay được cải cách bởi Lee Neung Hwa (1869 
- 1943), giảng dạy theo chế độ Phật học viện tập trung, chia làm 4 
cấp Sa di, Tứ tập, Tứ giáo và Đại học, ngoài ra còn một phân khoa tự 
chọn. Để theo học hết chương trình này cần 10-11 năm. 


Đến giai đoạn Hàn Quốc chịu sự đô hộ của Nhật Bản, giới Phật 
giáo Hàn Quốc đã cố gắng rất nhiều để thành lập tổ chức độc lập, 
trong đó có những nỗ lực đa dạng, đa diện trong giáo dục Tăng ni. 
Tiêu biểu là cuộc vận động thành lập đại học Phật giáo Dongguk 
(tiền thân là trường chuyên Hyehwa). Tuy vậy, có thể nói rằng, do 
những yếu tố khách quan và chủ quan (cuộc đấu tranh phân phái 
giữa Tần Tăng có gia đình theo Phật giáo Nhật Bản và các tu sĩ độc 
thân theo Tào Khê), mà Phật giáo Hàn Quốc thời kỳ này vẫn chưa 
xây dựng được chính sách phát triển giáo dục Tăng ni bền vững và 
có trình độ chuyên môn. 


5. Son Seong Pil-Jeon Hyo Jin, “Phân tích bộ Tứ Tập 0g Ấ và những tranh luận trong giới 
Phật giáo vào thế kỷ 16 + 17”, ‡# BỊ #8. 48 # ## 3 58 #ft, (2018. 04), tr. 242. 

6. Lee Neung Hwa, Lịch sử Phật giáo Chosun, Quyển hạ (Seoul: Boryeongak, 1990), tr. 
989-990. 


406. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Sau đó, Phật giáo Hàn Quốc chính thức bước vào 3 thời kỳ cải 
cách giáo dục Tăng ni đáng chú ý như sau: 


a. Thời kỳ thứ nhất: từ cận hiện đại đến năm 1994 


b. Thời kỳ thứ hai: từ năm 1995-2009: hoàn thành chương trình 
giáo dục Tăng ni cơ bản, xây dựng hệ thống, khung chương trình 
chung. Tuy nhiên, có thể nói là cải cách này mang tính hình thức 
hơn là đạt được thống nhất về nội dung chương trình. 

c. Thời kỳ thứ ba: từ sau khi Viện trưởng Viện giáo dục nhiệm 
kỳ thứ 6 (HyeonEung Sunim) nhậm chức năm 2010-nay: Thống 
nhất cả nội dung và hình thức hệ thống giáo dục Tăng ni trong toàn 
tông phái.” 

Thời kỳ thứ nhất được ghi từ cuối Chosun, nhưng thật ra cần 
hiểu chính xác là từ khi Hàn Quốc thoát khỏi ách đô hộ của Nhật 
cho đến năm 1994. Giai đoạn này chưa có phân viện giáo dục riêng 
biệt, Phật giáo Hàn Quốc trải qua cuộc phân phái lớn và nghiêm 
trọng nhất lịch sử giữa bộ phận Tăng ni sống đời độc thân và những 
tu sĩ Phật giáo có gia đình theo văn hóa Phật giáo Nhật Bản. Chương 
trình giáo dục Tăng ni về nội dung và cả hình thức vì thế chưa có sự 
nhất quán. 

Từ tháng 1 năm 1964 đã dần hình thành những trào lưu thành 
lập các cơ sở đào tạo Tăng ni tập trung (tiền thân của những Phật 
học viện và đại học Phật giáo) ở những ngôi già lam có truyền thống 
giáo học và lịch sử lâu đời như Hwagyesa, Songwanøgsa, Haeinsa, 
Tongdosa. Tuy nhiên biến cố thời cuộc và khó khăn về sự không 
thống nhất giữa các giáo phái một lần nữa khiến cải cách giáo dục 
bị trì trệ. Kết quả thậm chí có giai đoạn Tăng ni phủ nhận vai trò 
của giáo học và đề cao thái quá thiền tập, chỉ chuyên tập trung các 
trường thiền. Nội dung giáo dục giai đoạn này vẫn còn thiếu các môn 
học mới, chủ yếu chỉ đọc hiểu và dịch kinh từ nguyên bản Hán cổ. 


7. Viện Giáo dục Tào Khê tông trong dịp kỷ niệm 10 năm khai viện, đã tự họp bàn và 
thống nhất phân chia 3 thời kỳ như thế, Giáo dục Tăng già, quyển 6, Nxb. Viện giáo dục Tào 
Khê tông, tr. 23-53. 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNGNICỦA TÔNG PHÁI TÀOKHÊ_ „409. 


Về sau, trong nỗ lực hình thành các trường đại học Phật giáo, căn 
cứ trên “đề án cải cách giáo dục đạo tràng Seonwoo? vào năm 1994, 
cuối cùng thì Tào Khê tông đã thành lập Viện Giáo dục, ban hành 
pháp chế về giáo dục và chịu trách nhiệm chính về xây dựng và cải 
cách các chương trình giáo dục Tăng ni. Từ đây, quá trình cải cách 
và định hình khung giáo dục mới chính thức được tiến hành. 

Thời kỳ thứ hai từ năm 1995, căn cứ trên pháp chế sửa đổi của 
luật giáo dục, Tào khê tông xây dựng chương trình giáo dục gồm 
các cấp như sau: Giáo dục sơ cấp (dạy cho ngũ giới, tập sự) - Giáo 
dục căn bản (Đại học Tăng già trung ương, Đại học Tăng già địa 
phương (Phật học viện), Khoa Phật học, Khoa thiền học trường 
Đại học Dongguk... ) - Giáo dục chuyên môn (Học Lâm) - Giáo 
dục đặc biệt - Tái giáo dục (Các chương trình đào tạo, tập huấn 
ngắn ngày). Thời kỳ này, hành chính giáo dục đã đi vào ổn định, các 
hình thức và nội dung chương trình giảng dạy dần được nhất quán. ? 

Tuy vậy, giáo dục Tăng ni thời kỳ này thực tế vẫn chủ yếu diễn 
ra theo phương thức truyền thống thầy trò tiếp nối (Ép 8 ‡8Z&), 
trong đó, vai trò và sự tham gia hướng dẫn của tông phái là vô cùng hạn 
chế, chủ yếu chỉ để duy trì tối thiểu việc quản lý Tăng tịch mà thôi. 

Thời kỳ cải cách thứ 3, từ năm 2010, khi chương trình giáo dục 
tiêu chuẩn được hoàn thiện, là thời kỳ diễn ra những thay đổi cả về chất 
lượng lẫn hình thức giáo dục mà các thời kỳ trước đó chưa làm được. 


Giai đoạn này có những thay đổi bước ngoặt như cải cách sách 
giáo khoa, Hàn hóa giáo trình, hiện đại hóa phương pháp sư phạm, 
đào tạo thêm những môn ngoài ngành nhằm tăng cường sức sáng 
tạo của học tăng, thành lập những cơ sở để đào tạo ngắn ngày, đào 
tạo chuyên môn, mở nhiều khóa tập huấn đa dạng thu hút Tăng 
ni theo học... Để làm được những việc trên, viện giáo dục đã có 
những nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng cơ sở vật chất, thay đổi 


8. 2. Yoo Seung Mu, “Tìm hiểu 3 chương trình lớn của tông phái - Tập trung vào đánh giá 
kết quả tổng thể Giáo dục Tăng già, Quyền 6, Nxb. Viện giáo dục Tào Khê tông, 2004, tr. 370. 

9. Beopin, “Giáo dục Tăng đoàn, Phải phù hợp với lịch sử và có giao tiếp với xã hội”, 
Bulgyo PyeongnonSố 42 (Seoul: Tư tưởng Manhae, 2010), tr. 278-280. 


410. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


phương pháp sư phạm, sửa đổi pháp chế liên quan đến giáo dục, 
nâng cao năng lực kể cả trong quản lý và trong công tác đào tạo... '" 
Căn cứ trên việc thông qua đề án sửa đổi chương trình đào tạo 
của Viện giáo dục năm 201 1, vào năm 2013, viện đã đưa hướng dẫn 
thi hành chi tiết về các môn học bắt buộc và môn tự chọn như sau: 


Bảng 1. Sự thay đổi môn học và phương pháp giảng dạy Tăng 


ni trong Phật học viện"' 


Thờikỳ3 Thời kỳ I-2 Cận đại 
(2010nay) (1945-2009) (LeeNeung Hua) 
Bậc Mônhọc | lên 
. ` ` ở l Mô h 
Năm Họckỳ I Họckỳ2 học chính nã lônhọc 
Đọc địch kinh 
h i hữ Hán II 
 SELHCDAMIEN) | PDDETE: Mười giới, sa 
chữ Hán I Khái luận thiền di Bát Nhã 
Khái luận học tâm kinh, 
Phật giáo Luật-Giới luật T Sad¡ | Phát bồ để 
Năml | Phậtgiáo đại thừa " Trimôn tâm văn, 
: môn E nà TÔ 
nguyên thủy | Lịch sử Phật Thiền lâm 
Lịch sử Phật | 8iáo Thế giới bảo huấn, 
giáo Hàn Tìm hiểu tôn kủ TT 
Quốc giáo thế giới cảnh huấn 
(E-learning) 


10. Beopin (2010), nt, tr. 284-292. 
11. Ko Sang Hyeon-Beopin, nt, tr. 228. 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNG NICỦA TÔNG PHÁI TÀO KHÊ 


: : Đọc dịch kinh `. 
Đọc dịch kinh chữ Hán IV ảo trình 
chữ Hán III =... thiền viện, 
ử Phật : 
—. thue 
Pin EM PA: ) 4 nG) vẠP 
đức hiện đại thg " Tứ IRš nh 
(E-learning) Ki - Tự | !9D8 „ | lục thiết yếu 
Nim2 [uc li, PhậtPhápH | „ |daothu T, bình nhập tư 
Phật Pháp I Tư tưởng Bát ` | Phiên ” |kýk#®5I 
m l In ai Nhã-Trung yếu ‡T!®‡#:ñn # 
Sài lêi “ Quán (E-learn- ‡t^4?6), 
, _ ._ |ing) Cao Phong 
óa Phật giáo sa. 
(E2 & )_ | Nghilẽ Phật thiển yếu ( 
Bˆ | giáo] rò LỆ TẾ #-) 
Đọc địch kinh Kinh 
Đọc dịch kinh chữ Hán VI Lăng 
chữ Hán V Hiểu về Thiền Nghiêm, Thủ Lăng 
Ngữ lục khán thoại Khởi Nghiêm 
: Ũ Tín Kinh, Đại 
Nšm3 |Phươngpháp | Tư tưởng Duy „ R : . 
luận hoằng Thức-Như lai bx se - SP . ko 
pháp (E-learn- Tạng giáo ” giáo | luận, Kim 
ing) bả gtfo kế Kim cang bát nhã 
¬ - ụ giáo và xã Cang, kinh, Viên 
Nghỉ lẽ Phật hội (E-learn- Kinh số nh 
giáo II ing) Viên 
Giác 
Kinh Hoa 
Nghiêm, 
Đọc dịch kinh | Đọc dịch kinh  noyie 
chữ Hán VII chữ Hán VIII niệm tụng, 
Ẫ Đại | Cảnh Đức 
Tư tưởng Hoa Tư tưởng Tịnh Đai Kinh ' — | Truyền 
Năm 4 TA độ ` Hoa ỌC lá 
Nghiệm ' học Đăng Lục, 
Môn tùy chọn Thi tốt nghiệp, Điện Thiền gia 
l luận án tốt ng- Bửu giá 
Môn tùy chọn hiệp, đánh giá ửu giám, 
KHI SP ện, Diệu Pháp 
Liên Hoa 


Kinh 


411. 


412. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Phương Giáo dục thông minh: Ứng 
pháp dụng hế thống E-leraning LMS, 
giáo chủ động học, chỉ tiết hóa môn 
dục học, Bài giảng của giáo sư 


Giáo dục truyền thống: chủ yếu dùng 
sách giấy, giáo trình chính bằng tiếng 
Hán, bài giảng của giáo sư 


2. Tình hình giáo dục Tăng ni hiện nay của Tào Khê tông 

Từ trước khi tông phái tiến hành cuộc tổng cải cách năm 1994 
thì giáo dục Tăng ni không có sự thống nhất. Ngoại trừ một vài ngôi 
chùa trọng yếu, còn lại các Tăng ni hầu hết đều không được tiếp 
nhận hệ thống giáo dục toàn vẹn. Thiếu cơ sở vật chất. Thiếu và yếu 
những nhà chuyên môn Phật học đủ tầm đứng lớp giảng dạy. Vì 
không có bộ sách giáo khoa chung, mỗi ngôi chùa, mỗi Phật học 
viện dĩ nhiên có chương trình đào tạo và tiêu chuẩn khác nhau. 

Tháng 1 năm 1995, Viện giáo dục được tách riêng độc lập, với sự 
đầu tư mỗi nhiệm kỳ (4 năm) 10 tỷ won để phát triển chương trình 
cải cách giáo dục. Giáo dục Tăng ni chia thành bậc sơ cấp, căn bản, 
chuyên khoa với chương trình học cụ thể, thống nhất. Trong Viện 
giáo dục cũng phân ban như ban giáo dục, ban soạn giáo trình giáo 
khoa, và ban biên dịch kinh nhằm nâng cao tính chuyên môn trong 
từng phần việc. 

Chế độ giáo dục bắt buộc (nghĩa vụ) được áp dụng từ năm 
1995, yêu cầu toàn bộ người xuất gia phải tham gia hết chương trình 
giáo dục căn bản 4 năm mới đủ yêu cầu thọ cụ túc giới, mới chính 
thức được công nhận là tu sĩ Phật giáo tông Tào Khê (có Tăng tịch). 
Đồng thời, để phân định rõ tu sĩ dự bị (sa di, sa di ni, thức xoa ma 
na) với tu sĩ chính thức, chỉ có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni mới được mặc 
áo đồng màu, còn sa di, sa di ni mặc áo có viền cổ màu nâu. 

Về cơ sở giáo dục, Viện giáo dục chủ trương thành lập cơ sở đào 
tạo cho sa di, sa di ni, gọi là Phật học viện (Gangwon). Tính đến 
năm 2000, có 19 Phật học viện đủ tiêu chuẩn, trong đó có 13 Phật 
học viện Tăng, gồm Donghwasa, Baekyangsa, Beomeosa, BeopJu- 
sa, Bulguksa, Songwangsa, Sudeoksa, Sanggyesa, JikjJisa, Haeinsa, 
Hwaomsa, Tongdosa, Seonunsa và Đại học Tăng già. Phật học viện 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNGNICỦA TÔNG PHÁI TÀOKHÊ_ „413. 


ni gồm Unmunsa, Donghaksa, Bongnyeongsa, Jeongamsa, Yumasa, 
và Đại học Phật giáo Samseon. 


Tháng 7 năm 1996, Viện giáo dục đã ban hành pháp chế liên 
quan đến Đại học Tăng già và Luật viện, nhằm nâng cao, chuẩn hóa 
các cơ quan giáo dục chuyên sâu. Kết quả thành lập được 4 nơi gọi 
là trung tâm đào tạo chuyên môn như Geumøgang Luật viện (chùa 
Bongnyeong), Yeongsan Luật viện (chùa Pagye), Lăng Nghiêm 
Học lâm (Bongseonsa) và Hoa Nghiêm Học Lâm (Silsangsa).? 


Tháng 11 năm 2009, Hòa thượng HyeonEung nhậm chức viện 
trưởng viện giáo dục nhiệm kỳ 2 đã xúc tiến mạnh mẽ việc cải cách 
giáo dục. Từ đây, chương trình giáo dục Tăng ni không theo 4 cấp “Tri 
môn-Tứ tập-Tứ giáo-Đại học” như cũ, mà lấy Thiển-Giáo-Luật nền 
tảng, kết hợp các chương trình giáo dục hiện đại như ngoại ngữ, máy vi 
tính, hoằng pháp xã hội học, các môn không phải tôn giáo học... 


Về giáo trình, hòa thượng chủ trương “Hàn hóa” toàn bộ sách 
giáo khoa. Xã hội ngày nay với tầng lớp xuất gia trẻ là những người 
không thạo chữ Hán cổ, lối giáo dục xưa với giáo trình tiếng Hán 
làm chủ đạo gây không ít khó khăn cho người học. Để học một bài, 
người học phải mất rất nhiều thời gian cho phần dịch nghĩa, không 
còn đủ thời gian đầu tư nghiên cứu sâu vào nội dung kinh. Đây là 
điểm cần khắc phục. Học bằng giáo trình tiếng Hàn, giúp tu sĩ giảm 
bớt thời gian dịch nguyên tác, tập trung hiểu nghĩa lý đúng đắn của 
tư tưởng Phật giáo. Tuy nhiên, cũng không thể loại bỏ triệt để các 
môn đọc dịch tiếng Hán cổ- bởi đây là lối giáo dục truyền thống 
vốn đã có rất lâu tại các Phật học viện cũ. 

Bước vào thế kỷ XXI, cụ thể là hơn một thập niên trở lại đây, giáo 
dục Phật giáo đối diện với những khó khăn mới. Nguyên nhân đến 
từ sự suy giảm người xuất gia, dẫn đến các Phật học viện thiếu học 
tăng, học ni rất nhiều. Viện giáo dục buộc phải tiến hành cải tổ cơ 
sở đào tạo Tăng ni. Cụ thể, ngày I tháng 3 năm 2014, “pháp chế liên 


12. Kwon Oh Young, Sức mạnh thay đổi thế giới của Phật giáo, Tạp chí Pháp bảo, số 1269, 
ngày 12/11/2014, http://www.beopbo.com/news/articleView.html?idxno=84344. 


414. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


quan đến tiêu chuẩn vận hành các Phật học viện” có hiệu lực, ghi rõ 
như sau: Các học viện Phật giáo có dưới 40 người, mỗi niên khóa 
có không đủ 10 người sẽ không được nhận tài trợ của viện giáo dục 
cho việc vận hành học viện. Đồng thời, viện giáo dục khuyến khích 
các học viện này chuyển đổi thành Viện nghiên cứu sau đại học. 
Đây là quy chế nhằm ngăn ngừa việc giảm chất lượng giáo dục và 
hướng đến sự điều hành hiệu quả hơn các đại học Phật giáo. Theo 
đó, năm 2012, có ít nhất ó học viện đã chuyển đổi thành cơ sở giáo 
dục căn bản (sơ cấp Phật học), hoặc chuyển đổi thành chuyên viện 
nghiên cứu, dịch kinh, luật viện... ° 


Ngoài ra, theo luật giáo dục sửa đổi năm 2010, sau khi thọ cụ túc 
giới, tu sĩ dưới 30 hạ lạp phải tham gia khóa đào tạo bắt buộc mỗi 
năm tối thiểu 12 tiếng. 

Tóm lại, trong chiều dài lịch sử 1.700 năm Phật giáo, truyền 
thống giáo học của Tăng ni thời xưa đã đào tạo nên những bậc cao 
tăng xứng tầm Quốc sư - là bậc thầy giỏi nhất của thời đại. Trải qua 
những pháp nạn và biến cố, Phật giáo Hàn Quốc ngày nay có những 
hạn chế nhất định. Từ sau 1994, với chính sách cải cách giáo dục 
Tăng ni đã mang lại những thành công đáng kể. Tuy vậy, trình độ 
của Tăng ni ngày nay so với giới trí thức xã hội hiện đại, để được 
công nhận bậc thầy thì vẫn còn rất khó. Bên cạnh đó, những cơ sở 
cố thủ với cách giáo dục truyền thống hiện vẫn tồn tại. Bởi vậy, con 
đường cải cách giáo dục Tăng ni toàn diện vẫn còn rất dài và rất xa. 


13. Kwon Oh Young, nt. 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNGNICỦA TÔNG PHÁITÀOKHÊ _41lS. 


Bảng 2. Hệ thống cơ sở giáo dục Tăng ni Tào Khê tông? 


Go dục Sơ | Giáo dục Giáo dục Giáo dục Tái giáo dục 
Căn bản chuyên môn | Đặc biệt 
m= sự/ Phật học Học lâm Đại học Viện đào tạo 
ngũ giới (6 | viện (Gang- |(Silsangsa, | Tăng già trung ương 
tháng) won) Hwaom, Tỳ kheoni | Đào tạo trụ 
Đào tạo tập | hiểnviện |Bongseonsa) |(Eunhaesa) | trì 
trung cho căn bản Luật viện Đại học Đào tạo giáo 
bậc ngũ giới | (Haeinsa, Thiểnviện | Tăng già chức 
(2lngày) |Donghwas) |chuyênsâu | Tỳkheoni | Đàotạoủy 
Đại học (Unmunsa) | viêntổnghội 
Dongguk Osanhakeyo | Đào tạo bậc 
Đại học Munhwa quản lý tại 
Tăng già hakgyo các chùa 
hành chính 
Đào tạo 
theo hạ lạp 


So sánh | Điều kiện để | Magoksa, Bậc thạcsĩ, | Tiến sĩ- Tam | Là tiêu 
thọgiớisa |Sudeoksa | đăngkýtại | tạng chuẩn để 
di-sadini |Beomeosa, | trường, Osanhakgyo | phong giáo 

Baekyangsa, | Luật viện: Munhwa phẩm, giáo 
Songwangsa, | Haeinsa, hakgyo chức 
Tongdosa, | Songwangsa, 

Donghaksa, | Tongdosa, 

Unmunsa, | Pagyesa 

Bong- 

nyeongsa, 

Jeongamsa, 

Haeinsa, 

Beopjusa, 

Bulguksa, 

Hwaomsa, 

ĐH Tăng già 

Samseon 


14. Đại học Dongguk, Hội đồng môn Seoklim (1997), Nxb. Phật giáo hiện đại, tr.263. 


416... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


IV. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ THỐNG GIÁO 
DỤC TĂNG NI CỦA TÔNG PHÁI TÀ0 KHÊ, PHẬT GIÁ0 HÀN QUỐC 


1. Những hạn chế: Giáo và hành phân ly 

Phật giáo là tôn giáo của sự thực hành, tu tập. Mục tiêu của giáo 
dục Phật giáo chính là để đạt đến giải thoát, trở thành bậc giác ngộ. '” 
Hành giả học Phật đúng đắn đều hiểu rằng, để đạt đến giác ngộ thì 
phải song hành việc học và tu cho rốt ráo. Tuy nhiên hiện nay, giáo 
dục Tăng ni lại đang rơi vào tình trạng giáo hành phân ly. 


Chương trình giáo dục căn bản tại học viện Tăng già như sau: 
Thiền học khái luận, Ngữ lục thiền 1, tu thiền luận, phương pháp 
luận hướng dẫn tham thiền, Khán thoại thiền là những môn bắt buộc. 
Về sinh hoạt tôn giáo có những môn Nghi thức Phật giáo, Thực tập 
tu (S84>), hòa chúng (HlS£@ 9|). Vẻ nghi lẽ Phật giáo có các 
môn Lễ Phật, Lễ thù ân, 108 lễ sám hối, cúng ngọ, pháp hội... Riêng về 
Thực tập tu, gồm niệm Phật, tọa thiền, lạy sám hối, tụng kinh, bố tát, tự 
tứ, chấp tác, tri sự.... Ở các Phật học viện hiện vẫn còn duy trì nghi thức 
quá đường như nghi thức sinh hoạt chung cho đại chúng.' 


Chương trình giáo dục chuyên môn tại các thiển viện (Viện ng- 
hiên cứu Tăng già sau đại học) gồm có Ngữ lục thiền, Lịch sử thiền 
tông, Tài liệu tham khảo liên quan thiền, Phương pháp luận hướng 
dẫn tham thiền. 


Qua hai chương trình giáo dục căn bản và chuyên môn, chúng ta 
đều thấy có các môn giáo học liên quan đến thiền, nhưng lại hoàn 
toàn không có giờ thực tập thiền đúng nghĩa ( #-## 4#). Nói cụ 
thể hơn, học tăng học ni có thể học về lý luận thiền tại học viện, 
nhưng không có thiền tập. Còn vào trường thiển chuyên biệt thì 
chỉ chuyên ngồi thiền mà không có giờ học giáo lý và phương pháp 
luận liên quan. Điều này dẫn đến sự phân cực giữa “giáo” và “hành”. 


15. Viện Giáo dục Tào Khê tông (2014), “Bách thư giáo dục cùng HyeonEung sunim - 
Viện trưởng Viện giáo dục nhiệm kỳ 6”, Nxb. Gyejong, tr. 3 l. 

16. Cho Ki Ryong, “Định hướng giáo dục Tăng già và đặc trưng cuộc cái cách tông phái 
Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc”, Thiển học, tập 50 (2018.8), tr. 22. 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNGNICỦA TÔNG PHÁI TÀOKHÊ_ „417. 


Ngay cả trước khi cuộc cải cách giáo dục được tiến hành thì 
việc chuyên tu (ngồi thiển) và chuyên học (chỉ học giáo lý) cũng 
đã diễn ra sự phân ly, không tiến hành song song trong quá trình 
đào tạo Tăng ni. Còn hiện nay, khi xây dựng hệ thống giáo dục 
chuyên biệt, thiền viện hoàn toàn biệt lập với Phật học viện/ đại 
học Phật giáo thì rõ ràng việc vừa học vừa thực tập tu là không 
thể diễn ra trong cùng một không gian. Sau khi tông Tào Khê 
tiến hành hàng loạt những cải tổ cho phù hợp hơn với thời đại, 
thì vấn đề học và hành của tu sĩ vẫn chưa có hướng đi hài hòa, 
thống nhất. '” 


Sự phân ly giữa giáo và hành trong cơ chế giáo dục đào tạo Tăng 
ni như thế này đưa đến kết quả tạo nên một nền giáo học không 
đủ thực hành và một sự tu tập không có đủ giáo điển để giải thích, 
phân tích. Ngoài ra, việc phân ly này còn dẫn đến một hệ lụy khác, 
là Tăng ni xem nhẹ giáo điển truyền thống (nội điển) mà tập trung 
tăng cường học ngoại điển. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự tổn hại 
đặc trưng riêng có của giáo dục Phật giáo, khiến giáo dục Phật giáo 
không khác gì với việc đào tạo những nhà nghiên cứu, hơn là đào 
tạo một vị Phật tương lai. 

Vậy nên, nhiệm vụ mới của giáo dục Tăng ni là cần phải xây dựng 
được môi trường học có tu và tu có học. Được vậy mới có thể đào 
tạo nên Tăng ni xứng đáng là bậc thầy của nhân thiên. '3 
2. Đề xuất các nhóm giải pháp 
2.1. Không tách rời tam học = “È 

Mục đích tối hậu của Phật giáo chính là giải thoát, tự tại khỏi 
những nỗi khổ đau về thân và tâm. Con đường đưa đến sự giải thoát 
đó chính là tu tập Bát chánh đạo. Nội dung tu tập chính yếu của 
Bát chánh đạo không ngoài tam học: Giới-Định-Tuệø s  °* š, 
Không có chương trình tu học thay thế nào, không có cải cách nào 
ngoài ba môn học này có thể đem đến giác ngộ tuyệt đối. Tam học 


17. Cho Ki Ryong, nị, tr. 23. 
18. Viện giáo dục Tào Khê tông (2014), sđd, tr. 3 1. 


41 8, ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


chính là nền tảng, là nội dung, là đường lối tu tập khu biệt Phật giáo 
với các tôn giáo khác và với các chế độ giáo dục đào tạo khác. 

Đầu tiên là giới. Giới chính là biểu hiện tư cách của người tu. Sa 
di có 10 giới, Tỳ kheo có 250 giới, Tỳ kheo ni có 348 giới. Chính 
vì người tu giữ giới mới hình thành nên Tăng đoàn thanh tịnh hòa 
hợp. Giới là giềng mối, là căn cứ để người xuất gia khác với người 
tại gia, để hành giả có thể xứng đáng được gọi là người tu hành theo 
Phật giáo. Đối với tu sĩ, không thể có phương tiện tu tập nào thay 
thế ngoài giới định tuệ. Giới luôn đi cùng với định và tuệ, đây là ba 
yếu tố tương hỗ bất ly. Trong Thiển gia quy giám (3Š 2% Ấ,#:) có ghi 
như sau: “Giới cũng là định định cũng là tuệ tuệ cũng vậy, một đủ 
cả ba không phải là tướng độc lập nhau”? Rõ ràng, chúng ta thấy 
trong giới có định tuệ, trong tuệ có giới định, trong định có giới tuệ. 
Vì thế khi tách rời Tam học thì không còn là Tam học nữa. 

Hiện nay hệ thống chương trình, cơ sở giáo dục Tăng ni của Tào 
Khê tông đang khiến quá trình thực hành Tam học bị tách rời. Giáo 
dục Tăng ni nhằm phát triển định-tuệ, nhưng môi trường giáo dục 
của Tào Khê lại không đủ đảm bảo cho việc tu tập quán chiếu để 
phát triển định tuệ. Ngoài ra, việc tinh chuyên trì giới cũng không 
được đảm bảo. Đây là hạn chế rất lớn cần khắc phục. 

Nếu chúng ta từ bỏ mục đích trở thành Phật trong chương trình 
giáo dục Tăng ni thì việc học Phật không khác biệt so với học các 
đạo đức khác. Tăng ni và cả Phật tử tại gia cần luôn ghi nhớ mục 
tiêu học Phật của mình là để thành Phật. Nếu không, những giá trị 
tôn giáo cao quý của đạo Phật sẽ bị mai một, tổn thương rất nhiều. 


Trong Tam học này, chúng ta cũng không nên coi trọng thái quá 
một yếu tố nào và bỏ qua, không tu tập những yếu tố còn lại. Vì 
thực hành tam học là thực hành cùng lúc, tương hỗ với nhau, chứ 
không phải độc lập nhau. Tuy nhiên, hiện nay Tăng ni Hàn Quốc 
đang có khuynh hướng lựa chọn lấy hay bỏ (x‹‡2‡Š ‡#) một trong 
tam học. Thể hiện qua việc Tăng ni chọn giới thì đăng ký vào luật 


19. “8+, th #* —R< T^Xkf18” 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNGNICỦA TÔNG PHÁI TÀOKHÊ_ „419. 


viện, chuyên định thì vào thiền viện, và chọn trí thì vào học viện. 
Thậm chí có tư tưởng giữ giới học giới để trở thành luật sư, hành 
thiền để giữ chức phương trượng trong thiền đường, hay trở thành 
pháp sư giảng sư mà chuyên học giáo điển. Theo lối tư duy và chọn 
chuyên ngành như vậy, thì việc học Phật đó chỉ đào tạo nên những 
chuyên gia trong từng lĩnh vực chứ không thể đạt đến giác ngộ, giải 
thoát rốt ráo. Cũng nên nhấn mạnh một lần nữa, hành giả tu theo 
Phật phải thực hành Tam học đồng thời. Khi hành giả nghiêm túc 
trì giới thì tự nhiên có định tuệ sanh, khi có định thì giới tuệ cũng 
sanh và nhờ có tuệ thì giới định viên mãn.” 

Liên quan đến vấn đề này, Tào Khê tông cần phải tham khảo 
mô hình giáo dục Tăng ni của Thiên Thai tông. Giáo dục Tăng ni 
của Thiên Thai tông có thể được mô tả bằng cụm từ fhiển nông nhất 
thể (#š Š — 8Š). Tu sĩ xem việc làm nông và ngồi thiền là một, giữ 
truyền thống ban ngày làm việc, khi chiều tối thì học kinh ( Š #†?X 
3# ), tu thiển. Dĩ nhiên lấy ví dụ này không phải để khuyên Tăng ni 
Tào Khê ban ngày làm nông tối học kinh như thế. Mà là chủ ý muốn 
đề xuất một hướng nghiên cứu cho mô hình giáo dục Tăng ni bao 
gồm trọn vẹn Giới Định Tuệ: buổi sớm dậy ngồi thiền, ban ngày 
chấp tác, tối đến học kinh.”' 

2.2. Hài hòa giữa truyền thống và hiện đại 

Việc cải cách Tông phái bao gồm cả cải cách giáo dục Tăng ni, nỗ 
lực xây dựng chương trình giáo dục hiện đại hóa. Điều này thể hiện 
qua chương trình giáo dục có bổ sung nhiều môn ngoại điển. Tuy 
thế, hiện đại hóa là một khái niệm tương đối. Thời gian hiện tại ngay 
khi nói ra cũng trở thành quá khứ và tương lai cũng sẽ trở thành thì 
quá khứ. Chính vì vậy, chương trình giáo dục Tăng ni không chỉ 
nhấn mạnh vào ngoại điển, tập trung vào những môn học hiện đại 
mà cần phải có sự hài hòa giữa giáo điển truyền thống và những 


20. Lee Jeong Mo (Thae Won), “Phương pháp thực hành Phật giáo - trọng tâm Tam học”, 
Nghiên cứu Tịnh độ học 11, Hội Tịnh độ Hàn Quốc, 2008, tr.1 1. 

21. Baek Jun Hom, “Phương hướng thực hành tam học của Phật giáo Won, Jeongsin 
gyebeok 14, Viện Nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Won trường Đại học Wonkang, 1995, tr.163. 


420. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


môn học ngoài Phật học. Chúng ta xây dựng chương trình giáo dục 
phù hợp với xã hội ngày nay không có nghĩa là đánh mất đi, chối bỏ 
hẳn truyền thống giáo dục đã và đang có.“ 

Hòa thượng Byeopin đã tóm gọn phương án cải thiện giáo dục 
Tăng ni như sau:”” 

Thứ nhất, sách giáo khoa cần phải được thống nhất triệt để và 
in mới. Hiện nay ở những cơ sở giáo dục địa phương vẫn còn dùng 
sách từ thời Chosun. Xã hội Hàn Quốc hiện đại trong những thập 
kỷ qua có quá nhiều thay đổi. Trong khi đó nhà chùa vẫn còn cố 
thủ vào giáo trình từ thế kỷ trước thì chắc chắn có rất nhiều sai biệt 
trong nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan. Nếu chỉ dựa vào 
những môn học trong Tứ tập và Tứ giáo thì Tăng ni chẳng những 
không đủ tư chất để thích ứng với xã hội năng động hiện đại mà còn 
không thể tìm hiểu, nghiên cứu Phật giáo một cách toàn diện và sâu 
sát. Theo đó, cần thiết kế chương trình có đầy đủ nội dung hơn, bao 
gồm những môn nội điển như lịch sử Phật giáo, Phật giáo nguyên 
thủy, tư tưởng Trung Quán, tư tưởng Duy Thức, Thực hành thiền, Phật 
giáo ứng dụng... để có thể tiếp cận tư tưởng Phật giáo đa diện, sâu 
sắc. Ngoài ra cũng cần bổ sung những môn ngoại điển, ứng dụng được 
trong xã hội hiện đại như triết học, xã hội học, nhân học... 

Thứ hai, sách giáo khoa phải viết bằng tiếng Hàn. Hiện nay các 
Phật học viện truyền thống vẫn còn dùng giáo trình thời Chosun 
(nguyên bản tiếng Hán cổ) làm giáo trình chính khi học nội điển. 
Với khung thời gian ít ỏi cho từng môn, so với số lượng từ Hán cổ 
khó và không thông dụng quá nhiều, Tăng ni phải mất rất nhiều thời 
gian để đọc hiểu cho đúng nội dung kinh, dẫn đến kết quả để giảng dạy 
trọn vẹn một bộ kinh cho đúng giáo án, cho đủ nội dung là bất khả thi. 
Đã đến lúc chúng ta cần mạnh dạn thay đổi toàn bộ giáo trình Hán cổ 
sang tiếng Hàn, lựa chọn những bản dịch chuẩn, và có đối chiếu nhiều 
bản dịch với nhau, sẽ có hiệu quả tốt hơn trong nghiên cứu. 

22. Viện giáo dục Tào Khê tông, sđd, tr. 32-33. 


23. Beopin, “Giáo dục Tăng đoàn, Phải phù hợp với lịch sử và có giao tiếp với xã hội, 
Bulgyo Pyeongnon Số 42 (Seoul: Tư tưởng Manhae, 2010), tr. 284-290. 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNGNICỦA TÔNG PHÁI TÀOKHÊ_ „421. 


Thứ ba, cần hiện đại hóa phương pháp giáo dục. Phương pháp sư 
phạm đúng và hiện đại hóa cũng quan trọng không kém so với công 
tác Hàn hóa giáo trình giảng dạy. Phương pháp giảng dạy chủ yếu 
hiện nay tại các Phật học viện là đọc dịch/đọc hiểu một bản kinh 
(tài liệu do giảng viên cung cấp). Đây là phương pháp sư phạm có 
nhiều hạn chế trong việc phát huy sức sáng tạo của học viên. Nhất 
là trong xã hội đặt nặng việc học như Hàn Quốc, chúng ta không 
thể giáo dục Tăng ni phương pháp thụ động với một bản kinh được 
cho và mày mò dò từ điển. Cần thay đổi phương pháp sư phạm, để 
có thể cung cấp cho Tăng ni năng lực giải quyết, phân tích, lựa chọn 
trong rừng thông tin mà thời đại kỹ thuật số cung cấp miễn phí. 
Đồng thời phải giúp nâng cao sức sáng tạo, sự chủ động cho học 
viên. Ngày nay, so với việc “giải mã” những “ám hiệu”, những chữ 
viết đã không còn thông dụng, thì kỹ năng quan trọng hơn cần rèn 
luyện đó chính là khả năng tổng hợp và phân tích thông tin, dữ liệu, 
nội dung mà nội-ngoại điển đem lại. Học, hiểu được thì mới đem áp 
dụng những tri thức đó vào trong đời sống thực tiễn được. Để đạt 
được mục tiêu này, phương pháp sư phạm cần đổi mới cho phù hợp. 


Thứ tư, rèn luyện năng lực phân tích và ứng dụng nhân học. Để 
Tăng ni nắm bắt được xu hướng thời đại, và có định hướng đúng 
đắn cho bản thân cũng như làm tốt vai trò hướng đạo cho Phật tử 
tại gia, thì ngoài những môn học truyền thống, chương trình giáo 
dục nên bổ sung các môn liên quan đến nhân học như triết học, văn 
học, lịch sử... Có những kiến thức đa dạng hỗ trợ, Tăng ni vừa có khả 
năng giải thích, diễn dịch tư tưởng Phật pháp phù hợp với thời đại, vừa 
phát huy tối đa sức sáng tạo và những năng lực riêng có của từng người. 
Xu hướng giáo dục hiện nay không chỉ cần có kiến thức chuyên sâu về 
một lĩnh vực mà cần có tầm hiểu biết rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, 
nhất là các lĩnh vực có liên quan gần gũi đến chuyên ngành Phật học. 


2.3. Xúc tiến giao tiếp với cộng đồng xã hội 


Phật giáo đã được công nhận là một tôn giáo đại chúng từ thời 
Tam quốc đến Shilla thống nhất cho đến Goryeo với lịch sử truyền 
thừa và hoằng pháp hiệu quả. Tuy nhiên, đến thời kỳ Chosun, Phật giáo 


422. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


gặp pháp nạn lớn bởi chính sách sùng Nho bài Phật của triều đình. Từ 
đó, Phật giáo mất đi sức ảnh hưởng và dần trở nên kém thích ứng trong 
việc hoằng pháp cho giới trẻ trong bối cảnh xã hội hiện đại.” 

Ngày nay, khi người ta nghe đến hai từ “già lam”, đa phần liên 
tưởng ngay đến những ngôi chùa tịch mặc nằm sâu trong rừng hay 
tít trên non cao. Đây không phải là mô hình vốn có của các ngôi 
chùa. Nói cách khác, một kiểu thụ động, im ắng, thiếu tính nhập 
thế vốn không phải là hình mẫu đúng đắn của các ngôi già lam 
truyền thống. Khi Đức Phật còn tại thế, Tăng đoàn của ngài không 
phải là một tập thể lánh đời, quay lưng với những trách nhiệm xã 
hội. Nếp sinh hoạt ôm bát khất thực căn bản đã không ủng hộ cho 
lối sống biệt lập, xa rời quần chúng. Chư Tăng là những người đã cắt 
đứt những mối nhân duyên ràng buộc cá nhân, nhưng Tăng đoàn 
không phải là tập thể đoạn tuyệt với những giao lưu, giao tiếp xã 
hội. Đức Phật đã dành 24 mùa mưa an cư tại Kỳ Viên tinh xá chứ 
không phải vào rừng sâu, sống ẩn dật. Trúc Lâm tinh xá hay Kỳ Viên 
tinh xá đều là những nơi có vị trí gần với hoàng thành, thích hợp 
cho những tương tác xã hội vừa đủ. 

Tuy nhiên, vào thời Chosun, chịu tác động của chính sách sùng Nho 
bài Phật, những ngôi chùa lần lượt bị đánh bật ra khỏi kinh thành, bị dời 
lên non cao. Chính vị trí địa lý không thuận tiện này làm cho chùa chiền 
và xã hội mất sự nối kết, tu sĩ không hòa nhập được với thời cuộc. 


Để khắc phục được vấn nạn này, chúng ta cần hướng đến lối sinh 
hoạt tôn giáo với mục đích cứu khổ độ sinh, hơn là cổ xúy nếp sống 
thụ động, tách rời xã hội. Tu sĩ là những người không chỉ tu tập vì 
mục đích tự lợi (giác ngộ thành Phật) mà còn vì lợi tha (cứu khổ 
ban vui, giúp người cùng chứng đắc). Phật giáo thời hiện đại cần 
xây dựng những trung tâm hoằng pháp có vị trí dễ tiếp cận, giúp 
cho việc hội nhập xã hội được tốt hơn. Phật giáo cần chứng minh 
những giá trị ứng dụng to lớn của mình, khởi đầu từ việc gần gũi với 


24. Cho Ki Ryong, “Định hướng giáo dục Tăng già và đặc trưng cuộc cái cách tông phái 
Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc”, Thiển học, Tập 50 (2018.8), tr. 28. 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNGNICỦA TÔNG PHÁI TÀOKHÊ .423.. 


quần chúng, giúp mọi người dễ dàng có cơ hội học tập và thực hành 
những lời dạy minh triết của Đức Phật. 


Đồng thời, Phật giáo cần một đối sách chiến lược mang tính 
tổng hợp để thu hút thêm nhiều tín đồ ở lứa tuổi mầm non, thanh 
thiếu niên. Đối với lứa tuổi này, cần phát triển nhiều chương trình 
đa dạng, hữu dụng có hệ thống, như các lớp học ngoại ngữ, giáo lý, 
những chương trình hoạt động xã hội và những lớp phát triển kỹ 
năng, năng khiếu... trên nền tảng giáo lý căn bản của Phật giáo.” 


V. KẾTLUẬN 


Bài tham luận này đã tìm hiểu về thực trạng, những hạn chế và 
đề xuất nhóm giải pháp cho giáo dục Tăng ni Tào Khê tông. Tính 
đến nay, đã hơn Š50 năm kể từ khi tiến hành cuộc cải cách giáo dục, 
Phật giáo Hàn Quốc vẫn đang đối diện với hai luồng tranh luận 
lớn: giáo dục Phật giáo để đào tạo ra những học giả và hoằng pháp 
viên, hay giáo dục để đào tạo những nhà tu hành. Nguyên nhân 
của những tranh luận này đến từ hạn chế của chương trình đào tạo 
không triển khai trọn vẹn được Tam học, của việc phân chia quá rõ 
ràng ranh giới của Giáo-Thiển-Luật, khiến tu sĩ đối diện với hoàn 
cảnh phải lựa chọn một “chuyên ngành” mà không có cơ hội học và 
thực hành đồng thời những môn học, những thực tập vốn di có giá 
trị và vai trò hỗ trợ cho nhau.” Nghĩa là, chương trình giáo dục hiện 
nay đã gây nên nhận thức phân biệt, tạo lần ranh giữa hành giả và 
học giả, thiền sinh và hoằng pháp viên, giảng sư và luật sư... 

Xã hội hiện đại đặt ra yêu cầu cho một chương trình và phương 
pháp giáo dục mới, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, 
giữa giáo và hành, giữ liên kết với xã hội và nhất là không phân ly 
Tam học- nền tảng của phương pháp tu tập để đạt đến giác ngộ giải 
thoát- vốn là mục tiêu tối hậu của tu sĩ Phật giáo. 


25. Park Kyeong Jun, “Triển vọng và khó khăn của Phật giáo thực tiễn; Quan niệm và lịch 
sử của Phật giáo thực tiễn, Nxb. Đạo thư, Hyengwon, 2002, tr. 514. 

26. Beopin, Tăng đoàn ngày nay, ý chí và niềm tin?, 2013.07.31. 

http://www.bdgyofocus.net/news/artideView.html?idxo=68085, 2013.09.25. 


424... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Tài liệu tham khảo 

Baek Jun Hom, “Phương hướng thực hành tam học của Phật 
giáo Won), Jeongsin øgyebeok 14, Viện Nghiên cứu tư tưởng Phật 
giáo Won trường Đại học Wonkang, 1995, tr. 143-171. 


Beopin, “Giáo dục Tăng đoàn, Phải phù hợp với lịch sử và có 
giao tiếp với xã hội? Bulgyo Pyeongnon Số 42 (Seoul: Tư tưởng 
Manhae, 2010), tr. 278-280. 


Cho Ki Ryong, “Định hướng giáo dục Tăng già và đặc trưng 
cuộc cái cách tông phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc”, Thiển học, 
Tập 50, 2018.8, tr. 5-37. 

Đại học Dongguk, Hội đồng môn Seoklim (1997), Nxb. Phật giáo 
hiện đại. 

Kim Bong Jun, “Kiểm nghiệm và phản tỉnh về cuộc vận động cải 
cách Phật giáo năm 947, Bulgyo Pyeongnon 8, Nxb. Phật giáo thời 
đại, 2001, tr. 216-234. 


Kim Jin Hyeon (Hyeon Sik), “Nghiên cứu về chương trình đào 
tạo căn bản của giáo dục Tăng ni Tào Khê tông”, Phật giáo học Hàn 
Quốc tập 6Š, Seoul: Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc, 2013. 

Kim Kwang Sik, “Phật giáo Hàn Quốc hiện đại và cuộc vận động 
thanh tịnh hóa Phật giáo”, Viện Nghiên cứu sử Phật giáo hiện đại 
Hàn Quốc, Nxb. Phật giáo thời đại, 2006, tr. 149-169. 

Ko Sang Hyeon-Beopin, “Chuỗi chuyển hóa về chất của giáo 
dục Tăng ni; Bulgyohakno 66, Viện Nghiên cứu văn hóa Phật giáo, 
2013, tr. 219-2415. 


Lee Cha Rang, “Sự thiết lập tư tưởng lãnh đạo Tăng già trên nền 
tảng Luật Tạng “Kiến đạo phần”, Triết học Ấn Độ quyển 32 (Seoul: 
Hội Triết học Ấn Độ, 2011), tr. 221-250. 

Lee Neung Hwa (1990), “Lịch sử Phật giáo Chosun”, Quyển hạ, 
Seoul: Boryeongak. 


THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TĂNG NICỦA TÔNG PHÁI TÀO KHÊ 425. 


Park Kyeong Jun, “Triển vọng và khó khăn của Phật giáo thực 


tiễn; Quan niệm và lịch sử của Phật giáo thực tiễn, Nxb. Đạo thư, 
2002, tr. 487-525. 


Son Seong Pil-Jeon Hyo Jin, “Phân tích bộ Tứ Tập 0qg$#Š và 
những tranh luận trong giới Phật giáo vào thế kỷ 16» 17”, $# Bị] ,#. 
48 st #t đi o0#†, 2018. 04. 

Viện Giáo dục Tào Khê tông (2014), “Bách thư giáo dục cùng 
HyeonEung sunim - Viện trưởng Viện giáo dục nhiệm kỳ 6”, Nxb. 
GyeJeong. 

Viện Giáo dục Tào Khê tông (2006), “10 năm khai viện - Thành 
quả và những vấn đề tồn tại, Giáo đục Tăng già, quyển 6, Nxb. Viện 
Nghiên cứu giáo dục Tào Khê tông. 

Viện Giáo dục Tào Khê tông (1995), “Lịch sử và thực trạng của 
Đại học Tăng già địa phương” Giáo đục Tăng già, quyển 1, Nxb. 
Viện Nghiên cứu giáo dục Tào Khê tông. 

Viện Nghiên cứu văn hóa Phật giáo đại học Dongguk dịch, “Phật 
giáo học Đông Á cận đại, Seoul: Nxb. Đại học Dongguk, 2008. 


Viện Nghiên cứu xã hội học Phật giáo (2012), “Báo cáo phân 
tích quan điểm của quần chúng về tôn giáo và văn hóa xã hội của 
Hàn Quốc? Seoul: Viện nghiên cứu xã hội học Phật giáo Tào Khê 
tông, tr. 116-132. 

Yoo Seung Mu, “Tìm hiểu 3 chương trình lớn của tông phái - 
Tập trung vào đánh giá kết quả tổng thể”, Giáo dục Tăng già, Quyền 
6, Nxb. Viện giáo dục Tào Khê tông, 2004. 

“Việc học phương pháp sư phạm hiện đại của những giáo sư tu 
sĩ— Lễ khai khóa phương pháp sư phạm Tăng già, Viện Nghiên cứu 
giáo dục; Tạp chí Phật giáo, 2011.10.18, 

'Sức mạnh thay đổi thế giới của Phật giáo, Tạp chí Phật giáo, 
2014. 11. 12, http://www.beopbo.com 

http://www.ibulgyo.com/news/artideView.htmPidx- 
no:l141641. 


s 426. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


427 


HA KỲ 


PHẬT HỌC TẠI H0A KỲ 


ThS.ÐĐ. Thích Chân Pháp Cẩn 


(Tự giới thiệu: Tỳ-kheo Thích Chân Pháp Cẩn, thế danh Lê Đại 
Quang, là đệ tử xuất gia của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhưng 
hiện đã rời chúng Làng Mai. Tác giả mở những câu lạc bộ thiền để 
giảng dạy bằng tiếng Anh 4 năm cho các giảng viên và sinh viên 
trong ba trường đại học của Hoa Kỳ ở Florida và California. Hiện 
tác giả đang học Cao học Phật giáo ở Graduate Theological Union 
(Berkeley, California). Ngoài ra, tác giả thường xuyên giảng dạy 
ở các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ và đã giảng dạy ở Canada 1Š lân 
bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Thiền mà Tỳ-kheo Pháp Cẩn giảng 
dạy được lấy từ kinh điển tối cổ Nikãya và A Hàm như: Kinh Quán 
niệm hơi thở, Kinh Tí niệm xứ... kết hợp cùng những phương pháp 
đương đại của Tâm lý học Tây phương - lĩnh vực mà tác giả lấy bằng 
Cử Nhân. Tác giả cũng là nhạc sĩ sáng tác những bản thiền ca bằng 
cả hai ngôn ngữ Anh, Việt) 

Cuối thế kỷ XIX (năm 1893), một hội thảo lớn về tôn giáo 
(Worlds Parliament oƒ Religions) tại thành phố Chicago đã quy tụ 
nhiều nhân vật tôn giáo lớn của thế giới. Trong đó, Phật giáo cũng có 
sự góp mặt với một vài đại diện tiêu biểu: Soyen Shaku (người được 
xem như sơ tổ thiển Nhật Bản ở Hoa Kỳ), Anagarika Dharmapala 
(Sri Lanka). Điều này đã phần nào tạo nên những điều kiện thuận 
lợi để người Mỹ có thêm sự nhật biết về Phật giáo. Từ đó, tạo nên 


428. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


những nhân duyên mới để gia tăng số lượng những người muốn tìm 
hiểu, học hỏi và thực hành Phật giáo tại Hoa Kỳ. 


TỐI GIẢN LỊCH SỬ PHẬT HỌC H0A KỲ: Mới MẺ NHƯNG HÀ0 HÙNG 


Người Tây phương biết nhiều về Phật học thông qua các học giả 
Nhật Bản và sau đó là các trường đại học ở châu Âu có nhiều nghiên 
cứu về Phật học hùng mạnh, chủ yếu tại: Đức, Anh và Pháp. Tuy ra 
đời sau, nhưng Phật học Hoa Kỳ đã nhanh chóng vươn lên để bắt 
kịp và qua mặt những quốc gia khác cả về số lượng trường đại học 
lẫn chất lượng học thuật. Ở Hoa Kỳ, chương trình Sau đại học đầu 
tiên về Phật học có mặt ở the Ủniversity of Wisconsin-Madision, 
vào năm 1961. Đến trước năm 1975, tại Hoa Kỳ có 3 trường đại 
học áp đảo về Phật Học là: the Ủniversity of Wisconsin-Madision, 
Harvard University, the University of Chicago. Và sau đó, có nhiều 
trường đại học khác ở Hoa Kỳ bắt đầu đào tạo chương trình Phật 
học. Các trường đại học hàng đầu hiện nay có giảng dạy về Phật giáo 
tại Hoa Kỳ tính theo địa lý từ bờ Đông sang Tây, bao gồm: Harvard, 
Columbia, Yale, Princeton, Cornell, University of Pennsylvania, the 
Dniversity of Chicago, UC Berkeley, Stanford, UCLA.... Ngoài ra, 
một số trường đại học khác ở Hoa Kỳ vẫn giảng dạy về Phật học và có 
chất lượng đào tạo tốt, phải kể đến: Washington, Virginia, Michigan, 
Temple, Northwestern, Florida State University, the University of 
Florida, Indiana Dniversity, the Ủniversity of Hawaii at Manoa, 
the University of Arizona, UC Santa Barbara, the Ủniversity of 
Southern California, the University of Texas at Austin... Bên cạnh 
đó, một số trường đại học Phật giáo được người Á châu thành lập 
đã được chấp nhận chất lượng giáo dục (accreditafion) ở Hoa Kỳ 
như: Naropa University (Tây Tạng), University ofthe West (Trung 
Hoa), Dharma Realm Buddhist University (Trung Hoa)... 


CÓ BA0 NHIÊU TRƯỜNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC Ở H0A KỲ? 


Đây là câu hỏi tuy dễ nhưng khó tìm được đáp áp chính xác. 
Bởi vì chỉ có một số trường có đào tạo Phật học (Buddhist Studies) 
như: Harvard, Columbia, UC Berkeley... và một số trường khác 


PHẬT HỌC TẠI HOAKỲ „429_ 


đào tạo về Phật giáo theo hướng Thần học (Theology, tức là học 
Kinh, Luật, Luận hay có thể bao gồm Lịch sử Phật giáo, Triết học 
Phật giáo), thí dụ, trường Graduate Theological Union, Institute of 
Buddhist Studies... Tuy vậy, một số lượng lớn các trường có đào 
tạo các ngành học liên quan đến Phật học. Ở những trường này, 
chương trình Phật học được giảng dạy theo một số hướng tiếp cận 
từ: Nhân chủng học (Anhropology), Nghiên cứu tôn giáo (Religious 
Studies), Xã hội học (Sociology), Tâm lý học (Psychology), Lịch sử 
(H¡sfory), Triết học (Philosophy), Chính trị (Politics), Tôn giáo Tỷ 
giáo (Comparatiue Religion), Nữ học (Femimist Studies), Khu vực 
học (Area Studies), Á châu học (Asian Sfudies), Đông Á học (Easf 
Asian Studies), Nam Á học (South Asian Studies), Đông Nam Á học 
(Southeast Asian Studies) ... 


Danh sách các trường có đào tạo Phật học và không đào tạo Phật 
học chưa được thống kê chính xác. Giáo sư Duncan Williams (Tiến 
sĩ Harvard) đã liệt kê danh sách các trường ở Hoa Kỳ có đào tạo 
Phật học và tên các giảng viên giảng dạy'. Tuy vậy, danh sách này 
vẫn chưa trình bày đủ tất cả các trường. Lý do, có một số trường, 
số lượng giảng viên giảng dạy Phật học không nhiều, chỉ từ một 
đến vài vị nên không thể đưa vào danh sách này. Thí dụ, trường 
Rollins College (ở Florida) có một giảng viên dạy Phật học là Mario 
DAmato - vì này đã lấy bằng Tiến sĩ về Phật học ở the University 
of Chicago lừng danh. Tuy vậy, trường Rollins College không có 
chương trình Sau đại học về Phật học hay Tôn giáo học mà chỉ có 
Cử nhân về Tôn giáo và Triết Học (Philosophy and Religion) và cử 
nhân về Á châu học (Asizn Sfudies) nên sinh viên thường có một 
số lớp học về Phật học. Một ví dụ khác, ở the Ủniversity of Elorida 
có một giảng viên dạy Phật học là Mario Poceski - người đã lấy Tiến 
sĩ Phật Học ở UCLA nổi tiếng. Ông dạy cấp cử nhân, cao học và tiến 
sĩ nhưng vì chỉ có một giảng viên Phật học (tất nhiên có nhiều giảng 
viên khác về tôn giáo) nên vẫn có sự phân vân vì không biết có nên đưa 
trường này vào danh sách các trường có đào tạo về Phật học hay không? 


1. Xin xem từ trang web này: https:/ /tricycle.org/magazine/where-to-study/ 


430... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Xin nói thêm, ở cấp cử nhân, sinh viên ngoài việc học những 
môn bắt buộc của chương trình đại cương (general educafion) và 
những môn bắt cuộc của chuyên ngành (?nz/or) thì còn được đăng 
ký những môn tự chọn và gần như được lựa chọn đối với bất cứ môn 
học nào được nhà trường mở lớp. Thí dụ, nếu học chuyên ngành 
về Khoa học máy tính (Cornpufer Science) thì sinh viên vẫn có thể 
đăng ký học một số môn về Phật học mà không có bất cứ trở ngại gì. 
Điều này có sự khác biệt với sinh viên Bách Khoa ở Việt Nam. Một sinh 
viên của các ngành kỹ thuật hay máy tính sẽ không có cơ hội để học về 
những môn học Phật học trong chương trình bắt buộc lẫn tự chọn. 


KIM TỰ THÁP TRONG GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO: ĐÁY RỘNG, ĐỈNH CA0 


Hệ thống giáo dục về Phật giáo ở Hoa Kỳ thường theo kiểu kim 
tự tháp với đáy rộng và đỉnh nhọn. Cấp cử nhân thường không có 
ngành Phật học mà chỉ có ngành Tôn giáo học, Á châu học... nơi 
sinh viên học những môn khá rộng có liên quan đến Phật giáo như: 
Các tôn giáo Á châu, Triết học tôn giáo, Những cực đoan trong tôn 
giáo... và một số môn căn bản Phật giáo như Triết học Phật giáo, 
Đạo đức học Phật giáo... Thông thường, ở cấp học này, giảng viên 
không yêu cầu dùng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh để học Phật 
giáo. Ngược lại, ở trình độ tiến sĩ, sinh viên được học và nghiên cứu 
sâu vào một vấn đề nào đó trong Phật giáo, thì hầu hết người học 
phải biết tối thiểu hai đến ba ngôn ngữ. Thí dụ, người ngoại quốc, 
như Việt Nam, đã biết tiếng Việt, thì cần đủ khả năng tiếng Anh và 
một ngoại ngữ khác (có thể hai hoặc ba, tuỳ yêu cầu từng trường/ 
khoa) để hoàn thành chương trình tiến sĩ. 


ĐÀO TẠO SÂU, RỘNG KHÁC NHAU 


Mức độ sâu (depth) và rộng (breadth) trong đào tạo Phật học 
trong các trường Hoa Kỳ là khác nhau. Như đã trình bày, cấp cử 
nhân thì khá rộng về Phật học còn cấp tiến sĩ lại chuyên sâu. Điều 
này đúng trong hầu hết tại các trường có dạy Phật học ở Mỹ. Tuy 
vậy, cấp cao học lại đa dạng và khác biệt và có ba thí dụ cho cấp 
học này. Thứ nhất, vẫn đào tạo tổng quát bề rộng, the Ủniversity 
of Florida có đào tạo cao học về tôn giáo. Người học cao học ở đây 


PHẬT HỌCTẠIHOAKỲ „431. 


không những học về Phật học mà còn có nhiều lớp học về các tôn 
giáo hay các chủ đề khác. Bởi vì, như đã trình bày, ở đây chỉ có một 
giảng viên Phật học. Người học có thể chọn hướng nghiên cứu để 
làm luận văn cao học với gần như tất cả các lĩnh vực về Phật giáo 
như: Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng, 
Phật giáo Trung Hoa hay thậm chí Phật giáo Việt Nam. Do yêu cầu 
về luận văn cao học trường này không chuyên sâu nên giáo sư Mario 
Poceski, dù chuyên về Phật học Trung Hoa đời Đường, vẫn có thể 
hướng dẫn học viên thực hiện. Mặc dù ở chuẩn đầu vào, người học 
không cần có ngoại ngữ nào khác ngoài tiếng Anh nhưng để hoàn tất 
chương trình học, cần phải có khả năng đọc, hiểu ít nhất một ngôn 
ngữ khác, chẳng hạn tiếng Pháp, Đức mà không nhất thiết phải là 
ngôn ngữ Phật giáo (Pali, Sanskrit, Hoa, Nhật, Tây Tạng). Thứ hai, 
trái ngược với tổng quát là về bề sâu, ở Florida State University thì 
tuyển sinh đầu vào cao học Phật giáo yêu cầu người học ngoài tiếng 
Anh phải biết đủ sâu về một ngôn ngữ Phật giáo như Tây Tạng, 
Trung Hoa hay Nhật Bản. Trong quá trình học cao học, gần như chỉ 
chuyên về Phật giáo của quốc gia đó trong một khoảng gian đoạn 
đã được xác định sẽ nghiên cứu, thí dụ: Phật Giáo Trung Hoa cuối 
đời nhà Minh. Thứ ba, nằm giữa hai khác biệt trên, tại Graduate 
Theological Union cho phép người học cao học chỉ học một môn 
về đa tôn giáo và hai môn khác không liên quan đến tôn giáo mình 
đang học; còn lại, được học về Phật giáo rất nhiều môn. Tuyển sinh 
đầu vào, không yêu cầu biết ngoại ngữ nào ngoài tiếng Anh. 


ĐÀ0 TẠO PHẬT HỌC Ở CẤP NÀ0? 


Phần lớn Phật Học ở Hoa Kỳ được đào tạo ở bậc Sau đại học 
(cao học, tiến sĩ). Cấp cử nhân thường không có ngành Phật học 
(Đại học Toronto ở Canada có đào tạo cử nhân Phật học), chỉ có 
một số ngành như Tôn giáo (Religion, Religious Studies...), Á châu 
học (Asian Studies)... trong đó có dạy một số môn về Phật học. 
Một số trường đại học cấp cử nhân cũng có ngành phụ (øminor) về 
Phật học. Hiện tại, một số đại học ở Hoa Kỳ có nhận người nghiên 
cứu hậu tiến sĩ về Phật học. 


432... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


CÁC CHUYÊN NGÀNH CHÍNH 


Bốn chuyên ngành chính của một khoa Phật học (Buddiist 
Studies) ở Đại học Hoa Kỳ gồm: Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung 
Hoa, Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Nhật Bản. Bốn chuyên ngành 
này thu hút rất nhiều học giả. Chuyên ngành Phật giáo Hàn Quốc 
gần đây bắt đầu xuất hiện. Phật giáo Việt Nam gần như không có; 
học giả Phật giáo Việt Nam rất ít. 

Tuy vậy, Union Theological Seminary, một trường Thần học ở 
New York, lại mở Chương trình Thích Nhất Hạnh cho Phật giáo 
dấn thân mà trong đó có đào tạo cao học Thần học Phật giáo và 
dấn thân liên tôn giáo”. Đây là ngồi trường, Thiền sư Nhất Hạnh 
đã từng học cao học (thiền sư cũng có một bằng cao học khác ở 
trường Columbia University). Hoa Kỳ là đất nước với nhiều người 
dân và lãnh đạo theo thuyết Duy tâm của đạo Tin Lành/Thiên 
Chúa nhưng họ đã cho phép Phật giáo mở chương trình giảng dạy 
về Thiển sư Nhất Hạnh ở một trường Thần học có thế mạnh về 
tôn giáo bạn. Còn Việt Nam, liệu có thể có được chương trình cao 
học Phật học về Thiền sư Nhất Hạnh trong Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại TP.HCM? Nơi mà ngày xưa, thiển sư đã là một trong 
những người đầu tiên vất vả sáng lập trường (với tên cũ là Viện Đại 
Học Vạn Hạnh)? Nếu điều này xảy ra thì đó thật sự là một điều vô 
cùng tuyệt vời cho chương trình giáo dục Phật giáo tại Việt Nam. 


CÁC NGÔN NGỮ PHẬT GIÁ0 MẠNH 


Người học Phật thường học ngôn ngữ Phật giáo như: Pali, San- 
skrit, Hán cổ, Tây Tạng, Nhật Bản... Tuy vậy, không phải ngôi trường 
nào có giảng dạy Phật học ở Hoa Kỳ cũng đều có đủ bốn chuyên 
ngành như trêm. Trong các ngôn ngữ Phật giáo, tiếng Pali là ngôn 
ngữ ít được dạy. Bởi vì, theo quan niệm của học giả Hoa Kỳ, họ dạy 
Sanskrit rồi sau vài năm bắt đầu vào học Pali sẽ rất dễ (ngược lại, 
nếu học Pali vài năm rồi học Sanskrit thì gần như học lại ngôn ngữ 


2. Chỉ tiết xin xem ở trang này: https: //utsnyc.edu/life /institutes/buddhism-program/ 


PHẬT HỌC TẠIHOAKỲ „433. 


mới). Tất nhiên, nếu muốn học Pali trước khi học Sanskrit thì vẫn 
có thể tìm lớp đăng ký học nếu trường có mở lớp, còn không, thì có 
thể xin học kiểu một kèm một (Special Reading Course). Ở Institute 
of Buddhist Studies, có giảng viên Diana Clark hay dạy một kèm 
một cho sinh viên muốn học ngôn ngữ Pali. Một cách khác, vào dịp 
hè, một số trường có dạy ngôn ngữ Pali?. Nếu muốn nghiên cứu về 
Phật giáo thông qua tiếng Pali thì vẫn có giáo sư có thể hướng dẫn. 
Thí dụ, Steven Collins ở the University of Chicago, Justin McDan- 
iel ở the University of Pennsylvania... 


XU HƯỚNG LIÊN KẾT, HỢP TÁC 


Một số trường có khả năng liên kết với nhau để người học được 
lợi lạc. Phật Học là ngành học mới mẻ và nhìn chung, khi so sánh 
với các tôn giáo khác hay các ngành học khác, số lượng giảng viên 
Phật học là ít ỏi. Một trường chỉ có từ một đến ba giảng viên Phật 
học, trường nào có từ Š§ vị trở lên đã là một con số lớn”. Thực hiện 
phép so sánh, trong một khoa của một trường đại học, nếu có nhiều 
giảng viên cho một ngành học thì sinh viên sẽ có có nhiều cơ hội 
hơn trong việc học tập, trao đổi kinh nghiệm. Vì thế, để người học 
có cơ hội học hỏi với nhiều giáo sư Phật học, một số trường liên 
kết với các trường khác để người học có thể đến học những lớp 
liên kết. Bằng việc học liên kết, sinh viên có thể đến trường đối tác 
học một hoặc hai học kỳ chính. Thí dụ, học về Phật học ở Graduate 
Theological Union (GTU) thì người học sẽ dự những lớp Phật học 
ở Institute o£Buddhist Studies (đây là trường thành viên của GTU). 
Người học ở GTU có thể học những lớp ở ŨC Berkeley. Và ngược 
lại, người học ở ÚC Berkeley có thể học tại những lớp ở hai trường 


3. Ở UC Berkeley, gs Alexander Von Rospatt dạy môn Readings in Indian Buddhist Texts 
(Đọc: Những văn bản Phật giáo Ấn Ðộ). Trong lớp này, giảng viên bảo sinh viên, những người 
đã biết tiếng Sanskrit, học văn bản bằng tiếng Pali. Có nghĩa là một khi đã biết Sanskrit thì có 
thể vừa đọc vừa học bằng Pali - theo cách dạy kiểu Mỹ. 

4. Ở Havard có dạy tiếng Pali vào mùa hè. Sinh viên ở những trường khác có thể đến 
đây học trong hè: https://hds.harvard.edu/academics/nondegree-programs/summer-lan- 
guage-program 

5. ÚC Berkeley có sự khác biệt vì có đến khoảng 1Š chuyên gia giảng dạy Phật học gồm có 
giảng viên và nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ. 


„434... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


kia. Hơn nữa, người học Phật học ở GTU có thể học từ một đến 
hai học kỳ ở Dharma Drum (Đài Loan) hoặc Ryukoku University 
(Nhật Bản). Người học Phật Giáo có thể nhờ sự trợ giúp từ giảng 
viên Phật học ở một trường khác hướng dẫn làm luận văn cao học 
hay luận án tiến sĩ nếu muốn. 


Một gợi ý là Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM có thể 
tìm phương hướng phù hợp để liên kết với Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) để sinh viên 
có thể đến học một số lớp cũng như nhờ các giảng viên ở đây hướng 
dẫn luận văn và viết thư giới thiệu nếu muốn học ở một trường khác. 
Lý do, trường này có Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo. Và chương 
trình đào tạo cử nhân tôn giáo học đây có đầy đủ, bài bản những 
môn học về Nghiên cứu tôn Giáo mang tính khoa học, khách quan 
cao (kiểu outsider)5. Người học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
TP.HCM thường đi vào hướng Thần học Phật giáo (kiểu insider) 
nên việc được học một số môn có tính khoa học, khách quan như 
trên là cần thiết. Hơn nữa, nếu có được liên kết hợp tác giữa hai 
trường thì người học ở trường ĐH KHXH&NV có thể được tham 
gia những lớp Phật học ở HVPGVN tại TP.HCM, do trường này 
không có nhiều lớp Phật học. Tương tự, HVPGVN tại TP.HCM có 
thể liên kết với Khoa Tôn giáo của trường ĐH KHXH&NV thuộc 
Đại học Quốc Hà Nội, vì Khoa Tôn giáo này cũng có đầy đủ, bài 
bản những môn học về tôn giáo”. Hiện nay, HVPGVN tại TP.HCM 


6. Một số người khó có thể tin được rằng Việt Nam lại có được sự đào tạo bài bản với nhiều 
môn học về tôn giáo qua nhiều hướng tiếp cận khác nhau: Nhập môn tôn giáo học, Phương 
pháp nghiên cứu tôn giáo học, Lịch sử các tôn giáo lớn tren thế giới, Triết học tôn giáo, Xã hội 
học tôn giáo, Tâm lý học tôn giáo, Nhân học tôn giáo, Mỹ học tôn giáo, Các hình thái tôn giáo trong 
lịch sử, Tôn giáo và Văn hoá, Tôn giáo và Chính trị, Tôn giáo và Khoa học, Tôn giáo và Đạo đức... 
Các môn học của ngành cử nhân tôn giáo tại Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo xem ở đây: http: // 
tttongiao.hcmussh.edu.vn/?Articleld=22af69c9-01de-4252-9730-cdớ7cf455668 

7. Đây là thế mạnh của lãnh đạo kiểu kế hoạch tập trung vì lãnh đạo có tạm đủ quyền để 
thiết kế một vài khoa Tôn giáo trong một số Đại học và mời các chuyên gia về giảng dạy nên 
tạo ra sự tương đối đông đảo về giảng viên tôn giáo. Ngược lại, một điểm yếu của giáo dục Hoa 
Kỳ về đào tạo Phật học là các trường có sự tự quản cao nên nếu trường nào có nhiều kinh phí 
hay một số lợi thế nào đó sẽ có được giảng viên Phật học của trường khác. Do đó, trong khi hai 
Đại học Quốc gia của Việt Nam có vài chục giảng viên về tôn giáo để xây dựng Khoa Tôn giáo 


PHẬT HỌC TẠIHOAKỲ „435. 


đã có sự hợp tác với trường quốc tế”, điều này rất đáng trân trọng! 
Đây là nỗ lực lớn lao với bao mồ hôi công sức của Ban lãnh đạo Học 
viện. Trong tương lai, Học viện cũng nên hợp tác với một số trường 
Phật học ở Hoa Kỳ để sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, 
người học có thể qua Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi chương trình cao 
học. Và tất nhiên rằng, còn có nhiều cách hợp tác khác nữa để cho 
nền giáo dục Phật giáo ngày càng phát triển và lớn mạnh. 


HC PHÍ 


Học phí ở Hoa Kỳ rất cao, có thể nói cao hơn rất nhiều lần khi so 
với học phí của những nước phát triển khác, thí dụ, nước Pháp. Học 
về Phật học nói riêng và Tôn giáo nói chung, thường có số lượng 
học bổng hơn những ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ sư 
và Toán) hay nhóm ngành kinh tế/kinh doanh. Một trong các lý do 
là thu nhập của người học Phật học hay Tôn giáo không cao so với 
những nhóm ngành còn lại nên đóng thuế chính phủ thấp. Thí dụ, 
học phí cho chương trình cao học Phật học ở Graduate Theological 
Union (GTU) khoảng 4Š ngàn đô la Mỹ?. Thông thường, người học 
sẽ được nhận học bổng bán phần, có thể là 50% học phí, rất hiếm 
có trường hợp nhận được 100% học phí. Đó là chưa kể đến các chi 
phí dành cho chỗ ở, ăn uống và các nhu cầu sinh hoạt cá nhân. Nói 
chung, để có thể học Phật ở Hoa Kỳ là vô cùng tốn kém. 


Tất nhiên, vẫn có một số ít trường, có học bổng chi trả đủ cho 
và cả tiền ăn ở, sinh hoạt cho người học cao học Phật giáo'”. Nhìn 
lại, học phí của HVPGVN tại TP.HCM là vô cùng thấp cho người 
học. Được biết, nếu tu sĩ ở nội trú thì không cần học phí mà còn 


bài bản thì một số trường ở Hoa Kỳ - Khoa Tôn giáo lại không đông đảo giảng viên. Tuy nhiên, 
ở Hoa Kỳ vẫn có nhiều trường đào tạo bài bản về tôn giáo và Việt Nam không có nhiều trường 
đại học có đào tạo về tôn giáo, mặc dù Việt Nam có đến hơn 200 Đại học. 

8. Link này về liên kết với Đại học Đông Bang, Hàn Quốc: http://www.vbu.edu.vn/ 
vbunews/vbunews-detail/AP-249/HVPGVN-tai-TP-HCM-va-Dai-hoc-Dong-Bang-Han- 
Quoc-ky-ket-hop-tac-ve-giao-duc.html 

9. Xin xem học phí ở link này: https: //www.gtu.edu/admissions/tuition-financial-aid 

10. Thí dụ là Elorida State University có một số học bổng toàn phần và có cả 15 ngàn đô 
dùng cho sinh hoạt đối với người học cao học Phật Giáo Trung Hoa: https:/ /religion.fsu.edu/ 
graduate-studies/graduate-fellowships-and-scholarships 


436... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


được chăm sóc về chuyện ăn ở cho cấp học cử nhân. Đây là một nỗ 
lực vô cùng lớn lao và rất đáng trân trọng của Lãnh đạo Học viện '". 
Tuy vậy, học phí cho chương trình cao học ở Học viện khoảng 24 
triệu một năm, tức 48 triệu cho chương trình cao học. nếu tính theo 
tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam thì mức học phí 
này cũng khá cao và chiếm tỷ lệ gần như bằng với GTU'”. Như vậy, 
phải chăng trong việc thu học phí cho cao học thì HVPGVN tại TP 
HCM lại đi theo mô hình Hoa Kỳ?!3 


Thu học phí cao - thấp/miễn phí đều có hai mặt. Lợi ích của việc 
thu học phí thấp/miễn học phí là giúp những người học khá nhưng 
điều kiện kinh tế còn hạn chế có cơ hội tiếp tục học tập. Nhìn rộng 
ra, miễn phí giáo dục các cấp đang được thực hiện ở phần lớn các 
trường ở Đức. Ngược lại, qua việc thu học phí cao, theo mô hình 
Hoa Kỳ, nhà trường sẽ có tài chính lớn, mạnh để hợp tác với những 
giảng viên giỏi. Hơn nữa, học phí cao tạo ra nguồn học bổng đồi 
đào và đội ngũ giảng viên giỏi sẽ thu hút được nhiều người học đến 
từ các nơi trên thế giới. Đồng thời, cơ sở vật chất và các tiện nghi 
khác như thư viện, trung tâm thể dục thể thao... cũng đây đủ hơn 
giúp người học duy trì sức khỏe cơ, tỉnh thần và phát huy tối đa khả 
năng tư duy, nghiên cứu. Hơn nữa, do học phí cao và có học bổng 
nên người học phải luôn nỗ lực học tập. Với mức học phí thấp, đa 
phần sẽ suy nghĩ rớt môn có thể học lại vì học phí thấp nên nảy sinh 
tâm lý lười nhác, xao nhãng chuyện học hành. Bên cạnh đó, giảng 
viên được trả lương cao nên họ không phải làm thêm, thay vào đó, 


11. Nếu muốn so sánh để biết học phí cấp cử nhân một Đại học được kiểm định chất 
lượng nào của Hoa Kỳ, xin đánh chính xác tên trường vào ô trống tại trang web sau. Nó sẽ đưa 
ra giá học phí của trường ấy cho một năm học cùng một số thông tin vắn tắt khác về trường ấy: 
https://www.collegeboard.org/ 

12. Cách tính thứ nhất: 48 triệu học phí trong 2 năm ở HVPGVN tại TP.HCM, tương 
đương khoảng 2000 đô, thì giá học phí thấp hơn ở GTU: 45.000/2.000 = 22,5 (lần). Tuy vậy, 
với cách tính thứ hai: Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 2500 đô/năm, có 
nghĩa là học phí chiếm 2.000/2.500= 0,8. Với học phí cho 2 năm cao học Phật học ở GTU là 
4Š ngàn đô trong khi thu nhập bình quân đầu người Hoa Kỳ khoảng 60 ngàn đô, nghĩa là chiếm 
tỷ lệ 45.000/60.000 = 0.75 => tỷ lệ gần như bằng nhau. 

13. Do không có số liệu cho học phí chương trình tiến sĩ ở HVPGVN tại TP HCM nên 
không so sánh được. 


PHẬT HỌC TẠIHOAKỲ „437. 


họ dành thời gian để soạn bài vở, nghiên cứu nâng cao, cập nhật tri 
thức mới... Đây là những điều mà mô hình thu học phí thấp/miễn 
học phí không có được. Tất nhiên việc học phí cao chắc chắn có mặt 
trái. Thứ nhất, người có tài chính thấp thì không thể theo học. (Họ 
có thể học Phật học ở Đức, thí dụ, nơi học phí hầu như miễn phí.) 
Thứ hai, việc học rất diễn căng thẳng vì phải cạnh tranh với những 
người cùng học để đạt được kết quả tốt hơn nhằm lấy học bổng cao 
hơn hay ít ra cũng không để giảm/mất học bổng. Điều này làm cho 
sức khoẻ cơ thể lẫn tinh thần không ổn định.'* Hơn nữa, khá nhiều 
người xuất gia có điều kiện kinh tế rất thấp nên không đủ khả năng 
để theo học. Dẫn đến tình trạng, nhiều khoa Phật học ở Hoa Kỳ có 
rất ít học viên là tu sĩ Phật giáo '3. 

Chương trình tiến sĩ về Phật giáo ở Hoa Kỳ, cũng như chương 
trình tiến sĩ nhiều ngành khác, phần lớn thường có học bổng cấp 
đủ học phí và một khoảnh kinh phí mỗi năm dành cho chỉ tiêu cá 
nhân. Người học không phải lo chuyện tài chính. Tuy vậy, người 
học có thể phải trợ giảng hay làm việc gì đó và có cả học bổng đủ để 
người học không phải bận tâm lo lắng các vấn đề khác mà chỉ cần 
tập trung vào học. Có trường đào tạo tiến sĩ Phật học vẫn thu học 
phí; học bổng chỉ đủ trả một phần học phí và người học vẫn tự lo 
các khoản chi tiêu cá nhân. 

GIÁO TRÌNH HỌC: CẬP NHẬT VÀ HÀN LÂM 


Giáo trình Phật học thường được cập nhật; thông thường sẽ sử 
dụng những tài liệu học tập như: Sách, tạp chí hàn lâm được xuất 
bản trong vòng 10 năm trở lại. ( Tất nhiên, có tài liệu cũ hơn mà chưa 
có tài liệu hàn lâm nào thay được thì buộc phải chọn tài liệu cũ để 


14. Năm 2018, một Giáo sư đã chia sẻ nói lớp của tác giả đang theo học là có một sinh viên 
trong Ký túc xá đã tự tử. Chuyện tự tử trong học đường Hoa Kỳ thi thoảng vẫn xảy ra và áp lực 
học tập, tiền bạc là một trong những nguyên nhân. 

15. Viết đến đây, xin tri ân nhị vị Hòa thượng Tỉnh Vân, sáng lập Đại học Tây Lai ở 
California, có cấp học bổng cho tu sĩ Phật giáo học trong trường (có lẽ đây là trường có nhiều 
tu sĩ Phật giáo học nhất tại Hoa Kỳ) và Hòa thượng Thánh Nghiêm có cấp học bổng cho người 
học Phật giáo Trung Hoa. 


438... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


học)'. Điều này làm các giảng viên phải nỗ lực cập nhật/ đọc sách 
và tài liệu mới. Tác giả của sách hay bài báo nghiên cứu thường tối 
thiểu có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn từ một ngôi trường 
chất lượng thì những tài liệu đó mới được dùng để học tập. Cũng 
như thế, những bản dịch Kinh, Luật, Luận thường từ những tác giả 
có bằng tiến sĩ ở các trường khá tốt trở lên cùng chuyên ngành mới 
được chấp nhận đưa vào giảng dạy trong Đại học'”. Có lần, giáo sư 
Phật học Mario DAmato bảo chia sẻ với tác giả rằng ông không 
chấp nhận trích dẫn từ người dù nổi tiếng nếu như người đó chưa 
bằng tiến sĩ hoặc bằng tiến sĩ xuất phát từ một ngôi trường không 
nằm trong những trường chất lượng cao của thế giới. Chẳng hạn, 
sách của Thiển sư Nhất Hạnh hay Đức Dalai Lama nhìn chung 
không được trích dẫn trong viết lách học thuật dù hai vị này cực kỳ 
nổi tiếng. Lý do, Thiền sư Nhất Hạnh tưy có nhiều bằng tiến sĩ danh 
dự nhưng chưa có bằng tiến sĩ; Đức Dalai Lama cũng vậy, có nhiều 
bằng tiến sĩ danh dự và có thể có bằng tiến sĩ nhưng ở trường chất 
lượng không cao, không lọt top những trường khá của thế giới'°. Sự 
hàn lâm và tính cập nhật của tài liệu học tập trong đào tạo Phật học 
Hoa Kỳ có thể được tham khảo bởi các trường đào tạo Phật học 
trên thế giới. 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO 


Nhìn chung, thời gian đào tạo Phật học ở Hoa Kỳ khá lâu. Thông 
thường, chương trình cao học Phật giáo mất khoảng hai đến ba năm 
để hoàn thành. Thí dụ, chương trình Cao Học Thần học Phật giáo 


16. Khi học môn Phật giáo Hoa Kỳ (Buddhism in America), học kỳ mùa Xuân 2019, giáo 
sư đã phát thời khoá biểu các bài học từ cuối mùa đông 2018. Theo lịch, sẽ học một bài báo 
đăng trên tạp chí vào khoảng tháng 3 hay 4 năm 2019. Nó có nghĩa là trong thời gian giáo sư 
soạn thời khoá biểu thì bài báo ấy chưa được xuất bản. Tác giả tri ân sự tận tuy nghề giáo của vị 
giáo sư này. Ông đã cố cập nhật những sách mới, tài liệu hàn lâm mới cho lớp học. Hơn thế nữa, ông 
còn liên hệ một số học giả để hỏi thăm họ có viết bài nào mới về chủ đề có liên quan mà ông sắp dạy 
không, nếu người đó trả lời khoảng thời gian được công bố thì ông sẽ điền vào lịch học. 

17. Ví dụ Kinh Pháp Hoa có nhiều bản dịch ra Anh ngữ nhưng khi tác giả học thì giáo sư dạy 
Lisa Grumbach - bản dịch của Burton Watson, người đã có bằng tiến sĩ ở Đại học Columbia. 

18. Tất nhiên là nếu nghiên cứu về chính Thiển sư Nhất Hạnh hay Đức Dalai Lama thì có 
thể trích dãn sách của quý ngài. 


PHẬT HỌCTẠIHOAKỲ „439. 


và dấn thân liên tôn giáo ở Union Theological Seminary, đã trình 
bày ở trên, thì mất ba năm cho chương trình đào tạo'? và chương 
trình cao học Phật giáo định hướng nghiên cứu (để sau này lên tiến 
sĩ) mất khoảng hai năm. Tất nhiên, có ngoại lệ: vì có chương trình 
chỉ kéo dài trong một năm”” nhưng dạng một năm không nhiều. 


Thời gian hoàn thành chương trình tiến sĩ Phật học lâu hơn và 
tuỳ trường, có thể từ năm đến bảy năm”. Có trường còn đưa ra 
thời gian học tiến sĩ Phật học trong vòng bảy năm ”” nhưng có thể 
người học phải mất nhiều thời gian hơn mới ra trường được. Ở châu 
Âu, cũng như nhiều nơi khác, đào tạo Phật học có phần ít thời gian 
hơn. Đặc biệt là chương trình tiến sĩ có thể mất chỉ mất ba năm 
theo khung đào tạo”. Xét về thời gian, Hong Kong có thể đang theo 
định hướng chương trình của Anh, Singapore có sự kết hợp giữa 
mô hình Anh và Hoa Kỳ trong đào tạo Phật học ”?. Thời gian tối đa 
nhà trường yêu cầu hoàn thành chương trình tiến sĩ khá khác nhau 
ở mỗi trường. Thí dụ, ở Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ) là mười 
năm”Š, còn ở Oxford (Anh) là bốn năm, có thể gia hạn thêm hai 
năm là tổng cộng sáu năm”. Thời gian đào tạo tiến sĩ ở HVPGVN 


19. Xin xem chỉ tiết chương trình cao học này tại đây: https: //utsnyc.edu/life /institutes/ 
buddhism-program/ 

20. Ở the University of Chicago có ba chương trình cao học Phật học khác nhau. Thời gian 
đào tạo cũng khác nhau: có chương trình ba năm, có chương trình hai năm, chương trình một 
năm thì xem ở đây: https:/ /voices.uchicago.edu/divadmit/amrs-2/ 

21. Thí dụ, thời gian trung bình hoàn thành tiến sĩ ở Graduate Theological Union là năm 
đến bảy năm: https://www.gtu.edu/academics/doctoral-program/phd-faq 

22. UC Berkeley có đào tạo tiến sĩ Phật Học trong mười bốn học kì (bảy năm). Người 
được nhận vào học thường có bằng cao học trước. Xin xem link này: https://buddhiststudies. 
berkeley.edu/buddhist-studies/graduate-studies-cbs 

23. Đại học Oxford bên Anh có chương trình tiến sĩ về Thần học và Tôn giáo trong 3 năm: 
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/dphil-theology-and-religion?wssl=l1 

24. Gs Jack Chia ở ĐHQG Singapore có chia sẻ với tác giả rằng ĐH nơi ông dạy yêu cầu 
thời gian học tiến sĩ (Lịch sử Phật giáo) khoảng bốn đến năm năm. Ông bảo thêm, Singapore 
lấy trung bình giữa thời gian đào tạo bên Anh và Mỹ. 

25. Xin xem linh này: https://www.sas.upenn.edu/religious_ studies/graduate/require- 
ments 

26. Xin xem link này: https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/graduate/re- 
search/submission?wssl=l 


440. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


tại TP.HCM tối thiểu là 3 năm, tối đa là 6 năm””. Có vẻ Học viện 
học tập từ mô hình châu Âu về vấn đề này? 


TÍNH QUỐC TẾ 


Sinh Viên và giảng viên ở các Đại học giảng dạy Phật giáo tại 
Hoa Kỳ đến từ chính quốc gia của họ và nhiều nước trên thế giới. 
Ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Anh. 


THOÁT THAI PHẬT HỌC 


Tuy sinh sau đẻ muộn, Phật học Hoa Kỳ đã bắt đầu vươn lên 
dẫn đầu thế giới về số lượng lẫn chất lượng. Hơn nữa, đã có một 
số chương trình đào tạo dần thoát ra khỏi cái bóng tôn giáo với hy 
vọng đưa ứng dụng Phật giáo vào xã hội Hoa Kỳ và thế giới. Thí dụ, 
chương trình cao Học về Chánh niệm học (Mindfulness Sfudies) ở 
Leslie Ủniversity, cao học về Tư vấn tâm lý dựa trên chánh niệm 
(Mindfulness-Based Counseling Psychology) ở Naropa University, 
chương trình tiến Sĩ về Tâm lý học và Thiển (Medifation and 
Psychology) ở Đại học Palo Alto... Tuy vậy, những chương trình 
mới mẻ, ít ỏi này lại chưa được mở ở những trường đại học hàng đầu 
(Đại học Oxford lừng danh của Anh có mở chương trình cao học 
về Tâm lý học nhận thức dựa trên chánh niệm (Mindfulness-Based 
Cognitiue Therapy)). 


SỐ LƯỢNG HỌC GIẢ PHẬT HỌC H0A KỲ HIỆN KHÁ NHIỀU 


Không biết có phải đang bắt đầu có sự khủng hoảng thừa nhẹ hay 
không vì hiện nay một số tiến sĩ Phật học đang tiếp tục nghiên cứu 
hậu tiến sĩ. Một giáo sư đang nghiên cứu hậu tiến sĩ ở UC Berkeley 
chia sẻ với tác giả rằng thời gian này xin việc giảng dạy về Phật học ở 
một Đại học Hoa Kỳ không dễ. Có thể đây cũng là một điểm trong 
bức tranh chung ở Hoa Kỳ đang khủng hoảng thừa tiến sĩ trong 
nhiều ngành”. Tất nhiên, những tiến sĩ Phật học này xin việc ở nước 


27. Xin xem link này: http://www.vbu.edu.vn/vbunews/vbunews-detail/NP-282/TP- 
HCM:-Khai-giang-chuong-trinh-dao-tao-tien-si-Phat-hoc.htm] 

28. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn có viết bài về vấn để khủng hoảng thừa tiến sĩ ở 
Hoa Kỳ: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/tien-si-xu-nguoi-thua-xu-ta- 


PHẬT HỌCTẠIHOAKỲ „441. 


khác cũng có thể được. 
TRỌNG DỤNG? 


Nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ có chất lượng đào tạo rất tốt, 
đứng trong top đầu thế giới, một số trí thức Phật giáo Việt Nam học 
ở Hoa Kỳ đã trở thành những nhân vật quan trọng của Phật giáo 
nước nhà như: Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Giáo sư Lê Mạnh 
Thát, Thiền sư Thích Nhất Hạnh... Ở ĐHQG Singapore, có Giáo 
sư Jack Chia, tiến sĩ ở Cornell, hậu tiến sĩ ở UC Berkeley đang giảng 
dạy Phật học. Ở City University of Hong Kong, Giáo sư Thomas 
Patton, tiến sĩ ở Cornell đang giảng dạy Phật Học. Hai ví dụ này cho 
thấy, việc khủng hoảng thừa tiến sĩ Phật học ở Hoa Kỳ và chế độ đãi 
ngộ nhân tài hợp lý ở Singapore và Hong Kong làm cho hai nơi này 
thu hút và giữ chân được trí thức Phật giáo. 


Đạo Phật đến Hoa Kỳ mới chỉ từ giữa thế kỷ XIX; Phật học Hoa 
Kỳ có thể nói chỉ xuất hiện hơn nửa thế kỷ nhưng đã đào tạo ra một 
đội ngũ trí thức hùng hậu. Một đất nước với gần 2.000 năm lịch sử 
Phật giáo như Việt Nam đã thu hút được nhiều học giả Phật giáo 
ngang tầm quốc tế về nước giảng dạy. Thủ đô Hà Nội, 1.000 năm văn 
hiến cần có ít nhất mười học giả Phật học tốt nghiệp tiến sĩ ở những 
trường hàng đầu thế giới về để cống hiến. Điều này cũng cần lắm ở 
TP.HCM, Huế cũng như nhiều tỉnh thành khác. Nếu HVPGVN tại 
TP.HCM có thể trả lương đủ cao và các đãi ngộ, trọng dụng nhân 
tài hào phóng và những cơ chế thông thoáng... có thể thu hút trí 
thức Phật học được đào tạo ở Hoa Kỳ về giảng dạy, cống hiến. Điều 
này cần lộ trình, nhiệt huyết, sự hy sinh và nhiều yếu tố khác. Liệu 
rằng, điều này sẽ xảy ra trong thời gian tới? Việc trọng dụng nhân 
tài Phật giáo đã có ở nước ta hàng ngàn năm trước. Một thí dụ điển 
hình, đáng kinh ngạc cho sự trọng dụng nhân tài Phật giáo từ chính 
quyền là trường hợp vua Lý Thánh Tông sáng suốt đã đưa một tù 
nhân bắt được tên là Thảo Đường, người nước ngoài, lên làm quốc 
sư... 


thieu-1413204259.htm 


.442... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


GợI Ý ĐỂ KẾT THÚC 

Bài viết này chia sẻ đôi điều về Phật học Hoa Kỳ và đôi chút 
liên hệ với HVPGVN tại TP.HCM. Trong tương lai, nên có bài so 
sánh về ba trường có đào tạo Phật học ở Hoa Kỳ (vì sự đa dạng nên 
cần ít nhất ba bài) với HVPGVN tại TP.HCM. Một so sánh giữa 
HVPGVN tại TP. HCM với ba trường có đào tạo Phật học ở châu 
Âu (tại Anh, Đức và Pháp) cũng nên thực hiện. Và điều tương tự với 
ba trường Phật Học Nhật Bản. 


443 


PHẬT GIÁ0 ẢNH HƯỚNG TỚI ĐỜI SỐNG 
VÀ HỌC ĐƯỜNG TẠI H0A KỲ 


ThS.ĐĐ. Thích Thiện Trí 


Hoa Kỳ là một quốc gia gồm 50 tiểu bang nằm ở lục địa Bắc Mỹ. 
Diện tích 9,4 triệu m2 và dân số hơn 2,ŠŠ,2 triệu người. Nếu so với 
Trung Quốc và Ấn Độ thì dân số Hoa Kỳ đứng thứ ba. Đây là một 
quốc gia được thành lập từ cuối thế kỷ XVIII (từ 13 thuộc địa của 
Anh Quốc). Đến cuối thế kỷ XIX, Hoa Kỳ đã trở thành đất nước tư 
bản phát triển đến giai đoạn chủ nghĩa và mở rộng thị trường trên 
khắp toàn cầu. Từ sau thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đã trở thành nước 
tư bản độc quyền, đứng đầu hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa 
trên thế giới. Hoa Kỳ cũng được xem là quốc gia có nền dân chủ xưa 
nhất trong các nền dân chủ lớn hiện đại. 

Phật giáo bắt đầu xuất hiện tại Hoa Kỳ từ cuối thế kỷ XIX do hai 
nhà truyền giáo là cư sĩ, ông Henry Steel Olcott và bà Phật tử người 
Nga - Petrova Blavatsky. Hai vị cư sĩ này đã thành lập Hội Thông 
thiên học Phật giáo (Buddhist Theoophical Socialty) vào năm 1875 
tại New York. Đó là tổ chức Phật giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ, tổ chức 
này đã nhanh chóng gây được sự chú ý với giới trí thức Mỹ. Bên 


*, Cựu Tăng sinh Khóa IV Học viện Phật giáo Việt Nam (1997-2001). 


444. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


cạnh sự nỗ lực truyền bá đạo Phật của ông Henry Steel Olcott và 
bà Petrova Blavatsky, còn có những thành viên quan trọng khác đã 
dấn thân và có công rất lớn trong giai đoạn đầu như: R.W. Emerson, 
W. Whitman (người Mỹ); A.Dharmapala (người Tích Lan); Soyen 
Shake (người Nhật) và Paul Carus (người Đức)... 

Từ cuối thế kỷ XIX, xuất hiện làn sóng người phương Tây muốn 
tìm về phương Đông để tìm hiểu và học hỏi giáo lý Phật giáo. Năm 
1893 Đại hội Tôn giáo thế giới (Word Parliament oƒ Religion) được 
tổ chức tại bang Chicago. Trong kỳ hội nghị này có rất nhiều đại 
biểu Phật giáo nổi tiếng từ châu Á về tham dự. 

Hiện nay, Phật giáo đã ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống và học 
đường tại Hoa Kỳ. Nhiều trường tiểu học, trung học và đại học, 
ban giám hiệu đã mang giáo lý và thiển Phật giáo giảng dạy cho 
học sinh, sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu và thực nghiệm. Giáo lý 
Tứ đế, Bát chánh đạo được áp dụng thành phương cách sống bắt 
đầu từ học đường. Có những tu sĩ đăng ký tham gia vào các trường 
có phân khoa Tuyên Uý Phật Giáo' để phát nguyện dấn thân vào 
quân đội Hoa Kỳ hướng dãn Phật học và Thiền học cho lính Mỹ”. 
Sự ảnh hưởng này là thành quả mà các bậc tiền nhân đi trước đã 
dày công thao thức và thực hiện. Phật giáo ở Hoa Kỳ đã kết hợp 
nhiều nhánh của Phật giáo như: Nguyên thủy (Theravada)°, Phật 
giáo Đại thừa (Mahayana) và Phật giáo thuộc dòng Kim cang thừa 
(Vajrayana). Các bậc thầy trưởng thượng, những vị đã dày công lan 
toả Phật giáo trong các dòng truyền thừa như Đại sư Suzuki, Lạt ma 
Thubten Yesbe, Hòa thượng Seon Samim, Hòa thượng Thiên Ân, 
Thiền sư Nhất Hạnh, Hòa thượng Tuyên Hóa, Kaly Rinpoche.vx... 
Dầu Phật giáo chỉ hội nhập vào đất nước Hoa Kỳ từ những năm 
1960 trở đi nhưng đã có sức ảnh hưởng làm cho giới thượng lưu trí 
thức hướng tới tìm hiểu và thực tập mỗi ngày một đông. Sau đây, 
chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số các trường Đại học, các phân 


1. Chaplain: Religious leadership title. 
2. Mindfulness practice meditation and Buddhism 
3. Therevada, Mahayana and Vajrayana 


PHẬT GIÁO ẢNH HƯỚNG TỚI ĐỜI SỐNG VÀ HỌC ĐƯỜNG TẠI HOAKỲ „44S.. 


khoa hay các hội đoàn mang tính sinh hoạt Phật giáo trong xã hội 
Hoa Kỳ hiện nay. 


Cuốn sách “Buddhist - Based Dniversities in the Umited Safes: 
Searching ƒor a New Model in Higher Education” (tạm dịch: Các 
Trường Đại Học dựa trên nền giáo dục Phật giáo trong đất nước 
Hoa Kỳ: Tìm hiểu cho mô hình giáo dục hiện đại hóa) của tác giả 
Storch Tanya xuất bản năm 2015, Strorch Tanya đã liệt kê một số 
các trường Phật giáo tại Hoa Kỳ hiện nay như: 

1. University of the West? 
2. The Dharma Realm Buddhist University 
3. Naropa University 


4. Soka Ủniversity of America 


Trường “University of the West” nằm trên đường Walnut Grove 
Ave, tại thành phố Rosemead, thuộc bang California. Trường được 
mở vào năm 1991, khuôn viên rộng khoảng 10 mẫu tây do Hòa 
Thượng Hsing Yun (Hòa thượng Tĩnh Vân) và Ban Hội đồng điều 
hành sáng lập. Tiêu chí của “ University of the West”: Đào tạo cho 
sinh viên hệ Cử nhân (BA), Cao học (Master) và Tiến sĩ (Ph.D), 
bao gồm cả sinh viên trong nước và quốc tế. Sinh viên đăng ký học 
có cả Tăng-Ni và hàng cư sĩ. 

Trường “The Dharma Realmadrid Buddhist University”” được 
thành lập vào năm 1976 do Cố Đại lão Hòa thượng Hsuan Hua 
(Hòa thượng Tuyên Hoá) sáng lập. Trường đại học nằm trên đường 
Bodhi Way, tại Thành phố Ukiah, thuộc bang California. Tiêu chí 
của “The Dharma Realm Buddhist University”: Đào tạo giống như 
trường “Ủniversity of the West” Tuy nhiên, trong khuông viên 
rộng 488 mẫu tây với trên 60 tòa nhà, “The Dharm Realm Buddhist 
Dniversity” không chỉ đào tạo cho chương trình Phật học mà còn là 
nơi mở ra các khóa tu, nhập thất và nhiều sinh hoạt khác, dành cho 
mọi tầng lớp và sắc tộc. 


4. www.uwest.edu/Universtiy ofthe West/ A Small School with big Ideas 
5. Dharma Realm Buddhist University, Private university in Talmage, California 


446... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Trường “Naropa University”° được thành lập vào năm 1974 do 
vị thầy Phật giáo Tây Tạng - ngài Chogyam Trungpa' và Ban hội 
đồng điều hành sáng lập. Trường nằm trên đường Arapahoe Ave, 
thành phố Boude, bang Colorado, khuôn viên của trường rộng 
khoảng 12 mẫu tây. Trường “Narapa Ủnivrsity” có tiêu chí: Đào 
tạo cho những lớp ACT hoặc SAT để cho sinh viên chuẩn bị trước 
khi vào hệ cao đẳng hay đại học. Ngoài chương trình đào tạo hệ 
Phật học, trường Naropa còn mở ra các khoa như: Tâm lý học, Văn 
chương học, Nghệ thuật học v.v... Sinh viên được đào tạo gồm có 
các cấp bậc Cử nhân (BA), Cao học (MA) và Tiến sĩ (Ph.D). 


Trường “Soka Ủniversity of America”” được thành lập vào năm 
2001 do Ngài Tsunesahuro Makiguchi và Ban hội đồng điều hành 
sáng lập. Diện tích của đại học Soka rộng khoảng 103 mẫu tây, nhìn 
xuống một công viên rộng 4.000 mẫu tại thị trấn Aliso Viejo, thuộc 
quận Cam, bang California. Hệ thống giáo dục Soka nguyên khởi 
từ Tsunesaburo Makiguchi, một nhà giáo dục Nhật Bản và là một 
lãnh tụ Phật giáo. Trường Soka Ủniversity of America đào tạo từ 
bậc mẫu giáo cho tới bậc đại học. 


Ngoài các trường đại học Phật giáo mà Storch Tanya đề cập, có 
thể điểm qua thêm các tổ chức Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn tại 
Hoa Kỳ như: Hội Thông thiên học Phật giáo (Buddhist Theosophical 
Society) được thành lập năm 1875 tại New York; các trung tâm 
Thiền học ở nhiều tiểu bang như California, New York, New Jersey, 
Texas, Colorado, Washington State, Washington DC.vxv... Nhiều vị 
Tăng sĩ đến từ khắp các quốc gia và họ đều có nhiệt quyết mang 
Phật giáo đến lan toả trên vùng đất hứa. 

Nhắc đến Thiền học, không thể không nhắc đến vị Hòa thượng 
đã dày công đầu tư cho nền Phật giáo tại California, đó là cố Hòa 
thượng Thiên Ân. Vào những năm 1967, Hòa thượng đã mở trung 


6. Naropa University :Boulder, Co. Private, non-proft. 4-year 

7. Chogyam Trungpa, it is named for the 11- century Indian Buddhist sage Naropa, an 
abbot of Nalanda. 

8. Soka University of America is a private university in Aliso Viejo, California. 


PHẬT GIÁO ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI SỐNG VÀ HỌC ĐƯỜNG TẠIHOAKỲ „447. 


tâm Thiền học quốc tế tại đây. Trung tâm này thu hút đông đảo giới 
trẻ Mỹ đến học và hành thiền. Đến năm 1973, Hòa thượng Thiên 
Ân kết hợp với các nhà giáo dục Hoa Kỳ, Nhật Bản, Triều Tiên, 
Tây Tạng, Tích Lan để sáng lập Trường Đại học Đông Phương 
(Uniuersity oƒ Oriental Siudies). Theo bà Nguyễn Thị Loan - người 
diễn thuyết trong hội thảo của Hội Phật học Đuốc Tuệ ngày 13 
tháng I1 năm 2016 về chủ đề “Phật giáo phát triển ở Hoa Kỳ, bài 
được đăng trên trang mạng của Thư viện Hoa Sen, bà nói: “Phật 
giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ bắt đầu phát triển mạnh từ 1992 đến nay. 
Người Việt bắt đầu xây dựng chùa chiền, phát tâm cúng dường, đi 
hành hương những danh lam thắng cảnh có liên quan đến Phật giáo 
như: Tứ Động Tâm ở Ấn Độ, in sách, làm báo, CD, DVD, Internet, 
các website v.v... 

Ngoài cố Hòa thượng Thiên Ân là vị Thiền sư người Việt được 
nhiều Tăng-Ni và Phật tử trí thức biết tới, còn phải nhắc đến vị 
Thiền sư cận đại mà cả thế giới quy ngưỡng, đó là Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh. Người đã viết rất nhiều tác phẩm và hầu hết đều có mặt 
tại các nhà sách lớn của Hoa Kỳ. Nếu cố Hòa thượng Thiên Ân đã 
làm lan toả Thiền học Phật giáo tại Los Angeles, California, là vị 
giảng viên của trường Đại học nổi tiếng UCLA” thì Thiền sư Nhất 
Hạnh là cha đẻ của dòng phái thiền “MINDEULNESS” Thiền sư 
Nhất Hạnh thành lập ba trung tâm Thiền lớn tại Hoa Kỳ, đó là ba 
Thiền viện: Deer Park Monastery-Escondido, California; Blue Cliữ 
Monastery ở Pine Bush-New York và Magnolia Grove Monastery ở 
Batesville-Mississippi. Hiện nay, Ngài đã chọn quê hương Việt Nam 
để sống đời sống bình yên và an lạc nhưng sức ảnh hưởng của Ngài 
vẫn luôn lan toả qua nhiều tác phẩm nổi tiếng và phương pháp hành 
trì MINDEULNESS” trong đời sống người phương tây. Bộ phim 
được công chiếu gần đây ở khắp các rạp phim tại Hoa Kỳ: “WALK 
'WITH ME”"" là bộ phim nói về công trạng và cuộc đời hoằng pháp 


9.UCLA: The Ủniverstiy of California, Los Angeles, is a public research university in Los 
Angeles. 
10. Walk With Me-Thịch Nhat Hanh. 


448 - CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


của Ngài. Người Mỹ đã đặt riêng cho Thiền sư Nhất Hạnh một 
danh hiệu rất thân thương: “FATHER OF MINDEULNESS” (cha 
đẻ của dòng thiền Chánh Niệm). 


Ngoài các trường chuyên về Phật học của các bậc cao Tăng thạc 
đức và hàng cư sĩ trí thức Phật giáo thành lập tại các tiểu bang Hoa 
Kỳ, có thể tìm hiểu thêm một số các trường nổi tiếng khác đào tạo về 
phân khoa Phật học để học sinh, sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu vào các 
chuyên ngành Tôn giáo, Tâm lý học, Triết học, Tâm thần học vx... 


1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HARVARD"' 


Trường đại học Harvard là một trường trong những viện đại học 
nổi tiếng nhất ở Mỹ và là thành viên chủ chốt trong liên đoàn Ivy tọa 
lạc ở Cambridge thuộc bang Massachusetts. Không chỉ nổi tiếng ở 
Mỹ, đại học này có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới với độ uy tín 
cao, các sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp luôn được sự săn 
đón vào rất nhiều công ty, doanh nghiệp nổi tiếng trên toàn thế giới. 

Tại đại học Harvard, sinh viên còn tìm hiểu, nghiên cứu những 
lớp chuyên ngành Phật học. Sau đây, chúng ta hãy cùng đọc một bài 
viết của Vân Tuyền được lấy từ nguồn từ Harvard trên trang Web: 
phatgiao.org.vn 


Đại học Harvard bắt đầu mở khóa “Phật học qua Thánh điển 
Phật giáo” bắt đầu ngày 05/02/2018 trên nền tảng học tập trực 
tuyến của học viên: https://www.edx.org/course/Buddhism- 
through-its-scriptures. 


Khóa học được giảng dạy bởi Giáo sư Tiến sĩ Charles Hallisey 
- giảng viên cao cấp của Yehan Numata về Văn học Phật giáo tại 
trường Harvity Divinity. Khoá học gồm 8 ngày học, được trình bày 
qua video và văn bản có thể hoàn tất vào thời gian của học viên. 
Khoá học trước đây đã có sẵn như nội dung lưu trữ, nhưng lại bắt 
đầu trở lại vào ngày hôm nay, một khoá học tương tác bao gồm các 
chủ đề thảo luận trong mỗi bài học. Sinh viên hoàn thành khóa học 


11. Harvard University: Cambridge, MA. Private, non-profit. 4 -year. 


PHẬT GIÁO ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI SỐNG VÀ HỌC ĐƯỜNG TẠI HOA KỲ 449 ¬ 


đến ngày 30/08/2018, tại thời điểm đó nội dung của khóa học sẽ 
được lưu trữ. Sinh viên tuỳ chọn đễ đóng phí một chứng chỉ, để xác 
minh hoàn thành khoá học, bất cứ ai cũng có thể ghi danh và tham 
gia khoá học miễn phi. 

Các giáo trình khóa học: Cho dù các bạn là người mới đến 
nghiên cứu về tôn giáo hoặc nghiên cứu Phật giáo hay các bạn đã 
nghiên cứu rồi và các bạn đã thực hành trong nhiều năm, khóa học 
này sẽ cung cấp cho các bạn cơ hội để làm quen với một loạt các 
Thánh điển Phật giáo trong khi hướng dẫn các bạn suy nghĩ về nó - 
nội dung cũng như địa điểm của nó trong đời sống Phật giáo - theo 
những cách mới. 

Thông qua sự kết hợp giữa những bài đọc đã được lựa chọn cẩn 
thận, cả về các Thánh điển Phật giáo lẫn thông tin, cũng như tiếp 
xúc với các hình thức thực hành Phật giáo khác nhau như thiền 
định, nghệ thuật, tín ngưỡng và các tác phẩm văn học, các bạn cũng 
sẽ học cách diễn giải, suy ngẫm và kết nối các Thánh điển Phật giáo 
cho cuộc sống của chính các bạn và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của 
các bạn về thế giới quan, cũng như trong tiến trình học Phật. 


Giáo sư Tiến sĩ Charles Hallisey lưu ý rằng, không giống như 
trong Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo, Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo rất phong phú, đa dạng cần được nghiên cứu. Các trích đoạn từ 
mẽ Diệu , Pháp Liên Hoa (The Lotus Sũtra - tixn0ietìe 11 = 

13 ‡Š 3£ 44), kinh Kim Quang Minh Tứ Thiên Vương Hộ Quốc 
(The g1 sũtra- j4{0IGIIdìddfqdìnstml - 4+ 
BH 4# ug X + 3š BỊ > +s†Ƒ) và Bát nhã Tâm kinh (The Heart Sũtra) 
đều được nghiên cứu trong khóa học, cùng với nhiều bài viết khác 
của Phật giáo và các bài báo liên quan.” 

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC YALE'? 


Đại học Yale (hay Viện Đại học Yale) tọa lạc tại thành phố New 
Heaven, bang Connecticut, thành lập năm 1701 và là một trong 


12. Yale Universtiy: New Haven, CT. Private, non-proft. 4-year. 


45Ũ... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


những viện đại học lâu đời nhất nước Mỹ. Đại học Yale có rất nhiều 
chương trình và đề tài nghiên cứu dành cho sinh viên, đặc biệt nổi 
tiếng ở các khoa Nghệ thuật và Khoa học, Thần học, Lâm nghiệp và 
môi trường, Quản trị kinh doanh, Luật hay Y khoa. Những nhân vật 
nổi tiếng từng theo học Đại học Yale là các cựu tổng thống Mỹ như: 
'William Howard Taft, Gerald Ford, George H.W.Bush, Bill Clinton 
và George W.Bush, các Ngoại trưởng Mỹ như Hillary Rodham 
Clinton, Cyrus Vance, và Dean Acheson... 


Đại học Yale còn có các lớp học Phật giáo do Sư cô Sumi 
Loundon Kim giảng dạy. Lớp tối thứ ba về thảo luận Phật pháp và 
tối thứ năm thực tập thiền. Nhóm sinh hoạt Phật pháp mở rộng và 
chào đón tất cả sinh viên nào muốn tham gia với nhóm. Bên cạnh 
thảo luận Phật pháp, thực tập thiền, nhóm sinh hoạt còn có những 
bài trắc nghiệm, hội thảo đặt biệt được nối kết với các giảng viên. 
Trong các buổi sinh hoạt còn phục vụ thức ăn cũng như những lễ 
hội mang tính truyền thống Phật giáo. 

Tại Đại học Yale, cố Thượng tọa Thích Tâm Khanh, cựu sinh 
viên khóa 3 Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, trụ trì Tĩnh 
Tâm Thiển Tự tại bang North Carolina đã từng là khách mời (a 
guest speaker) hằng năm cho trường. 


Chúng ta có thể tìm hiểu các lớp sinh hoạt Phật pháp tại Đại 
học Yale qua nguồn: https:/ /chaplain.yale.edu/religious-literacy/ 
buddhism 


3. ĐẠI HỌC BERKELEY*® 


Trường Đại học Berkeley là trường đại học nghiên cứu công lập, 
được coi là một trong những trường đại học nhà nước có uy tín nhất 
ở Mỹ. Là một phần của hệ thống Đại học California, được thành 
lập vào năm 1868. Các giảng viên của Berkeley đã giành được 19 
giải Noel, chủ yếu về vật lý, hoá học và kinh tế. Cựu sinh viên đáng 
chú ý gồm tiểu thuyết gia và nhà báo Jack London, nam diễn viên 


13. The University of California, Berkeley is a public research university in Berkeley, 
California. 


PHẬT GIÁO ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI SỐNG VÀ HỌC ĐƯỜNG TẠI HOA KỲ 4Š I4 


từng đoạt giải Oscar Gregory Peck, cựu thủ tướng và chủ tịch của 
Pakistan Zulñkar Ali Bhutto, tác giả Joan Didion và cầu thủ bóng đá 
Mỹ Alex Morgan thắng giải World Cup nữ. 


Đặc biệt, tại trường Berkeley, sinh viên sẽ tìm hiểu, nghiên cứu 
cho các chuyên ngành về ngôn ngữ, văn hoá, các khoa học Đông 
Nam Á, Khoa Thần học hoặc nghiên cứu cho bằng Tiến sĩ trong 
chuyên ngành Phật học. 


Đặc biệt, tại trường Đại học Berkeley, một vị tu sĩ đến từ Ski 
Lanka - Hòa thượng Bante Seelawimala, Ngài đã và đang dạy môn 
Triết học Phập giáo cho các sinh viên sau Đại học và hướng dẫn 
Thiền cho một nhóm sinh viên thực tập đời sống chánh niệm kể từ 
năm 1976, tính đến nay, tổng cộng 43 năm (1976-2019). 


Trong khóa tu Bắc Mỹ lần thứ 9 tại San Jose', do Hòa thượng 
Đồng Tuyên đăng cai tổ chức, Ngài Bante Seelawimala được mời 
giảng dạy một buổi cho Phật tử tại gia và một buổi thảo luận về 
đề tài “Làm sao để mang Phật giáo đến với người bản xứ” (How fo 
bring Buddhism in America). Buổi thảo luận của Ngài được rất đông 
Tăng-Ni tham dự và chia sẻ. 


4. ĐẠI HỌC L0Y0LA'° TẠI THÀNH PHỐ NEW 0RLEANS 


Trường Loyola tại Hoa Kỳ có nhiều chi nhánh và nhiều phân 
khoa khác nhau, nhưng Luật là phân khoa quan trọng nhất. Đây 
cũng là một trong nhiều trường có uy tín tại Hoa Kỳ. 


Tôi hân hạnh được Phân khoa Thần học của trường Loyola 
(LIM, Loyola Institute Ministry) tiếp nhận hồ sơ dạy về môn Thiền 
thực tập Chánh niệm (Mindfulness Practice Meditation) vào tháng 9 
năm 2017. Từ lớp Thiền Chánh niệm theo hệ đào tạo ngoại khóa 
(Continue studying) trường đã chuyển thẳng lớp của tôi lên thành 
lớp chính quy dành cho sinh viên đang theo học hệ Cử nhân và Cao 
học vào năm 2018. Đây là một bất ngờ và là niềm vui rất lớn dành 


14. Khoa Tu hoc Phat Phap Bac My Lan Thu 9, ngay 25-29 thang 7 nam 2019 tai Double 
Tree by Hilton Newark, California 
15. Loyola University New Orleans is a private Jesuit university in New Orleans, Louisiana. 


452... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


cho những người giảng dạy nói chung và là niềm vui riêng dành cho 
một tu sĩ Phật giáo Việt Nam như tôi tại hải ngoại. Bước đầu khi nộp 
hồ sơ vào trường, tôi chỉ nghĩ mình có thể tiếp cận các sinh viên 
trẻ để chia sẻ Phật pháp và giúp các bạn hướng tới đời sống Chân - 
Thiện - Mỹ như lời Phật dạy. Tuy vậy, trường Loyola đã ưu ái dành 
cho tôi một niềm vui bất ngờ khi để tôi trở thành giảng viên của 
trường. Phật tử Andrew Vũ, người đến tham dự buổi hội thảo của 
tôi vào tháng 9 năm 2017 đã viết lại buổi chia sẻ đó và được trang 
Đạo Phật Ngày Nay đăng tải. Dưới đây là bài viết của ông: 

“Năm 2017 vào khoảng tháng 9, chúng tôi có tham dự một buổi 
ra mắt của lớp Thiền Chánh niệm tại trường Đại Học Loyola - một 
trong những trường Đại học nổi tiếng ngành Luật ở Mỹ tại thành 
phố New Orleans. Trong buổi ra mắt của lớp Thiền này, thầy Thiện 
Trí, một Tăng sĩ Phật giáo Việt Nam được mời để hướng dẫn và giới 
thiệu lớp thiền tập của thây cho các giáo sư, các bậc trí giả tại đây. 
Trong buổi ra mắt, thầy Thiện Trí đã cho các học viên của thầy, từ 
mọi ngành như: các thây yoga, bác ssĩ, luật sư, giáo sư v.v... chia sẻ 
và giới thiệu từng đề tài thiển tập cũng như giáo lý Phật Giáo căn 
bản: Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Lục căn lục trần v.v... đến với các vị 
khách mời tại trường Loyola đêm hôm đó. 


Buổi ra mắt lớp thiền chánh niệm để lại nhiều âm hưởng tích 
cực trong mọi người và chúng tôi cũng không quên chụp lại những 
tấm hình lưu niệm sau buổi chia sẻ. 

Năm nay, 2018, chúng tôi rất hân hoan vui mừng khi được tin 
chính thức thầy Thiện Trí đã được trường Đại học Loyola mời dạy 
chương trình “chính quy”, tín chỉ thiền chánh niệm cho sinh viên 
cấp cử nhân (BA) và cao học (MA) vào khóa mùa thu tại đây ( Thc 
all semester). Lớp học bắt đầu từ ngày 24 tháng 08-2018 và kết 
thúc vào ngày 1Š tháng 12-2018. Giáo sư Tiến sĩ Khoa Thần học, 
ông William Thiele, người cùng đồng hành với thầy Thiện Trí cho 
lớp học này đã viết thư giới thiệu đến các sinh viên đầu tiên đăng ký 
lớp như sau: 


“Dear Mindfulness class participants, 


PHẬT GIÁO ẢNH HƯỚNG TỚI ĐỜI SỐNG VÀ HỌC ĐƯỜNG TẠI HOAKỲ „453. 


You all are the first ñve to register for our new course in “The 
Practice of Mindfulness Meditation: Buddhist and Christian 
Perspectives.' I just wanted to touch base to let you know we are 
looking forward to connecting with you this fall. The “we” includes 
my friend and Buddhist monk, Ming C. Nguyen (pronounced 
when). He uses terms like Monk or Thay (teacher) when he emails. 
'We will teach the course together, with an emphasis on mindfulness 
meditation practice in every class, including sitting, standing, and 
walking meditation ¡in the early classes. 


We will have room for up to 20 students, so feel free to bug 
your friends and invite them to register. We noticed the course was 
“hidden” so to speak under a section called theology and ministry, 
perhaps because it has never been taught at Loyola. We believe the 
practice can be of great benefit to the stresses of student life and the 
transition into the working world. 


Have a great summer, and we look forward to being with each 
Of you, 

'Wlilliam Thiele, PhD 

The School for Contemplative Living” 

Ngoài những lớp dạy ở trường, ở các trung tâm của người bản 
xứ, tôi còn mở ra nhóm thiển “Zen and Mind Family”' được đặt tại 
trụ sở của Trung tâm Phật Giáo Vạn Hạnh thuộc thành phố New 
Orleans. Bên cạnh các lớp dạy về Thiền Chánh niệm, tôi còn dạy và 
thảo luận giáo lý nhà Phật lồng vào các buổi Thiền tập. Các anh chị 
đến học có những vị là giáo sư của một số trường tại thành phố này và 
họ thường mời tôi làm khách mời (a guesf speaker) cho lớp của họ. 

Như chúng ta thấy, Phật giáo tại Hoa Kỳ với các bậc long trượng 
như cố Hòa thượng Thiên Ân, Hòa thượng Tuyên Hóa rồi hiện tại 
như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Thiền sư Nhất Hạnh v.v... là những vị 
Tăng sĩ xuất chúng đã mang hình ảnh Phật giáo từ khắp các đất 


16. Zen and Mind Family is a group of organization of non-profit 


454... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


nước đến Hoa Kỳ. Có thể nói, Hoa Kỳ là nơi dung hợp nhiều loài 
hoa, nhiều sắc tố như chính tên gọi của đất nước này, Hiệp Chủng 
Quốc Hoa Kỳ! 


Trong năm mươi tiểu bang Hoa Kỳ hâu như mỗi bang đều có chùa 
Phật giáo: Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Campuchia, 
Miến Điện, Tích Lan v.v... Có nhiều tiểu bang trong nước Mỹ như 
California, Taxes, New York, Virginia vv... có đến hàng chục ngôi 
già lam. Tăng-Ni tự mở chùa và cả đến hàng cư sĩ cũng có thể tự 
mở chùa. Mọi sinh hoạt truyền thống của mỗi nước, lớp thiền tập 
dành cho người bản xứ, lớp Việt ngữ, lớp thảo luận, giảng thuyết, lễ 
hội v.v... đã mang lại nhiều ấn tượng, nhiều sắc màu Phật giáo làm 
cho người Mỹ phải liếc nhìn từ xa và tiến dần vào hội nhập. Từ các 
trường tiểu học, trung học, đại học đã mời các giáo viên, giảng viên, 
tu sĩ Phật giáo giảng dạy giáo lý, thực nghiệm Thiền tập... Chúng 
ta còn thấy rằng sự trao đổi văn hoá như lễ hội Trung thu, Tết, Phật 
Đản, Vu Lan được các chùa mở ra và tất cả mọi tầng lớp đều có thể 
đến tham dự. Những buổi thảo luận, thuyết giảng Phật giáo tại các 
tụ điểm, trung tâm thiền, trung tâm Yoøa, các trang mạng còn mở ra 
để chia sẻ những đề tài Phật giáo. Có thể nói, dầu Phật giáo từ mọi 
miền đất nước du nhập sang Hoa Kỳ chưa là bao so với tôn giáo bản 
địa, thế nhưng tâm ảnh hưởng của Phật giáo đã bước những bước 
đáng kinh ngạc trong vài thập niên qua. Nhiều người Mỹ đã tìm tới 
các chùa tu tập, học giáo lý và quy y. Trong số đó có cả những người 
phát nguyện xuất gia sống trọn đời cho lý tưởng. Điển hình như 
các Tăng-Ni tại Vạn Phật Thánh Thành, đệ tử của cố Hòa thượng 
Tuyên Hoá, các trung tâm thiền của Thiền sư Nhất Hạnh, các chùa 
theo dòng Kim cang thừa của Ngài Đạt Lai Lạt Ma v.v... Hiện nay, 
các lớp giáo lý, thiền, khoa Phật học đã nở rộ trong nền giáo dục 
của Hoa Kỳ. Các học sinh, sinh viên và cả những người giảng dạy 
đã ảnh hưởng rất sâu đậm triết lý Phật Đà. Thời đại công nghệ giúp 
cho những giới sinh viên trí thức dễ dàng tìm hiểu, nghiên cứu. Họ 
có thể tìm xem những kho tàng tích trữ kinh điển Phật giáo từ thư 
viện tại trường tiểu học, trung học và đại học. Sinh viên, học sinh, 
các nhà nghiên cứu trí thức được tìm đến những thánh tích vẫn còn 


PHẬT GIÁO ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI SỐNG VÀ HỌC ĐƯỜNG TẠIHOAKỲ „455. 


nguyên vẹn tại Nepal, Nhật Bản, Đài Loan, Anh, Việt Nam v.v... để 
thấy và cảm được sự ảnh hưởng của Phật giáo trong suốt mấy nghìn 
năm qua với nhân loại. Có thể nói, giáo lý đức Phật là một chân lý 
để sống, để chứng nghiệm. Giáo lý của Phật không chỉ để trưng bài 
theo tín ngưỡng, theo tập tục dân gian. Hay hơn nữa, mọi người 
đều có thể học và thực hành lời Phật dạy bằng phương pháp thiết 
thực nhất thông qua bài học Bát chánh đạo. Nếu có cách nhìn đúng 
thì suy nghĩ sẽ đúng. Từ suy nghĩ chân chánh, chúng ta sẽ hành 
động đúng. Mạng sống của chúng ta cũng theo đó mà được thừa 
hưởng trên việc làm đúng, không cần gian đối, lộc lừa. Từ đó, mọi 
nỗ lực của cũng sẽ thành tựu hơn, thiết thực hơn và hiệu quả hơn. 
Mỗi niệm của chúng ta trở nên chân chánh và an lạc trong từng nụ 
cười, từng bước chân đi. Có chánh niệm, sẽ có được sự định tĩnh 
trong mỗi việc làm, trong đời sống thực tế và dòng tâm thức luôn 
được định tĩnh, an lạc vững chãi. 


Hiện nay, các giới trí thức giả như các nhà tôn giáo, khoa học, 
chính trị hay giáo dục... đang chung tay để tìm ra hướng đi chân 
chính, hoàn hảo, hoà bình và đạo đức cho nhân loại. Hướng đi đó 
là hướng đi mà giáo lý Phật giáo đã, đang và tiếp tục tồn tại trong 
suốt mấy nghìn năm. Đó chính là hướng đi của Chân - Thiện - Mỹ. 
Chúng ta luôn luôn mong rằng, với sự liên kết của tâm từ bị, trí 
tuệ và lòng kiên định của chư Tăng-Ni và giới trí thức Phật giáo 
khắp năm châu, chúng ta sẽ cùng mang lại cho đất nước Hoa Kỳ nói 
riêng, cho thế giới nói chung có sức ảnh hưởng giáo lý Phật Đà bằng 
cách làm lan toả giáo lý ấy vào văn hóa, giáo dục và truyền thống 
trong mỗi đất nước bản địa. Giáo lý mà chúng ta đang đề cặp đến 
là một chân lý sống, là một cách nhìn thiết thực mang tính khoa 
học có lợi ích cho cả nhân sinh quan và vũ trụ này. Nói như nhà bác 
học Albert Einstein: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ 
trụ. Tôn giáo ấy phải vượt lên Thượng đế của cá nhân và tránh giáo 
điều cùng lý thuyết thần học. Bao trùm cả tự nhiên và tâm linh, nó 
phải được căn cứ trên cảm nhận phát sinh từ kinh nghiệm của tất 
cả mọi thứ tự nhiên và tâm linh như một sự hợp nhất đây đủ ý 
nghĩa. Đạo Phật trả lời cho những sự mô tả này. Nếu có một tôn 


456... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


giáo mà có thể đương đầu với những nhu cầu của khoa học hiện 
đại đấy sẽ là đạo Phật”. 


Gần 20 năm định cư tại Hoa Kỳ, tôi may mắn được sống, được tiếp 
xúc và học tập cùng với những sinh viên bản xứ. Trong những năm đầu, 
sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Á Đông và Tây phương khiến tôi có 
rất nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm nên tôi cũng cần có thời gian để chấp nhận và 
thích nghi với văn hóa, con người, thời tiết, phong tục... nơi đây. 

Trước khi sang Hoa Kỳ, tôi theo học bốn năm khoa ngoại ngữ 
của trường Đại học Mở bán công, khóa 1993-1997 và tốt nghiệp 
khóa IV Học viện Phật giáo tại TP. HCM, khóa 1997-2001. Mùa 
hè năm 2002, tôi sang định cư tại Hoa Kỳ, những năm đầu tại đây, 
tôi vừa sinh hoạt với cộng đồng người Việt, vừa mở lớp thiền hướng 
dẫn cho người Mỹ, trận bão Katrina năm 2005 đã cuốn đi tất cả 
những øì mà tôi đã gây dựng trong suốt mấy năm. Cơn bão đi qua, 
tôi lại mất vài năm xây dựng lại chùa và củng cố tinh thần cho người 
dân tại thành phố Biloxi, bang Mississippi. 

Ước nguyện tiếp tục được trau dồi tri thức đã thôi thúc tôi vượt 
qua mọi trở ngại, khó khăn trong những năm đầu tại Hoa Kỳ. Sau 
đó, tôi trở lại trường Hinds Community College tại Thành phố 
Jackson, bang Mississippi năm 2009-2014. Năm 2015, tôi chuyển 
về thành phố New Orleans, bang Louisiana và nộp đơn xin dạy lớp 
Thiền tại trường Đại Học Xavier và Loyola từ năm 2016 và 2018. 
Hiện nay, tôi vẫn đang tiếp tục chương trình Cao học (Masfer program) 
ngành Giáo dục Tôn giáo học (Religious Educafion) do trường Loyola 
cùng hội Phật giáo tại miền nam California tài trợ và sẽ tiếp tục chương 
trình Ph.D để hoàn tất các khóa học, các chương trình đào tạo tại Hoa 
Kỳ, đồng thời dấn thân phụng sự trong công việc giảng dạy. 

Khi còn là Tăng sinh tại Học viện Phật giáo trong nước, tôi từng 
học được câu nói: “Nơi nào Phật pháp cần con đến, chúng sanh 
cần con đi, chẳng ngại gian lao, không từ khó nhọc” Tôi xin phát 
nguyện dấn thân, tiếp nối vì lý tưởng phụng sự, hoằng dương chánh 
pháp Như Lai như các bậc thây Tổ, các bậc trưởng thượng và các bậc 
đàn anh đi trước đã từng dấn thân. 


PHẬT GIÁO ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI SỐNG VÀ HỌC ĐƯỜNG TẠI HOA KỲ 457 


Tài liệu tham khảo 
Dưới đây là những trang web, những tác phẩm mà người viết đã 
trích dẫn, soạn thảo cho bài viết này. 


Buddhist-Based Universities in the United Sates: Searching ƒor a 
New Model in Higher Education 


Book-Storch, Tanya-2015-Rowman  LiHflehel, Publishers, Lan- 
ham, MD-LC929.7.U6 S76 2015 


Topics: Academic Histories and Contexts 

Dwestt.edu 

Dharma Realm Buddhist Association 

Vietbao.com “Đại học Phật giáo Soka sắp khai giảng ở quận Cam” 


Thư Viện Hoa Sen (Phật giáo phát triển ở Hoa Kỳ. Bài thuyết trình 
trong hội thảo của Hội Phật học Đuốc Tuệ do Nguyễn Thuý 
Loan diễn thuyết) 


Website: phatgiao.org (Hoa Kỳ: Đại Học Harvard đào tạo khoá Phật 
Học trực tuyến miễn phí) 


Buddhist Studies, nguồn: 

Http:/ /guide. Berkeley.edu/departments/buddhist-studies/ 

daophatngaynay.com 
Những tác phẩm tham khảo 

Mindfulness for Beginners ( Reclaiming the presenf tmmoment and your 
Ïiƒe)- ]on Jaratatacas-Zing 

The Miracle of Mindfulnes (An Infroduction to PracHce oƒ 
Meditation)- Thích Nhất Hạnh 

The Foundaton of Mindfuines (Zen and Mind  Famiiy 
Organization)- Thích Thiên Trí 

Mindfulness (INPLAINENGLISH)- Bhante Henepola Gunaratana 


459 


UNADA 


PHẬT HỌC ỞCANADA 


ThS.ÐĐ. Thích Chân Pháp Cẩn 


SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CANADA 


Phật giáo vào Canada vào cuối thế kỷ XIX do người Hoa và Nhật 
đến làm công nhân đường ray xe lửa hay thợ khai khoáng. Đến năm 
1905 một nhóm người Nhật thuê phòng để sinh hoạt Phật giáo tại 
tỉnh British Columbia và sau một năm thì nhóm tín đồ của Tông 
phái Tịnh độ Chân tông (Jodo Shinshu) này đã có một căn nhà 
riêng tại thành phố Vancouver để sinh hoạt Phật giáo (mãi về sau 
này nhánh Tịnh độ Chân tông của Nhật vẫn là một nhánh rộng 
bậc nhất với nhiều cơ sở ở một số thành phố lớn Canada). Rồi dần 
dần, các tông phái của Phật giáo như Nam tông (Therauada), Bắc 
tông (Mahayana, có bao gồm Mật tông ) cũng theo dân nhập cư vào 
Canada. 


Phật học Canada: mới mẻ nhưng lan nhanh 


Trường có dạy Phật học đầu tiên ở Bắc Mỹ là Wisconsin 
University-Madison (Hoa Kỳ) vào năm 1961.! Ở Canada, Calgary 
University là Đại học đầu tiên có dạy Phật giáo năm 1976.” Rồi 
dần dần nhiều đại học ở Canada cũng có khoa Phật học (Buddhist 


1. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/buddhism#BuddhisminCana- 
daThroughEducation 
2. Tài liệu đã dẫn ở trên. 


460... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Sfudies) hay Tôn giáo học (Religious Studies)... 
Có bao nhiêu đại học ở Canada dạy Phật học? 


Hiện tại đã có ít nhất 23 đại học ở khắp Canada dạy về Phật 
giáo/Phật học ở cấp sau Đại học.* Con số này là nhiều lắm, bởi Phật 
giáo được truyền bá vào Canada chưa đầy một thế kỷ rưỡi. So với 
Việt Nam, một quốc gia mà Phật giáo, tuy lúc thịnh lúc suy, là tôn 
giáo phổ biến với gần 2.000 năm lịch sử thì số lượng cơ sở đào tạo 
Phật giáo trình độ sau Đại học chỉ khoảng một phần ba Canada, 
trong khi dân số Việt Nam gấp gần 3 lần quốc gia này. Đây là nói về 
số lượng, còn chất lượng thì các Đại học ở Canada rất tốt. 


Chất lượng các đại học ở Canada 


Theo một bảng xếp hạng đại học, có 18 đại học Canada nằm trong 
số S00 đại học tốt nhất thế giới." Một số đại học hàng đầu Canada 
(những trường này đều có dạy Phật giáo) bao gồm University of 
Toronto (xếp thứ 18 thế giới), University of British Columbia (34), 
McGill University (42), McMaster University (72), University of 
Montreal (85), University of Alberta (136), University of Ottawa 
(141), University of Calgary (201-250). Như vậy, trong top 100 đại 
học hàng đầu thế giới thì Canada có đến Š trường. Có thể nói chất 
lượng của các đại học có dạy Phật giáo ở Canada là rất tốt. 


Học phí: rẻ hơn ở Hoa Kỳ nhưng vẫn đắt hơn nhiều nước châu Âu 


Lấy ví dụ, University of Toronto thu học phí cấp Đại học mỗi 
năm gần 46 ngàn đô Canada cho sinh viên quốc tế, tức khoảng 3Š 
ngàn đô la Mỹ. Giá học phí này là cao so với nước Pháp nơi có hệ 


3. Canada cũng như Hoa Kỳ có nhiều trường tuy không gọi là đào tạo Phật học (Buddhist 
Sfudies) nhưng vẫn có đào tạo về Phật giáo từ nhiều khoa (đepartmenf) hay nhiều hướng tiếp 
cận (approach) như Study of Religion, Sociology, Philosophy, History, Psychology... Do đó, 
bài viết này không phân biệt nhiều giữa hai khái niệm chuyên ngành Phật học và chuyên ngành 
Phật giáo. 

4.https://cjbuddhist.wordpress.com/2015/11/14/buddhist-studies-graduate-pro- 
grams-in-canada/ 

5.https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-rank- 
ing#!/page/0/length/25/locations/CA/sort_by/rank/sort_ order/asc/cols/stats 


PHẬT HỌC Ở CANADA 4ó 1A 


thống giáo dục tốt chẳng kém cạnh. Tuy vậy, nó vẫn còn rẻ hơn so 
với học phí ở Hoa Kỳ. Thí dụ, 2 Đại học ở Mỹ cùng chất lượng đào 
tạovới trường này là UCLA (xếp hạng thứ 17, trước University of 
Toronto) và Cornell University (19) thì học phí là 40 ngàn và Š1 
ngàn đô Mỹ, theo thứ tự. Bên Đức nhiều trường đã miễn học phí. 


Tuyển sinh: cạnh tranh 


Thường các đại học dạy Phật giáo ở Canada tuyển sinh ở cấp 
cao học và tiến sĩ5 nên xin trình bày các thủ tục nhập học (không 
tính yêu cầu visa, sức khỏe... ) cho hai cấp này. Lấy ví dụ cụ thể 
là yêu cầu tuyển sinh từ Ủniversity of Toronto, trường có thể coi 
là tốt nhất Canada.” Trước khi nộp đơn tuyển sinh cao học, người 
đăng ký phải có bằng cử nhân ở chuyên ngành tôn giáo hay ngành 
gần. Đây là điều kiện khát khe hơn tuyển sinh ở Hoa Kỳ nơi có thể 
chấp nhận người học đến từ một số lĩnh vực thuộc khoa học xã hội 
(nhưng ưu tiên đã học những lớp có liên quan đến tôn giáo /Phật 
giáo). Nếu nộp đơn cho chương trình tiến sĩ thì cần có bằng Cao 
học cũng trong chuyên ngành tôn giáo hay ngành gần (Cao học 
Thần học, M.Div. không được chấp nhận mà chỉ nhận M.A.) và 
có bằng cử nhân ngành tôn giáo hay gần với ngành này. Người nộp 
đơn cũng cần có khả năng ngôn ngữ đúng lĩnh vực mình nghiên cứu 
(Sanskrit, Chinese, Japanese, Tibetan... ). 

1. Chứng chỉ năng lực tiếng Anh. Có nhiều chứng chỉ tiếng Anh 
được chấp nhận, trong đó có hai chuẩn sau: TOEEL-ibt (93 điểm 
trở lên trong đó điểm viết và nói là 22 trở lên) hay IELTS (7.0 trở 
lên trong đó tất cả các phần thì nghe, nói, đọc, viết đều 6.5 trở lên). 
Từ kinh nghiệm của tác giả cho thấy, chuẩn tiếng Anh này là cao. 
Nếu có bằng Đại học từ một số quốc gia nói tiếng Anh được liệt kê 
trên trang web của trường thì được miễn nộp chứng chỉ ngoại ngữ 
(không phải bất cứ quốc gia tiếng Anh nào cũng được). So sánh thì 


6. Cá biệt có University of Toronto có dạy chuyên ngành Phật Học cho cấp cử nhân: 
https://fas.calendar.utoronto.ca/buddhist-studies-major-arts-program-asmaj 1525 
7. Canada có vùng nói tiếng Pháp nên tuyển sinh có khác về ngoại ngữ. 


462... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


thấy không khác nhiều lắm với yêu cầu từ trường ở UCLA.* 


2. Một bài đề xuất nghiên cứu không quá 2 trang. Cho tiến sĩ thì 
từ 2-3 trang. 


3. Bảng điểm của tất cả các chương trình đã học sau tú tài. Trong 
thực tế, người được nhận vào chương trình cao học thường có điểm 
trung bình (GPA) từ A- đến A (khoảng 9.5 đến 10 phẩy nếu tạm 
đổi (chỉ tạm đổi) ra theo thang điểm 10 như Việt Nam). Với tiến sĩ 
thì trong thực tế, điểm trung bình thường là A tất cả. Nói chung là 
phải học cực giỏi, được thể hiện trong bảng điểm gần như tối đa. 
Đây là trường số một Canada nên yêu cầu cao. 


4. CV (tức là sơ yếu lý lịch về học tập và làm việc, chứ không 
phải lý lịch gia đình). 

Š5. Một bài viết thử dưới 20 trang. Với tiến sĩ thì từ 20-40 trang. 

6. 3 thư giới thiệu (phần lớn từ các giảng viên đã dạy cá nhân đó). 

Có một khác biệt khá lớn với tuyển sinh ở Canada là Hoa Kỳ có 
yêu cầu nộp GRE còn Canada gần đây đã bỏ yêu cầu này ở khá nhiều 
trường rồi nhưng một số ngành vẫn còn duy trì hình thức này.” 


Thời gian đào tạo 


Không thấy yêu cầu thời gian cho đào tạo cao học ở Ủniversity 
of Toronto. Ở Ủniversity of Calgary thì thời gian học cao học về 
Tôn giáo là 2 năm. Có thể 4 năm cho người học bán phần (phần lớn 
dành cho người bản xứ, người nước ngoài thường không được học 


8. Chỉ khác một ít là UCLA yêu cầu TOEFL-ibt là 87 trong đó Viết: 25, Nói: 24, Đọc: 21, 
và Nghe: 17 trong khi yêu cầu IELTS là 7.0 tổng thể mà không yêu cầu từng kĩ năng. 

9. Thực ra, làn sóng bỏ yêu cầu GRE cũng đang chớm ở Hoa Kỳ. Một số khoa của một số 
trường hàng đầu, hay của một số trường trung bình, đã bỏ yêu cầu này. Thí dụ là các cao học về 
Tôn giáo ở Harvard, Chicago, Yale đã bỏ. Chương trình tiến sĩ về Tôn giáo học và Nhân chủng 
học lãn Tâm Lý Học ở Yale cũng đã bỏ. Chương trình tiến sĩ về Nhân chủng học và Tâm lý học 
ở Stanford cũng bỏ yêu cầu này. Thập kỷ sau, nhiều trường ở Hoa Kỳ cũng sẽ bỏ yêu cầu GRE 
trong tuyển sinh nhóm ngành liên quan đến Phật giáo. Theo thiển ý tác giả, không nên yêu cầu 
GRE trong tuyển sinh các ngành liên quan đến Phật học. Lý do là bài thi GRE có một số yêu 
cầu thuộc về tư duy logic kiểu Tây phương trong khi một số người học Phật giáo có ảnh hưởng 
ít nhiều tư duy logic của Phật giáo. Hai kiểu logic này không giống nhau. 


PHẬT HỌC Ở CANADA 4ó3.. 


bán phần).!° Thời gian cũng là 2 năm ở University of Alberta với 
một năm học và một năm viết luận văn.!! 


Về tiến sĩ, thời gian đào tạo là Š năm. Thời gian tối đa để hoàn 
thành chương trình là 6 năm. Trong một số trường hợp có thể xin 
gia hạn hơn nữa. ” Ở Đại học Waterloo thì tiến sĩ về Tôn giáo học 
là 4 năm.!3 Ở University of Calgary thì cũng 4 năm và thời gian tối 
đa là 6 năm.' Ở University of Alberta thì tối thiểu 4 năm và tối đa 
là.6 năm." 


Học bổng: cho cao học thì hiếm hoi, cho tiến sĩ thì dồi dào 


Ở bậc cao học, thường thì các trường ít cho học bổng đầy đủ; 
nói cách khác, người học phải đóng một phần học phí và tiền ăn ở 
lãn sinh hoạt cá nhân.!ế 


Tuy nhiên, lên tiến sĩ thì học bổng có đồi dào thường đủ để học 
(trong 5 năm, hay 4 năm tuỳ trường).!” 


Tạp chí: có ít nhất một tạp chí về Phật học ở quốc gia này - Canadian 
Journal ofBuddhist Studies 


Cũng như một số đại học uy tín khác trên thế giới, University of 
Toronto có nhà xuất bản riêng (Ưwiwersity oƒ Toronfo Press) trong 
đó có xuất bản Tạp chí Toronto về Thần học (Torowfo Journal oƒ 
Theology). Tuy vậy, tạp chí này phần lớn chuyên về đạo Thiên chúa 
chứ ít đề cập đến Phật học. Ở Canada, có một tạp chí xuất bản 
về Phật học tên là Tạp chí Canada về Phật học (Canadian Journal 


10.https://www.ucalgary.ca/future-students/graduate/explore-programs/reli- 
gious-studies-master-arts-thesis-based 

11. https://calendar.ualberta.ca/preview_ program.php?catoid=20&poid=18984 

12. https:/ /religion.utoronto.ca/programs/graduate/doctoral-program/ 

13.https://uwaterloo.ca/religious-studies-phd/current-graduate-students/phd-de- 
gree-requirements 

14.https://www.ucalgary.ca/future-students /graduate/explore-programs/reli- 
gious-studies-doctor-philosophy-thesis-based 

15.https://calendar.ualberta.ca/preview_ program.php?catoid=20&poid=18989&re- 
turnto=5146 

16. https:/ /religion.utoronto.ca/programs/graduate /ma-program/ 

17. https:/ /religion.utoronto.ca/programs/graduate/doctoral-program/ 


464... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


oƒ Buddhist Studies).'Ẻ Tạp chí hàn lâm này xuất bản lần đầu tiên 
năm 2005 bởi Nalanda College of Buddhist Studies có trụ sở ở 
thành phố Toronto với người biên tập (eđifor) là giáo sư Suwanda 
Sugunasiri trong mười năm đầu tiên. Sau khi giáo sư này nghỉ hưu, 
tạp chí đã dời trụ sở về Simon Fraser Ủniversity. Những người biên 
tập tạp chí này đến từ một số trường lớn của Canada như Dniversity 
of Toronto, McGill University, McMaster University, University of 
British Columbia... Về nội dung, Tạp chí Canada về Phật học này 
chú tâm về Phật học Canada. Tuy nhiên, tạp chí cũng dần mở rộng 
ra về Phật học trên thế giới từ nhiều hướng tiếp cận như Nhân chủng 
học, Xã hội học, Tâm lý học, Triết học, Lịch sử, và Tôn giáo học... 
Tạp chí là nguồn hàn lâm-mô hình kim tự tháp trong trí thức 

Có gì khác nhau giữa một bài báo về Phật giáo trên trang Thư 
viện Hoa Sen, ví dụ, và Canadian Journal ofBuddhist Studies? Điều 
khác biệt quan trọng được giải thích qua cách tổ chức tri thức kiểu 
Tây phương mà giờ cả thế giới phần nhiều đang học theo. Tri thức 
được tổ chức theo kim tự tháp với đáy rộng và đỉnh nhọn. Tạm chia 
làm Š tầng. Cụ thể, đáy là những bài báo giấy hay mạng được xuất 
bản miễn phí/giá rẻ, newspapers. Những báo này cung cấp thông 
tin có tính thời sự, cập nhật ở địa phương hay thế giới. Tất nhiên là 
trong đó cũng có những nội dung về quá khứ, lịch sử xa xưa. Cũng 
ở tầng đáy rộng này là một số trang mạng nếu có bài sẽ đăng lên. 
Sự kiểm tra nội dung cũng có nhưng nhìn chung quá trình kiểm tra 
không nghiêm ngặt lắm. Thời gian kiểm tra cũng có hạn vì cần phải 
đưa tin nhanh, sớm. Thư viện Hoa Sen nằm ở tầng này. Trong tầng 
này cũng có từ điển tự định nghĩa (Wikipedia), một số trang web cá 
nhân, blog, hay các mạng xã hội như Facebook... 

Tầng thứ hai (từ tầng này trở lên đều phải bỏ tiền ra mua, tuy đôi 
khi cũng có giảm giá hay không miễn phí) là những báo hàng ngày 
mình phải bỏ tiền ra mua. Bên Mỹ gọi là free market--thị trường tự 
do. Tức tiền nào của nấy. Có báo cũng rẻ và có báo cũng khá mắc. 


18. Đây là trang web của tạp chí, có thể đọc miễn phí: https:/ /thecjbs.org/ 


PHẬT HỌC ỞCANADA „465. 


Ở Mỹ, vài nhật báo uy tín nhất là The New York Times, The Wall 
Street Journal hay The Washington Post. Thông tin này khá tốt, tốt 
hơn nhiều những báo miễn phí kia vì được viết bởi những cây bút 
khá uy tín và được ban biên tập khá tài năng kiểm duyệt.'” Các loại 
báo tầng 1 và 2 này (đaily newspaper) đáp ứng nhu cầu thời sự của 
con người. Thông tin được cập nhật hằng ngày. Nhược điểm của 
loại báo mua này là vì nó ra hàng ngày nên nó cần khẩn trương cho 
kịp giờ. Nó không đủ thời gian để kiểm chứng và kiểm duyệt. Nó có 
thể sai sót. Dù báo này khá tốt, trong viết lách học thuật vẫn không/ 
ít được chấp nhận trích dẫn. 


Tầng thứ ba, các loại magazine. Các loại này khá đa dạng, xuất 
bản mỗi 2 tuần, một tháng hay 3 tháng hoặc lâu hơn. Các loại này 
có thể đáp ứng tính thời sự phần nào và cũng có nhiều bài giá trị. 
Nhiều người thích mua vì nó có thể giữ lâu hơn nhật báo, màu sắc 
đẹp hơn trong khi nó chứa được khá nhiều thông tin quan trọng 
trong thời gian vừa qua. Tuy vậy, nó cũng chưa được chấp nhận rộng 
rãi trong những bài viết mang tính hàn lâm. 

Tầng thứ tư gồm những cuốn sách (book) của các tác giả uy tín. 
Tác giả uy tín tạm nhận diện là người có bằng tiến sĩ từ một trường 
khá tốt (top vài trăm) của thế giới. Tiến sĩ danh dự không tính. 

Tạp chí (/ournal) nằm ở tầng Š, tầng cao nhất của kim tự tháp. 
Đây là những tạp chí đã qua thẩm định (peer reviewed). Thường một 
bài đăng trên tạp chí thì khoảng một, vài chục trang, không dài như 
một cuốn sách vài trăm trang. Canadian Journal of Buddhist Stud- 
ies nằm ở tầng này, tầng cao nhất trong Phật học. 


Các tạp chí Phật học bằng tiếng Anh trên thế giới: khoảng gần 40 


Hiện tại, có khoảng gần 20 tạp chí (hàn lâm) về Phật học bằng 
tiếng Anh. Có thể kể tên: Journal of the International Association 
of Buddhist Studies, Contemporary Buddhism, Critical Review for 
Buddhist Studies, Journal of Buddhist Ethics, Journal of Buddhist 


19. Bài ngắn này nói về việc mua báo đọc hằng ngày của một người: https:/ /thayphapcan. 
blogspot.com/2015/10/mua-bao-uy-tin-oc-hang-ngay.html 


466... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Philosophy, Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies, 
Canadian Journal of Buddhist Studies, Paciñic World... ?° Hơn nữa, 
có khoảng gần 20 tạp chí (hàn lâm) mà nội dung về Phật học khá 
nhiều: Journal of Indological Studies, Journal of the International 
Association of Tibetan Studies, Journal of Chinese Philosophy, 
jJournal of Japanese Studies, Journal of Japanese Philosophy, 
jJournal of Religion ¡in Japan, Japanese Journal of Religious 
Studies, International Journal for Philosophy of Religion, Asian 
Philosophy,... 


Có tạp chí phải bỏ tiền mua. Thí dụ Đại học Oxford có tạp chí là 
Journal ofthe Oxford Centre for Buddhist Studies. Một sinh viên 
phải trả 20 Bảng Anh một năm, nếu là cá nhân thì phải trả mỗi năm 
30 Bảng, còn nếu một cơ sở nào đó mua thì giá là 4Š và nếu Đại học 
nào mua thì phải trả 5Š Bảng. Nếu là sinh viên, cá nhân, tổ chức, hay 
Đại học Việt Nam (cùng với nhiều quốc gia như Lào, Cambodia, 
Indonesia, Ấn Độ, châu Phi...) thì được giảm giá một nửa.?' Có 
tạp chí có thể đọc miễn phí, thí dụ là Canadian Journal of Buddhist 
Studies. Thiết nghĩ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh nên thành lập một ban dịch thuật Anh-Việt để dịch 
những tạp chí ra tiếng Việt cho Phật tử rồi phổ biến trên mạng và in 
ra miễn phí. Nếu không đủ tài chính có thể bán. Có thể sử dụng tạp 
chí Phật học miễn phí nếu chưa có tài chính mua vì tuy tạp chí miễn 
phí nhưng cách người ta vận hành cũng hàn lâm. 

Xin kể về một bài được đăng trên tạp chí Paciic World để biết về 
cách làm việc (tạp chí này có thể đọc miễn phí).”? Tạp chí này hiện 
dưới sự quản lý của Viện Nghiên cứu Phật học (Institufe oƒ Buddhist 
Studies) ở thành phố Berkeley, California, Hoa Kỳ. Mỗi năm xuất 
bản một lần và có đăng trên mạng cho người đọc có thể tải xuống. 
Một cách tóm tắt, khi một người nào đó muốn được đăng bài thì 


20. Tên của các tạp chí Phật học xem tại đây: https://networks.h-net.org/node/6060/ 
pages/22329/journals-buddhist-studies 

21. Xem chỉ tiết làm sao “mua” cũng như giá cả...ở đây: http://www.jocbs.org/index. 
php/jocbs/about/subscriptions 

22. Muốn đọc tạp chí này thì vào trang sau: https://pwj.shin-ibs.edu/ 


PHẬT HỌC ỞCANADA „467. 


liên lạc gửi bài đến với người biên tập, Natalie Quli, một giảng viên 
Phật học đã lấy bằng tiến sĩ ở Graduate Theological Union. Người 
biên tập sẽ cắt tên và thông tin cá nhân người viết và gửi bài đến 
một chuyên gia Phật học (dễ hiểu là người có bằng tiến sĩ về Phật 
học hay ngành gần với Phật học) của Viện Nghiên cứu Phật học 
như Richard K. Payne, Scott A. Mitchell, David Matsumoto... Có 
hai cách làm gọi là single blind peer review và double blind peer 
review. Ở cách thứ nhất thì người đọc thẩm định tính hàn lâm có 
thể biết tên và thông tin cá nhân của người viết nhưng người viết thì 
không biết ai là người thẩm định bài viết của mình. Cách thứ hai, 
là cách mà tạp chí Paciic World này làm, là cả người viết lẫn người 
thẩm định đều không biết thông tin gì về nhau. 

Nếu người thẩm định đánh giá bài viết ấy đủ mức hàn lâm để 
được đăng, Natalie Quli sẽ gửi đến vòng hai là một chuyên gia Phật 
học nữa, thường là người không làm việc hay giảng dạy ở Institute 
of Buddhist Studies,” để họ đánh giá, cũng là double blind peer 
review. Danh sách những người này gồm có những chuyên gia Phật 
học ở Hoa Kỳ như Anne Blackburn (Cornell University), David 
McMahan (Franklin and Marshall College), Lori Meeks (Univer- 
sity of Southern California)... cũng như những chuyên gia Phật 
học ngoài Hoa Kỳ như Eisho Nasu (Ryukoku University, Nhật 
Bản), Cristina Rocha (Western Sydney University, Úc), Elizabeth 
'Williams-Oerberg (University of Copenhagen, Đan Mạch)... Nếu 
người này chấp nhận thì Natalie Quli sẽ thông báo với người viết là 
bài sẽ được đăng. Nếu không được đăng thì có thể gửi một số phản 
hồi cần chỉnh sửa từ người thẩm định đến người Viết. 

Cách làm của Canadian Journal of Buddhist Studies nhìn chung 
cũng giống, nhưng có khác là tạp chí ở Canada này chỉ có một vòng 
kiểm định.?! 


23. Trường hợp của giáo sư Gil Eronsdal (tiến sĩ Phật học ở Stanford University) là đặc 
biệt vì tuy ông có dạy ở Institute of Buddhist Studies nhưng mỗi năm 1-2 lớp, và thường ông 
mời thêm Dianna Clark dạy cùng. 

24. https://thecjbs.org/ 


468... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Bắt đầu phổ biến chánh niệm 

Tây phương hiện nay chứng kiến sự bùng nổ chánh niệm 
(mindfulness boom). Trong xu hướng đó, Ủniversity of Toronto, đã 
có nhiều môn dạy về chánh niệm như Lịch sử của những sự thực tập 
thiển chánh niệm (Hsfories oƒ Mindfulness Meditation Pracfices), 
Thần kinh não bộ, Chánh niệm, và Thiền chánh niệm (Neuroscience, 
Mindfulness and Mindfulness Meditation), Những ứng dụng đương 
đại về chánh niệm, Thiền chánh niệm, và Những can thiệp dựa trên 
chánh niệm (Confemporary Applicafions oƒ Mindfulness, Mindfulness 
Meditation, and Mindfulness-Based Interuentions), Những triết lý của 
chánh niệm (Philosophies oƒ Mindfulness), Hiện thực chất lượng của 
chánh niệm (Embodying the Qualities oƒ Mindfulness), Xây dựng và 
lan toả sự hồi phục: tích hợp chánh niệm vao giáo dục (Building and 
Broadening Resiliency: Intergrating Mindfulness into Education).* 
Hơn nữa, Đại học Toronto này cũng có đào tạo để cấp hai chứng 
chỉ có liên quan đến chánh niệm.” 


Đã có một Bảng đo chánh niệm Toronto (Toronto Mindfulness 
Scale). Trong nghiên cứu tâm lý học/thần kinh não bộ về chánh 
niệm thì nhà nghiên cứu có thể sử dụng bảng này để đánh giá về 
người tham dự sự huấn luyện về chánh niệm tiến bộ như thế nào. 
Sơ lược về Phật học ở Hoa Kỳ và châu Âu: Canada ở đâu đó giữa hai 
khác biệt 

Nhìn về tuyển sinh thì thấy Phật học Canada có vẻ như nằm 
ở giữa Phật học Hoa Kỳ và Phật học châu Âu. Cụ thể, khá nhiều 
trường Hoa Kỳ yêu cầu GRE khi nộp đơn cho sau Đại học thì các 
trường châu Âu phần lớn không có yêu cầu này. Canada thì có 
ngành đòi hỏi, có ngành không. Thời gian đào tạo ở Hoa Kỳ khoảng 
5-7 năm còn châu Âu phần lớn 3-4 năm cho chương trình tiến sĩ thì 
Canada khoảng 4-Š năm. Thời gian đào tạo cao học bên châu Âu có 


25.https://learn.utoronto.ca/programs-courses/health-and-social-sciences/mindfulness 
26.https://learn.utoronto.ca/programs-courses/certificates/applied-specializa- 
tion-mindfulness-meditation 


PHẬT HỌC Ở CANADA 469. 


thể 1-2 năm trong khi nhiều trường Hoa Kỳ là 2-3 năm. Khá nhiều 
trường yêu cầu 2 năm cho cao học ở Canada. Với cử nhân thì trong 
khi nhiều nước châu Âu đang có đào tạo 3 năm (có thể có nơi 4 
năm), Canada vẫn giống Hoa Kỳ đào tạo trong 4 năm.?7 


G0I Ý ĐỂ KẾT THÚC 


Có thể nói học Phật giáo ở Canada có vẻ dễ dàng hơn, học ít 
tốn thời gian hơn, và học phí nhìn chung rẻ hơn bên Mỹ nên người 
học có thể lượng sức mình. Hơn nữa, Canada đất rộng hơn Hoa Kỳ 
trong khi dân số Canada ít hơn Hoa Kỳ khoảng 9 lần. Có nghĩa là 
trợ cấp cho giáo dục Canada có thể cao hơn cũng như quy định về 
nhập cư dễ hơn Hoa Kỳ. Hơn nữa, Canada có vùng Quebec sử dụng 
tiếng Pháp là ngôn ngữ chính. Đây là đôi điều người học cần cân 
nhắc trước khi chọn quốc gia du học. 


***% 


27. Nếu có bằng cử nhân Tâm lý từ trường bên châu Âu trong 3 năm thì có thể được nộp 
đơn cho chương trình cao học ở University of British Columbia? Có thể có, hay là có thể học 
thêm một số môn nữa cho tuyển sinh đầu vào: https: //psych.ubc.ca/graduate/admissions/ 
admission-faqs/ 


471 


VUữN6 (IUỐC ANH 


GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO TẠI ANH QUỐC 


TS. ĐĐ. Thích Đồng Thành" 


Tóm tắt nội dung: 


Trong số những quốc gia phương Tây được tiếp cận với hệ tư tưởng 
triết học Phật giáo uà đã có những đóng góp trên lĩnh vực nghiên cứu 
Phật học, Anh quốc được xem là một trong những quốc gia châu Âu 
xuất hiện rất nhiều nhà nghiên cứu Phật học lỗi lạc cùng với các công 
trình nghiên cứu Phật học giá trị, các hội Phật học quy mô, và các chương 
trình đào tạo Phật học tiêu chuẩn. Bài viết này trình bày khái quát sự 
hình thành Phật giáo tại Anh quốc và những điểm đặc thù của hệ thống 
giáo dục Phật giáo tại quốc gia này, thông qua đó nêu bật những đóng 
góp của các học giả Anh quốc trong lịch sử nghiên cứu và phát triển giáo 
dục Phật giáo của thời đại hôm nay. 

DẪN NHẬP 

Vào nửa đầu thế kỷ XIX, khi người Anh chính thức cai trị Ấn Độ 
cũng là lúc phương Tây khám phá một cách sâu sắc hơn những giá 
trị văn hóa và tâm linh của vùng đất huyền bí này. Trong số những 
hệ tư tưởng triết học tôn giáo của Ấn Độ, Phật giáo đã nhanh chóng 
trở thành một lĩnh vực sớm nhận được chú ý, quan tâm và nghiên 
cứu của các học giả Anh quốc. Cũng từ đó, Phật giáo đến với xứ 


*, Giảng viên HVPGVN tại Huế và TP. HCM, Hiệu trưởng Trường TCPH Bình Định. 


472... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


sở sương mù khởi đầu bằng con đường tri thức khoa học và từng 
bước đã định hình phát triển trong xã hội Anh quốc dưới nhiều 
hình thức, đặc biệt là phương diện học thuật và đời sống tâm linh. 


I. KHÁI QUÁT PHẬT GIÁ0 TẠI ANH QUỐC 


Phật giáo được truyền đến Anh quốc vào giữa thế kỷ XIX thông 
qua các tác phẩm dịch thuật Phật học từ cổ ngữ Pali và Sanskrit của 
các học giả Anh quốc và châu Âu. Một trong số các ấn bản sớm nhất 
từ tiếng Pali được các học giả Anh chú ý là Kính Pháp cú của Viggo 
Fausbøll (1821-1908) vào năm 185Š. Trong bản dịch trên, ông chú 
thích kỹ càng các thuật ngữ quan trọng của bản kinh nổi tiếng này. 

Trong thời gian từ 1869 đến năm 1876, Robert Caesar Childers 
đã dịch Tiểu Tựng Kinh, biên soạn từ điển Pali' và viết nhiều bài 
khảo cứu Phật học giá trị được đăng trong các Tạp chí Hội Hoàng 
Gia Á Châu (Journal oƒ the Royal Asiatic Society, JRAS), và các tạp 
chí Academy, Athenaeum, Trubner Literary Record phát hành tại 
London. Nhờ các công trình mở đường đó mà giới trí thức Anh 
quốc thời bấy giờ bắt đầu chú ý và tìm hiểu về Phật giáo. 

Năm 1881, T. W. Rhys Davids (1843-1922) thành lập Pali Text 
Society (Hội Văn bản Pali) ở London. Đây là một tổ chức học thuật 
Phật giáo đầu tiên tại Anh với sự tham gia của nhiều học giả nổi 
tiếng châu Âu và Tích Lan, để nghiên cứu, phiên dịch và ấn hành 
kinh điển của Phật giáo từ Päli sang tiếng Anh. Hội này đã phiên 
dịch và ấn hành được 45 bộ kinh thuộc hệ Nikaya, trong đó quan 
trọng nhất là toàn bộ Tam tạng Nguyên thủy (Paii Tipitaka). 

Hiện nay, tổ chức này vẫn hoạt động đều đặn do Rupert Mark 
Lovell Gethin làm chủ tịch”. Chính nhờ Hội này mà hầu hết các văn 
bản PäÌi và các ấn bản Phật học biên dịch từ tiếng cổ ngữ này được 
xuất hiện ở phương Tây. 

Đối với các văn bản Phật học Sanskrit, việc nghiên cứu kinh điển 

1.A Dictionary oƒ the Pali Language, Trubner, London, 1875. 


2. Các vị chủ tịch của hội đều là những học giả Phật giáo uy tín và nổi riếng của Anh quốc 
với những công trình nghiên cứu, biên soạn, dịch thuật giá trị. 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠ ANH QUỐC .473.. 


thuộc hệ ngôn ngữ này tại châu Âu được bắt đầu vào năm 1837, 
khi Thống sứ của Anh quốc tại Nepal là Brian Houghton Hodgson 
(1800-1894), đã chuyển 88 bộ kinh Phật tiếng Sanskrit sang Paris. 
Những bản kinh này được khảo sát kỹ lưỡng bời Eugène Burnouf 
(1801-1852) - người châu Âu đầu tiên nghiên cứu ngôn ngữ Päli và 
Sanskrit một cách chu đáo. Các tác phẩm Iwfroduction à Ï histoire du 
Buddhisme Indien (1814), dịch và chú giải Kinh Pháp hoa (1852) 
của Eugène Burnouf, bộ Lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Hendrik Kern 
(1882-1884), và tác phẩm nghiên cứu về cuộc đời Đức Phật của 
Émile Senart (1847-1928), là những công trình dịch thuật và khảo 
cứu có tính khoa học cao về Phật học thời ấy. 

Đối với các học giả người Anh, một nhân vật khác có công thức 
tỉnh các học giả phương Tây về chân giá trị Phật giáo là Edwin 
Arnold (1832-1904), với thi phẩm bất hủ Ánh sáng Á châu (The 
Light oƒ Asia). Tác phẩm này làm dấy lên trong lòng độc giả một 
niềm tôn kính, ngưỡng mộ đối với Đức Phật và giáo lý của Ngài'. 

Nhờ đọc tác phẩm này mà Allan Bennet đã quy y theo Phật giáo, 
sang Tích Lan học Phật, xuất gia tu học tại Miến Điện với pháp 
danh Ananda Metteyya". Đây là vị sư người Anh đầu tiên được thọ 
giới Tỳ-kheo theo truyền thống của Phật giáo Nguyên thủy. Phong 
trào thần học do Madame Blavatsky và Henry Steel Olcott lãnh đạo 
lan tỏa đến Anh quốc đã mang lại cho Phật giáo một hình ảnh mới 
mẻ hơn đối với giới trí thức Anh - Mỹ. 

Trong khi Davids và Burnouf dồn tâm huyết vào công trình 
nghiên cứu kinh điển, các viên chức Anh quốc khác là Alexander 
Cunningham (1814-1893), James Burgess (1832-1917), và James 
Fergusson (1808-1886), đã dấn thân vào sự nghiệp khai quật 
những thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ. Công việc này được tiến 
hành dựa vào sự chỉ dẫn trong tác phẩm Đại Đường Tây Vức Ký của 


3. Bhikkhu Bodhi, “Promoting Buddhism in Europe”, https://www.budsas.org/ebud/ 
ebdha194.htm. 

4. Harris, Elizabeth J. Therauada Buddhism and the British Encounter: Religious, Missionary 
and Colonial Experience in NÑineteenth Century Sri Lanka, 2006, tr. 150. 


474. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


ngài Huyền Trang (600-664). Việc khai quật các thánh tích Phật 
giáo với hệ thống bia ký, trụ đá vua A-dục của các nhà khảo cổ đã 
càng tạo thêm niềm tin và động lực hướng về đạo Phật của giới trí 
thức và tín đồ Phật giáo tại Anh quốc. 

Đến đầu thế kỷ XX, Phật giáo Anh đã có một bước chuyển mình 
mới với sự ra đời của Hội Phật giáo Anh và Ailen (Buddhist Society 
oƒ Great Britain and Ireland) tại London vào năm 1907 do Rhys 
Davids làm chủ tịch. Hội đã cho xuất bản tạp chí Buddhist Review để 
phổ biến giáo lý. Tạp chí này được sự cộng tác của nhiều cây bút nổi 
tiếng ở nước ngoài như D. T. Suzuki, David Neel, A. Dharmapala... 


Vào tháng 10 năm 1924, Hội Phật giáo Luân Đôn (London 
Buddhist Society) ra mắt tại London do Christmas Humphreys 
(1901 - 1983) thành lập và làm Hội trưởng. Tổ chức này đã cho 
xuất bản tờ báo Buddhism in England (Phật giáo tại Anh), đến năm 
1934 được đổi tên là The Middle Way (Trung Đạo), đến nay tờ báo 
này vẫn còn phát hành. Năm 1951 hai cuốn sách đã thu hút nhiều 
độc giả và tạo tiếng vang lớn được xuất bản là cuốn Phật giáo của 
Humphreys (phát hành 110.000 cuốn trong vòng 4 năm) và Tinh 
hoa và sự phát triển của Phật giáo của Eward Conze°. Năm 1954, 
nhân kỷ niệm 30 năm thành lập hội, Humphreys đã phát biểu khẳng 
định hội là một tổ chức có tầm vóc và ảnh hưởng nhất ở phương Tây 
và là tiếng nói chung của Phật giáo Anh quốc”. 

Ngoài các văn bản truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, những 
tác phẩm thiền của D/T' Suzuki đã tạo cảm hứng, ảnh hưởng đến 
nhận thức, sự hành trì của các Phật tử tại Anh và mở đường cho các 
truyền thống Phật giáo Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên 
du nhập Anh quốc. 


Trong thập niên ba mươi của thế kỷ XX, các tín đồ trí thức của 
Phật giáo Anh như Francis Payne, B. L. Broughton và H.N. Hardy 


5. Bluck, R. Brifish Buddhism: Teachings, Practice and Developrnent, Routledge; 2006, tr. 9. 
6. Humphreys, “Our Thirtieth Anniversary Celebrations”, Middle Way, 29, 1955, tr. 171- 
174. 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠANH QUỐC: „475. 


đã biên soạn nhiều tác phẩm Phật học và các tiểu luận Phật học, 
đồng thời sang Thụy Sĩ để khai mở Phật giáo cho xứ sở này. Tháng 
9 năm 1934, Đại hội Phật giáo châu Âu lần thứ nhất được tổ chức 
tại trụ sở của Hội Phật giáo Anh trong hai ngày. Trong thời gian 
này, có nhiều hội Phật giáo mới thành lập ở Cambrigde, Brighton 
và Edinburgh. Năm 1967, Sangharakshita, một Tăng sĩ người Anh 
xuất gia tu học tại Ấn về nước thành lập Hội Phật giáo thân hữu Tây 
phương ((he Friends oƒthe Western Buddhist Order). 

Số lượng các hội đoàn và tổ chức Phật giáo tại Anh cũng tăng lên 
nhanh chóng. Từ 10 tổ chức vào năm 1971 đã tăng lên 36 (1972), 
74 (1979), 76 (1981), 107 (1983), 201 (1991) và 359 (2001), đến 
năm 2007 đã có 492 tổ chức và trung tâm Phật giáo”. Các tổ chức 
Phật giáo quy mô và nổi tiếng tại Anh hiện nay là The Buddhist 
Society, The Forest Sangha, Triratna Buddhist Community, The 
House of Inner Trandquillity, The Karma Kagyu tradition, The 
Samatha Trust, Serene Reflection Meditation (SRM), Soka Gakkai 
International of the United Kingdom (SGI-UK). Ngoài các tín đồ 
Phật giáo bản địa và phương Tây, phần lớn cộng đồng Phật tử tại 
Anh quốc đến từ các quốc gia châu Á như: Trung Quốc, Tích Lan, 
Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Mã-lai, Miến Điện, Triều Tiên, Đài 
Loan, Ấn Độ và Nepal. 


Bước sang thế kỷ XXI, với xu thế toàn cầu hóa, Phật giáo Anh 
quốc đã có những bước phát triển mới, đó là sự mở rộng sinh hoạt 
các cơ sở Phật giáo, sự gia tăng số lượng tín đồ Phật giáo (năm 2011 
là 247.7433, đến nay có hơn 300.000 Phật tử). Hầu hết các ngôi chùa 
tại Anh quốc luôn hướng đến việc dung hợp truyền thống cổ xưa 
và khuynh hướng mới của văn hóa phương Tây. Một số nhóm Phật 
tử Anh chú trọng đến thiền định, không quan tâm việc tụng niệm, lễ 
bái. Một số khác duy trì Phật giáo truyền thống, tạo nên sư đa dạng 
của Phật giáo tại Anh quốc. 


7. Theo The Buddhist Directory, Buddhist Society, 2007. 
8. Thanissaro, Templegoing Teens: the Religiosity and Identity oƒ Buddhists growing tp in 
Britain, tr. 29. 


476 ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


II. 6IÁ0 DỤC PHẬT GIÁO TẠI ANH QUỐC 
1. Tình hình nghiên cứu Phật học tại Anh quốc 

Khi đến với Phật giáo, giới trí thức châu Âu luôn có xu hướng 
nghiên cứu một cách nghiêm túc và chuẩn mực về các văn bản kinh 
điển nguyên thủy của đạo Phật. Ta có thể nhận thấy các học giả đó 
thuộc về ba trường phái chính? như sau: 


Trường phái Anh - Đức chú trọng nhiều đến kinh tạng PäÏi. 
Công việc của các học giả thuộc trường phái này gắn liền với những 
thành quả của Hội Thánh điển Pali với các học giả tiêu biểu như 
Rhys Davids (1843-1922), Oldenberg (1854-1920), Wood Ward 
(1871-1952), Helmer Smith (1882-1956), LB. Horner (1896- 
1981), Christmas Humphreys (1901-1983) v.v... 


Trường phái thứ hai Pháp - Bi (Eranco - Belgian) chuyên nghiên 
cứu Phật giáo Ấn Độ cả về Nguyên thủy lãn Đại thừa thông qua 
các bản kinh bằng tiếng Sanskrit, Tây Tạng và Trung Quốc. Những 
học giả uy tín thuộc trường phái này là Eugène Burnouf, Leon 
Eeer (1830-1902), Senart, Sylvain Lévi (1863 1935), Louis de la 
Vallée Poussin (1869-1938), Alfred Foucher (1865-1952), và Étienne 
Lamotte (1904-1983). Về Hán học gồm có Edouard Chavannes (1865- 
1918), Paul Pelliot (1878-1945), và Paul Demiéville (1894-1979). 

Trường phái thứ ba là trường phái Nga với các học giả tiêu 
biểu như Stcherbatsky (1866- 1942), Rosenberg (1888-1919) và 
Obermiller (1901-1935) . Trường phái này chuyên nghiên cứu tư 
tưởng Phật học Ấn Độ và các quốc gia Phật giáo khác, đặc biệt là 
Tây Tạng. 

Có thể nói các học giả Anh quốc đã có những đóng góp vô cùng 
quan trọng trong công cuộc truyền bá Phật giáo và nghiên cứu Phật 
học. Tiêu biểu trong số đó là Rhys Davids (1843-1922), ông đến 
Sri Lanka trong tám năm để học Pali và Phật giáo'°. Khi trở về Anh 


9, Bhikkhu Bodhi, sđd. 
10. Harris, Elizabeth J. Sđd, tr. 127. 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠI ANH QUỐC 477% 


quốc vào năm 1872, ông dấn thân vào những công trình khảo cứu 
về Đông Phương học và hợp tác với những học giả trứ danh như 
Victor Fausbøll, Hermann Oldenburg và Robert Childers. Ông 
từng sang Mỹ để thuyết giảng tại Hibbert. Ông được người Phật 
tử và giới nghiên cứu Pali khắp thế giới tri ân nồng nhiệt vì sự đóng 
góp lớn lao của ông trong công trình nghiên cứu Đông Phương ''. 
Chính ông đã xuất bản nhiều kinh điển Pali và chuyển dịch một 
SỐ. Ông cũng là giáo sư về Pali ngữ và Văn học Phật giáo tại Đại 
học London, ông đứng ra thành lập viện nghiên cứu Đông Phương 
(London School oƒ Oriental Studies) 2. 


Dù gặp phải những trở ngại của hai cuộc thế chiến và sự thiếu 
thốn về mặt tài chính, các học giả tại các viện nghiên cứu và trường 
đại học Anh quốc càng ngày càng quan tâm, nghiên cứu Phật giáo 
sâu sắc, quy mô hơn. Vào năm 1976, khi nhận thấy Giáo sư A.K. 
Narain chuyển từ Benares, Ấn Độ về đại học Wisconsin và thành lập 
Hiệp hội nghiên cứu Phật học quốc tế (Infernafional Association oƒ 
Buddhist Studies) tại Hoa Kỳ và cho ra đời tạp chí Nghiên cứu Phật 
học quốc tế của hội này, tại Anh quốc, Peter Harvey, lan Harris, 
cùng các đồng nghiệp đã thành lập Hiệp hội Nghiên cứu Phật học 
Vương quốc Anh (UK Association ƒor Buddhist Studies). Đây là 
trung tâm nghiên cứu Phật học lý tưởng cho các học giả, sinh viên 
sau tốt nghiệp, cũng như những ai quan tâm đến Phật giáo. Hiệp hội 
thường tổ chức các hội nghị thường niên, chuỗi hội thảo, và sau đó, 
đã cho ra đời tạp chí Nghiên cứu Phật học Buddhist Studies Review. 


Một nỗ lực đáng trân trọng khác trong việc thúc đẩy nghiên 
cứu Phật học với công nghệ mới, đó là sự ra đời của Tạp chí Đạo 
đúc Phật giáo (Journal of Buddhist Ethics) của Damien Keown và 
Charles Prebish. 


11. Richard Gombrich, “Eifty Years of Buddhist Studies in Britain, Buddhist Studies 
Rewiew, Equinox Publishing, 2006, tr. 144. 

12. Các tác phẩm của ông gồm: Từ điển Pali - Anh, 1921, tái bản 1925, 1992 và 1995; Những 
câu hỏi của uua Milinda, phần I, 1890; Lịch sử uà văn học của Phật giáo, 1896; ; Lịch sử Phật giáo 
Ấn Độ, 1903; Giáo lý uê nghiệp trong Phật giáo, 2005. 


478. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


2. Phật học tại các trường đại học hiện nay tại Anh quốc 


Trong số các nền giáo dục tại phương Tây, hệ thống giáo dục 


Anh quốc được xem là một trong những hệ thống giáo dục tiêu 


chuẩn, chất lượng và có lịch sử lâu đời so với nhiều quốc gia khác. 


Điều đặc biệt là rất nhiều đại học tại quốc gia này đã mở ra nhiều 
chương trình Phật học từ cấp cử nhân đến cao học, tiến sĩ. Hiệp 
hội Phật học Anh quốc đã liệt kê danh sách các trường đại học có 
chương trình Phật học, hoặc giảng dạy Phật học trong các khoa tôn 
giáo, nhân văn, thần học 3 như sau: 


1, 


Đại học Aberdeen: các cơ sở của trường có dạy về Phật học 
là Trường Thần học, Lịch sử và Triết học; Trường Khoa 
học xã hội; Trường Giáo dục: Cao học chuyên nghành về 
Chánh niệm. 

Đại học Oxford: Cử nhân Thần học và Đông phương học, 
Cử nhân Phạn ngữ, Pali và Tạng ngữ, Cao học và tiến sĩ Phật 
học; Khoa Thần học và tôn giáo học; Đại học All Souls; Đại học 
Mansfeld; Đại học Wolfson; Trung tâm Phật học Oxford. 

Đại học Edinburgh: Trường Văn học, ngôn ngữ và văn hóa Á 
Châu; Trường Thần học. 


Đại học Bath Spa: Trường Công nghệ văn hóa và nhân văn. 


Š.. Đại học Bristol: Trung Tầm Phật học thuộc Khoa Tôn giáo 


và Thần học. 

Đại học Cambridge: Khoa Khảo cổ học và Nhân chủng học. 
Đại học Canterbury Christ Church: Khoa Nghiên cứu Tôn 
giáo và Thần học. 

Đại học Cardiff: Khoa Nghiên cứu Thần học và Tôn giáo 


Đại học Chester: Khoa Nghiên cứu Thần học và Tôn giáo, 
TS. Wendy Dossett. 


13. https://ukabs.org.uk/buddhist-studies-in-uk-unIversities/ 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠI ANH QUỐC 479. 


10. Đại học Durham: Khoa Nhân Chủng Học; Khoa Khảo Cổ 
học 


11. Đại học Gloucestershire: Trường Nhân văn. 


12. Đại học Luân Đôn: Khoa Lịch sử; Trung tâm Phật học; Thạc 
sĩ Phật học 


13. Đại học Kent: Khoa Tôn giáo học, GS. Richard King 
14. Đại học Kings: Khoa Thần học và Tôn giáo học. 
15. Đại học Lancaster: Khoa Chính trị, Triết học và tôn giáo. 
16. Đại học Leeds: Khoa Thần học và tôn giáo học. 
17. Đại học Liverpool Hope: Khoa Thần học và Tôn giáo học. 
18. Đại học Manchester: Khoa Thần học và Tôn giáo học, Khoa 
Đông Á học. 
19. Đại học Mở: Khoa Nghệ thuật. 
20. Đại học South Wales: Trường Nhân văn. 
21. Đại học Stirling: Trường Ngôn ngữ, Văn hóa và Tôn giáo. 
22. Đại học Winchester, Khoa Thần học và Tôn giáo học. 
23. Đại học York St John: Khoa Thần học và Tôn giáo học. 
3. Hai Trung tâm nghiên cứu Phật học tiêu biểu 
a. Trung tâm Nghiên cứu Phật học, Đại học Bristol 


Trong số những đại học trên thì Trung tâm Nghiên cứu Phật 
học (The Centre for Buddhist Studies'', trực thuộc Khoa Tôn giáo và 
Thần học) tại Đại học Bristol được xem là Trung tâm Nghiên cứu 
Phật học đầu tiên ở Anh thành lập năm 1993. Sinh viên cấp cử nhân 
sẽ đăng ký khoa Khoa Tôn giáo và Thần học, trong đó, ngoài các 
môn học về tôn giáo, còn có các môn về Phật học như: Các tôn giáo 
hiện nay, Các Truyền thống văn hóa và tôn giáo Ấn Độ, Con đường 
tỉnh thức của Phật giáo, Ba ngàn năm tôn giáo Trung Quốc, Thiền 


14. http://www.bristol.ac.uk/religion/buddhist-centre/ 


480. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Phật giáo, Tâm lý Phật giáo và sức khỏe tinh thần, Thực hành Phật 
giáo Nguyên thủy tại châu Á, Yoga và Thiền, Phật giáo Đại thừa, 
Phạn ngữ, Cổ ngữ Trung Quốc. 

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, các nghiên cứu sinh Phật học sẽ trực 
tiếp được trung tâm hướng dẫn để học chương trình cao học với 
các nội dung: Phật giáo: những nền tảng, Phật giáo: Truyền thống 
Đại thừa, Tâm lý Phật giáo và sức khỏe tinh thần, Thực hành Phật 
giáo Nguyên thủy tại châu Á, Yoga và Thiền, Các sắc thái Phật giáo 
Trung Quốc, Päli, Phạn ngữ, Cổ ngữ Trung Quốc, Phật giáo thiền. 
Và sau đó là một trong ba chương trình nghiên cứu: MPhil (1 năm), 
MLitt (2 năm), PhD (3 năm). 

Các giáo sư hướng dẫn và giảng viên hiện nay của trung tâm là 
GS. Prof. Rupert Gethin ( giáo sư Phật học, chuyên ngành lịch sử, tư 
tưởng, văn học Phật giáo Nguyên thủy, Thiền học Phật giáo Ấn Độ, 
vi diệu pháp), TS. Rita Langer (giảng viên Phật học, chuyên ngành 
tâm lý học và nghi lễ Phât giáo Nguyên thủy), TS. Eric Greene 
( giảng viên tôn giáo Đông Á, chuyên ngành Lịch sử Phật giáo Trung 
Quốc, Thiền học Trung Quốc, lịch sử và phiên dịch kinh điển Phật 
giáo tại Trung Quốc), GS. Paul Williams (giáo sư Triết học Ấn Độ 
và Tây Tạng, chuyên ngành Triết học Phật giáo và tôn giáo ở Ấn Độ 
và Tây Tạng, Triết học Trung Quán, Phật giáo Đại thừa). Ngoài ra, 
trung tâm còn là nơi thực hiện dự án nghiên cứu về các nghi thức 
cận tử thần theo truyền thống Phật giáo ở Đông Nam Á và Trung 
Quốc, tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm. 

b. Trung tâm nghiên cứu Phật học Oxƒord, Đại học Oxƒford 

Trung tâm nghiên cứu Phật học Oxford (Oxƒford Centre ƒor 
Buddhist Studies - OCBS)Š) là một Trung tâm độc lập của Đại học 
Oxford được thành lập năm 2004. Mục đích của trung tâm là thúc 
đẩy nghiên cứu học thuật trong môi trường trường đại học và các 
môi trường khác, về các lĩnh vực, ngôn ngữ, văn bản, xã hội, lý 
thuyết và thực hành Phật giáo dựa trên các tiêu chuẩn cao nhất. 


15. https://ocbs.org/ 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠIANH QUỐC „481. 


Trung tâm còn hướng đến việc mở rộng cách tiếp cận với giáo lý 
Phật giáo và đề xuất tính ứng dụng tư tưởng Phật giáo để giải quyết 
những vấn nạn của xã hội đương đại. 

Các chương trình đào tạo của trung tâm gồm có: 


„ - Cửnhân Thần học và Đông Phương học, gồm các môn: Giới 
thiệu về nghiên cứu tôn giáo; Giới thiệu Pali; Giới thiệu Tạng 
Ngữ; Nghiên cứu văn bản học của kinh tạng Phật giáo hệ 
Pali và Tạng ngữ; Giáo lý và thực hành của Phật giáo Nguyên 
thủy; Phật giáo trong lịch sử và xã hội, Chuyên sâu văn bản 
học Phật giáo hệ Pali và Tạng ngữ. 

‹ - Cử nhân Phạn ngữ: chuyên ngành Päli, Sanskrit, Tạng ngữ. 

‹ - Cao học Tôn giáo cổ điển Ấn Độ: Chuyên ngành Sanskrit và 
các văn bản tôn giáo bằng Sanskrit. 

‹ - Cao học về Tây Tạng và Himalaya học: Tạng ngữ, Phật giáo, 
Lịch sử và văn minh Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng. 

‹ - Cao học Phật học: Sanskrit, Tạng ngữ, Hoa ngữ, Các đường 
hướng và phương pháp luận khi nghiên cứu Phật giáo; Nghiên 
cứu văn bản học Phật giáo bằng tiếng Phạn, Tạng, Hoa. 

Các giáo sư và giảng viên hiện nay của trung tâm là: TS. Cathy 
Cantwell, chuyên ngành: Sự truyền thừa và phát triển văn bản 
Tạng ngữ, nghi lễ Mật tông, biểu tượng, nghệ thuật, nghi lễ Phật 
giáo Tây Tạng; TS. Khammai Dhammasami, chuyên ngành: Tăng 
đoàn Nguyên thủy, Giáo dục Phật giáo; George FitzHerbert, 
chuyên ngành: Phật giáo Tây Tạng; GS. David Gellner, chuyên 
ngành: Nhân chủng học Nam Á, Phật giáo, Ấn giáo; GS. Richard 
F. Gombrich, chuyên ngành: Phật giáo Nguyên thủy, TS. Robert 
Mayer, chuyên ngành: Phật giáo Tây Tạng; TS. Charles Ramble, 
chuyên ngành: Xã hội dân sự và tôn giáo tại Himalaya, đạo Bôn tại 
Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng; TS. Ulrike Roesler, chuyên ngành: 
Văn học và tôn giáo Vệ-đà, Phật giáo Ẩn-Tạng; TS. Sarah Shaw, 
chuyên ngành: Kinh tạng và Luận tạng Phật giáo Nguyên thủy, văn 
học truyền miệng Phật giáo ban sơ, Thiền tại Nam và Đông Nam 


482. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Á; GS. Professor Stefano Zacchetti, chuyên ngành: Văn học Đại 
Thừa, dịch thuật và sớ giải kinh điển tại Trung Quốc, Đại tạng 
kinh Trung Quốc. 


Các hoạt động của trung tâm rất đa dạng. Ngoài việc chú trọng 
đến đào tạo, trung tâm còn hỗ trợ cho việc ấn bản các công trình 
nghiên cứu Phật học của các học giả Phật giáo, tổ chức các hội 
nghị và các giờ giảng ngoại khóa, xuất bản sê-ri chuyên khảo của 
trung tâm và điều hành Tạp chí Trung tâm nghiên cứu Phật học 
Oxford 


III. ĐÓNG GÓP CỦA GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁ0 ANH QUỐC 
1. Những học giả và các công trình nghiên cứu Phật học tiêu biểu 


Bước sang thế kỷ XXI, cùng với phong trào nghiên cứu Phật học 
nở rộ khắp nơi, giới học giả Anh quốc đã xuất sắc đóng góp nhiều 
công trình nghiên cứu chuẩn mực và rất nhiều tác phẩm đó được 
chọn làm giáo trình Phật học cho các chương trình đào tạo Phật 
học trên khắp thế giới. 


Trên lĩnh vực Sử học Phật giáo, nhiều nhà nghiên cứu đã có 
những cống hiến giá trị qua các tác phẩm chuẩn mực và sự nghiệp 
giảng dạy tại các trường đại học, tiêu biểu như Richard Gombrich'ế 
(Phật giáo Nguyên thủy), Michael Barnes Carrithers'” (Phật giáo 
Nguyên thủy), Paul Williams'° (Phật giáo Đại thừa), David N. 


16. Những tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: Tíeraväda Buddhism: a social history from 
ancient Benares to tmodern Colornbo. London: Routledge and Kegan Paul, 1988. How Buddhism 
began: the conditioned genesis oƒ the arly teachings. London: The Athlone Press, 1996. Precept and 
practice: tradiional Buddhism in the rural highlands oƒ Ceylon. Oxford: Clarendon Press, 1971. 

17. The Forest Monks oƒ Sri Lanka: An Anthropological and Historical Study (Oxford 
University Press, 1983). Founders oƒ Faith (Oxford University Press, 1986). Wy Humans haue 
Cultures: Explaining Anthropology and Social Diuersity (Oxford Dniversity Press, 1992). The 
Buddha: A Very Short IntroducHon (Oxford Ủniversity Press, 2001). 

18. Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations (London: Routledge, 1989; Buddhist 
Thought: A Complete Introduction to the Indian TradiHon (London: 2000). 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠIANH QUỐC .483.. 


Gellner'? (Phật giáo Nhật Bản và Nepal), Geoffrey Samuel??° (Phật 
giáo Tây Tạng), lan Reader?! (Phật giáo Nhật Bản). 


GS. K.R. Norman”” được xem là một học giả hàng đầu về cổ 
ngữ Prakrit, đặc biệt là Pali. Ông theo học tại Đại học Cambridge 
và dành phần lớn thời gian giảng dạy tại đại học này. Ông là giáo 
sư thỉnh giảng tại Đại học Luân Đôn và tại Berkeley, đồng thời là 
chủ tịch của Pali Text Society từ năm 1981 đến năm 1994. Ông đã 
có đóng góp rất lớn cho việc dịch thuật và nghiên cứu Pali. Ông là 
thành viên của Viện Hàn lâm Anh. 


Trên lĩnh vực Phật giáo và xã hội, đặc biệt là đạo đức học Phật 
giáo, GS. Peter Harvey” đã có những trước tác vô cùng giá trị, đặc 
biệt là hai tác phẩm Giới Thiệu Phật giáo: Giáo lý, lịch sử và thực hành, 
và Giới thiệu đạo đúc Phật giáo: Nền tảng, giá trị và thực hành do 
NXB Đại học Cambridge ấn hành. Các tác phẩm của ông đã góp 
phần nghiên cứu rất có giá trị về nhân chủng học của Phật giáo 
Nguyên thủy, Đại thừa và Kim Cương thừa. 


Damien Keown tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Oxford và là nhà 
nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực đạo đức sinh học Phật giáo. 
Hiện nay ông đang giảng dạy tại Đại học Luân Đôn và là tác giả của 
nhiều tác phẩm Phật học, đặc biệt là Bản Chất Đạo đúc Phật giáo, 


19. Monk, Householder, and Tantric Priest: Newar Buddhism and iís Hierarchy oƒ Ritual, 
Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology, 1992. The Anthropolgy oƒ Buddhism 
and Hinduism: Weberian Themes, Oxford India Paperbacks, 2003. Rebuilding Buddhism: The 
Therauada Movement in Tưentieth-Century Nepal, Harvard Ủniversity Press, 2007. 

20. Ciuilized Shamans: Buddhism in Tibetan Societies, Smithsonian Series in Ethnographic 
Inquiry, 1995. The Origins oƒ Yoga and Tanfra: Indic Religions to the Thirteenth Century, 2008. 
TIntroducing Tibetan Buddhism, World Religions, 2012. 

21. Japanese rcligions on the Internet: Innovation, representation, and authority, 2010. 
Dynamism and the Ageing 0ƒ a Japanese New Religion: Transƒformations and the Founder, 2018. 

22. Các tác phẩm và dịch phẩm của ông gồm: Elders” Verses, 2 vols, 1969—7 1. Pali Literature, 
Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1983. The Group oƒ Discourses, Pali Text Society: translation 
of Sutta Nipata. The Word oƒ the Doctrine, Dhammapada. Patimokkha, edition & translation 
with William Pruitt, Pali Text Society. 

23. An IntroductHon to Buddhism: Teachings History and Practices, Cambridge University 
Press, 2012. The Selfless Mind: Personality, Consciousness and Nirvana in Early Buddhism. An 
TIntroduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Pracfices, Cambridge Ủniversity Press, 
2000. Buddhism and Monotheism, Cambridge Ủniversity Press, 2019. 


484. ._ CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Phật giáo uà Đạo đức sinh học, Phật giáo: Giới thiệu khái lược”. 


Trong lĩnh vực Phật giáo Đại thừa, nhiều học giả hiện đang làm 
việc và giảng dạy tại các đại học Anh quốc đã có nhiều đóng góp nổi 
bậc như GS. David Seyfort Ruegg”Š, Rob Mayer”ý, Ulrich Pagel”” và 
Bulcsu Siklos”°. Có thể nói truyền thống nghiên cứu và học thuật 
Phật giáo tại Anh quốc trong những thập niên qua luôn được kế 
thừa bởi nhiều thế hệ học giả xứng đáng, tạo nên một sắc thái nổi 
bậc trong lĩnh vực Phật học quốc tế. 


2. Phật giáo ứng dụng tại Anh quốc 


Đối với cộng đồng Phật giáo tại Anh quốc, đường hướng sinh 
hoạt tu học hiện nay được thể hiện qua bảy tổ chức Phật giáo chính: 
(1) Đầu tiên Eorest Sangha là cộng đồng các nhà sư thực hành theo 
truyền thống Phật giáo Nguyên thủy chuyên về Thiền Tứ Niệm Xứ. 
(2) Cộng đồng Samatha Trust cũng học tập và hành trì theo truyền 
thống Nguyên Thủy, nhưng thành viên chỉ là Phật tử tại gia. Việc 
giảng dạy và hưứng dẫn thực hành do các vị cư sĩ đảm nhiệm và sinh 
hoạt theo từng nhóm ở mỗi địa phương. (3) Truyền thống Thiền 
Mặc Chiếu (Serene Reflection) dựa trên nền tảng của dòng Thiển 
Tào Động Nhật Bản và có sự uyển chuyển thích ứng với đương đại. 
(4) Thành viên tổ chức Soka-Gakkai, gồm các cư sĩ tại gia, thường 
trì niệm Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (Nzm-myoho-renge-kyo 
re) theo Tông Nhật Liên của Nhật Bản. (5) Tông phái Karma Kagyu 
gồm các tu sĩ và cư sĩ chuyên thực hành theo truyền thống Phật 


24. The Nature oƒ Buddhist Ethics (1992) and Buddhism ở Bioethics (1995). Buddhism, A 
Wery Short Introduction (Oxford University Press), 2013. 

25. La théorie du tathâgatagarbha ct du gotra : études sur la sofériologie et la gnoséologie 
du bouddhisme, Paris, 1969. The literature oƒ the Madhyamaka school oƒ philosophy in India, 
Wiesbaden, Otto Harrassowitz (History of Indian Literature). 1981. Buddha-nature, Mind 
and the problem oƒ Gradualism in a comparafiue perspecHe: On the transtmission and reception 0ƒ 
Buddhism in India and Tibet, University of London. 1989 

26. A Noble Noose of Methods, The Lotus Garland Synopsis: A Mahayoga Tantra and its 
Commentary, Geistesgeschichte Asiens , 2012. 

27. The Bodhisaftvapitaka : Iis Doclrines Praciices and Their Posiion in Mahayana 
Literature, Tring, U.K., 1995. 

28. The Vajrabhairaua tantras: Tibetan and Mongolian versions, English translation and 
annotafions, Institute of Buddhist Studies, 1996. 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠIANH QUỐC: .485.. 


giáo Tây Tạng dưới sự hướng dẫn của các Tăng sĩ Tây Tạng thông 
qua các khóa tu và các kỳ nhập thất. (6) Truyền thống Kadampa 
mới (New Kadampa Traditon - NKT) noi theo dòng truyền thừa 
Gelug của Tây Tạng do Geshe Kelsang hướng dẫn. Truyền thống 
này thu hút nhiều người Anh bản xứ, nhưng lại không được sự đồng 
thuận và ủng hộ của người Tây Tạng. (7) Hội Phật giáo thân hữu 
Tây phương hướng đến việc Tây hóa và hiện đại hóa Phật giáo. 


Việc học và hành của thành viên dựa vào lời dạy, lối sống và tư 
tưởng của nhà sáng lập Sangharakshita, một hành giả kết hợp việc 
hành trì của hai truyền thống Nguyên thủy và Tây Tạng. Ngoài bảy 
tổ chức chính trên, các cộng đồng Phật giáo di cư đến Anh quốc 
còn lại trải nghiệm đời sống tâm linh theo văn hóa Phật giáo bản 
địa của mình. 

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các hành giả, hội đoàn 
và tổ chức Phật giáo, trong những năm qua, đạo đức Phật giáo đã 
được giới thiệu vào trường Tiểu học và Trung học ở Anh và Wales. 
Cả giáo viên lẫn học sinh đều quan tâm đến đạo Phật, một truyền 
thống tâm linh luôn thể hiện tỉnh thần vi tha, giúp họ đạt được sự 
an tĩnh và thanh thản nội tâm. Đối với một số người, dù không phải 
là Phật tử, họ cũng tìm đến lý tưởng đạo đức thanh cao của Phật 
giáo, đó là, lòng từ bi đối với các loài động vật, là sự chọn lựa những 
nghề nghiệp lương thiện và tinh thần trân quý và bảo vệ môi trường. 

Những lời dạy về bất bạo động, nhân quả, ngũ giới ... được mọi 
người yêu thích và ứng dụng trong cuộc sống. Nhiều người đã cảm 
nhận và ý thức được rõ ràng về chân giá trị của đạo Phật qua những 
nguyên lý đạo đức và nghệ thuật sống không giáo điều, lân mẫn, 
khoa học và minh triết. 

Thiền tập và thiền chánh niệm hiện nay được thực tập rộng rãi 
tại Anh. Bộ y tế và Bộ giáo dục Anh quốc đã quyết định cho học 
sinh tại 370 ngôi trường ở khắp nước Anh sẽ được học cách thực 
hành thiền, các kỹ thuật thư giãn cơ bắp và các bài tập hít thở để đạt 
được sự chánh niệm. Các học sinh cấp hai cũng sẽ được dạy nhiều 
hơn về chánh niệm để làm tăng sự tỉnh giác này trong cuộc sống 


„486... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


hàng ngày. Chương trình này đang được triển khai theo một nghiên 
cứu quốc gia về sức khỏe tinh thần của chính phủ Anh và sẽ tiến 
hành đến năm 2021. 


KẾT LUẬN 


Từ sự tiếp cận ban đầu về Phật giáo trên phương diện học thuật, 
trải qua hơn hai thế kỷ , người dân Anh đã dần quen thuộc với hình 
ảnh các nhà sư Phật giáo, các tự viện và trung tâm Phật giáo trên 
khắp nước Anh, cũng như những triết lý sống nhân bản và thiết 
thực của đạo Phật. Được truyền bá vào một đất nước với hệ thống 
giáo dục lâu đời và quy mô, Phật giáo, một tôn giáo nhân bản, khoa 
học và trí tuệ sớm đã trở thành một lĩnh vực học thuật được các học 
giả chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn quan tâm, nghiên 
cứu, giảng dạy và đặc biệt ứng dụng trong đời sống xã hội. 

Điều đáng mừng là trong những thập niên qua, thiền chánh niệm 
và các pháp hành của Phật giáo đã được nhiều người Anh tìm hiểu 
và thực tập, mang đến cho họ một sinh khí mới, một năng lượng 
mới ở xứ sương mù. Với sự tiếp thu và trân trọng của thành phần trí 
thức Anh quốc, Phật giáo càng thể hiện rõ vai trò tư tưởng nhập thế 
của mình, góp phần cung ứng những giải pháp thiết thực cho các 
vấn đề của thời đại, thiết lập nếp sống an bình trong xã hội hôm nay. 


***% 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠI ANH QUỐC 487. 


Tài liệu tham khảo 
Batchelor, Stephen. The Awakening oƒ the West: The Encoumter oƒ 
Buddhism and Western Culture, Berkeley, Parallax Press, 1994. 


Bell, Sandra. Buddhism im Britain - Deuelopment and Adaptation. 
Ủnpublished PhD, Ủniversity of Durham, 1991. 


Bluck,Robert. Brifish Buddhism: Teachings, Practice and Developrnent, 
New York, Routledge, 2006. 


Gombrich, R. “Fifty Years of Buddhist Studies in Britain, Buddhist 
Sfudies Review, Equinox Publishing, 2006. 


Harris, Elizabeth J. Therauada Buddhism and the British Encoumfer: 
Religious, Missionary and Colonial Experience in Nineteenth 
Century Sri Lanka, Routledge, 2006. 


Harvey, Peter. Am Introduction to Buddhism: Teachings, History and 
Practices. Cambridge: Cambridge Ủniversity Press, 1990. 


Henry, Philip Micheal. Socially Engaged Buddhism ïn the Uk: 
Adaptation and Devwelopment withm Wstrn Buddhism. 
Ủnpublished PhD, Ủniversity of Liverpool, 2008. 


Kay, DavidN. 1ïbetan and Zen Buddhism in Britain: Transplantation, 
Development and Adaptation, London, RoutledgeCurzon, 2004. 


RobertBluck, British Buddhism: Teachings, Practice and Development, 
Routledge, 2006, 


Tomalin, E. and Starkey, C. A Sưrvey oƒ Buddhist Buildings ín 
England, The Centre for Religion and Public Life, University of 
Leeds, 2016. 


Thanissaro, B.P. Templegoing Teens: the Rcligiosity and ldentify oƒ 
Buddhists growing up ïn Britain, Unpublished PhD, University of 
Dniversity of Warwick, 2015. 


Vishvapani. Infroducing the Friends oƒ the Western Buddhist Order, 
Birmingham, Windhorse Publications, 2001. 


489 


GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁ0 VƯƠNG QUỐC ANH 
THỜI HIỆN ĐẠI 


NCS. ĐĐ. Thích Đồng Tâm" 


SƠ LƯỢC PHẬT GIÁO TẠI ANH 


Phật giáo là một tôn giáo được du nhập gần đây tại Vương quốc 
Anh nhưng ảnh hưởng của Phật giáo lên đời sống tinh thần người 
dân thực sự bắt nguồn từ đầu thập niên thế kỷ XX. Theo số liệu 
điều tra dân số, năm 2011 có hơn 200 ngàn tín đồ tuyên bố chính 
thức theo Phật giáo trong đó 34% dân số sống tập trung ở thủ đô 
London'. Từ những giai đoạn bắt đầu, có vài sự kiện Phật giáo đáng 
kể thành công trong việc giới thiệu và quảng bá tôn giáo cũng như 
đời sống tăng đoàn, truyền thống tu tập tâm linh đến với dân Anh 
như việc thành lập tổ chức Hiệp hội Phật giáo London (LondonS 
Buddhist Society), Phật tự London của Phật giáo Theravada (London 
Buddhist Vihara oƒ Theravada), sáng lập tổ chức Maha Bodhi Society, 
vxv... sự ảnh hưởng truyền bá Phật giáo ban đầu vào Anh từ các quốc 
gia Phật giáo Nam tông như Myanmar, Thái Lan và Sri Lanka cuối 
cùng dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội Pali Text Society (PTS) ở Anh. 
Ngài Edwin Arnold đã biên soạn những bài thơ bất hủ, tổ chức Ánh 
sáng Á Châu (The Lighf oƒ Asia) miêu tả cuộc đời của Đức Phật năm 


*, Giảng viên Khoa Phật học, Đại học SIBA, Tích Lan. 
1. Số liệu thống kê từ https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism ¡in England 


49Ú... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


1879 trở thành tác phẩm kinh điển được đón nhận và tiếp tục in tái 
bản cho tới ngày nay. 

Vào thời điểm này, mặc dù sách Phật giáo được in với số lượng 
rất hạn chế nhưng cũng đủ khơi gợi lên cảm hứng tu học theo Phật 
giáo ở nhiều người. Nhiều người dân Anh lên đường đi du lịch ở các 
quốc gia Phật giáo như Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện để học về 
Phật giáo. Một trong số đó là Allan Bennet đến Sri Lanka xuất gia và 
trở thành Tỳ-kheo theo truyền thống Theravada đầu tiên của Anh 
quốc với pháp danh là Ananda Metteyya. Sự kiện này tiếp tục trong 
nhiều năm và những vị tỳ-kheo này trở về Anh giới thiệu truyền 
thống Dhammakaya tại Anh năm 1954 theo bởi hiệp hội English 
Sangha Trust năm 1955 và khuyến khích nhiều tu sĩ gốc Á đến sống 
ở Anh. Nhiều hiệp hội Phật giáo danh tiếng và các phong trào Phật 
giáo ở Anh được đẩy mạnh phát triển nhanh chóng. Vì thế mà nhiều 
người tìm về phương Đông tu học, nghiên cứu Phật giáo và đặc biệt 
nhiều vị Lama Tây Tạng tị nạn đã tạo ra ảnh hưởng và làm đa dạng 
hóa cộng đồng Phật giáo tại Anh. Cuộc đàn áp Tây Tạng của chính 
quyền Trung Quốc đã khiến hàng nghìn người Tây Tạng cùng Đức 
Dalai Lama trốn chạy khỏi nơi này năm 1959. Sự kiện này mang 
các vị lama (tu sĩ Phật giáo Tây Tạng) đến phương Tây, làm gia tăng 
ngày càng nhanh chóng số lượng tu sĩ và Phật tử tại Anh trong việc 
giới thiệu một hệ thống triết học Phật giáo mới góp phần định hình 
nhiều nhóm Phật giáo một cách sâu sắc. 

Phật giáo tại Anh khác biệt như thế nào so với Phật giáo tại các 
nước Á Đông? Điểm khác biệt chính có lẽ là văn hóa. Nhiều ngôi 
chùa, tu viện Phật giáo tại Anh đa phần mô phỏng các công trình 
Phật giáo ở phương Đông. Ví dụ ngôi chùa Wat Buddhapadipa ở 
'Wimbledon, London có rất ít sự khác biệt với những ngôi chùa tại 
Thái Lan. Không giống với các vị tu sĩ Phật giáo Nam tông từ Đông 
Nam Á có thể đi khất thực trên đường phố, trong khi ở Anh điều 
này sẽ khiến người đi đường ngạc nhiên, thắc mắc. ỚỞ phương Đông, 
Phật tử dâng cúng thức ăn đặt vào bát của quý sư thì ở Anh, thức ăn 
được mang tới chùa bởi người hiến cúng hoặc nấu ở một góc nào 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐC ANH THỜI HIỆN ĐẠI „491. 


đó trong chùa. Dù truyền thống Phật giáo ở Anh có khác, tuy nhiên 
giáo lý Phật giáo vẫn duy trì đức tin theo truyền thống nguyên thủy 
ban đầu. Có thể nói rằng, cốt tủy của Phật giáo vẫn được lưu truyền 
trong tu tập, giáo lý ở Anh vẫn giống với truyền thống phương 
Đông, chút khác biệt về văn hóa là không quan trọng. 

Việc cải đạo khá phổ biến ở Anh. Nhiều Phật tử thừa nhận rằng 
họ cải đạo, từ bỏ tôn giáo từ lúc sinh ra và theo Phật giáo, số khác 
không từ bỏ mà vẫn giữ đức tin tôn giáo truyền thống của mình 
nhưng cùng thực tập chung với Phật giáo. Phật giáo không bắt buộc 
cam kết độc tôn, loại trừ các hệ thống đức tin khác. Có nhiều người 
vẫn sống hòa hợp một cách an lạc hạnh phúc nhiều hơn một tôn 
giáo ví dụ có nhiều người phương Tây theo Do Thái - Chúa (Judeo 
- Christian) vẫn tu tập bổ sung thiền Phật giáo. 

Các trung tâm Phật giáo khắp nơi trên thế giới khá đa dạng và 
phong phú, đặc biệt phát triển hơn 2Š thế kỷ trong các nền văn hóa 
khác nhau vì thế chùa, tu viện, các trung tâm Phật giáo cũng được 
thành lập ở Anh hơn cả trăm năm. Các trung tâm Phật giáo này có 
nguồn gốc từ Sri Lanka, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông 
Nam Á và Tây Tạng. Một vài trung tâm được thành lập một cách 
đặc biệt dành riêng cho các cộng đồng sắc tộc nhất định dù các 
trung tâm này mở cửa cho tất cả mọi người đến chiêm bái và tu tập. 
Vị Tăng hoặc Ni trụ trì đảm nhiệm nghi lễ xướng tụng hàng ngày, 
sinh hoạt tâm linh và giảng dạy pháp thoại, ban phước cũng như các 
nghi lễ khác cho Phật tử tại gia. Trong khi đó, một số trung tâm 
Phật giáo kết hợp nét sinh hoạt truyền thống Phật giáo với văn 
hóa Tây phương. Người Tây phương được thọ giới ở Nhật hoặc 
Thái Lan rồi trở về phương Tây hành đạo, lập nên các tu viện đào 
tạo ở Anh, kế thừa truyền thống gốc và có những điều chỉnh về 
mặt văn hóa cho phù hợp. Tụng kinh mở rộng bằng tiếng Anh, 
bình đẳng giới được chú trọng nhiều hơn tại Anh. Trong khi 
những cộng đồng Phật giáo khác ở Anh chú trọng nhiều hơn về 
tu thiền, họ ít tụng niệm, lễ lạy hay bố trí nhiều tượng Phật mà 
chủ yếu nghiên cứu kinh điển và tập trung vào những kỹ thuật 


492... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


thiền tập căn bản và thực tập chánh niệm, sự tỉnh thức trong đời 
sống hằng ngày. 


Ngược lại với những nhóm này, một số tổ chức tạo nền tảng cho 


các trường nghiên cứu Phật học trên toàn thế giới. Họ không nhằm 


vào việc thích nghi hay điều chỉnh việc gì, điều mà họ hướng tới là 


mở ra một hướng phát triển căn bản cho sự định hình nền Phật giáo 
của Anh. 


Một số trung tâm Phật giáo ở Anh tiêu biểu như sau: 


° 


Amaravati Buddhist Monastery, Hertfordshire. Đây là một 
nhóm các tu viện được thành lập năm 1979 bởi ngày Ajahn 
Sumedho, một tu sĩ người Mỹ theo truyền thống Nam tông 
của truyền thống tu trong rừng ở Thái. Có cả Tăng và Ni tu 
ở đây, thường xuyên tổ chức các khóa tu cho cư sĩ, tại đây có 
một thư viện mở cửa cho du khách đến dự các buổi pháp 
thoại và tu tập cá nhân. 


The Buddhist Society, London. Đây là một trong những tổ 
chức Phật giáo ở Anh được thành lập năm 1924 bởi ngài 
Christmas Humphreys, QC. Trung tâm thường mở các buổi 
pháp thoại và lớp học cho tất cả các truyền thống Phật giáo, 
trung tâm có thư viện phục vụ bạn đọc. 


]Jamyang Buddhist Cenfre, London là một tổ chức Tây Tạng 
theo truyền thống Gelugpa hoạt động dưới sự điều hành của 
ngài Geshe Tashi Tsering, thường tổ chức các khóa học và tu 
tập cho mọi cấp độ. 


Kagyu Samye Ling Tibetan Cenfre, Dumfriesshire. Trung tâm 
thành lập năm 1967 bởi hai nhà sư trụ trì người Tây Tạng 
dưới sự hướng dẫn của TS. Akong TuÌku Rinpoche và ngài 
Lama Yeshe Losal. Tu viện tổ chức các khóa học Phật học về 
mọi chủ đề. 

Throssel Hole Buddhist Abbey, Northumberland. Một tu viện 


chuyên về đào tạo được thành lập bởi nhà sư Nhật Bản theo 
truyền thống thiền Soto Zen, thành lập năm 1972 bởi một 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐC ANH THỜI HIỆNĐẠI 493. 


người phụ nữ người Anh, cố ni trưởng Jiyu-Kennett, hiện tại 
hoạt động dưới sự điều hành của Đại đức Daishin Morgan 
mở cửa cho cư sĩ Phật tử. 


‹Ổ  Wat Buddhapadipa Temple, Wimbledon, London là ngôi 
chùa Phật giáo đầu tiên ở Vương quốc Anh thành lập nhằm mục 
đích truyền bá giáo lý và thực hành Phật pháp tại châu Âu. 


2. PTS (PALI TEXT 50CIETY) VÀ CÔNG TRÌNH DỊCH THUẬT NGHIÊN CỨU KINH 
TẠNG PALI CỦA THẾ GIỚI 


Hiệp hội được thành lập năm 1881 bởi ngài TW. Rhys Davids 
nhằm mục đích “„uôi dưỡng uà quảng bá nghiên cứu kinh điển Pali” 
Hiệp hội này đã trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu, 
dịch thuật kinh điển Pali lớn nhất và uy tín nhất trên thế giới, xuất 
bản kinh điển Pali bằng chữ La-tinh, dịch thuật sang tiếng Anh các 
tác phẩm bao gồm từ điển, sách dẫn mục lục, sách cho sinh viên 
chuyên ngành Pali và tạp chí chuyên ngành. Hầu hết các bản kinh 
cổ điển và chú giải được biên tập lại và nhiều tác phẩm được dịch 
sang tiếng Anh. Hiệp hội hướng đến việc giữ hầu hết các xuất bản ở 
đạng sách in và mỗi năm ít nhất in và xuất bản hai quyển sách mới 
cùng một volume tạp chí của hội mỗi năm. 

Hiệp hội PTS hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận và dựa vào bán 
các xuất bản cho các thành viên đăng ký cùng sự bảo trợ của các 
mạnh thường quân. Bên cạnh hoạt động xuất bản, hiệp hội còn trao 
học bổng nghiên cứu cho những ai nghiên cứu trên lĩnh vực Pali 
tại nhiều nước trên thế giới. Hiệp hội còn hỗ trợ cho dự án Eragile 
Palm Leaves Project chuyên bảo tồn và nhận dạng các bản kinh văn 
chép tay tại vùng Đông Nam Á. Trụ sở của hội đặt tại Old Market 
Studios, ó8 Old Market Street, Bristol, BS2 0E], U.K. 


Các sách xuất bản của PTS bao gồm: 
¡. Kinh tạng Pali bản dịch tiếng Anh, trọn bộ 33 quyển sách bao 
gồm: 
The Book of Analysis 
The Book of Discipline 6 Volumes Set 


494. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Buddhist Manual of Psychological Ethics 

Conditional Relations 2 Volumes Set 

Connected Discourses 2 Volumes Set 

Designation of Human Types 

Discourse on Elements 

Dialogues of the Buddha 3 Volumes Set 

Elder s Verses 2 Volumes Set 

Group of Discourses, 2nd Edition 

Jataka or Stories ofthe Buddhas former Births 3 Volumes Set 
Middle Length Discourses ofthe Buddha 

Minor Anthologies, Vol. III 

Minor Readinss and the Illustrator ofthe Ultimate Meaning 
Numerical Discourses of the Buddha 

The Path of Discrimination 

Peta Storles 

Points of Controversy 

The Udãna and The Itivuttaka 

'Vimana Stories 

Word ofthe Doctrine 


ii. Bộ kinh tạng Pali bằng tiếng Pali (Tipiƒaka), bộ 56 quyển bao 


gồm: 


Anguttara-nikãya bộ 6 quyển 

Apadana (2 quyển trong 1 bộ) 

Buddhavamsa và Cariyäpitaka 

Dhammapada (von Hinueber & Norman, biên tập) 
Dhammasanganl 

Dhãtukathã với chú giải 

Digha-nikäya bộ 3 quyển 

Itivuttaka 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐC ANH THỜI HIỆNĐẠI 495. 


Jätaka với chú giải bộ 7 quyển 

Kathavatthu bộ 2 quyển với mục lục 

Khuddakapätha với chú giải 

Majjhima-nikäya bộ 4 quyển 

Niddesa bộ 3 quyển (Mahãniddesa, Cullaniddesa, mục lục) 

Patisambhidamagsa (2 quyển trong 1 bộ) 

Patthana bộ 2 quyển (Dukapatthana, Iikapatthana với chú giải) 

Puggalapaññatti & Chú giải (2 quyển trong 1 bộ) 

Samyutta-nikãya bộ 6 quyển 

Suttanipata 

Theragathä / Therigathäa 

Udãna 

Vibhanga 

Vimänavatthu và Petavatthu 

Vinaya-pitaka bộ 6 quyển với mục lục 

Yamaka bộ 2 quyển 

Ngoài ra còn hàng trăm xuất bản như sách dịch, sách tham khảo, 
tác phẩm phụ, tạp chí chuyên đề PTS và sách bìa giấy mềm. 
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI ANH VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG ĐÀ0 TẠO 
PHẬT HỌC NỔI TIÊNG TẠI VƯƠNG QUỐC ANH 
Thông thường ở Việt Nam có quan điểm cho rằng tại Âu Mỹ có 

rất ít trường đào tạo Phật học và dẫu có cũng không đạt chất lượng 
cao và không chuyên sâu. Tuy vậy, nếu khám phá số lượng trường, 
trung tâm, viện nghiên cứu, trường đào tạo Phật học chắc chắn 
chúng ta sẽ choáng ngợp trước sự đa dạng và quy mô về lĩnh vực 
nghiên cứu của các trường đào tạo Phật học tại Vương quốc Anh. 
Tác giả xin giới thiệu danh mục các viện hàn lâm của Anh và trường 
đại học, trung tâm nghiên cứu Phật học, chuyên ngành gần Phật 
học hệ cử nhân và thạc sĩ cùng module môn học của chuyên ngành 
Phật học (bao gồm các module có nội dung Phật giáo quan trọng). 


496... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Sinh viên tham dự khóa học yêu cầu học cổ ngữ Pali, Phạn, Tạng để 
đọc các kinh điển gốc. Ngoài các module chính, sinh viên có thể lựa 
chọn các module mà mình quan tâm yêu thích thuộc các chuyên 
ngành khác. Cán bộ học thuật, giảng viên là những chuyên gia đầu 
ngành hoặc có liên quan với nghiên cứu tiến sĩ chuyên ngành Phật 
học được chào đón và tạo cơ hội làm việc. 

¡. University of Aberdeen - trường đại học chuyên về Thần 
học, Lịch sử và Triết học. 


Cử nhân chuyên ngành Tôn giáo: các môn học như Introduc- 
tion to Asian Religions; Buddhist Philosophy; Mahayana Ethics; 
Making Sacred Landscapes; MLitt Religious Studies; Readings in 
Buddhism, Confucianism, and Daoism. Chương trình Tiến sĩ 4 
năm đáp ứng yêu cầu về giảng dạy tiếng Newari, Nepali, Sanskrit 
hoặc Tibetan. 

1i. School of Social Science 

Nghiên cứu: Nhân chủng học của các khu vực nói tiếng Tây 
Tạng và Tây Tạng và đặc biệt là đời sống tôn giáo (bao gồm các mối 
quan hệ giữa nghi lễ của tu viện Phật giáo Tây Tạng và nhà nước); 
những cách thức của các nhà dân tộc học hiện đại tại các khu vực 
Tây Tạng, chuyên gia văn bản và các học giả bản địa để nghiên cứu 
nhân học lịch sử của khu vực. 

1ii. School ofEducation 

Khoa học quản trị bằng Chánh niệm, chương trình đào tạo đặc 
biệt do các giảng viên 

Kagyu Samye Ling Tibetan Buddhist Monastery đảm trách. 

1v. Bath Spa University 

Tham khảo tại website www.bathspa.ac.uk 

Ngành: Công nghiệp Văn hóa và Nhân văn 

Khoa: Nhân văn 


Bộ môn: Tôn giáo, Triết học và Đạo Đức học. 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐC ANH THỜI HIỆNĐẠI „497. 


- Chương trình cử nhân với các chuyên đề Phật học: 


1. Religions, Philosophies and Ethics (Specialized Award) 
(Single hons) 


2. Study of Religions (Major/Joint/Minor) 
3. Philosophy and Ethics (Major/Joint/Minor) 


Ba chương trình thiết kế với sự kết hợp các module khác. Sau 
đây là các module dành riêng cho Phật học tại thời điểm hiện tại: 


SRS001-20 Buddhism: Historical and Doctrinal Developments 


SR6025-20 Buddhism In Practice 


Modules with a substantial Buddhist content 


SR/PE5000-40 Darshana, Dharma and Dao (Indian and 
Chinese philosophies) 


SR6006-20 Religion, Culture and Society in Japan 


Module các khía cạnh Phật học như một tôn giáo hay triết học: 


PE/SR4003 Global Religions and Philosophies 


PES003-20 Ethics, Religion and Humanism: Contemporary 
Moral Dilemmas 


SR/PE5009-20 Philosophy, Religions and the Environment 


SR5000 or SR6001-40 Studying Religions in the Contemporary 
'World 


498... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


PE/SR6014-20 Religion, Philosophy and Gender 


SR/EDó077-20 Without Fear or Favour: National and 
International Perspectives on Religion, Culture and Education — 
includes teaching Buddhism at school level. 


Nghiên cứu sinh tiến sĩ trong các lĩnh vực Phật học, đặc biệt là 
Phật giáo Theravada, Đạo đức học Phật giáo (quan tâm đặc biệt tới 
hòa bình và chiến tranh), Phật giáo trong Giáo dục. 

v. University of Bristol 

Khoa Tư tưởng và Tôn giáo 


Cử nhân ngành nghiên cứu Tư tưởng và Tôn giáo: 


Thạc sĩ Phật học: 


Buddhism: The Foundations 
Buddhism: The Mahayana Tradition 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐC ANH THỜI HIỆN ĐẠI „499_ 


VỊ. Cambridge Ủniversity 

Phòng nghiên cứu Mông Cổ và Châu Á, Khoa Khảo cổ và Nhân 
học. 

Điều hành bởi TS. Hildegard Diemberger, Senior Associate in 
Research 

Nghiên cứu: Lĩnh vực văn hóa Tây Tạng và giao thoa Tây 
Tạng-Mông Cổ; tác động của chính quyền địa phương và đối 
phó tác động lên sự thay đổi căn bản đối với các cộng đồng 
truyền thống; nghiên cứu cảnh quan, không gian và thời gian; 
lịch sử và ký ức về địa phương; thay đổi quan niệm về quyền lực 
và quan hệ họ hàng; các cuộc tranh luận về sự kế thừa tiếp nối, 
truyền thống và hiện đại. 

vii. Canterbury Christ Church Dniversity 


Chương trình cử nhân: tham khảo tại http:/ /www.canterbury. 
ac.uk/arts-humanities/theology-and-religious-studies/Under- 
graduateProsrammes/Home.aspx 


Chương trình sau đại học: tham khảo tại: http://www.canter- 
bury.ac.uk/arts-humanities/theology-and-religious-studies/Post- 
graduateStudy.aspx 


Khoa nghiên cứu Tư tưởng và Tôn giáo học (Department of 
Theology and Religious Studies) 


500. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Cử nhân tôn giáo học (BA in Religious Sfudies)/ Cử nhân Tư 
tưởng và Tôn giáo học (BA in Theology and Religious Studies) 


"` ` ˆ...Ũn.., 
................. 
`... ..... 
BRiiiiiiiiiininn==. 
—.na.g..——. 
7 7 7 ẻ cS 
mm 
RRRioioiiiriiirniirbiiisNEE 


Chương trình Thạc sĩ 2 năm và Tiến sĩ 3-Š năm. 


viii. Cardif University 
Khoa nghiên cứu Tư tưởng và Tôn giáo học 


Cử nhân Tư tưởng và Tôn giáo học: 


Introduction to Sanskrit (not running 2014-15) 
Introduction to Pali (not running 2014-15) 
The Life of the Buddha 


Buddhism - The Eirst Ihousand Years 
Buddhist Sanskrit Texts 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐC ANH THỜI HIỆN ĐẠI „501 


Buddhist elements in the Year I Introduction to the Study of 


Religions 
Thạc sĩ Tôn giáo học: Tôn giáo Châu Á. 
1x. University of Chester 
Khoa Tư tưởng và Tôn giáo học: Ngành Nhân Văn 
http://www.chester.ac.uk/postgraduate/religious_ studies 


Module môn học chương trình cử nhân BA 


LEVEL 4 TH4043 Encountering Religion: Buddhism 


LEVEL 5 TH50SS Asian Philosophies: Knowledge, Liberation 
and the Self 


LEVEL 6 THó045 Minority Faith Communities in Europe: 
(Buddhism component 1 /5th of module) 


LEVEL 6 THó046 Religion and Culture: transformations of 
British religious life 1960-2010 (one session on Buddhism) 


Khóa học sau đại học - MA: 
TH7046 Buddhist Concepts of Awakening (20 tín chỉ MA) 


Đảm trách TS Wendy Dossett, Senior Lecturer in Religious 
Studies 


email: w.dossett(at) chester.ac.uk 
Nghiên cứu về: Tịnh độ tông Nhật Bản. 
x. Dniversity of Kent 

Khoa Tôn giáo học: 


Cử nhân Tôn giáo học: 


Year 1: Introduction to Hinduism and Buddhism 


502... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Year 2/3, available on a biennial rotational basis: 


Buddhism: Its Essence and Development (focusing on early 
Buddhism, Theravada) 


Eoundations of Mahayäna Buddhism (exploring the diversity of 
Mahayäna traditions but with an emphasis on understanding its 


Indian roots) 


Indian Philosophy of Religion (half of course on Abhidharma, 
Madhyamaka and Yogäcära philosophy and their engagement 
with Brahmanical Philosophies) 


Supervision of dissertations in Buddhist Studies 


xi. Kings College, London 


Khoa Tư tưởng và Tôn giáo học: nghiên cứu Phật giáo Nguyên 
thủy; Ngôn ngữ và văn học tiếng Phạn và tiếng Pali, bao gồm văn 
học hỗn hợp tiếng bản địa và tiếng Pali; Truyền thống tu tập Phật 
giáo của Sri Lanka và Đông Nam Á; Phật giáo ứng dụng; Khoa học 
Lịch sử trong bối cảnh Phật giáo. 

xii. University of Lancaster 

Khoa Chính trị, Triết học và Tôn giáo 


Cử nhân Tôn giáo học: 


Year 1: World Religions: Introduction to Buddhism 


Year 1: Ethics, Philosophy and Religion in Asia 
Year 2: Buddhism and Modernity in Asian Societies 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐC ANH THỜI HIỆNĐẠI „503. 


Year 3: Politics and Ethics in Indian Philosophy (explores 
the concept of dharma in inscriptions of Ashoka, Buddhist 


Nikayas, Arthashastra, Law Codes of Manu, Mahabharata, and 
Kamasutra) 


Year 3: Reading Buddhism (scriptural passages from important 
texts in Mahäayãna and Theravada traditions). 


Thạc sĩ Tôn giáo học: 

‹ - The Construction of Gender in Asian Religions 
« - Buddhism and Society 

xiii. University of Oxford 


Cử nhân Tư tưởng và Đông phương học (BA ín 1heology and 
Oriental Studies) 


EREiioisiirpiiiiEEEE 
RE 
RBnnnaiiiiaiiờnn 


Set Texts in a Buddhist Canonical Language: Tibetan 


Early Buddhist Doctrine and Practice 
Buddhism in History and Society 


504. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Eurther Buddhist Texts: Pali 


Further Buddhist Texts: Tibetan 


Cử nhân cổ ngữ Sanskrit (BA in Sanskrif) 


. 3+ 


Tailor-made courses depending on studentS interest 


Phó TS chuyên ngành Tôn giáo Ấn Độ cổ (M.Phil. in Classical 
Indian Religion): 


Sanskrit religious texts 


Phó TS chuyên ngành nghiên cứu Tây Tạng và Himalaya (M. Phí. 
in Tibetan and Himalayan Studies) 


).ˆ............. 
°ˆ.............- 
An 


Phó TS chuyên ngành Phật học (M.Phil. in Buddhist Studies) 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐC ANH THỜI HIỆNĐẠI „Š505.. 


Methodological Approaches to the Study of Buddhism 


Reading Buddhist Texts in Primary Languages (Sanskrit, 
Tibetan, Chinese) 


xiv. School of Oriental and African Studies (SOAS), Univer- 
sity of London 

SOAS là một Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo, khởi xướng, hỗ 
trợ và phối hợp hoạt động trực tiếp và gián tiếp nhằm thúc đẩy sự 
tiến bộ của Nghiên cứu Phật học trong trường; cung cấp một diễn 
đàn cho một cộng đồng trí thức quan tâm tới những những lợi ích 
chung trong nghiên cứu Phật học, điều hành chuõi hội thảo thường 
xuyên về các chủ đề Phật giáo dưới tên gọi của Diễn đàn Phật giáo. 

Chương trình Cử nhân Tôn giáo (ví dụ, trong BA Nghiên cứu 
về Tôn giáo) 


Buddhism: Foundation 


Buddhism in Central Asia 


Buddhism in Pre-Modern China 


Themes in Japanese Religions 


Mahayäna Buddhism 
Tibetan Buddhism 


506... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Thạc sĩ nghiên cứu Phật học hoặc Thạc sĩ tôn giáo của châu Á và 
châu Phi. 


History and Doctrines of Indian Buddhism 


Eeatures of Buddhist Monasticism 
Buddhist Meditation in India and Tibet 
Buddhism in Tibet 


The Buddhist Conquest of Central Asia 
Chinese Religious Texts: A Reading Seminar 


East Asian Traditions of Meditation: From Taoism to Zen 


East Asian Buddhist Thought 


Religious Practice in Japan: Texts, Rituals and Believers 
Oriental Religions in European Academia and Imagination 


xv. York St John University 


Chinese Buddhism in the Pre-Modern Period 


Khoa Tư tưởng và Tôn giáo học 


Cử nhân Tôn giáo học: 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐC ANH THỜI HIỆNĐẠI „507. 


Introduction to Asian Religions 
Buddhism in South and Southeast Asia 
Religions of East Asia 


—T-gg, 
mm. 
)ˆ_.-... 


Nghiên cứu về: Phụ nữ trong Phật giáo Ấn Độ sơ khai, Phật giáo 
và Giới; Văn bản Phật giáo; Tiếng Phạn, tiếng Pali, tiếng Prakrit; 
Chữ khác cổ Ấn Độ và Sri Lanka. 


4. KẾT LUẬN 


Thừa hưởng giá trị giáo dục tiên tiến bậc nhất của thế giới, Phật 
giáo Vương quốc Anh nói chung và giáo dục Phật học Anh nói riêng 
tuy còn non trẻ nhưng đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh 
vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo Phật học. Hệ thống các trường 
đào tạo Phật học tại Vương quốc Anh không chuyên sâu nghiên cứu 
Phật học mà đa phần là nghiên các ngành gần Phật học. Nghiên cứu 
liên ngành và đa ngành được chú trọng nhằm hướng tới nghiên cứu 
ứng dụng thực tiễn Phật học trong các lĩnh vực của đời sống. Giáo 
dục Phật giáo ở Anh khá đa dạng, có những trung tâm, những chùa 
chuyên giảng dạy thực hành theo một pháp tu hay một tông phái, 
bên cạnh đó cũng có các trung tâm, trường đại học giảng dạy Phật 
học theo đúng chuẩn giáo dục quốc tế. Mặt hạn chế lớn nhất của 


508... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Phật giáo tại Anh hiện tại vẫn chưa có một nhóm hay một hội Phật 
giáo chính thức có thể đại diện cho tín đồ Phật giáo ở Anh để quản 
lý các hoạt động của Phật giáo. Nếu có sự quản lý của giáo hội, chắc 
chắn lĩnh vực giáo dục Phật giáo sẽ được quan tâm, đầu tư và phát 
triển mạnh hơn nữa. 


***% 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VƯƠNG QUỐCANH THỜI HIỆN ĐẠI „509. 


Tài liệu tham khảo 
R. Bluck, 2006, Briftish Buddhism: Teaching, Practice and Dewelop- 
mer, Abingdon: Routledge. 


Heinz Bechert & Richard Gombrich (Eds.), 1984 (pbk 1990), The 
World oƒ Buddhism,London: Thames and Hudson. 


Elizabeth J Harris, 1998, What Buddhists Believe, Oxford: One- 
world (a book that grew out ofa radio series on Buddhism that 
Elizabeth wrote and presented for the BBC World Service). 


Peter Harvey, 1990, An Infroduction to Buddhism, Cambridge Dni- 
versity Press (a book that has been re-printed almost every year 
since 1990). 


Ramona Kauth & Elizabeth Harris (Eds.), 2004, Meeting Buddhists, 
Leicester: Christians Aware (£12.20) This can be ordered from 
Christians Aware, 2 Saxby Street, Leicester LE2 0ND; www. 
christiansaware.co.uk 


Damien Keown, 2005, Buddhism: A Very Short Introducfion, Oxford 
Ủniversity Press.Aloysius Pieris, 1988, Loue Meefs Wisdom: A 
Christian Experience oƒ Buddhism, Maryknoll, Ñew York: Orbis 
Books. 


Perry Schmidt-Leukel (Ed), 2005, Buddhism and Christianity in Di- 
alogue: The Gerald Weisfeld Lectures 2004, London, SCM. 


Tài liệu từ internet: 

Society for Buddhist-Christian Studies: 

European Network for Buddhist-Christian Studies: 
The Buddhist Society (London): 

AmaravatI 

www.buddhism.about.com 

www.buddhanet.net 
www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism 


https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism ¡in England 


SI1 


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC 
TẠI ĐỨC 


NCS. ĐĐ. Thích Thanh An 


I. DẪN NHẬP 

Phật giáo dù khảo sát ở bất cứ góc độ nào đều mang một tầm 
vĩ mô vượt lên trên giới hạn bình thường của nhân sinh. Tuy tất cả 
các yếu tố cấu thành nên sự phát triển lâu dài và bền vững của đạo 
Phật đều có chung một xuất phát điểm là con người và thế giới, nói 
thế không có nghĩa Phật giáo mang một âm hưởng siêu quần của 
triết lý huyền bí hay hơi hướng siêu nhiên kỳ vỹ, mà bởi, tư tưởng 
Phật giáo phát xuất từ chính những tinh hoa trí tuệ của một Con 
người đã thấy suốt căn nguyên của vạn hữu và với ý tưởng tối cao 
đưa con người đi trên con đường hướng thượng lìa xa mọi nỗi đau 
thương thống khổ của sự bủa vây giăng kín bởi vô minh. Chính bởi 
từ cuộc đời và nhân sinh mà cấu thành rồi quay ngược trở lại phục 
vụ và hướng chuyển nhân sinh, cuộc đời đến mục đích cao đẹp của 
các tâm lành và ý thiện, giáo lý Phật đã chuyển tải tất cả những nhu 
cầu thiết yếu mà con người ở mọi thời đại, mọi quốc độ tìm kiếm. 
Cũng thế, nhu cầu hạnh phúc là nhu cầu thiết yếu của nhân loại và 
ở đâu có con người thì các vấn đề hạnh phúc được hướng đến. Giáo 
lý Phật đà đáp ứng được tất cả những nhu cầu nhân sinh đó. 


Lịch sử tiếp cận Phật giáo của Âu châu có thể nói là rất sớm từ 


512... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


thế kỷ III trước Tây lịch bởi cuộc chinh phạt Tây Bắc Ấn của Đế 
quốc Hy Lạp song song với quá trình gởi các nhà truyền giáo vào 
các nước châu Âu của Hoàng đế Ashoka đến Hy Lạp và thành lập 
các trung tâm như Alexandria thuộc vùng Kavkaz. Tuy nhiên, mãi 
đến thế kỷ XVII thì Phật giáo Âu châu mới có những nền móng 
vững chắc và hình thành nên những mô hình cụ thể trên tất cả mọi 
lĩnh vực như cơ sở tự viện, truyền thống Phật giáo và đặc biệt hơn 
cả là hệ thống tư tưởng và học thuật đã có những bước tiến đáng 
kể trong công cuộc nghiên cứu giáo lý Kinh điển của cả 2 văn hệ 
Sanskrit và Pali. Nền móng Phật giáo đầu tiên phải kể đến đó là 
những công trình di sản Phật giáo của các nước như Đức, Nga, Áo, 
Ý hay Quốc gia Phật giáo Siberia vào thế kỷ XVII vz... 
II. DI SÂN PHẬT GIÁO TẠI ĐỨC 
1. Cơ sở thờ tự 

Một trong những nền móng cổ xưa và giá trị nhất phải kể đến 
đó là nền móng Phật giáo Đức quốc. Ngôi chùa được xem là cổ 
xưa nhất của Phật giáo nước Đức có tên là Das Buddhaische Haus 
đây là một quần thể chùa thuộc truyền thống Theravada nằm ở 
Frohnau, Berlin, Đức. Đây cũng chính là di sản Phật giáo lớn nhất 
và cổ xưa nhất không những của Đức quốc mà còn của cả châu Âu. 
Đây là quần thể thờ tự mang ảnh hưởng yếu tố văn hóa kiến trúc 
chùa chiền của Sri Lanka. Để lí giải cho điều này, chúng ta cần trở 
lại duyên khởi đầu tiên của quần thể, đó chính là người khởi xướng 
và kiến tạo cho công trình lịch sử này bác sĩ người Đức Paul Dahlke. 
Paul Dahlke thường xuyên có những chuyến tham vấn tìm hiểu đến 
Sri Lanka vào những năm trước chiến tranh thế giới thứ nhất và đã 
trở thành Phật tử nơi đây. Sau khi trở về Đức, ông đã phát tâm kiến 
tạo quần thể này và đã hoàn thành vào năm 1924. Với lối kiến trúc 
kết hợp đậm nét văn hóa Sri Lanka và Ấn Độ (mô phỏng dựa trên 
lối vào ngôi chùa Sanchi Vihara linh thiêng) , tọa lạc trên một khu 
đất có diện tích rộng trên Š mẫu Anh, ngôi chùa này trong một thời 
gian dài trở thành trung tâm Phật giáo ở Đức gắn liền với các hoạt 
động văn hóa Phật giáo nơi đây. Sau khi qua đời vào năm 1928, cơ 


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI ĐỨC „ŠI3.. 


sở này được chuyển giao lại cho thân nhân của ông và họ cũng là 
những Phật tử. Vào khoảng 10 đến 1Š năm sau đó, chính quyền 
Đức quốc xã nghiêm cấm các hoạt động tâm linh cũng như học 
thuật nên nơi này đã có lúc bị liệt vào cơ sở bị dỡ bỏ. Song, được sự 
ủng hộ tận lực của Walter Schmidts, một Phật tử người Đức đã mua 
lại với giá 550.000 DM và được hiệp hội Xổ số Đức ủng hộ 298.000 
DM để mở rộng khuôn viên vào năm 1973, sau đó lại được Bộ Văn 
hóa Sri Lanka hỗ trợ 1 1.000 Rs để xây dựng Tăng xá cho tu sĩ. Cơ sở 
vật chất cho thư viện cũng như nội thất cũng được Chính phủ Liên 
bang Đức cúng dường 10.000 DM vào năm 1967 bởi sự vận động 
của Đại sứ Sri Lanka, ông G. §. Peiris. 


Kể từ lúc Hiệp hội Phật giáo Đức quốc của Sri Lanka mua lại 
cơ sở này từ năm 1957, một hệ thống thư viện nguy nga tráng lệ đã 
được xây dựng và được đầu tư với số tiền khoảng 357.500 Rs. Đã 
có 3 nước tích cực đóng góp sách cho thư viện, năm 1963, Đại sứ 
Thái Lan tại Bonn đã tặng bộ Tam tạng được ¡in bằng tiếng Thái. 
Năm 1965, Đại sứ Ấn Độ đã tặng bộ Tam tạng Pali gồm 41 quyển. 
Năm 1966, Đại sứ Nepal tại Bonn cũng đã tặng bộ Tam tạng bằng 
tiếng Nepal và tất cả sách này đều được sử dụng vào mục đích ng- 
hiên cứu Phật học tại đây. Thời kỳ này, người phụ trách quản lý hầu 
hết là các vị sư Sri Lanka. Vào năm 1972, một công dân Đức tên là 
Rhenia Stráu đã phát tâm xuất gia sau đó đến Sri Lanka theo học 
các lớp cao học và trở lại Đức năm 1975. Với mong muốn độc lập 
tất cả mọi thứ nên việc xúc tiến đàm phán độc lập về thủ tục được 
gấp rút tiến hành. 

Dần dà, phong trào tu và học Phật của người Đức phát triển, 
đặc biệt, phong cách hành trì và học tập của người Đức khá khác 
so với truyền thống Sri Lanka. Các tu sĩ có trình độ đã chuyển ngữ 
từ Pali và Sanskrit sang tiến Đức để cho Phật tử đọc tụng nghiền 
ngẫm và nghiên cứu. Ở Đức, sự cúng dường lúc đó rất khó và do 
môi trường phương Tây cũng như văn hóa ở đó nên mọi thời đều 
trả phí. Không phải nơi truyền đạt yêu cầu mà chính những người 
có nhu cầu tìm hiểu, học tập nghiên cứu và hành trì họ làm vậy như 


514... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


một nét văn hóa đặc trưng, ngày nay tham dự khóa tu là họ sẽ đóng 
phí chứ không có văn hóa cúng dường như Sri Lanka hay các nước 
Á châu. Các văn bản cũng như nghiên cứu hay kinh kệ được in và 
phát dưới dạng bản tin mỗi ngày cho những Phật tử và không phải 
Phật tử có nhu cầu tìm hiểu và tu tâp. 


Đến nay hệ thống chùa chiền tự viện tại Đức đã phát triển tương 
đối đáng kể nhờ sự du nhập các nền văn hóa khác nhau trên thế giới 
như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Sri Lanka, Nhật Bản v+v... do 
nhu cầu sinh hoạt tâm linh của kiều bào dân tộc nước đó đang sinh 
sống và làm việc tại Đức. Điều này tạo nên một sắc thái đa dạng của 
hệ thống tự viện Phật giáo Đức quốc. 

2. Màu sắc trường phái Phật giáo ở Đức 

Đã có nhiều tác phẩm và công trình nghiên cứu về Phật giáo 
Đức ra đời vào những năm đầu thế kỷ XVII vô cùng giá trị và bộc 
lộ rõ tính khoa học, ưu việt cũng như phác thảo bức tranh toàn 
cảnh một cách phong phú về tình hình nghiên cứu Phật học lúc bấy 
giờ. Một tác phẩm được xem như là đánh dấu bước đầu cho phong 
trào nghiên cứu Phật học nơi đây phải kể đến là “The Religion oƒ the 
Buddha” (Tôn giáo của Đức Phật) ra đời vào những năm 1857 đến 
1859 bởi một học giả người Đức Carl Friedrich Koeppen. Tập sách 
này phác thảo lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca, tổng quan về truyền 
thống Theravada cũng như những giáo lý cơ bản đầu tiên của Đức 
Phật. Tuy nhiên, càng về sau này và đến hôm nay, đây chỉ là một tác 
phẩm được xem như khơi mào cho phong trào nghiên cứu. Song, 
ở quyển thứ hai, Lamaism - tác giả quyển này đã trình bày vẫn còn 
giá trị đến hôm nay. Trong một khía cạnh khác, một nhà nghiên cứu 
người Thụy Sĩ - Constantin Regamey đã thống kê và trình bày bằng 
tiếng Đức một thư mục hệ thống Triết học tại Berne năm 1950 
phân chia các tác phẩm Phật học Mỹ - Âu làm 3 nhánh chính gồm 
trường phái Anglo-German, trường phái Leningrad và trường phái 
Hiện đại. 

Đối với các bộ phận thuộc trường phái Anglo-German, tất cả 
các học giả đa phần đều dựa trên các công trình nghiên cứu văn 


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI ĐỨC „ŠI§.. 


hệ Pali của T. W. Rhys Davids (1842-1922). T. W. Rhys Davids 
tên đây đủ là Thomas Williams Rhys Davids, sinh ngày 12-5- 
1843 tại Colchester Anh quốc, con của mục sư Thomas Williams 
Davids. Ông theo học Sanskrit với giáo sư StenzlÌer tại trường đại 
học Breslau ở Đức, và tốt nghiệp bằng Tiến sĩ Triết học. Năm 
1864, ông được bổ nhiệm giữ chức Dân sự tại Sri Lanka. Nhờ kiến 
thức về ngữ học đã giúp giáo sư bấy giờ nghiên cứu dễ dàng hai 
thứ tiếng Tamil và Sinhalese. Trong quá trình nghiên cứu học tập, 
ông theo đuổi ngôn ngữ văn hệ Pali và tư tưởng triết học Phật giáo 
văn hệ này. Năm 1881, ông đứng ra thành lập The Pali Text Society 
(Hội Phiên dịch Kinh tạng Pali) tại Luân Đôn, đồng thời giữ chức 
vụ chủ tịch, với sự tham gia của nhiều học giả Đông phươmg và Tây 
phương như Viggo Fausboll, Đan Mạch (1824-1908); Hermann 
Oldenberg, Đức (1854-1920); Emile Senart, Pháp (1847-1928) và 
Richard Morris. Phần lớn các tác phẩm dịch thuật và biên chép là 
từ Tạng kinh và Tạng luật, chỉ một số ít là từ Tạng Abhidhamma 
mà thôi. Một tác phẩm trứ danh của trường phái này được hoàn 
thành vào năm 1881 với tựa đề “Buddha, His Life, His Doctrine, His 
Orđer” (Đức Phật, Cuộc đời, Giáo pháp và Tăng đoàn của Ngài) do 
Hermann Oldenberg viết. Cũng chính ông, người đã chuyển ngữ 
phiên bản tiếng Anh sang tiếng Đức tác phẩm này và đã tái bản đến 
14 lần. Do sự tiếp cận bằng văn bản gốc của văn hệ Pali cũng như 
nghiên cứu các tư tưởng từ văn hệ này, ông đã bác bỏ các lập luận và 
một số công trình nghiên cứu thời bấy giờ về Đức Phật khi họ cho 
rằng Đức Phật chính là sự đồng bộ và nhân cách hóa của mặt trời. 
Ông đã bày tỏ quan điểm dựa trên các văn bản chính thống để cải 
chính lại những suy nghĩ lệch lạc như thế. 

Về Tạng luật Pali, Hermann Oldenberg đã chỉnh sửa lại gồm Š 
tập trong khoảng thời gian từ 1879 đến 1883, và cũng trong năm 
1883 chính ông đã chỉnh sửa lại một số vấn đề trong Trưởng Lão 
Tăng kệ và Trưởng Lão Ni kệ. Để thuận tiện cho việc truyền bá 
giới luật trong nước nhà, ông đã chuyển ngữ Tạng luật Patimokkha 
sang tiếng Đức đồng thời cho ra đời tác phẩm “The Teaching oƒ the 
Upanishads and the Beginnings oƒ Buddhism” (Giáo lý Upanisads và 


Š5l6... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


khởi nguyên của đạo Phật) vào năm 1915. Và những phương thức 
tầm tra của Oldenberg về việc khảo cứu Phật điển cũng đã được kế 
thừa một cách triệt để, đặc biệt là các tác phẩm của nhiều tác giả 
khác nhau như “Mara and the Buddha” (Ma vương và Đức Phật) 
của Ernst Richard (1844 - 1918), “L/ƒe and Doctrine oƒ the Buddha” 
(Cuộc đời và Giáo lý của Đức Phật) của Richard Pischel (1849 - 
1908), “Buddhism - The Buddha and His Doctrine” (Đạo Phật - Đức 
Phật và Giáo pháp) của Herman Beckh (1875 - 1937). Thời kỳ 
1920 đến 1925 công trình phiên dịch kinh điển đầu tiên tại Đức 
của bộ Samyutta Nikaya đó là 2 quyển đầu do học giả Wilhelm Gei- 
ger (1856 - 1943) chuyển dịch, và một tác phẩm vô cùng nổi tiếng 
của ông đó là “Pali Liferature and Language” (Văn học và Ngôn ngữ 
Pali) được ra đời vào năm 1916. 

2.1. Tăng thân và các tác phẩm 

Từ môi trường học thuật và phong trào nghiên cứu Phật giáo 
ngày càng lan rộng, bên cạnh các chuyên gia Phật học, các học giả 
nhà nghiên cứu trong và ngoài nước phát tâm đi theo con đường 
cát ái từ thân, đi trên con đường giải thóat để đem giáo lý nhiệm 
mầu làm an lạc cho cuộc đời; phát nguyện là một cánh sen trong 
đoá sen thanh tịnh vô cấu nhiễm của hàng ngũ con Phật, với xưng 
danh Thích tử. Một trong các vị nổi tiếng nhất thời bấy giờ đó là 
Thượng tọa Nyanatiloka Maha. Ngài sinh ngày 19 tháng 2 năm 
1878 tại Wiesbaden, Đức, tên là Anton Walther Florus Gueth. Cha 
của Naài là Anton Gueth, một giáo sư kiêm hiệu trưởng của Phòng 
tập thể dục thành phố Wiesbaden, đồng thời là một ủy viên hội 
đồng. Tên của mẹ Nsài là Paula Auffahrt. Ngài đã học tại Königliche 
Realgymnasium ở Wiesbaden từ năm 1888 đến 1896. Từ năm 1896 
đến 1898, Ngài nhận được học bổng về lý thuyết và sáng tác âm 
nhạc, và khi chơi violin, piano, viola và clarinet. Từ năm 1889 đến 
1900, Ngài học lý thuyết và sáng tác âm nhạc cũng như chơi violin 
và piano tại Nhạc viện Hochsches tại Frankfurt. Từ năm 1900 đến 
năm 1902, ông học sáng tác theo Charles-Marie Widor tại Học viện 
Âm nhạc Paris. Năm 1903, Ngài đến thăm Sri Lanka một thời gian 


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI ĐỨC .ŠI7. 


ngắn và sau đó tiến tới Miến Điện để gặp Thượng tọa người Anh 
Bhikkhu Ananda Metteyya. Tại Miến Điện, ngài được trao thọ tam 
quy ngũ giới làm Phật tử Theravada tại chùa Nga Htat Kyi dưới sự 
truyền giới của Hòa thượng U Asabha vào tháng 9 năm 1903, lúc 
Ngài 2Š tuổi. 

Vào tháng I hoặc tháng 2 năm 1904, Ngài nhận được sự chấp 
nhận đăng đàn thọ Cụ túc giới với U Kumara Mahathera, trở thành 
một Tỳ kheo với tên Nyãnatiloka. Sau năm 1904, Ngài đến thăm 
Singapore, có lẽ với ý định thăm nhà sư Ailen U Dhammaloka của 
Ailen. Vào cuối năm 1904, Ngài rời Rangoon cùng với nhà sư Ấn 
Độ Kosambi Dhammananda, học giả Harvard sau này là Dharman- 
anda Damodar Kosambi. Trong một hang động ở dãy núi Sagaing, 
Naài thực hành thiền định và thiền minh sát. 

Mong muốn nghiên cứu sâu hơn về kinh điển Pali và kinh điển 
Pali, ông đã đến Sri Lanka vào năm 1905. Năm 1905, Nyanatiloka 
ở lại với nhà sư hoàng tử Cambodlia Jinavaravamsa, cùng nhau thực 
tập thiền định về bản chất của cơ thể bằng cách quan sát bộ xương 
hoặc suy ngẫm về cái chết. 


Vào năm 1911, Ngài xây dựng tu viện ở trong vùng Ratgama 
Langoo, Doanduwa, thuộc miền Nam Sri Lanka cho các tu sĩ đến từ 
Tây phương tu tập. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, Ngài tu tập tại 
Sri Lanka và Úc, sau đó Ngài đến Nhật Bản và giảng dạy tại Đại học 
Tokyo. Sau Š năm Ngài trở lại Sri Lanka và tu hành cùng các Tăng sĩ 
người Đức. Tác phẩm đầu tay của Ngài là “the Word oƒthe Buddha” 
(Lời dạy của Đức Phật) bằng tiếng Đức và được xuất bản vào năm 
1906. Đây được xem như là tác phẩm kinh điển của Phật giáo Đức 
quốc trải qua hơn 12 lần phiên bản với 9 loại ngôn ngữ khác nhau và 
số lượng đầu sách bán ra vô cùng đáng kể. Bên cạnh đó, những tác 
phẩm khác như “The Fundamentals oƒ the Buddha” (Những nguyên 
tắc cơ bản của Đức Phật), “ The Path oƒ Deliuerence” (Con đường giải 
thoát), “The Guide through Abhidhamma Pitaka” (Dẫn vào Tạng Vì 
diệu pháp), “The Buddhist Dictionary” (Từ điển Phật học) vv... là 
những đóng góp to lớn của Ngài đối với việc nghiên cứu Phật học 


Sl8... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Đức quốc. Ngoài những tác phẩm trước tác ra, một bộ phận công 
trình dịch thuật đồ sộ cũng được ra đời đóng góp vào tủ sách Phật 
giáo thế giới và chiếm một vị trí quan trọng trong đó. Các tác phẩm 
chuyển dịch của Ngài phải kể đến Anguttara Nikaya với Š quyển, 
Thanh Tịnh Đạo, Puggalapannatti. 


(Bộ Nhân chế định 1 trong 7 bộ lớn của Vi diệu pháp), đồng 
thời cho ra mắt bộ ngữ pháp Pali và chuyển tất cả sách Anh ngữ của 
mình sang Đức ngữ. 


Đệ tử lớn của Ngài chính là tác giả của tác phẩm lừng danh “The 
Heart oƒ Buddhist Meditation” (Trái tìm của Thiên Phật giáo, Cố 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã chuyển dịch sang 
Việt văn) - Thượng tọa Nãnapodika Mahã hay Nyanapodika Thera. 
Nyanapodika Thera tên thật là Siegmund FEenige sinh ra ở Hanau, 
Đức vào ngày 21 tháng 7 năm 1901 là con trai duy nhất của một 
gia đình Do Thái. Năm 1921, ông cùng cha mẹ chuyển đến Berlin, 
nơi ông gặp gỡ các Phật tử Đức và cũng được tiếp cận với văn học 
Phật giáo bằng tiếng Đức. Lần đầu tiên Ñyanapodika Thera bắt gặp 
các tác phẩm của Ngài Nyanatiloka Thera, ông đã tìm hiểu và biết 
được rằng Nyanatiloka Thera đã thành lập một tu viện cho các tu 
sĩ phương Tây Polgasduwa, Dodanduwa đặt tên là Đảo Hermitage, 
điều này đã thôi thúc Nyanapodika Thera quyết tâm đến tham vấn 
và Bồ đề tâm xuất gia nung nấu từ đó. Đầu năm 1936, cuối cùng, 
Nyanapodika Thera cũng có thể rời châu Âu đến Sri Lanka. Sau vài 
tháng nghiên cứu và học tập hành trì, vào tháng 6 năm 1936, ông 
xuất gia và được đặt tên là Nyanaponika. Năm 1937, ông thọ Cụ 
túc giới dưới sự dạy dỗ của Ngài Nyanatiloka Thera và theo học tập 
tu hành với Bổn sư. Năm 1952, cả Hòa thượng Nyanatiloka Thera 
và Nyanaponika Thera đều được Chính phủ Miến Điện mời làm 
cố vấn cho kỳ kết tập lần thứ sáu, được triệu tập vào năm 1954 để 
chỉnh sửa và in lại toàn bộ văn hệ Pali. Sau khi công việc của họ với 
Hội đồng được hoàn thành, Nyanaponika Thera ở lại Miến Điện 
trong một thời gian đào tạo về Vipassana (Thiển minh sát) dưới 
sự hướng dẫn của thiền sư nổi tiếng Hòa thượng Mahasi Sayadaw 


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI ĐỨC „Š5I9_ 


Thera. Ông cũng đã chuyển dịch bộ Dhammasangani (Bộ Pháp tụ) 
sang tiếng Đức. 


2.2. Các dịch giả lớn của Trường phái Anglo-German 


Nếu xét trên bình diện châu Âu, đứng sau hội Pali Text Society 
của Luân Đôn thì các nhà dịch thuật Đức chiếm vị trí kế cận bởi 
những đóng góp dịch thuật vô cùng to lớn cho nền giáo dục Phật 
giáo Đức quốc. Một trong số đó là Karl Eugen Neumann. Ông sinh 
ngày 18 tháng 10 năm 186S tại Vienna. Neumann đã đến Halle vào 
năm 1891 hoàn thành luận án về Pali văn bản học, dưới sự hướng 
dẫn của giáo sư Richard Pischel. Trong cùng năm đó, ông đã xuất 
bản “Zwei buddhistische Suttas und ein Traktat Meister Eckharts” 
(Two Buddhist Suttas and a treatise of Meister Eckhart - 2 bài kinh 
và luận án của Meister Eckhart). Năm 1892, sau khi trở về Vienna, 
Neumann đã xuất bản một tuyển tập các văn bản từ Pali bằng tiếng 
Đức nhân dịp sinh nhật lần thứ 104 của Schopenhauer. Sau khi hoàn 
thành bản dịch Pháp cú vào năm 1893, Neumann nhận ra mong 
muốn lớn lao của mình là đến thăm các quốc gia nguyên thủy của 
Phật giáo. Sau khi du lịch đến các nước Phật giáo Theravada trở về, 
ông đã bắt đầu chuyển dịch tất cả các Tập Kinh từ văn hệ Pali sang 
tiếng Đức. Các bản dịch của ông bao gồm Trường bộ Kinh, Trung bộ 
Kinh, Pháp cú, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ. 

Một nhân vật nổi trội khác trong giới nghiên cứu đó là Kurt 
Scimidt cùng thuộc trường phái Anglo-German này. Ông sinh vào 
năm 1879, các tác phẩm của ông phần lớn là nghiên cứu về truyền 
thống Theravada và các dịch phẩm đều từ Pali. Ông đã cho xuất bản 
một quyển sách tóm tắt Kinh Trung bộ theo dạng bỏ túi và hơn 12 
tác phẩm lớn nhỏ cùng các dịch phẩm tiêu biểu khác. Một đóng góp 
to lớn của ông đối với nền học thuật của Phật giáo Đức đó là đầu 
tư phân tích cặn kế và ra mắt quyển Tử điển Thuật ngữ Pali trong đó 
giải thích các từ khó hiểu hay dễ gây nhầm lẫn mà trong quá trình 
nghiên cứu ông đã nhận ra từ các dịch giả đi trước. Bên cạnh đó, 
ông cũng tham gia giảng dạy tại Đại học Tây Berlin về các bộ môn 
như Ngôn ngữ Giáo pháp và Pali. Tính thẩm quyền học thuật của 


520... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


ông sở dĩ có cấp bậc như vậy vì ông đã đạt được bằng L.L.D vào năm 
1901 của Đại học Rostock. Chính bởi từng làm báo và biên tập báo 
chí chuyên nghiệp nên cách tiếp cận và sử dụng cũng như phân tích 
ngôn ngữ bắt buộc phải có yêu cầu về chuẩn mực nguồn cao. Điều 
này tạo thành phong cách trong các nghiên cứu của ông như một 
phần tất yếu. Bởi lẽ, trong quá trình nghiên cứu thì ông nhận thấy 
các dịch bản có sự sai lệchvà để xác minh cũng như tìm cái chuẩn 
mực thì chỉ có một cách duy nhất đó là tự học lấy Pali và rồi tự mình 
định hình nên sự rạch rồi giữa nguyên bản và cảm tác. Và rồi, ông 
trở thành bậc thây của Pali - “Master of Pali. Bên cạnh đó, ông cũng 
được biết đến như một học giả lỗi lạc của Sanskrit và tiếng Trung. 
Vào năm 1917, ông được mời giảng dạy Phật học tại Munich và 
sau đó 15 tác phẩm khác nhau về Phật học ra đời kèm theo nhiều 
bài nghiên cứu khác về Phật họcđược công bố'. Đặc trưng tư tưởng 
trong những tác phẩm của ông có thể đề cập đến những vấn đề 
chính như: Giới thiệu học thuyết, Sử liệu về các Thánh đệ tử Phật, 
Thế giới Không tánh, Thú lời Phật dạy, Tuyển tập lời dạy của Đức 
Phật từ thánh điển Pali (2 quyển), Ngữ pháp Pali, nổi bật nhất trong 
đó là tác phẩm Học thuyết Phật đà năm 1947 và Từ điển Phật học 
(1948) như đã đề cập ở trên. 

2.3. Trường phái Hiện đại và các tác giả tác phẩm 

Sở đĩ có tên gọi như thế (The Morden school) là bởi vì hầu hết 
các công trình nghiên cứu và các học giả đều có chung một cách 
tiếp cận đó là tiếp cận phổ quát. Các nhà nghiên cứu không chỉ tập 
trung nghiên cứu chuyên biệt một truyền thống riêng biệt nào như 
Theravada, Mahayana hay Mật tông mà nghiên cứu tất cả các nguồn 
dữ liệu liên quan đến Phật giáo bao gồm các nguồn từ Sanskrit, Pali, 
tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Tây tạng. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai 
thực sự là bậc lỗi lạc trong từng ngôn ngữ riêng biệt. Các tác phẩm 
đầu tiên của trường phái này thuộc về các học giả người Pháp và Bỉ, 
chính vì lẽ đó, nên đôi khi, trường phái này còn có một tên gọi khác 


1. German Buddhist Writers, A Wheel publication, PBS, Kandy, Srilanka, 1991. 


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI ĐỨC „521. 


đó là Trường phái Pháp Bi (Eranco-Belgian). Học giả L.de la Vallee 
Poussin được sinh ra tại Liège năm 1869. 


Ông học tại Đại học Liège từ năm 1884 đến 1888, nhận bằng 
tiến sĩ ở tuổi 19. Ông học tiếng Phạn, tiếng Pali và Avestan dưới 
thời Charles de Harlez và Philippe Colinet từ năm 1888 đến năm 
1890 tại Đại học Louvain. Ông cũng đã giữ chức vụ Giảng viên 
tiếng Phạn tại Đại học Liège. Ông tiếp tục nghiên cứu về Avestan 
và Zoroastrian Gathas dưới thời Hendrik Kern tại Đại học Leiden, 
nơi ông cũng tiếp tục nghiên cứu về tiếng Trung và tiếng Tây Tạng. 
Ông có một học trò tiêu biểu là Etienne Lamotte, người đã có một 
công trình kỳ vỹ về các nghiên cứu Phật học. Tác phẩm tiếng Pháp 
“Histoire du Bouddisme Indien” (Lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ) nổi tiếng 
ở Pháp. Người Đức được biết đến như học giả đầu tiên của trường 
phái này là Max Walleser (1874 - 1954). 

Max Walleser sinh năm 1874 và mất năm 1954. Ông là một giáo 
sư danh tiếng của Đại học Heidellberg, đồng thời cũng là người 
sáng lập Học viện Kiến thức Phật giáo “Institu Fur Buddhismus 
Kunde” với số lượng lớn sinh viên Đức, Nhật và Ấn Độ, Giáo 
sư Edward Conze cũng là một trong những giáo sư giảng dạy tại 
trường này. Công trình nghiên cứu chính của ông là bộ sách gồm 4 
quyển “Buddhist Philosophy and Its Historical Development” mất 
21 năm kể từ khi ông bắt tay vào việc năm 1904. Ông cũng tham 
gia phiên dịch và hiệu đính cùng Hội đồng Pali Text Society năm 
1924 ở Luân Đôn với các công trình đóng góp như quyển đầu của 
tập Manorathapurani và chú giải Kinh Tăng Chi bộ. Năm 1904, ông 
viết “Philosophical Foundation oƒ Early Buddhism” (Nền tảng Triết 
học của Phật giáo Sơ kỳ), chuyển dịch As£asahasrika (Bát thiên tụng 
Bát Nhã). Năm 1912, Trung quán luận của Bồ tát Long-thọ được 
chuyển ngữ từ cả 2 phiên bản tiếng Tây Tạng và Trung Quốc sang 
tiếng Đức. Bộ phận phiên dịch Sanskrit của ông vô cùng đáng nể 
với các tác phẩm vừa nêu và các tác phẩm như VW/racchedika (Kinh 
Kim Cang), một số bộ luận của Duy thức tông. 


Trong giai đoạn này đã có những khám phá mới trong công 


522... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


cuộc tìm kiếm nguồn tư liệu cổ xưa về văn bản đó là các phiên 
bản Sanskrit. Hai nhà khoa học người Đức gồm có Albert Von Le 
Coq (1860 - 1930), Albert Gruenwedel (1856 - 1938) vào khoảng 
những năm 1904 - 1914 họ đã đến Turfan một đảo nhỏ thuộc 
Turkestan Sinkiang Trung Quốc. Tại đây, họ đã tìm được các mảnh 
của các văn bản Sanskrit và Tocharic. Các mảnh tư liệu này đa phần 
như những so sánh giữa các phái Nhất thiết Hữu bộ và Hinayana. 
Sau đó, Ernst Waldschmidt (xem II.1) đã khôi phục gần như sát với 
nguyên bản nhất. 


Ernst Waldschmidt Và cộng sự của ông đã hệ thống và biên 
chép lại thành “The Tradition oƒ the Liƒe End oƒ the Buddha” (Truyền 
thống về sự kết thúc cuộc đời của Đức Phật) gồm 2 quyển hoàn 
thành vào năm 1948 trong vòng 4 năm; Mahaparinirvanasutta (Đại 
bát niết bàn kinh) 3 quyển hoàn thành năm 1951. Từ kết quả đó, 
ông đi đến kết luận 3/4 độ chính xác về ngôn ngữ Pali, Sanskrit và 
thẩm định các mảnh tư liệu từ thế kỷ II trước Tây lịch, qua đó xác 
định các vấn đề liên quan đến cuộc đời Đức Phật”. Ngoài ra, tác 
phẩm “Obseroations on the Language oƒ the Buddhist Original Canon” 
(Khảo cứu về Ngôn ngữ của Văn bản Phật giáo nguồn). Đây là một 
tác phẩm vô cùng quan trọng nhưng cũng dấy lên nhiều tranh luận 
khi cho rằng ngôn ngữ Pali ở một số câu cú đoạn chưa rõ nghĩa và 
nó dường như sáng tỏ hơn khi chuyển thành Magadhi. Ông cho 
rằng tiếng Magadhi là nguyên bản gốc, là Lời của Phật và các văn 
bản Pali đều được dịch từ Magadhi, các văn kiện Hinayana cũng có 
sự tương đồng với Pali và Magadhi. 

Helmuth Von Glassenapp (1891 - 1963) là một vị giáo sư của 
trường Đại học Tuebinge, là một người có am hiểu về Mahayana, 
Theravada và Tantrayana. Xuất phát từ niềm thích thú bởi các 
nghiên cứu của Roénberg và Stcherbatsky, ông đã viết nên tác 
phẩm “Hisfory and Origin oƒ the Buddhist Dhamma Theory” (Lịch sử 
và Nguồn gốc của Lý thuyết Giáo lý Phật giáo) năm 1939. Trong tác 


2. Peris, W., Buddhsim in Germany, Buddhist Culture Centre, Colombo, 2001, tr.129. 


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI ĐỨC „523. 


phẩm này, ông khảo sát triết lý của Abhidhamma của sự vô thường 
trong văn hệ Pali. Các tư tưởng về Vô thường, Vô ngã và triết lý 
Duyên khởi được ông trình bày so sánh đối chiếu và đưa ra những 
nhận định mới mẻ nhằm phá tan những định kiến về cái Tôi to lớn 
trong thời đại ông. Một tác phẩm kinh điển khác của ông là “The 
Philosophy oƒ the Indians” (Triết học của người Ấn), qua đó chứng 
minh quan điểm vì sao triết thuyết của Đức Phật được truyền bá và 
ảnh hưởng sâu rộng bền vững lên các vùng lãnh thổ Trung Quốc, 
Nhật Bản, Sri Lanka, Tây Tạng, Mông Cổ, Miến Điện vxv... Với câu 
nói nổi tiếng của ông: “Phật giáo đã đóng góp cho lịch sử Triết học 
một giá trị ý nghĩa vô song”. Bên cạnh đó còn có những công trình 
nghiên cứu khác của ông như “ Buddhism in India and Far Easf” (Phật 
giáo ở Ấn Độ và vùng Viễn Đông - 1936), “The Wisdom oƒthe Buddha” 
(Trí tuệ của Đức Phật - 1946), “The Indian Image oƒ German Thinkers” 
(Hình tượng Ấn Độ qua suy nghĩ người Đức - 1960). 


Eriedrich Max Mũller, ông sinh năm 1823 và mất năm 1900 ở 
Dessau, Đức. Cha là Wilhelm Mũiller, mẹ là Adelheid Mũller. Ông 
phần lớn sống và làm việc tại Anh và được Đại học Oxford phong 
hàm giáo sư năm 1858. Ông là Tổng biên tập của Thánh điển 
Phương đông gồm Š0 quyển chuyển dịch sang tiếng Anh của chính 
ông và 20 học giả xuất sắc. Đồng thời, ông cũng đảm nhiệm chức 
vụ Tổng biên tập Thánh điển Phật giáo dưới sự bảo trợ của Hiệp hội 
Pali Text Society, Luân Đôn và đã xuất bản 2Š ấn phẩm chuyển ngữ 
tiếng Anh. Hầu hết các tác phẩm liên quan đến Phật giáo hay các 
nghiên cứu tại Oxford cũng như hiệp hội đều qua sự chỉnh sửa của 
ông. Ông còn là tác giả của bộ sách ngữ pháp Sanskrit nổi tiếng mà 
đến nay được xem là giáo trình chính của các chuyên khoa Sanskrit 
của các trường nổi tiếng trên thế giới. Ông là học giả Tây phương 
đầu tiên bác bỏ nhận định Phật giáo là một chủ nghĩa hư vô. Xuyên 
suốt cuộc đời, ông cống hiến sức lực trí tuệ cho giáo dục mà đặc biệt 
là cho ngôn ngữ Sanskrit và Phật giáo cũng như tư tưởng Vệ đà. Tất 


3. “Buddhism still has for the general history oƒ philosophy an incoparably great significance”, 
sảd, tr.84. 


524... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


cả các tác phẩm lớn nhỏ của ông đều xoáy sâu vào Phật giáo, Vệ đà 
và Sanskrit và kịch liệt đả phá tư tưởng Ki-tô giáo. Ông đã thuyết 
giảng rất nhiều trường lớp với các chủ đề đa dạng nhưng trong đó 
phải kể đến 4 bài giảng nổi tiếng đó là Tôn giáo Tự nhiên, Tôn giáo 
Vật lý, Tôn giáo Nhân học và Thần học hay Tôn giáo Tầm lý. 

Georg Grimm, ông sinh 1868 mất 1945. Cha mẹ muốn ông trở 
thành một linh mục, tuy nhiên, bước đầu vâng lời cha mẹ nhưng 
sau đó ông lại theo đuổi giấc mơ tri thức và học tại một trường Đại 
học Luật, kết thúc ở thứ hạng nhất. Sau đó, ông được giao chức vụ 
Chánh án tối cao. Song, các thay đổi về tư tưởng cũng như những 
tác động của triết học Schopenhauer (1788 - 1860) đang hướng 
ông sang một con đường hoàn toàn mới. Chính bởi niềm đam mê, 
ông đã tiếp xúc với người học trò của triết gia Schopenhauer là 
tiến sĩ Paul Deusen (1845 - 1919), một vị triết gia và nhà nghiên 
cứu về Triết học Ấn Độ. Cả hai người nhanh chóng trở thành tri 
kỷ và thường xuyên trao đổi kiến thức với nhau. Chính vì lẽ đó, 
Schopenhauer - người đánh giá rất cao Phật giáo đã hướng dẫn cho 
Grimm từng bước tiếp cận đạo Phật. Ông đã đọc Kinh Trung bộ với 
bản dịch của Neumann (xem 2.2) nhưng vì chưa sáng tỏ ở một số 
điểm nên Grimm bắt đầu tự tìm hiểu bằng cách học và nghiên cứu 
Sanskrit và Pali. Trong thời gian ngắn, Grimm đã thông thạo cả 2 
ngôn ngữ này. Để tỏ lòng mến mộ và biết ơn dẫn đạo nên Grimm 
thường xuyên ủng hộ Naumann về phương diện tài chính và cũng 
chấm dứt công việc tòa án sớm hơn độ tuổi để dành trọn thời gian 
cho việc nghiên cứu và truyền bá Phật giáo, thời gian còn lại của 
cuộc đời lên đến 37 năm. Grimm thường xuyên giảng dạy tại Đại 
học Munich và các trường đại học lớn tại Đức. Chính điều này làm 
cho Grimm có một lượng lớn các thính giả cùng đam mê nghiên 
cứu đạo Giải thóat và đây là nhân duyên để Cộng đồng Phật giáo 
ra đời. Số lượng trước tác về Phật giáo của Grimm vô cùng đáng kể, 
bên cạnh các bài báo nghiên cứu, tham luận Grimm còn là tác giả 
của 8 đầu sách Phật học khác. Tác phẩm nổi tiếng là “The Doctrine oƒ 
the Buddha: the Religion oƒ reason and Meditation” (Học thuyết của 
Đức Phật: Tôn giáo của Lý tính và Thiền) được viết bằng tiếng Đức 


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI ĐỨC .Š52S.. 


năm 1915 và được dịch sang tiếng Anh bởi một Tỳ kheo người Anh 
tên Silãcãra. Ngoài bản dịch này thì hầu hết 15 quốc gia có nền học 
thuật Phật học tiên tiến đều có bản dịch riêng. Sau này, có một bản 
dịch tiếng Anh khác vào năm 1958 của E.E.J Payne và do chính con 
gái của Grimm viết lời giới thiệu. 

Quyển sách có độ dày 414 trang dựa vào các kinh điển trong 
tạng Nikaya để giải thích các quan điểm về Giáo pháp Đức Phật. 
Với tiêu chí trở về với nguyên bản của đạo Phật nên Grimm dựa 
vào hầu hết những dữ liệu xác thực trong văn hệ Pali để trình bày. 
Các vấn đề về Ngã, Vô ngã, Luân hồi và tái sinh được ông đề cập rõ 
ràng trong tác phẩm này đều dựa vào Kinh tạng Pali. Bên cạnh đó, 
Grimm cũng đề cập đến những tình trạng phân chia bộ phái và chỉ 
rõ những yếu tố đưa đến sự phân chia theo ông. 

2.4. Trường phái Leningrad 

Đây là trường phái ngoài việc chú trọng Kinh và Luật ra còn 
quan tâm cả các bộ Abhidhamma. Họ không những nghiên cứu 
Abhidhamma hệ Pali mà còn tập trung nghiên cứu các bộ luận của 
Ngài Vasubandhu của văn hệ Sanskrit như Abhidharmakosha. Dựa 
vào các văn bản cổ xưa ở châu Á để khảo sát và có những kết quả khả 
quan. Các tác phẩm Phật học của trường phái này nếu tính riêng 
cho học giả người Đức thì chỉ vỏn vẹn 2 tác phẩm được xem như nổi 
trội đó là “The Problems oƒ Buddhist Philosophy” (Nhữnh vấn đề của 
Triết học Phật giáo) và “The Central Conception oƒ Buddhism and the 
Meaning oƒ the word Dhamma” (Khái niệm trọng tâm của Phật giáo 
và Ý nghĩa của chữ Pháp) của Otto Rosenberg và E. Obermiller. 

2.5. Mật tông ở Đức 

Vẫn xuất hiện lác đác trên trường nghiên cứu Phật học nước 
Đức một số đầu sách hay sơ sài vài nhà nghiên cứu về lĩnh vực này. 
Nguyên nhân là bởi người Đức tiếp cận với Phật giáo và nền học 
thuật Phật học như ở 2 phạm trù đã trình bày ở trên đó là nghiên cứu 
thực hành giáo pháp từ các vị thầy tu sĩ qua văn hệ Pali và tập trung 
nghiên cứu dựa trên văn bản cổ xưa từ Sanskrit và Pali. Tuy nhiên, 


526... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


một số tác phẩm nghiên cứu về Mật tông cũng xuất hiện như “My- 
tholoey oƒ Buddhism in Tibet and Mongolia” (Thân thoại Phật giáo ở 
Tây Tạng và Mông Cổ - 1900) của Albert Gruenwedel, “Buddhist 
Mgstries” (Bí ẩn Phật giáo - 1940) của Helmuth von Glassenapp, 
“The History oƒ Tibetan Religion” (Lịch sử của Tôn giáo Tây Tạng - 
1956) và “The Symbolism oƒ Tibetan Religions and Shamanism” (Biểu 
tượng của Tôn giáo Tây Tạng và Đạo Shaman - 1967) của Helmuth 
Hofmann. Một quyển sách khác của học giả người Đức có ảnh 
hưởng sâu đậm trong Phật học phương Đông như “Foundation oƒ 
Tibetan Mysticism” (Nền tảng của Thần bí Tây Tạng - 1956) của 
Lama Anagärika Govinda. 


2.6. Nghiên cứu Phật học 


Chức vụ Giáo sư Phật học là chức danh đầu tiên ra đời vào năm 
1966 ở Đức tại Đại học Hamburg dành cho Franz Joseph Bernhard. 
Ông nổi tiếng với tác phẩm Udanavarga gồm 33 chương là tập hợp 
các câu thơ Sanskrit về một hệ thống từ lịch sử đến giáo lý như một 
sự tương đồng như Kinh Pháp cú trong văn hệ Pali. Ông mất năm 
1971 ở Mustang, Nepal. Trong giai đoạn này có đến 17 vị giáo sư 
chuyên ngành Pali làm việc tại Đại học Cộng hoà Liên bang Đức 
và cũng xuất bản những ấn phẩm nghiên cứu Phật học. Các giáo 
sư Phật học tại các trường đại học danh tiếng như Đại học Leipzig 
ở phía Đông Đức có một thời gian dài nghiên cứu Phật học. Giáo 
sư Ulrich Schneider của Đại học Freiburg, Giáo sư Frank Richard 
Hamm của Đại học Bonn là nhưng vị giáo sư lỗi lạc về Pali. Năm 
1963, công trình hiệu đính và xuất bản Tam tạng được hoàn thành 
với 40 quyển. Đại học Gottingen đã phát triển chuyên ngành Phật 
học nhờ sự hỗ trợ của Giáo sư Heinz Bechert, ông cũng ấn hành 
nhiều tác phẩm và bài báo nghiên cứu về Phật học mà nổi trội nhất 
vẫn là tác phẩm “Buddhism, State and Society in Theravada Coun- 
tries” viết từ năm 1966 và hoàn thành năm 1967 đề cập đến tình 
hình Phật giáo truyền thống Theravada tại các nước như Sri Lanka, 
Miến Điện, Lào, Thái Lan, Cambodia, Việt Nam mà vẫn còn giá trị 
mãi đến hôm nay. 


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI ĐỨC .Š527. 


2.7. Hiệp liên hiệp Pali Đúc 

Kể từ lúc Đại đức NÑyãnätiloka (xem 2.1) xuất gia, phong trào 
xuất gia tu tập theo truyền thống Theravada ngày càng đông. Trong 
đó, Đại đức Markgraf là người năng nổ nhất trong việc vận động 
quyên góp để mong muốn xây dựng nên một hệ thống tự viện 
tại châu Âu, song mọi chuyện không tốt đẹp như dự tính. Vì vậy, 
Markgraf quay trở về Đức và xây dựng một Nhà xuất bản ở Breslau, 
bắt đầu công việc xuất bản các ấn phẩm Phật giáo toàn thế giới. 
Những người biên tập như Seidenstucker, Wolfgang Bohn. Và thời 
gian này, The German Pali Society được ra đời. Sau khi Thượng tọa 
Nyãnaätiloka quay trở lại Đức năm 1910 và vận động xây dựng hệ 
thống tự viện Âu châu đã ủng hộ và đầu tư cho hiệp hội này để đẩy 
mạnh hơn nữa những đóng góp học thuật về Pali cho nước Đức. 


2.8. Tình hình Giáo dục Phật giáo tại Đức ngày nay 


Chương trình đào tạo Phật học ngày nay tại Đức chỉ ở dạng 
trung bình, tuy vẫn có những phân khoa Phật học tại các trường 
Đại học như Munich, Harmburg nhưng tầm phổ quát của nó không 
sâu rộng như các nước Sri Lanka, Ức, Mỹ hay Anh. Hiện tại vẫn có 
chương trình Phật học cho hệ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Chương 
trình Nghiên cứu Phật giáo ở Đại học Hamburg cung cấp nền tảng 
kiến thức ở các lãnh thổ như Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật 
Bản hoặc Thái Lan. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh và tiếng Đức. 
Các khóa học về Ấn Độ, Tây Tạng và Thái Lan được dạy bằng tiếng 
Anh và các khóa học về Trung Quốc và Nhật Bản bằng tiếng Anh 
và tiếng Đức. Chương trình tập trung đặc biệt vào việc trau dồi các 
kỹ năng trong ngôn ngữ của khu vực được đề cập. Ngoài các chủ đề 
khác nhau trong lĩnh vực Phật giáo, Nghiên cứu Phật giáo tập trung 
vào các câu hỏi về phương pháp và phương pháp tiếp cận đối với 
ngành học. Với thời gian đào tạo 4 năm cho hệ Cử nhân và 2 năm 
cho Thạc sĩ. Ngoài ra, các trường Đại học như Ludwig-Maximilians 
cũng có chuyên khoa Phật học mà ngày nay cũng mở ra các chương 
trình học bổng để khuyến khích phong trào nghiên cứu Phật học 
tại Đức. 


528... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Phật học viện Ứng dụng châu Âu được đặt tại Đức cũng là một 
mô hình vừa tu vừa học song song do Thiền sư Nhất Hạnh chủ 
xướng đang ngày một gây ảnh hưởng tích cực lên cộng đồng châu 
Âu và thế giới. Ở đó, không những được nghiên cứu học hỏi Phật 
học bằng tiếng Anh, Đức, Pháp, Việt mà còn ứng dụng tại chỗ các 
giáo lý ấy vào tự thân để loại bỏ những phiền muộn khổ đau và thực 
tập những phương pháp giúp con người đặt những bước chân nhẹ 
nhàng đi trên con đường hạnh phúc do chính mình xây tạo. 

Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Đức dưới sự hướng dẫn của 
Hoà thượng Thích Như Điển cũng thường xuyên tổ chức những 
hội thảo Quốc tế bằng 3 ngôn ngữ Anh, Đức và Việt để cùng nhau 
nghiên cứu và chia sẻ những khám pháp mới mẻ cũng như sở học sở 
tu cho cộng đồng Tăng ni Phật tử ở Đức và châu Âu nhằm mong xây 
dựng cuộc đời đẹp hơn dưới ánh sáng Giáo lý Phật đà. 


III. KẾT LUẬN 


Tình hình nghiên cứu và công trình học thuật của Phật giáo tại 
Đức có thể xem là những kho tàng vô giá cho nền học thuật Phật 
giáo Thế giới, nó thể hiện không những ở khối lượng đồ sộ của các 
tác giả tác phẩm mà còn ở giá trị vô song của nền tảng triết lý, trí tuệ 
được chuyển tải qua mỗi trang sách hay bài nghiên cứu. Đức cũng 
là nơi sản sinh ra số lượng lớn học giả chính yếu với các công trình 
nghiên cứu không thể thay thế về ngôn ngữ cổ xưa Phật học và để 
lại cho đời những tỉnh hoa trí tuệ. Không chỉ làm việc, nghiên cứu 
và cống hiến bằng cả tâm trí, sức lực, tài sản mà còn cả đam mê và 
cuộc đời. Phật học ở Đức có thể nói là tiên phong về sự bao quát 
đầy chất lượng và kỹ lưỡng về sự sâu sắc, tỉ mỉ và nghiêm túc kể 
cả phương diện truyền đạt kinh nghiệm tự thân tu tập và lĩnh vực 
học thuật hàn lâm. Cho đến nay, các công trình và những giá trị về 
Phật học Mahayana, Theravada và Vajrayana đều có ảnh hưởng tích 
cực như là kho tàng dữ liệu vô tận cho học giả thời nay và thời sau 
nghiên cứu. Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu và phiên dịch 
cổ ngữ như Sanskrit, Pali, Tây Tạng gần như là những bản sách cần 
có cho mọi học giả hay hành giả nghiên cứu hành trì Đạo Phật. 


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI ĐỨC .529_ 


Qua đó, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc 
nghiên cứu và học tập Phật học và ngôn ngữ. Để có thể xây dựng 
nên một môi trường học thuật chất lượng, một phong trào nghiên 
cứu phát triển thì điều cần thiết là phải đẩy mạnh công tác đào tạo 
nhân sự có thẩm quyền về mặt văn bản gốc. Chúng ta cần mạnh dạn 
đẩy mạnh và nỗ lực trong việc đào tạo, học tập, nghiên cứu phiên 
dịch những tài liệu gốc của kho tàng Phật học bằng tiếng Sanskrit và 
Pali để có những cái nhìn riêng hơn và cụ thể hơn với nền tảng gốc 
rễ của đạo Phật. Tiếng Anh và tiếng Trung tuy rất cần thiết, song, 
nên ưu tiên khuyến khích chuyên sâu 3 loại ngôn ngữ Sanskrit, Pali 
và Tạng để hy vọng trong nay mai ngoài bộ Kinh tạng Pali bảng 
tiếng Việt ra còn có những phiên bản Tam tạng được chuyển dịch từ 
nguyên bản Sanskrit và Tạng để mở ra những chân trời mới và nâng 
tầm học thuật Phật giáo Việt Nam lên một tầng cao mới. 


***% 


„530... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Tài liệu tham khảo 
Nãnajivako, Schopenhauer uà Đạo Phật, Nxb. Buddhist Publication 
Society, Kandy, 1989. 


William Peiris The Wesfern Contribution ƒor Buddhismmce (Đóng 
góp của Tây phương cho Phật giáo), Buddhist Cultural Centre, 
Colombo, 2000. 


Max Miiller, Collection of Essays, (Tuyển tập Nghiên cứu), Luân 
Đôn, 1881. 


Reproduced from German Buddhist Writers, Tuyển tập Pháp luân của 
Buddhist Publication Society, Kandy, 2003. 


'William Peiris, Buddhism ín Germany, (Đạo Phật ở Đức), Nxb. Bud- 
đhist Cultural Centre, Colombo, 2018. 


K. Piyartane, Teaching mmethodology and Strategies Highlingted in 
Buddhism (Phương pháp dạy và các Chính sách nổi bật trong Phật 
giáo), Nxb. Pubudu zprinter Maloka, Colombo, 2002. 


S31 


PHÁP 


TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO 
VÀ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI PHÁP 


ĐĐ. Thích Thông Giác 


DẪN NHẬP 


Phật giáo được truyền vào Âu châu cuối thế kỷ XIX và phát triển 
sớm nhất tại Anh. Sau chiến tranh thế giới lần H, Phật giáo bắt đầu 
đặt chân vào các nước trong lục địa châu Âu. Tại Đức nhiều trường 
thiền hoạt động trong những phạm vi rất khiêm tốn. Trong khi đó 
tại Pháp, vẫn chưa thấy bóng dáng Phật giáo. Mãi đến đầu thập niên 
60 của thế kỷ XX tại thủ đô Paris, người ta mới thấy xuất hiện trên 
niên giám điện thoại vài trung tâm thiền nhỏ bé Nhật Bản. Và đến 
cuối thập niên ó0 thì hội Phật giáo Việt Nam do một số Phật tử Việt 
Nam đang cư ngụ tại Pháp thời bấy giờ thành lập. 

Đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, một vài ngôi chùa Việt Nam 
được hình thành tại thủ đô Paris. Người Việt Nam sang Pháp mang 
theo tín ngưỡng, văn hóa, tập quán cùng nỗi nhớ quê hương khôn 
nguôi trong lòng. Các chùa được hình thành ngày càng nhiều tại 
Paris và sau đó lan cùng khắp nước Pháp. Thuận duyên với Phật 
giáo Việt Nam tại Pháp, Phật giáo Pháp cũng phát triển nhanh 
chóng. Phật giáo Việt Nam với ba tông phái Tịnh độ, Thiền, 
Nguyên thủy hòa nhịp cùng với tông phái Tịnh độ của người 
Trung Hoa, Thiền của Nhật, Mật tông của Tây Tạng, Nguyên 


532... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


thủy của cộng đồng người Lào và Khmer đã khiến số lượng Phật 
tử Pháp ngày càng tăng. 

Theo thống kê của cơ quan điều tra dân số tại Pháp thì đến năm 
1997, dân số không tăng bao nhiêu so với thập niên 50, nhưng Phật 
tử đã lên đến 2 triệu người trên Š5Š triệu dân Pháp; một con số tín 
đồ đáng kể trong vòng 20 năm qua. Trong khi trước đó, Phật tử 
Pháp chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể. Với hai triệu Phật tử, Pháp 
quốc dẫn đầu Âu châu là nước có người theo đạo Phật đông nhất, 
vượt xa nước Đức chỉ có nửa triệu Phật tử và Anh chỉ có 300 ngàn 
Phật tử. 


Tính đến nay rải rác khắp nước Pháp đã có hàng trăm tu viện, tự 
viện, hoặc các trung tâm Phật giáo lớn nhỏ của bốn tông phái: Tịnh 
độ, Thiền, Mật và Nguyên thủy. 
1.SỰ XUẤT HIỆN CỦA XU HƯỚNG PHẬT GIÁ0 PHƯƠNG TÂY 

Theo một số tài liệu nghiên cứu gần đây thì giữa thế giới Phật 
giáo và nền văn minh phương Tây đã có những cuộc gặp gỡ cách 
đây hàng ngàn năm. Thế nhưng chỉ đến thế kỷ thứ XIX thì những 
khái niệm mang tính học thuật hơn của Phật giáo mới chính thức 
phổ biến ở phương Tây. 


Sau Thế chiến thứ II, tại những nước Tây phương lại xuất hiện 
một phong trào Phật giáo mới. Vào năm 1959, một vị thiền sư Nhật 
Bản Shunryu Suzuki, đến San Francisco với tư cách một giảng sư về 
đạo Phật cho rằng có những xúc cảm trong lúc Thiền đã trở thành 
một đề tài nóng bỏng giữa các nhóm người có sự tò mò về triết lý 
phương đông tại Hoa Kỳ. 

Vào năm 1965, Philip Kapleau-vị thiền sư đầu tiên của Hoa 
Kỳ đến Rochester, New York để tạo dựng nên Trung tâm Thiền 
Rochester với sự cho phép của ngài Hakưun Yasutani. Vào thời 
gian này, một số người Mỹ đã được gửi đến Nhật Bản để theo học 
với những vị thiền sư danh tiếng. Đơn cử như Kapleau đã dành ra 
13 năm (1952 - 1965) và hơn 20 kỳ tiếp tâm trước khi được phép 
trở về nhằm mở trung tâm Thiền riêng. Trong lúc đang còn học tại 


TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO VÀ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI PHÁP „533. 


Nhật Bản, Kapleau đã viết tác phẩm “The Three Pillars oƒ Zen”, được 


Av 2% 


dịch sang tiếng Việt với tựa đề “Ba trạ Thiên”. 


Cũng trong năm này, những nhà sư đến từ Sri Lanka đã thành 
lập Hiệp hội những tu sĩ Phật giáo Washington tại Washington, 
D.C, Hiệp hội tăng sĩ Nam tông đầu tiên trên đất Mỹ, khá dễ dàng 
để tiếp cận đối với những người Mỹ nói tiếng Anh song hành với 
một trong các hoạt động chính là phát triển phái thiền Vipassana. 
Thế nhưng, Phật giáo Nam tông chỉ khởi sắc khi những người Hoa 
Kỳ đầu tiên đến học Thiền Vipassana tại châu Á vào đầu những năm 
70 của thế kỷ trước. 


Trong những năm 1970, Phật giáo Tây Tạng lại giành được nhiều 
sự quan tâm hơn trong công chúng. Điều này ít nhiều bị tác động bởi 
quan điểm của “biên giới tự do của Tây Tạng” về đất nước này cũng 
như giới truyền thông phương Tây liên tục đưa tin về hiện trạng 
Tây Tạng bấy giờ. Cả bốn trường phái của Tây Tạng dân dần trở 
nên nổi tiếng. Những vị lạt-ma Tây Tạng như Karmapa (Rangjung 
Rigpe Dorje), Chögyam Trungpa Rinpoche, Geshe Wangyal, 
Geshe Lhundub Sopa, Dezhung Rinpoche, Sermey Khensur 
Lobsang Tharchin, Tarthang Tulku, Lama Yeshe và Thubten Zopa 
Rinpoche đều thành lập những trung tâm Phật học tại phương Tây 
trong những năm 1970. Nhưng có lẽ nhân vật được biết đến nhiều 
nhất chính là Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 Tenzin Gyatso, khi Ngài 
có một cuộc viếng thăm Hoa Kỳ vào năm 1979 với tư cách một nhà 
lãnh đạo lưu vong trên cả phương diện chính trị cũng như tâm linh 
của Tây Tạng. Cuộc đời thuở thiếu thời của ông được khá nhiều 
người phương Tây quan tâm, thậm chí chúng còn dựng nên những 
bộ phim đặc sắc như Kundun hay Seven Years in Tibet (tạm dịch 
là “Bảy năm ở Tây Tạng”) với sự tham gia của ngôi sao Brad Pitt. 
Không những thế, Đạt-lai Lạt-ma còn là người dẫn dắt các tài tử nổi 
tiếng khác đến với đạo Phật như Richard Gere và Adam Yauch. 

Thêm vào đó, rất có thể trong thời gian chiến tranh ở Triều Tiên 
và Việt Nam, nhiều người Mỹ đã đến tìm hiểu về tình hình xã hội 
cũng như văn hóa ở đây. Trong số họ có lẽ không ít người đã tìm đến 


534... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


đạo Phật, thậm chí còn có người trở thành những tu sĩ Phật giáo ở cả 
hai phái Nam tông và Bắc tông, sau đó trở về thành lập những trung 
tâm Thiền định nổi tiếng tại Mỹ. Một lý do khác khiến đạo Phật nở 
rộ ở trời Âu chính là những tác phẩm của Alan Watts, D.T. Suzuki 
và Philip Kapleau được ủng hộ bởi những nhà hoạt động xã hội và 
những người có sở thích tìm cầu luồng tư tưởng, văn hóa mới. 

2. SỰ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO TẠI PHÁP 

Với khoảng 2 triệu rưỡi tín đồ tại Âu châu và ít nhất Š triệu tại 
Hoa Kỳ, Phật giáo đã thật sự bén rễ ở Tây phương. Sự phát triển của 
Phật giáo rất rõ rệt, đặc biệt là ở lục địa Âu châu, nơi mà 30 năm 
trước đây chỉ là một tôn giáo ngoại lai hay như một thứ triết học 
dành cho các nhà thông thái nghiên cứu. Thời đó đã qua rồi, như 
là trường hợp nước Pháp, nhiều người đã tìm đến Phật giáo với hy 
vọng mở ra một hướng đi mới cho cuộc sống. 

Tại Âu châu, nước Pháp là nơi Phật giáo phát triển ngoạn mục 
và đa dạng nhất. Trong vòng 20 năm có gần 200 tự viện và trung 
tâm Phật giáo được thành lập. Số lượng tín đồ cũng tăng theo cùng 
một nhịp độ: số Phật tử gấp đôi trong vòng 10 năm: năm 1976 với 
200.000 tín đồ, đến năm 1986 tăng lên 400.000. Đến năm 1997 con 
số này lên tới 600.000. Bộ Nội vụ và Sở Thống kê đều đồng ý với 
con số này. Phần lớn tín đồ của Liên hiệp Phật giáo tại Pháp, quy 
tụ chừng 80% các hiệp hội Phật giáo. Phật giáo hiện là tôn giáo lớn 
thứ 5 tại Pháp.' Về phương diện tâm linh, Phật giáo là tôn giáo được 
người Pháp ưa chuộng vào hàng thứ ba.” 

Bắt đầu từ thập niên 1960, sự thành công của Phật giáo trước 
nhất là nhờ công của các thiền sư Nhật Bản và Tây Tạng. Phật giáo 
may mắn có các mạnh thường quân theo Phật giáo, như nhà tỷ phú 
gốc Anh, Bernard Benson, khi đến lập nghiệp tại Dordogne (Pháp) 
từ đầu thập niên 1970, đã mời các nhà sư Tây Tạng đang ty nạn đến 


1. Sau Thiên Chúa giáo, Hồi giáo (4 triệu rưỡi), Tin Lành (950,00) và gần bằng Do Thái 
giáo. 

2. Theo thống kê thăm dò dư luận của hãng Sofret: Khi được hỏi tôn giáo nào được ông bà 
ưa thích nhất, Š5% trên 2 triệu người Pháp trên 18 tuổi trả lời là Phật giáo. 


TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO VÀ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI PHÁP „535... 


giảng pháp. Một nhà xã hội học, Frederic Lenoir, thuộc Trung tâm 
Nghiên cứu Liên ngành về Tôn giáo, tại Trường Nghiên cứu Khoa 
học xã hội đã xác nhận như thế. Hai phần ba tín đồ Phật giáo tại 
Pháp là người Á châu. Số lượng người Pháp theo đạo Phật cũng 
tăng nhanh chóng, dù chỉ chừng vài mươi ngàn. 


3. NGƯỜI DÂN PHÁP QUY NGƯỠNG PHẬT GIÁO 


Số người theo đạo Phật thuộc nhiều thành phần xã hội khác 
nhau: từ người bị mất việc đến các chuyên viên cao cấp của các đại xí 
nghiệp. Tuy nhiên thành phần chính theo đạo Phật là thị dân trung 
lưu. Hiện tượng này phản ảnh rõ ràng trong hai cuộc nghiên cứu 
sâu rộng của Bruno Etienne và Raphael Liogier. Hai ông ghi nhận 
rằng những người theo Phật giáo nổi bật nhất là thành phần bác sĩ, 
nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, người trong ngành truyền thông (nhà giáo, 
ký giả) và chuyên viên xí nghiệp. E. Lenoir nghiên cứu rộng rãi hơn 
cho biết là phần lớn những người theo đạo Phật có trình độ đại học 
và một số đông đảo trong nghề y khoa và các nghề liên quan. Số 
lượng nữ giới chiếm 60% và họ cho biết hai lý do chính yếu khiến 
họ đến với đạo Phật là bất bạo động và tránh tranh chấp. 

Động lực khiến Đức Phật đi tìm một con đường giác ngộ là vì 
muốn giảm bớt đau khổ của con người. Đặc tính này của đạo Phật 
đã cảm hóa được những người hành nghề y khoa. Chính họ là những 
người đối diện thường xuyên với những nỗi đớn đau của con người. 
Triết lý buông xả của Đạo Phật giúp họ giải tỏa những phiền não của 
cuộc tồn sinh và giảm những khủng hoảng thầm kín riêng tư như 
mất việc, mất địa vị trong xã hội... Như các tín đồ của Soka Gakkai 
phần lớn chừng S5, Số ngàn người đều ở trong tình trạng bấp bênh, 
khủng hoảng chức vị.... Sinh hoạt nội bộ khiến họ tiết lộ những kinh 
nghiệm riêng tư, thường được thể hiện như phương cách thích ứng, 
nếu không muốn nói là một thứ tâm lý trị liệu bổ túc, như Louis 
Hourmant, thuộc nhóm Xã hội học Tôn giáo ở Trung tâm Quốc 

3. Trong quyển Éfre Bouddhiste en Erance, Ñxb. Hachette, Paris, 1997, Nhiều tác giả, chủ 


trì bởi Bruna Etienne, Giám đốc Cơ quan Quan sát Các vấn đề Tôn giáo thuộc Viện Nghiên 
cứu Chính trị Đại học Aix-en-Provence. 


„536... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


gia Nghiên cứu Khoa học, một chuyên viên nghiên cứu về giáo phái 
này nhấn mạnh. 

Một điểm khác nữa là, việc không thỏa mãn về tình huống chính 
trị cũng là bước đầu để người Pháp đến với đạo Phật. B. Etiene và 
R. Lioger viết: “Tư tưởng của Phật giáo được những người tnuốn thoát 
khỏi những bế tắc của sự đối nghịch giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản, xem đó như là một ước uọng giải thoát để đem lại hạnh phúc cho 
loài người” Lenoir nhận xét là: “Tất cả những Phật tử Pháp đầu tiên 
trơng các thập niên 60-70 tiếp nhận đạo Phật như là một đối lực với văn 
hoá đương hành. Nhiễu người đã đoạn tuyệt với văn hóa cũ bằng cách 
trở thành một Phật tử. Một số uề ẩn cư trong các tự viện. Họ đi sâu uào 
các hệ thống triết lý Tây phương và cả những lễ nghi tính tế của truyền 
thống mà họ đã chọn”. Như trường hợp của Matthew Recard, nhà 
nghiên cứu sinh học bào tử danh tiếng, đột ngột từ bỏ con đường 
công danh quy y Phật giáo Tây Tạng và đã trở thành một người 
thuần thành. Ông là thông dịch viên cho Đức Đạt-lai Lạt-ma và là 
một Phật tử Pháp tiên phong. 


4. CÁCH TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO TẠI PHÁP 


Các tu sĩ bản xứ, Tây Tạng hay Thiền tông lần lượt đóng vai trò 
truyền bá chánh pháp cho thế hệ Phật tử thứ hai, đông đảo hơn 
nhưng có lẽ ít dấn thân hơn. E. Lenoir phát biểu tiếp rằng ít có Phật 
tử nào đi vào đạo Phật như thế hệ trước. Họ không muốn ra khỏi 
thế giới của họ và yêu cầu một lối thực hành đơn giản, thích hợp 
với lối sống quen thuộc của họ. Việc dịch thuật các kinh luận nền 
tảng và sự uyển chuyển văn hoá của đạo Phật có thể đủ thỏa mãn 
đòi hỏi của họ. Thêm vào đó các thực hành linh động của đạo Phật 
rất hữu ích trong việc hình thành mô thức cho Phật giáo tại Pháp. 
Sự ra đời của Ủy ban Liên hiệp Phật giáo Pháp được chính phủ thừa 
nhận ngay vào năm 1986, cùng với thái độ cởi mở của Phật giáo với 
các tôn giáo khác, đã xóa được nhãn hiệu giáo phái phương Đông: 
Phật giáo chứng tỏ là thế kỷ thứ XXI không phải là thế kỷ của tôn 
giáo truyền thống, mà là sự trở về con đường tâm linh. Tâm linh 
không biến mất trong quá trình hiện đại hóa, nhưng chỉ biến dạng 


TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO VÀ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI PHÁP „537 ¬ 


và có thể đưa ra những giải đáp khả tín cho những lo âu xã hội phát 
sinh từ xã hội hiện đại. 

Phật giáo cho thấy giới hạn của chánh sách hội nhập tại Pháp. 
Thí dụ như những người trẻ gốc Á châu thất vọng với những kiểu 
mẫu xã hội phương Tây, quay lại gắn bó với những sinh hoạt cộng 
đồng của bậc cha mẹ. Ước mơ tiêu thụ và làm giàu bị cơn khủng 
hoảng kinh tế làm tiêu tan, đẩy họ lại với cội nguồn. L. Harmant xác 
nhận sự bất an về ý nghĩa tồn sinh thấy rõ ràng trong giáo phái Soko 
Gakkai. Ở đây người ta gặp các người trẻ đến từ những vùng xa xôi 
của nước Pháp, những thiếu nữ Hồi giáo, nhất là từ Algeria, họ tìm 
thấy nơi đạo Phật một phương cách giải thoát họ khỏi những sự 
kềm kẹp gia đình mà không phải bị cái cảm giác phản bội văn hoá 
truyền thống của họ vì không ai bắt họ cải đạo khi sinh hoạt với 
Phật giáo. 

Phật giáo do đó thể hiện như là một dẫn lực kết hợp xã hội như 
E. Lenoir nhận xét: “Phật giáo tạo điều kiện cho những cá nhân vụn uỡ 
đơn độc (vì mất nên tảng gia đình, trao truyền những kinh nghiệm riêng 
tư để cùng nhau học hỏi, truyền thống được thực hành nhiêu nhất là Đại 
thừa nhấn mạnh đến lòng từ bi phổ quát không phân biệt, Äược diễn dịch 
như áp dụng một lý tưởng bao dung uào đời sống của mỗi cá nhân. Qua đó 
chúng ta thấy lòng quảng đại trở thành giá trị then chốt của xã hội”. 

Phật giáo đang phục vụ những nhu cầu tâm linh của thời đại. 
Người ta cũng thấy sự kiện này nơi các tôn giáo độc thần mới nhưng 
trong Phật giáo còn một hiện tượng phụ khác. B. Etinne và R. 
Liogier viết: “ Chúng tôi giả thiết rằng khối lượng sách báo công trình 
nghiên cứu của Tây phương cho những vấn đề của chính mình, cũng phù 
hợp với yêu cầu của Phật giáo”. Và hai ông thấy là các nhà xã hội học 
đang nghiên cứu về hiện tượng này. 

5. CÁC CHÙA VIỆT NAM TẠI PHÁP 

Theo đồ hình nước Pháp, bài viết sẽ đi từ bắc xuống nam, từ ngôi 
chùa nằm gần biên giới Pháp - Đức, xuống các chùa gần biên giới 
Pháp - Tây Ban Nha và đến biên giới Pháp - Ý: 


538... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


Chùa Phổ Hiền do Sư bà Thích Nữ Như Tuấn cùng chỉ hội Phật 
giáo Strasbourg thành lập năm 1998, tọa lạc ngoại ô thành phố 
Strasbourg, một thành phố sát biên giới Đức có dòng sông Rhin 
chảy qua, và là thủ phủ của Liên bang Âu châu. Đoàn quán Gia đình 
Phật tử Phổ Hiền được đặt tại đây. 

Chùa Linh Sơn, Mulhouse do Ni sư Thích Nữ Trí Minh thành 
lập năm 1992, tọa lạc tại thành phố Mulhouse, cũng là thành phố 
nằm gần biên giới Đức, nhưng thuộc về phía thượng nguồn sông 
Rhin, con sông dài thứ nhì Âu châu bắt nguồn từ Áo chảy qua 6 
nước và đổ ra Đại Tây dương ở Hà Lan. 


Chùa Hoa Nghiêm do Hòa thượng Thích Trung Quán thành lập 
năm 1981 tại Villeneuve Le Roi, ngoại ô Paris. Đoàn quán Gia đình 
Phật tử Hoa Nghiêm được đặt tại đây. 


Chùa Khánh Anh do Hòa thượng Thích Minh Tâm thành lập 
năm 1974 tại Bagneux, ngoại ô Paris. Chùa là trụ sở chính của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Âu châu. Đoàn quán Gia 
đình Phật tử Quảng Đức được đặt tại đây. Kể từ năm 1992 đến năm 
1999, văn phòng hành chính của Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử 
Việt Nam tại Pháp quốc cũng được đặt tại đây. 

Chùa Linh Sơn, Paris do Hòa thượng Thích Huyền Vi thành 
lập năm 1976 tại Joinville Le Pont, ngoại thành Paris. Chùa hiện là 
tổ đình và trụ sở chính của Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới. 
Đoàn quán của Gia đình Phật tử Linh Sơn được đặt tại đây. 

Chùa Trúc Lâm, Paris do cố Hòa thượng Thích Thiện Châu 
thành lập năm 1980 tại Villebon sur Marne. Cũng từ năm này, chùa 
chính thức gia nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày nay do 
Thượng tọa Thích Phước Đường trụ trì. 

Chùa Quán Âm do cố Hòa thượng Thích Chân Thường thành 
lập năm 1976 tại Champigny sur Marne. Hiện tại do hai Ni sư Thích 
Nữ Diệu Minh và Thích Nữ Đàm Đoan đồng trụ trì. 


Chùa Tịnh Độ Đạo Tràng do cư sĩ Lê Đình Hy sáng lập năm 


TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO VÀ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI PHÁP „539. 


1985 tại khu Kremilin Bicêtre, sát với nội thành Ba Lê. Cư sĩ là đệ tử 
tại gia của cố Tăng thống Thích Tịnh Khiết. 

Tĩnh xá Phật Bảo do Sư Đức Minh kiến lập năm 1985 tại Savigny 
sur Orge. Sư hành trì giáo pháp theo hệ thống Nguyên thủy Thái Lan. 

Tĩnh xá Minh Đăng Quang do Sư Trí Thâm thành lập, tọa lạc tại 
Logne, ngoại thành Paris, thuộc Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất 
sĩ Việt Nam. 

Tĩnh xá Thích Ca Mâu Ni tọa lạc tại thị xã Fontainebleau, tại đây 
các sư hành trì theo hệ thống Nguyên thủy Miến Điện. 

Chùa Pháp Vương do Hòa thượng Thích Trung Quán thành lập 
tại Noyant dAllier. 

Chùa Vạn Hạnh do Hội Phật giáo miền Tây Pháp quốc thành 
lập tại Nantes, chùa được cống hiến cho GHPGVNTN. 

Đại Tòng Lâm Linh Sơn do Hoà thượng Thích Huyền Vi kiến 
lập năm 1986 tại ngoại ô tỉnh Limoge, đây là một tu viện lớn nhất 
của Tịnh Độ tông tại Pháp. 

Chùa Thiện Minh do Thượng tọa Thích Tánh Thiện sáng lập 
năm 1986 tại Sainte Foy Lès Lyon, ngoại ô thành phố Lyon, thành 
phố công nghiệp thứ hai nước Pháp, là nơi hai sông lớn Rhône và 
Saon nhập làm một. Đoàn quán của Gia đình Phật tử Thiện Minh, và 
hiện nay văn phòng chính của Ban Hướng dẫn Pháp quốc đặt tại đây. 

Chùa Phật Quang cũng do Thượng tọa Thích Tánh Thiện thành 
lập, tọa lạc tại tỉnh Valence, một tỉnh nằm về phía hạ lưu sông Rhône. 

Chùa Phước Bình do hội Phật giáo Bordeaux thành lập năm 
1986 tại thành phố Bordeaux, hiện chùa đang do Thượng tọa Thích 
Minh Đức điều hành. 

Chùa Liên Hoa do hội Phật giáo Bordeaux thành lập tại 
Villeneuve dOrmon, ngoại ô Bordeaux. Chùa hiện do hai ni sư 


Thích Nữ Tịnh Hiền và Thích Nữ Tịnh Hiếu trụ trì. 
Chùa Siêu Nhật Nguyệt Quang Minh do một cố cư sĩ thành lập 


540... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


tại thị xã Villeneuve sur Lot, gần thị trấn Agen, nơi dòng sông Lot 
chảy qua. 


Chùa Bát Nhã hiện do Đại đức Thích Phước Toàn trụ trì, chùa 
toạ lạc tại một ngôi làng Việt Nam thuộc thị xã Saint Livrade. Làng 
trước kia là một trại lính, sau khi quân đội viễn chinh Pháp rút khỏi 
Đông Dương năm 1954, trại lính này được chính phủ Pháp phân 
phát cho người ty nạn Việt Nam đã làm việc cho chính phủ bảo 
hộ tại Đông Dương, về cư trú tại đây. Từ đó làng Việt Nam Saint 
Livrade được hình thành, và cũng chẳng biết từ bao giờ từ một 
Niệm Phật đường Bát Nhã, kiều bào Việt đã kiến tạo thành chùa 
Bát Nhã trong làng, làm điểm tựa cho tâm linh và duy trì tín ngưỡng 
của mình. 

Chùa Linh Sơn, Cugnaux do Ni sư Thích Nữ Trí Lạc kiến tạo và 
hoàn tất năm 1994 tại thị xã Cugnaux, ngoại ô thành phố Toulouse, 
một thành phố được xem như một “Nam kinh” của nước Pháp, chỉ 
cách biên giới Tây Ban Nha 50 km đường chim bay. 

Chùa Linh Sơn, Carnon do Đại đức Thích Trí Tạng thành lập 
năm 1994 tại Carnon, ngoại ô thị trấn Montpellier, một thị trấn 
phồn thịnh bên bờ biển Địa Trung Hải. 

Chùa Pháp Hoa do cố Hòa thượng Thích Thiền Định khai sơn 
lập tự, tọa lạc tại thành phố Marseille, một thành phố hải cảng lớn 
nhất Pháp quốc bên bờ Địa Trung Hải. 

Chùa Phổ Đà Ni Tự do Sư bà Thích Nữ Như Tuấn kiến tạo, 
cũng tọa lạc tại thành phố Marseille, đây là chùa Ni đầu tiên tại 
Pháp quốc. 

Chùa Trúc Lâm, Marseille hiện do Thượng tọa Thích Tâm 
Trường trụ trì, chùa được kiến tạo năm 1987 tại thành phố Marseille. 

Chùa Hồng Hiền do một nhóm Phật tử thành lập năm 1972 tại 
thị xã Eréjus, hiện chùa do Ni sư Thích Nữ Diệu Liên trụ trì. Sau, 
chùa được cống hiến cho Giáo hội Phật giáo Tăng già Thế giới. 

Chùa Từ Quang do Hòa thượng Thích Tâm Châu thành lập năm 


TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO VÀ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI PHÁP „541. 


1976 tại thành phố du lịch đông nam nước Pháp: Nice, một thành 
phố sát biên giới Ý Đại Lợi. 

Và sau cùng là Trung tâm Thiền tông Việt Nam Làng Mai và các 
nhóm thiền tại Lyon, Ardèche, Nice, Toulouse, Cournonternal và 
Strasbourg. Trung tâm được kiến tạo do Thiền sư Thích Nhất Hạnh 
vào khoảng năm 1980. Làng gồm Š§ thôn, mỗi thôn có một chùa và 
các thiền đường để các tăng thân và Phật tử các nơi về tu tập. Ngoài 
các khoá tu tập định kỳ hàng năm quy tụ đông đảo Phật tử, trung 
tâm Làng Mai hiện là một tu viện có đông tăng ni nhất Âu châu, 
hơn 200 sư thầy và sư cô tu học tại đây. 

Ngoài hệ thống Thiền tông Làng Mai, ba tinh xá theo Nam tông, 
24 chùa kể trên phần lớn đều theo Tịnh Độ tông. Các chùa mang tên 
Linh Sơn đều thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới. 


6. CÁC HỌC GIẢ PHẬT HỌC PHÁP 
6.1. Eugène Burnouf(1801-1852) 


Dù các bản tường trình về tình hình sinh hoạt Phật giáo ở châu Á 
được gởi về châu Âu từ thế kỷ XI, song bức tranh về một Phật giáo 
đầy minh triết và khoan dung vẫn chưa được khám phá, mãi cho 
đến giữa thế kỷ XIX, tức chỉ mới cách đây khoảng 150 năm. Trước 
đó, một số học giả châu Âu cũng đã bắt đầu tìm hiểu Phật giáo với 
vẻ rời rạc và sơ sài. Người đầu tiên đã nghiên cứu Phật giáo một 
cách nghiêm túc là một triết gia Pháp Eugène Burnouf. Burnouf đã 
nghiên cứu các bản kinh viết bằng các cổ ngữ như Pàli, Sanskrit, Tây 
Tạng do các nhà khảo cổ mang về Paris. Dựa vào các bản kinh này, 
ông đã viết một cuốn sách dày 600 trang với tựa đề “Giới thiệu lịch 
sử Phật giáo Ấn Độ” Dù rằng các thế hệ học giả về sau có những 
công trình nghiên cứu quy mô hơn nhưng họ vẫn luôn đánh giá cao 
tác phẩm mở đường của Eugène Burnouf. 

Sau Eugène Burnouf vài thập kỷ, ở châu Âu xuất hiện nhiều 
học giả lỗi lạc đã khám phá ngọn nguồn kho tàng Phật giáo qua 
việc tìm hiểu các tông phái đương thời. Các học giả này thuộc về 
ba trường phái chính. Trường phái Anh - Đức chú trọng nhiều 


542... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


đến kinh tạng Pàli. Công việc của các học giả thuộc trường phái 
này gắn liền với những thành quả của Hội Thánh điển Pàli do GS. 
Rhys Davids, Oldenberg, Wood Ward, Honer, Faisboll, Anderson, 
Helmer Smith... Trường phái thứ hai Pháp - Bỉ chuyên nghiên cứu 
Phật giáo Ấn Độ cả về Tiểu thừa lãn Đại thừa thông qua các bản 
kinh bằng tiếng Sanskrit, Tây Tạng và Trung Quốc. Những học 
giả uy tín thuộc trường phái này là Walle Poussin, Sylvain, Levy và 
Lamotte. Trường phái thứ ba là trường phái Nga với các học giả tiêu 
biểu như Stcherbatsky, Rosenberg và Obermiller. Trường phái này 
chuyên nghiên cứu tư tưởng Phật học Ấn Độ và các quốc gia Phật 
giáo khác, đặc biệt là Tây Tạng. Dù rằng các học giả này thường giữ 
thái độ kín đáo về tín ngưỡng của mình, song việc sưu tầm, biên 
dịch, khảo cứu và xuất bản các công trình nghiên cứu Phật học của 
họ đã trở thành một nền tảng quan trọng cho sự phát triển Phật giáo 
ở phương Tây. Công cuộc nghiên cứu của các nhà tiên phong này 
mãi cho đến hôm nay vẫn chiếm một vị trí quan trọng. Dù gặp phải 
những trở ngại của hai cuộc thế chiến và sự thiếu thốn về mặt tài 
chính, các học giả tại các viện nghiên cứu càng ngày càng quan tâm, 
nghiên cứu Phật giáo sâu sắc hơn, quy mô hơn, đặc biệt là khi khảo 
sát những cổ thụ Phật giáo từ Sri Lanka đến Mông Cổ, từ Gandhara 
đến Nhật Bản. Đó là những phác họa cơ bản cho sự phát triển sau 
này của Phật giáo. 

6.2. Paul Demiéville (1894-1979) 


Paul Demiéville là người Pháp gốc Thụy S1, chuyên về Đông 
phương học nổi tiếng với những nghiên cứu về các bản thảo và 
Phật giáo Đôn Hoàng, các bản dịch thơ Trung Quốc, cũng như 
trong nhiệm kỳ 30 năm của ông với tư cách là đồng biên tập của 
Toung Pao. 

Demiéville là một trong những nhà nghiên cứu Hán học hàng 
đầu của nửa đầu thế kỷ XX, và được biết đến với những đóng góp 
rộng lớn cho học thuật Trung Quốc và Phật giáo. Ảnh hưởng của 
ông đối với Hán học tại Pháp là đặc biệt sâu sắc, vì ông là nhà nghiên 
cứu về Trung Quốc duy nhất của Pháp sống sót sau Thế chiến II. 


TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO VÀ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI PHÁP „543. 


Demiéville là một trong những nhà nghiên cứu Trung Quốc 
đầu tiên học tiếng Nhật để tăng cường nghiên cứu về Trung Quốc: 
trước đầu thế kỷ XX, hầu hết các học giả của Trung Quốc đã học 
tiếng Mãn Châu như ngôn ngữ học thuật thứ hai của họ, nhưng thay 
vào đó, họ đã nghiên cứu về tiếng Nhật kể từ thời của Demiéville. 

Các tác phẩm về Phật học bằng tiếng Pháp của ông: Các phiên 
bản tiếng Trung Quốc về kinh Mi-tiên vấn đáp, Về tính xác thực của 
Đại thừa khởi tính luận, Kỳ kiết tập kinh điển tại Vaiésäli, Du già sư 
địa luận của Sangharaksa. 

6.3. Bernard Faure 


Bernard Faure sinh năm 1948, là học giả người Pháp, chuyên 
về các tôn giáo châu Á, tập trung vào Thiền và Phật giáo Mật tông 
Nhật Bản. Công trình của ông dựa trên lý thuyết văn hóa, nhân 
chủng học và nghiên cứu về bình đẳng giới. Ông hiện là Giáo sư 
Tôn giáo Nhật Bản tại Đại học Columbia và là Giáo sư danh dự 
về Nghiên cứu Tôn giáo (và trước đây là Giáo sư Tôn giáo Trung 
Quốc) tại Đại học Stanford. Ông cũng từng giảng dạy tại Đại 
học Cornell, và đã từng là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Tokyo, 
Đại học Sydney và École Pratique des Hautes Études ở Paris. 
Ông là người đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo tại 
Đại học Stanford và Tạp chí ARC về Tôn giáo và Văn hóa Châu 
Á trong Nhà xuất bản Đại học Stanford. Ông cũng là người sáng 
lập và đồng giám đốc của Trung tâm Phật giáo và tôn giáo Đông 
Á Columbia. Tác phẩm của ông đã được dịch sang nhiều ngôn 
ngữ châu Á và châu Âu. 

6.4. Alfred Charles Auguste Foucher (1865-1952) 


Alfred Charles Auguste Eoucher (1865 - 1952), một học giả 
người Pháp, đã xác định hình ảnh Đức Phật có nguồn gốc từ Hy 
Lạp. Ông được gọi là “cha đẻ của Gandhara học) và là một học giả 
được trích dẫn nhiều về Phật giáo cổ đại ở tiểu lục địa Tây Bắc Ấn 
Độ và vùng Kush của Ấn Độ giáo. 


Ông đã thực hiện chuyến đi đầu tiên đến vùng đông bắc Ấn Độ 


544... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


vào năm 1895. Năm 1922, ông được chính phủ Pháp và Afghanistan 
yêu cầu thành lập hội khảo cổ học. 


Tác phẩm nổi tiếng nhất của Foucher là Nghệ thuật Phật giáo 
Gandhara, trong đó ông mô tả nghệ thuật Phật giáo trước thời 
Hellen chủ yếu là không có hình người, đại diện cho Đức Phật bằng 
cách mô tả các yếu tố của cuộc đời Đức Phật, thay vì mô tả chính 
Đức Phật. Foucher cho rằng những hình ảnh điêu khác đầu tiên của 
Đức Phật bị ảnh hưởng nặng nề bởi các nghệ sĩ Hy Lạp. Ông đặt ra 
thuật ngữ “Nghệ thuật Phật giáo Hy Lạp”. 


` (« 


Foucher đặc biệt coi các vị Phật đứng tự do Hy Lạp là “đẹp nhất 
và có lẽ là cổ xưa nhất của các vị Phật”, thế kỷ I trước Công nguyên, 
và biến chúng thành điểm khởi đầu của các biểu tượng nhân học 
của Đức Phật. 


Có thể nói rằng, học giả người Pháp E. Burnouf là người mở ra, 
mặc định nền tảng văn hiến học qua ngữ ngôn học trong nghiên 
cứu Phật học phương Tây. Ông là một học giả mở đầu cho việc lấy 
ngữ ngôn học nghiêm chỉnh để nghiên cứu và phiên dịch Phật điển. 
Từ sớm vào năm 1826, ông với Chr. Lassen cùng biên soạn bộ từ 
điển tiếng Pä|i đầu tiên ở châu Âu. Ông nghiên cứu qua không ít 
kinh điển Đại thừa và Tiểu thừa, bao gồm Pháp Hoa kinh và Trường 
A-hàm kinh (Dighanikaya), đã đem những bản sách luận trước đây 
dịch ra tiếng Pháp. Ông không những xem trọng kinh điển tiếng 
Phạn và tiếng Pä]i, xem là đại biểu Phật giáo chính tông Ấn Độ, mà 
còn chú ý tới tư liệu những khía cạnh khác, trong đó bao gồm phiên 
dịch và giải thích tiếng Tích Lan, tiếng Miến Điện, tiếng Thái Lan, 
tiếng Tây Tạng. Ngoài ra, ông còn không bỏ sót ngữ văn Prakrit Ấn 
Độ, như tiếng Bangladesh, dốc sức và tâm đắc khía cạnh tỉ giảo ngữ 
ngôn. Ông đúng thực là một thiên tài ngữ ngôn học. 

Nối tiếp sau thời E. Burnouf, giới nghiên cứu Phật học Pháp 
xuất hiện rất nhiều học giả khác. Phạm vi của họ, bao gồm nghiên 
cứu nguyên điển tiếng Phạn, kinh tạng Pä]i và kinh điển Tây Tạng, 
cũng có xen lẫn văn bản Hán dịch. Như Louis de la Valle Poussin 


TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO VÀ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI PHÁP .Š54‡Š.. 


dịch Thành Duy Thức Luận ra tiếng Pháp, Étienne Lamotte người 
Pháp dịch Đại Trí Độ Luận ra tiếng Pháp. 
LỜI KẾT 

Tại châu Âu, vào đầu thế kỷ XX, các tổ chức Phật giáo bắt đầu 
hình thành và phát triển. Báo chí, kinh sách Phật giáo được xuất bản 
khắp nơi, các tài liệu Phật pháp dành cho giới bình dân cũng như 
trí thức ngày càng nhiều thêm. Phần lớn các nhà lãnh đạo Phật giáo 
chú trọng nhiều hơn về kinh tạng Pàii và Phật giáo Nguyên thủy. 
Có thể nói trong giai đoạn này Phật giáo châu Âu thiên về lý thuyết 
hơn thực hành. 

Tuy các trường đại học của Pháp ít chú trọng về Phật học nhưng 
nhờ các trung tâm Thiền và tự viện nên sự truyền bá Phật pháp phần 
nào đó đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu một học thuyết mới, lý tưởng 
sống mới của xã hội Pháp đương thời. Phật giáo đã thu hút nhiều 
người Pháp thuộc mọi thành phân khác nhau. Con số tín đồ Phật 
giáo gia tăng nhanh chóng. Phật giáo được xem là một trào lưu văn 
hóa phù hợp nhất đối với xã hội hiện đại, tôn giáo này có một sức 
cảm hóa rất lớn đối với nhiều thương gia, các nhà vật lý học, các lập 
trình viên, những người nội trợ, các ngôi sao thể thao, các diễn viên 
điện ảnh và những ca sĩ tiếng tăm. Hàng trăm ngàn người Pháp luôn 
áp dụng giáo lý Phật giáo trong cuộc sống hàng ngày của mình. Phật 
giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh của xã hội Pháp như: 
triết học, sinh thái học, tâm lý học, y tế, nghệ thuật, văn chương và 
ngay cả thần học Thiên Chúa giáo. 

Nhờ sự hoằng pháp của các vị đại sư Phật giáo đến từ Nhật Bản, 
Tây Tạng, các quốc gia Phật giáo Nguyên thủy; sự truyền bá Thiền 
chánh niệm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sự trở về của những vị 
cư sĩ và tu sĩ Pháp sau nhiều năm tu học tại các quốc gia phương 
Đông, Phật giáo tại Pháp ngày càng khởi sắc hơn. Ngày nay, Phật 
giáo được xem là một phương tiện để chuyển hóa đời sống tinh 
thần hữu hiệu và thiết thực đối với đa số quần chúng nước Pháp. 


546... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Tài liệu tham khảo 
Akira Yuyama, Eugene Burnouƒ: The Background to his Research 
into the Lofus Sufra, Bibliotheca Philologica et Philosophica 


Buddhica, Vol. II, The International Research Institute for 
Advanced Buddhology, Tokyo, 2000. 


Eenet, Les archiues Alfred Foucher (1865-1952) de la Société asiafique 
(Paris), Anabases VỊI, 2008. 


jJason Neelis, Early Buddhist Transmission and Trade Neiworks: 
Mobility and Exchange Withimm and Beyond the Northwestern 
Borderlands oƒ South Asia, BRILL Academic, 2010. 


Kalu Rinpoche, Excellent Buddhism: An Exemplary Liƒe, Clear Point 
Press, 1995. 


Lionel Obadia, Tibetan Buddhism in France: A Missionary Religion, 
Journal of Global Buddhism 2, 2001. 


Macdonald Alexander W,„ “Obifuary - Paul Demiéville, ]ournal of 
the International Association of Buddhist Studies, Vol. 2, 1979. 


Steven Heine, “Rewiewed work: Double Exposure: Cufing across 
Buddhist and Western Discourses Bernard Faurể, Philosophy 
East and West, JŠSTOR, 2006. 


Từ Khoa, Phật giáo Việt Nam tại Pháp, https:/ /quangduc.com, Truy 
cập vào ngày 10-10-2019. 


S47 


VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ 


ThS.ĐĐ. Thích Thanh An, sinh năm 1986. Trú xứ tại Thiền 
viện Bồ Đề, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Chuyên nghiên cứu 
về Triết học và Phật học. Cử nhân (2013); Thạc sĩ (2017). Hiện 
là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Postgraduate Institute of Pali and 
Buddhist Studies University of Kelaniya, Sri Lanka. Tham gia diễn 
thuyết và đóng góp một số công trình nghiên cứu tại các Hội thảo 
Khoa học Quốc tế (HTKHQTT): Sanskrit và Đông Phương học lần 
3 tại ĐH Kelaniya, Sri Lanka, 2018 với đề tài “The Concept oƒ §ãnfi 
in Saddhaemapudarika sutra”; Phật học và Pali lần 2 tại Đại học 
Naganada, Sri Lanka, 2018; Phật học và Pali lần thứ 7 tại Đại học 
Buddhist and Pali, Sri Lanka, 2019. Phật học và Pali lần 14 tại Đại 
học Jayewardenepura, Sri Lanka, 2018 và Hội thảo Vesak 2019 tại 
Việt Nam. 


TS.SC. Tuệ Bổn, sinh năm 1969. Chuyên môn Phật học và 
Giáo dục học. Thạc sĩ (2010); Tiến sĩ (2013).Hiện là giảng viên 
ở Khoa Trung văn của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. 


ThS.ĐÐĐ. Thích Chân Pháp Cẩn, là đệ tử xuất gia của Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh. Nay đã rời làng Mai, mở những câu lạc bộ thiền 
Phật giáo và giảng dạy bằng tiếng Anh trong 3 năm (2015-2018) 
cho sinh viên. Đồng thời, là giảng viên tại hai trường đại học ở Hoa 
Kỳ ở Florida, dạy thiền cho cán bộ trong trường gồm trí thức: Cao 
học, Tiến sĩ, và Giáo sư. Tác giả của những bản thiền ca bằng hai 
ngôn ngữ Anh, Việt. Giảng dạy một lớp trực tuyến (online) bằng 
tiếng Anh về Socially Engaged Buddhism (Phật giáo dấn thân, và 
thầy cũng đang theo học lớp học này tại UC Berkeley) cho một 


548... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


nhóm gồm những học viên ở Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Anh, 
Phần Lan, Việt Nam... 


Th§. Phương Anh Đạt (Thích Đồng Đắc), tốt nghiệp Khoa 
Triết học Phật giáo, khóa VII, Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
TP.HCM và hiện là nghiên cứu sinh của trường Đại học Gautam 
Buddha, Greater Noida, Uttar Pradesh, Ấn Độ. 

ĐPĐ. Thích Thông Giác, hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành 
Phật học tại trường Đại học Gautam Buddha Ủniversity, thành phố 
Greater Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Đại đức Thông Giác 
xuất gia tu học tại chùa Chi hội Phật giáo An Nhơn, Bình Định vào 
năm 10 tuổi. Ngoài ra, Đại đức đã tốt nghiệp Cử nhân Phật học 
khóa VII tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Thạc sĩ 
Phật học tại trường Gautam Buddha Dniversity. 


ThS.SC. Nhật Hạnh - Tenzin Yangchen, sinh năm 1985. Tốt 
nghiệp Cử nhân Phật tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM 
(2001). Thạc sĩ tại Delhi University, Ấn Độ (2003). Từ năm 2003 
đến nay, Sư cô theo học Phật giáo Tây Tạng và đã hoàn tất chương 
trình Cử nhân, Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ. Hiện đang theo học năm cuối 
của chương trình Rigme Ghese - Bất phân bộ phái - Tiến sĩ Phật học 
tại Học viện Biện chứng Phật giáo- Institute of Buddhist Dialectics 
tại Dharamsala, HP, Ấn Độ. 


TS.SC. Thích Nữ Diệu Hiếu, sinh năm 1972. Tốt nghiệp Thủ 
khoa Cử nhân Phật học tại HVPGVN (2001). Sư cô du học tại 
Trường Đại học quốc tế Hoằng truyền Phật giáo Nguyên thủy, 
Yangon, Myanmar từ 2003 đến 2016 và nhận các bằng Phật học: 
Cử nhân năm (2005), Thạc sĩ (2009) với luận văn đề tài: “Nehiẻn 
cứu uê Nghiệp theo tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy” và Tiến sĩ Phật 
học nghiên cứu về Thiền học Theravada với đề tài: “Đánh giá mối 
quan hệ giữa Samatha và Vipassana trong Thiên Phật giáo” Hiện tại, 
Sư cô đang giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM 
và đảm nhận vị trí Phó Giám đốc kiêm Chánh Thư ký của Trung 
tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam truyền, thuộc Viện 
Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam. 


VÀINÉT VỀCÁC TÁCGIÁ „549. 


NCS.SC. Thích Nữ Giác Lệ Hiếu, Trưởng Đạo tràng Đạo Phật 
Ngày Nay tại Hàn Quốc, Nghiên cứu sinh Đại học Dongsuk, những 
bài tham luận tiêu biểu: “Buddhist Topography and Characterisfics 
Jor Practice in Contemporary Korea and Vietnam”, Bulgyo Hakbo 87, 
2019.6, tr. 211-239; “Niềm tin và sự thực hành Tịnh độ trong uăn hóa 
Phật giáo Korea thời Tam quốc và thời Shilla thống nhất, So sánh 
với Việt Nam thời Lý-Trần, TC Nghiên Cứu Đông Bắc Á, Số 1 (215), 
1.2019; “Quản lý nhân lực trong các công ty có uốn đầu tư nước ngoài uà 
tác động của nó đến sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp” (so sánh 
doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp các nước khác ở Việt Nam). 

TS.SC. Thích Nữ Tỉnh Hoa, sinh năm 1972. Thạc sĩ chuyên 
ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế (2012), Tiến sĩ chuyên ngành 
Triết học (2019). Hiện đang tham gia giảng dạy tại Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại TP.HCM, Khoa Trung văn. 


'ThŠ.ĐĐ. Thích Thiện Huy, sinh năm 1991, chuyên môn nghiên 
cứu Văn hóa Phật giáo và Lịch sử Phật giáo Nam Bộ. Cử nhân Phật 
học năm 2017, Thạc sĩ Việt Nam học 2018. Tác giả đã từng tham 
gia và đóng góp trong các hội thảo về một số vấn đề: Giáo dục Phật 
giáo, Phật giáo với vấn đề trồng rừng bảo vệ môi trường, Tôn giáo 
sinh thái, Phật giáo nhập thế và các công tác từ thiện xã hội, an sinh 
xã hội Phật giáo... 

TS.ĐĐ. Thích Quảng Lạc, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại 
học Nhân dân Trung Quốc, chuyên ngành Văn học So sánh và Văn 
học Thế giới, hướng nghiên cứu Tôn giáo và Văn học. Hiện là giảng 
viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Khoa Trung văn. 

ĐĐ. Thích Giác Lâm, sinh năm 1988, trú xứ Shanti Vihar, cách 
tháp Sanchi khoảng 1 km thuộc thành phố Raisen, bang Madhaya 
Pradesh, Ấn Độ. Thạc sĩ Phật học tại trường Đại học Gautam tại 
Gautam Budh Nagar, Greater Noida, Ấn Độ, (2016). Hiện đang là 
nghiên cứu sinh Tiến sĩ Phật Học, Khoa Triết học Phật giáo và Triết 
học Phật giáo thế giới, tại trường Đại học Sanchi thành phố Raisen, 
bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Trưởng hội từ thiện CLB Tấm Lòng 
Vàng “Golden Heart Club”, Ấn Độ. 


550... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THỂ GIỚI 


TS.NS. Thích Nữ Tuệ Liên, sinh năm 1960. Cử nhân Phật học 
- Khóa II Trường Cao cấp Phật học Việt Nam năm 1992, làm việc 
tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 
1996 du học tại Trung Quốc; Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Nam 
Ninh, chuyên ngành Hán cổ năm 2001, Tiến sĩ Trường Đại học Sư 
phạm Phúc Kiến, chuyên ngành Văn học cổ đại Trung Quốc năm 
2005. Từ năm 2005 là giảng viên, Phó khoa Trung văn, Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. 


TS.ĐĐ. Thích Vạn Lợi, làm việc tại Viện Trần Nhân Tông, Hà 
Nội. Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, giảng viên Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, nghiên cứu viên Viện Trần 
Nhân Tông, thành viên Ban Thư ký Dự án Dịch thuật và phát huy 
giá trị tỉnh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông, chủ nhiệm 
chương trình Kinh sách điện tử Phật giáo tiếng Việt (VNBET). 

SC. Thích Nữ Lạc Diệu Nga, sinh năm 1975. Sinh viên năm thứ 
hai, chương trình Thạc sĩ Khoa Phật học, Triết học và Tôn giáo so 
sánh của Trường Đại học Nalanda, Rajgir, Ấn Độ. Tác giả chuyển ngữ 
sách từ Anh sang Việt: “Working with Anger” với tựa đê “Xử lý nóng giận” 
của Ni sư Thubten Chodron và hai bài tham luận Vesak 2019. 


HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Minh Đạo, quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh. Chuyên môn Triết học và Phật học. Tiến sĩ danh dự trường 
Đại học Mahachulalongkorn, Thái Lan. Giải thưởng Biểu tượng 
Phật giáo toàn cầu. Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam. Hòa thượng đảm trách Giảng sư Tổng vụ Hoằng pháp Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ năm 1971 đến năm 1981; 
Phó Giám đốc Phật học từ năm 1979 đến năm 1986 của Viện Thiện 
Hóa và các chùa Ấn Quang, Giác Ngộ, Giác Sanh Thành phố Hồ 
Chí Minh; Giáo sư Trường Cao cấp Phật học và Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1984 
đến năm 2004; Từ năm 1981 đến năm 2007 là Giảng sư Ban Hoằng 
pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thư ký, Hiệu Phó 


VÀINÉT VỀ CÁC TÁC GIÁ „5Š. 


trường Trung cấp, Cao đẳng Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh từ 
năm 1988 đến 2009. Song song đó Ngài đảm nhận trọng trách Phật 
sự tại Thành hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng đã biên soạn, dịch thuật 
nhiều sách và kinh điển Phật giáo. 

TS.NS. Thích Nữ Như Nguyệt, sinh năm 1966. Thạc sĩ Nhân 
văn Tư tưởng Đông phương, ĐH Hoa Phạm, Đài Loan (2003); 
Tiến sĩ Văn hiến học, ĐHSP Phúc Kiến, Trung Quốc (2008). 
Giảng viên cơ hữu, Phó Trưởng khoa Trung Văn, Phó Văn phòng 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; Phó tiểu Ban Thông 
tin Truyền thông phân Ban Ni giới TW. Trưởng Ban Quản viện Ni 
tại HVPG VN tại TP.HCM; Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ 
Ban Phật giáo Quốc tế TW GHPPGVN; Ủy viên Thường trực Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ủy viên Chính thức Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam TP.HCM; Ủy viên Thường trực phân Ban Ni giới 
TW; Ủy viên Thường trực phân Ban Ni giới TP. HCM. 

NCS.ĐĐ. Thích Đồng Tâm, sinh năm 1984. Giảng dạy tại 
Khoa Pali & Phật học, Học Viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka SIBA 
CAMPUS, Sri Lanka. Đã tham gia và trình bày nhiều tham luận tại 
các hội thảo khoa học quốc tế tại Sri Lanka, Ấn Độ, Việt Nam cùng 
các hội thảo khoa học trong nước. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Đại học 
Kelaniya, Sri Lanka. 


TS.ĐĐ. Thích Đồng Thành, Ủy viên HĐTS GHPGVN. Phó 
Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định. Ủy viên 
thường trực VNCPHVN. Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Huế và TP.HCM. Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Phật học 
Bình Định. Tốt nhiệp Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ (2010). Từng là 
giảng viên khoa Phật học, Đại học Delhi, Ấn Độ (2007-2010). Đã 
tham dự và thuyết trình tại nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế tại 
Việt Nam và Ấn Độ. Tham gia viết bài nghiên cứu cho tập san Phật 
học, Khoa Phật học, Đại học Delhi và tập san Pháp Luân. 

NCS.ĐĐ. Thích Nguyên Thế, sinh năm 1985. Thạc sĩ Khoa 
Nghiên cứu Phật học và các nền văn minh tại Đại học Gautam 


552... CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


Buddha, Ấn Độ. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ - Trung tâm Nghiên cứu 
Phật giáo Đại thừa tại Trường Đại học Acharya Nagarjuna, Ấn Độ. 

NCS.SC. Thích Nữ Huệ Trang, sinh năm 1977. Thạc sĩ, chuyên 
ngành “Giáo dục Hán ngữ quốc tế” tại Đại học Sư Phạm Phúc Kiến, 
Trung Quốc (2011). Đang giảng dạy bộ môn Hán ngữ tại Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, chuyên 
ngành Triết học tại Đại học Nam Kinh, Trung Quốc. 


NCS.ĐĐ. Thích Nguyên Tú, sinh năm 1984. Thạc sĩ (2016) 
chuyên ngành Phật giáo tại trường Đại học Phật Quang (Đài Loan). 
Hiện là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Sử Phật giáo tại Đại 
học Tây Bắc (Trung Quốc). Tác phẩm tiêu biểu: “Nghiên cứu về 
“Nông trại Hạnh Phúc” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh” (luận văn 
thạc s1). “Tờ Khương Tăng Hội thấy được mối quan hệ và sự ảnh hưởng 
giữa Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc ở thế kỷ III” (phát biểu Hội 
thảo Phật giáo Quốc tế tại Phúc Kiến, năm 2019). 

ĐPĐ. Thích Thiện Trí, Tốt nghiệp Đại học Mở bán công, khóa học 
-1997, khóa IV Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP - 2001, Hinds 
Community College - 2014, thành phố Jackson, bang Mississippi. 
Hiện đang theo học chương trình Cao học, ngành Giáo dục Tôn 
giáo học và là giảng viên chính khóa, môn Thiền thực tập Chánh 
niệm, phân Khoa Thần học, Trường Đại học Loyola, bang Louisiana 
từ năm 2018. Tác giả tổ chức nhóm thiền phi lợi nhuận “Zen and Mind 
Family” tại Trung tâm Phật giáo Vạn Hạnh, thành phố New Orleans và 
lồng ghép hướng dẫn Phật pháp trong các buổi thiền tập. 

TS.TT. Thích Nhật Từ, hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự 
GHPGVN, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
TP.HCM, Phó Ban Phật giáo quốc tế, Phó Ban Giáo dục Phật giáo 
Trung ương, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Chủ tịch sáng lập 
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay từ năm 2000. Thầy là Tổng biên tập của 
Phật điển Việt Nam (ấn bản sách nói), Tổng biên tập Đại tạng Kinh 
Việt Nam và Chủ biên Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay (hơn 250 đầu 
sách), biên tập hơn 200 album âm nhạc Phật giáo. Thầy là tác giả 


VÀINÉT VỀCÁC TÁC GIẢ „ŠS3. 


của hơn 80 quyển sách Phật học ứng dụng, du hành nhiều quốc gia, 
giảng pháp cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada, châu Úc, 
châu Âu với hơn 4.500 video pháp thoại về nhiều chủ để. Một số 
trường Đại học nước ngoài trao tặng Š bằng Tiến sĩ danh dự và các 
tổ chức Phật giáo quốc tế và GHPGVN tặng nhiều bằng khen, giải 
thưởng cao quý nhằm ghi nhận các đóng góp của thầy Nhật Từ về 
giáo dục, nghiên cứu, phụng sự xã hội và lãnh đạo trong cộng đồng 
Phật giáo quốc tế. 

TS.SC. Thích Nữ Phước Tường, Thạc sĩ, Trường Đại học Phúc 
Kiến, Trung Quốc. Chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế 
(2011). Tiến sĩ Triết học Đông phương và Tôn giáo học (2016). 
Tiến sĩ Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học Ứng dụng (2016). Tác giả 
có 5 bài báo được đăng trên Tạp chí học thuật cấp tỉnh và quốc gia, 
Trung Quốc. Dịch thuật “Kinh Địa Tạng giảng ký”. 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
Địa chỉ: 6Š Tràng Thị, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc6S(@gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 - Fax: 024.39260031 


**% 


CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 
Thích Nhật Từ chủ biên 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày: Ngọc Ánh 
Phụ trách ấn tống: Giác Thanh Nhã 


Liên kết xuất bản: 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM 
750 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 


Ấn tống: 
CHÙA GIÁC NGỘ 
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM 


In 2.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Xí nghiệp in Fahasa, 774 Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM. 
Số XNĐKXB: 3950 - 2019/CXBIPH/33 - ó4/HĐ. Số QĐXB của NXB: 711/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 11-11- 
2019. In xong và nộp lưu chiểu năm 2019. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-89-3604-4 


